GIẢI THƯỜNG LỚN MORON 2007 


TRINH XUÂN THUẬN 


PHAM VĂN THIỀU - NGÔ VŨ dịch 


Những cơn đường 
của ánh súng 
Vật lý uà siêu hình học của ánh sáng uò bóng tôi 


Tập lI 


NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Vật lý và siêu hình học của ánh sáng và bóng tối 


LES VOIES DE LA LUMIÈRE của Trịnh Xuân Thuận 
Copyright © LIBRAIRIE ARTHÈME FAYARD 2007 





BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI THƯ VIỆN KHTH TP.HCM 


Những con đường của ánh sáng. T2 / Trịnh Xuân Thuận ; Phạm Văn Thiểu, Ngô Vũ d. - 
T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008. 

303tr. ; 24cm. 

Nguyên bản : Les voies đe la lumière. 

1. Ánh sáng -- Sự truyền ánh sáng. 2. Vật lý thiên văn. I. Phạm Văn Thiểu d. II. Ngô Vũ 
d.- HL.T§: Les voies de la lumière. 


523.015 -- dc 22 
T833-T53 


TRỊNH XUÂN THUẬN 


^ ~ 


PHẠM VĂN THIỀU - NGÔ VŨ dịch 


Những con đường 
của ánh súng 
Vật lý uà siêu hình học của ánh sáng uà bóng tôi 


lập lI 


Đó là một hẻm xanh, nơi con sông ca hát 
Những mảnh bạc 0uns 0ãi ba đẩu có 
Đỉnh rrúi cao rực rỡ mặt trời 

Đó là một thung nhỏ ánh nắng reo 0uli. 
Arthure Rimbaud 

Người neủ trons thung 


Kính tặng gia đình tôi 
Dù tất cả những sinh linh của ánh sáng. 


LỜI TỰA 


Ánh sáng là người bạn tri kỉ của tôi. Trong công việc của nhà vật lý thiên 
văn, tôi thường xuyên phải làm việc với nó. Nó là phương tiện đặc ân mà tôi 
có để đối thoại với vũ trụ. Các hạt có năng lượng cao phát ra từ các cơn hấp 
hối bùng nổ của các ngôi sao nặng, mà người ta gọi là các “tia vũ trụ”, hay các 
sóng hấp dẫn, các sóng độ cong của không gian được tạo ra từ sự co mạnh ở 
lõi của một khôi sao nặng để trở thành nơi giam cầm ánh sáng - một lỗ đen 
—, hay từ chuyển động điên cuồng của một cặp lỗ đen nhảy múa quanh nhau, 
đều mang đến cho chúng ta rất nhiều thông tin mới lạ về không gian xa xôi. 
Nhưng không phải các tia vũ trụ, cũng chẳng phải các sóng hấp dẫn là các sứ 
giả chính của vũ trụ. Chính ánh sáng mới là cái đảm nhiệm vai trò này. Không 
còn nghi ngờ gì nữa, phần lớn các thông tin về vũ trụ mà chúng ta biết được 
đều là nhờ sự giúp đỡ hữu hiệu và trung thành của ánh sáng. Đó là sứ giả 
tuyệt vời nhất của vũ trụ. Chính ánh sáng cho phép chúng ta giao tiếp và kết 
nối với vũ trụ. Chính ánh sáng đã chuyển tải những đoạn nhạc và các nốt rời 
rạc của cái giai điệu bí ẩn của vũ trụ mà con người kỳ công tái dựng với tất cả 
vẻ đẹp tráng lệ của nó. 


Ánh sáng đóng vai trò sứ giả của vũ trụ nhờ ba tính chất cơ bản mà các bà 
mụ đã ban tặng cho nó lúc chào đời: 1) ánh sáng không lan truyền tức thì, và 
phải mất một khoảng thời gian mới đến được chỗ chúng ta; 2) ánh sáng tương 
tác với vật chất; và 3) ánh sáng thay đổi màu sắc khi được phát đi bởi một 
nguồn sáng chuyển động đối với người quan sát. 

Bởi vì ánh sáng không lan truyền tức thì, nên chúng ta nhìn vũ trụ bao giờ 
cũng muộn hơn, và chính điểu này cho phép chúng ta lần ngược trở lại theo 
thời gian, để khám phá quá khứ của vũ trụ và tái tạo bản sử thi hoành tráng 


8 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


và kỳ điệu của vũ trụ khoảng 14 tỉ năm dẫn đến chúng ta. Ngay cả khi ánh 
sáng lan truyền với vận tốc lớn nhất có thể trong vũ trụ: 300.000 kilômét mỗi 
giây - một cái nháy mắt là ánh sáng đã có thể chạy bảy vòng quanh Trái đất! 
—, thì ở thang vũ trụ vận tốc ấy cũng chỉ như rùa bò. Bởi vì nhìn xa, nghĩa là 
nhìn sớm - chúng ta nhìn Mặt trăng muộn hơn hơn một giây, Mặt trời gần 
tám phút, ngôi sao gần nhất hơn bốn năm, thiên hà gần nhất giống dải Ngân 
hà của chúng ta, thiên hà Andromèdke, sau 2,3 triệu năm, các quasar! xa nhất 
sau khoảng mười hai tỉ năm -, nên các kính thiên văn, hay còn gọi là các giáo 
đường của thời hiện đại, nơi đón nhận ánh sáng của vũ trụ, là các cô máy đích 
thực lần ngược lại thời gian. Các nhà thiên văn học đang miệt mài chế tạo các 
kính thiên văn tiếp nối các kính thiên văn khổng lồ hiện nay để nhìn được 
những thiên thể mờ hơn, cũng có nghĩa là xa hơn và sớm hơn, và lần ngược 
lại thời gian khoảng 13 tỉ năm ánh sáng, tới tận khoảng 1 tỉ năm sau Big Bang, 
với hy vọng ngắm nhìn trực tiếp sự ra đời của các ngôi sao và thiên hà đầu 
tiên. Bằng cách khám phá quá khứ của vũ trụ, các nhà vật lý thiên văn có thể 
sẽ hiểu được hiện tại và tiên đoán được tương lai của nó. 


Ánh sáng cho phép chúng ta lần ngược trở lại quá khứ do nó cẩn phải mất 
một khoảng thời gian mới đến được chúng ta. Ánh sáng cũng mang theo nó 
bản mật mã vũ trụ, và một khi giải được mật mã này chúng ta sẽ tiếp cận được 
bí mật về cấu tạo hóa học của các sao và thiên hà, cũng như bí mật về chuyển 
động của chúng. Sở dĩ như vậy là vì ánh sáng tương tác với các nguyên tử cấu 
thành vật chất nhìn thấy được của vũ trụ. Trên thực tế, ánh sáng chỉ có thể 
nhìn thấy được nếu nó tương tác với các vật. Ánh sáng tự thân là ánh sáng 
không nhìn thấy được. Để ánh sáng nhìn thấy được, thì đường đi của nó phải 
bị một vật nào đó chặn lại, vật ấy có thể là cánh hoa hổng, là các chất màu 
trên bảng màu của người họa sĩ, là gương của kính thiên văn hay võng mạc 
của mắt chúng ta. Tùy theo cấu trúc nguyên tử của vật chất mà ánh sáng tiếp 
xúc, ánh sáng sẽ bị hấp thụ một lượng năng lượng rất chính xác. Tới mức nếu 
chúng ta thu được quang phổ của ánh sáng do một sao hay một thiên hà phát 
ra - hay nói cách khác, nếu chúng ta dùng lăng kính phân tách nó thành các 


% 
.s 


! Viết tắt của tên tiếng Anh: quasi-stellar object, có nghĩa là vật thể giống sao (chuẩn tinh) là 
thiên thể cực xa và cực sáng, với dịch chuyến đỏ rất lớn đặc trưng. Trong phần ánh sáng biểu 
kiến, quasar trông giống một ngôi sao bình thường. Thực tế, nó là nhân của các thiên hà ở đó 
có những hoạt động mãnh liệt, với độ trưng lớn hơn rất nhiều phần còn lại của thiên hà, thường 
là các lỗ đen siêu lớn. Được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1961 (ND). 


Lời tựa 9 


thành phần năng lượng hay màu sắc khác nhau -, thì chúng ta sẽ phát hiện 
ra rằng quang phổ này không liên tục, mà bị ngắt thành các vạch hấp thụ đọc 
tương ứng với năng lượng đã bị các nguyên tử hấp thụ. Vị trí của các vạch 
này không hể tùy tiện, mà là phản ánh một cách trung thực sự sắp xếp các quỹ 
đạo electron trong các nguyên tử của vật chất. Sự sắp xếp này là độc nhất đối 
với mỗi nguyên tố hóa học. Nó là một dạng dấu vân tay, một loại thẻ căn cước 
của các nguyên tố hóa học cho phép nhà vật lý thiên văn nhận ra các nguyên 
tố này một cách đễ dàng. Ánh sáng cho chúng ta biết thành phần hóa học của 
vũ trụ bằng cách như vậy đó. 


Ánh sáng cũng cho phép nhà thiên văn học nghiên cứu chuyển động của 
các thiên thể. Vì trên trời chẳng có gì là đứng yên. Lực hấp dẫn làm cho tất cả 
các cấu trúc của vũ trụ - như sao, thiên hà, đám thiên hà... - hút lẫn nhau và 
“rơi” vào nhau. Chuyển động rơi này hòa vào chuyển động giãn nở chung của 
vũ trụ. Thực tế, Trái đất cũng tham gia vào một vũ điệu vũ trụ tuyệt vời. Nó 
mang chúng ta qua không gian với vận tốc khoảng ba chục kilômét mỗi giây 
trong chuyển chu du hàng năm quanh Mặt trời. Đến lượt mình, Mặt trời lại 
kéo theo Trái đất, và cùng với Trái đất là chúng ta, trong chuyến chu du của 
nó quanh trung tâm của Ngân hà, với vận tốc hai trăm ba mươi kilômét mỗi 
giây. Thế vẫn chưa hết: Ngân hà lại rơi với vận tốc chín mươi kilômét mỗi giây 
về phía thiên hà đồng hành với nó là Andromède. Đến lượt mình, cụm thiên 
hà địa phương chứa thiên hà của chúng ta và Andromède cũng lại rơi với vận 
tốc khoảng sáu trăm kilômét mỗi giây về đám Vierge, và đám này lại rơi vào 


LG /¿ 


một tập hợp lớn các thiên hà gọi là “Nhân hút Lớn”. Bầu trời tĩnh và bất động 
của Aristote đã chết hẳn! Trong vũ trụ, tất cả đều vô thường, đều thay đổi và 
chuyển hóa liên tục. Chúng ta không nhìn thấy sự náo động mãnh liệt này bởi 
vì các thiên thể ở quá xa, và cuộc sống của chúng ta quá ngắn ngủi. Một lần 
nữa, lại chính ánh sáng đã tiết lộ cho chúng ta sự vô thường này của vũ trụ. 
Ánh sáng thay đổi màu sắc khi nguồn sáng chuyển động so với người quan sát. 
Ánh sáng dịch chuyển về phía đỏ (các vạch hấp thụ dọc dịch chuyển về phía 
năng lượng nhỏ hơn) nếu vật tiễn ra xa, và về phía xanh lam (các vạch hấp thụ 
dọc dịch chuyển về phía năng lượng cao hơn) nếu vật tiến lại gần. Bằng cách 
đo sự dịch chuyển về phía đỏ hay phía xanh này, nhà thiên văn học sẽ tái hiện 
được các chuyển động vũ trụ. 


10 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Như vậy ánh sáng kết nối chúng ta với vũ trụ. Nhưng ánh sáng không 
chỉ thiết yếu đối với nhà thiên văn học. Tất cả chúng ta đều là con đẻ của ánh 
sáng. Ánh sáng đến từ Mặt trời là nguổn gốc của sự sống. Dù là tự nhiên hay 
nhân tạo, ánh sáng cho phép chúng ta không chỉ ngắm nhìn thế giới, mà còn 
tương tác với thế giới và tiến hóa trong thế giới. Nó không chỉ ban cho chúng 
ta nhìn thấy, mà còn ban cho chúng ta tư duy nữa. Từ những thời rất xa xưa 
cho tới ngày nay, ánh sáng luôn mê hoặc trí tuệ con người, dù đó là nhà khoa 
học, triết gia, nghệ sĩ hay tu sĩ. Tôi muốn thuật lại ở đây lịch sử hùng tráng của 
những nỗ lực của con người nhằm thâm nhập vào trong lòng của vương quốc 
ánh sáng để đột phá những bí mật của nó. Tôi muốn khám phá không chỉ các 
chiểu kích khoa học và công nghệ của ánh sáng, mà cả các chiểu kích thẩm mỹ, 
nghệ thuật và tâm linh của ánh sáng nữa. Tôi muốn nghiên cứu không chỉ vật 
lý về ánh sáng, mà cả siêu hình học về ánh sáng. Ý đồ của tôi là tìm hiểu xem 
bằng cách nào ánh sáng đã giúp chúng ta trở thành người. 


Các chương từ 1 đến 3 kể lại các những nỗ lực của con người nhằm đột phá 
các bí mật khoa học của ánh sáng. 

Chương đầu tiên bắt đầu với khái niệm của người Hy Lạp về một “ngọn lửa 
bên trong”, một con mắt chăm chú quan sát thế giới bằng cách phóng chiếu lên 
nó các tia sáng, trái ngược với quan niệm hiện nay về ánh sáng, theo đó, ánh 
sáng không phải đi từ mắt tới vật, mà từ vật tới mắt. Chương này tiếp tục với 
Euclid và hình học của ông về thị giác và mặt nón các tia thị giác, với nhà bác 
học Arập Alhazen, người vứt bỏ khái niệm ngọn lửa bên trong và đảo ngược 
hướng của các tia sáng, để rồi kết thúc với Léonard de Vinci, người hiểu được 
rằng các hình ảnh của thế giới bên ngoài được phóng chiếu theo chiểu bị đảo 
ngược lên võng mạc của mắt. 

Chương 2 phát triển các quan niệm mới về ánh sáng do cuộc đại cách mạng 
khoa học thế kỷ XVII mang lại. Kepler và Descartes đã phát hiện ra rằng não 
đóng vai trò tích cực trong thị giác, rằng chính não đã tái lập lại sự định hướng 
đúng của vật và làm cho chúng ta nhìn thấy thế giới ở đúng vị trí của nó. Bằng 
cách dùng lăng kính phân tách ánh sáng trắng thành bảy màu, bảy sắc cầu 
vồng, Newton đã đưa ra khái niệm về các màu cơ bản. 

Chương 3 tập trung quanh cuộc tranh luận về bản chất của ánh sáng: ánh 
sáng là hạt, như Newton quả quyết, hay là sóng, như Huygens, Young và Fres- 
nel khẳng định? Vào thế kỷ XVIII, Young đã chứng minh rằng sự thêm ánh 
sáng vào ánh sáng có thể lại dẫn đến bóng tối, điểu này chỉ có thể giải thích 


Lời tựa 11 


được nếu ánh sáng có bản chất sóng. Faraday và Maxwell, khi ngợi ca sự kết 
hợp của điện và từ, và chứng tỏ rằng các sóng điện từ cũng không khác gì các 
sóng ánh sáng, đã củng cố thêm quan niệm sóng về ánh sáng. Vào thế kỷ XX, 
Einstein, bằng cách tự vấn thế giới có thể sẽ trình hiện như thế nào trước mắt 
mình khi nó cũng chuyển động nhanh như một hạt ánh sáng, đã tạo ra một 
cuộc cách mạng trong các quan niệm về thời gian và không gian, và đã thống 
nhất vật chất và năng lượng bằng thuyết tương đối hẹp. Để giải thích hành 
trạng của các electron phát ra từ bể mặt của một kim loại dưới tác dụng của 
ánh sáng - mà người ta gọi là “hiệu ứng quang điện” -, Einstein đã đưa trở 
lại quan niệm ánh sáng là hạt, nhưng gán cho các hạt này một “lượng tử năng 
lượng”, ý tưởng đã được Planck đưa ra trước đó. 

Vậy ánh sáng là sóng hay hạt? Bohr và các đồng nghiệp của ông, những 
người sáng lập ra một môn vật lý mới gọi là “cơ học lượng tử”, tuyên bố rằng 
ánh sáng vừa là sóng vừa là hạt. Giống như Janus, ánh sáng có hai khuôn mặt 
bổ sung cho nhau. Nó xuất hiện như một sóng hoặc như một hạt tùy theo dụng 
cụ đo được sử dụng. 


Chương 4 khám phá các dạng ánh sáng thiên thể khác nhau xuất hiện trong 
suốt lịch sử dài dằng dặc của vũ trụ. Chương này đặt ra câu hỏi: trong tương 
lai rất xa những ánh sáng này sẽ trở nên như thế nào? Bắt đầu bằng ánh sáng 
nguyên thủy, vô cùng nóng, của Big Bang, ánh sáng này trình hiện trước chúng 
ta ngày nay dưới dạng một bức xạ hóa thạch, bị lạnh đi rất nhiều bởi sự giãn 
nở của vũ trụ và choán khắp vũ trụ. Sau đó chương này sẽ để cập đến sự tiến 
hóa của ánh sáng các sao và thiên hà, từ sự ra đời của các sao đầu tiên cho đến 
cái chết của các tinh tú gần đây nhất. 

Chương này cũng nhắc đến đối trọng của ánh sáng, đó là bóng tối. Sau rốt, 
vật chất sáng của các sao và các thiên hà chỉ chiếm 0,5 tổng lượng vật chất và 
năng lượng của vũ trụ. Chúng ta đang sống trong một vũ trụ-tảng băng trôi, 
chỉ nhìn thấy phần nhô lên rất nhỏ. Trong 99,5% còn lại, 3,5% được cấu thành 
từ vật chất thông thường không phát ra bất kỳ ánh sáng nhìn thấy được nào, 
26% vật chất ngoại lai không phát ra bất kỳ ánh sáng nhìn thấy được hoặc ánh 
sáng nào khác, và bản chất của chúng thì vẫn hoàn toàn là bí ẩn (người ta gọi 
đó là “vật chất tối”), và 70% còn lại tạo thành “năng lượng tối”, tác dụng như 
một lực đẩy làm tăng sự giãn nở của vũ trụ, và bản chất của năng lượng này 
cũng hoàn toàn bí ẩn. 


12 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Chương 5 để cập chỉ tiết hơn về ánh sáng mặt trời, nguổn gốc của sự sống 
và năng lượng, và vô số các cảnh tượng ánh sáng với tất cả những vẻ đẹp mà 
ánh sáng mặt trời sinh ra trên Trái đất. Chương này để cập đến sự quang hợp 
của cây cối, phản ứng sinh hóa quan trọng nhất cho sự sống của chúng ta trên 
Trái đất, và những nguy cơ mà con người đang gây ra cho hành tỉnh bởi hành 
động phá hủy dại dột các khu rừng nhiệt đới và gây ô nhiễm khí quyển trái 
đất. Chương này không chỉ đề cập đến những mặt tích cực, mà còn cả những 
mặt tiêu cực của ánh sáng mặt trời khi người ta lạm dụng nó. Tác giả cũng giải 
thích cảnh tượng huyển diệu của cầu vổng, màu đỏ rực rỡ của hoàng hôn, “tia 
xanh” bí hiểm, màu trắng của những đám mây, màu lam thẫm của các dãy núi 
xa xa, màu xanh thắm của đại dương, màu xanh vắt của bầu trời quang mây... 


Chương 6 kể lại cách con người chế ngự ánh sáng phục vụ cuộc sống của 
mình và giao tiếp với đồng loại, và nhờ vậy đã biên hành tinh thành một ngôi 
làng toàn cầu. Chương này bắt đầu bằng công cuộc chinh phục lửa, sau đó để 
cập đến ánh sáng nhân tạo với phát minh ra đuốc và đèn thắp bằng mỡ động 
vật và dầu thực vật, nến, đèn gaz và cuối cùng là bóng điện và đèn huỳnh 
quang. Tiếp theo là phát minh ra lazer, đứa con của cơ học lượng tử, kết quả 
của sự “khuếch đại” ánh sáng nhìn thấy được, và với vô số các ứng dụng đa 
dạng bắt nguồn từ đó. 

Sau đó tác giả đề cập đến việc sử dụng ánh sáng để vận chuyển thông tin và 
kết nối nhân loại. Các mạng cáp quang khổng lổ vận chuyển ánh sáng ngang 
đọc khắp thế giới. Chúng tải hàng triệu cuộc điện đàm và kết nối tất cả các 
máy tính của hành tỉnh thành một mạng khổng lổ gọi là Internet. Internet hiện 
nay vẫn dựa trên các máy điện quang, trong đó các electron kết hợp chặt chẽ 
với các photon để truyền thông tin. Nhưng công nghệ internet điện quang này 
sẽ sớm được thay thế bằng Internet quang tử, dựa hoàn toàn trên ánh sáng. 

Chương 6 kết thúc với các máy của tương lai, các máy lượng tử. Làm thế 
nào để sử dụng được các tính chất lượng tử lạ lùng và kỳ diệu của ánh sáng 
để viễn tải các hạt (viễn tải lượng tử), để ngăn chặn tin tặc (mật mã lượng tử) 
và tính toán cực kỳ nhanh (máy tính lượng tử)? 


Chương 7 để cập đến mối quan hệ mật thiết của mắt và não, đến cách kết 
hợp chặt chế của hai cơ quan này để cho phép chúng ta nhìn thấy. Chương 
này cũng khám phá cách thức mà ánh sáng góp phần làm phong phú thế giới 
tinh thần và nghệ thuật của con người. Mắt là một dụng cụ quang học kỳ diệu 


Lời tựa 13 


mà tiến hóa sinh học đã nhào nặn một cách độc lập cho rất nhiều loài. Mặc dù 
mắt người chỉ chứa ba loại tế bào thị giác nhạy cảm chỉ với ba loại màu: đỏ, 
xanh và tím, nhưng nhờ hoạt động của não, con người có thể tri giác được tới 
khoảng vài trăm sắc thái và màu của thế giới. Chính nhờ có não mà chúng ta 
nhạy cảm với ánh sáng, mà ánh sáng khơi dậy trong chúng ta biết bao xúc cảm 
và tình cảm. Theo Goethe, ánh sáng có một bản chất sâu kín và tâm linh, và 
các màu là “những hành động và nỗi đớn đau của ánh sáng”. Một vật có màu 
sắc được tri giác bởi cả mắt và não. 

Các màu chuyển tải các mã, các ý nghĩa được che khuất, những điểu cấm 
kị và các định kiến mà chúng ta phản ứng lại một cách vô thức. Các họa sĩ là 
những bậc thầy trong nghệ thuật sử dụng ánh sáng để gợi ấn tượng và cảm 
giác về hiện thực. Monet, một họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng, đã biển ánh 
sáng thành một yếu tố căn bản và luôn thay đổi trong tranh của ông. Ông 
muốn thâu tóm trên tranh của ông “tính tức thời”, cái thần thái của sự vật ở 
một thời điểm nhất định. Ánh sáng, vốn thay đổi theo thời gian, và màu sắc, 
vốn thay đổi theo sự chiếu sáng, phải được tính đến bằng mọi giá. Bị mê hoặc 
bởi các phát kiến khoa học liên quan đến ánh sáng và thị giác, Seurat đã sáng 
tạo ra lối vẽ điểm họa của ông. Những biến đổi của sắc độ không còn được 
tạo ra bằng cách pha trộn các màu trên bảng màu nữa, mà bằng cách bắt mắt 
và não của người xem phải tổ hợp các điểm màu khác nhau trong một loại 
“đại tổng hợp thị giác”. Từ bỏ phép phối cảnh truyển thống, Cézane đã tiến 
hành thử nghiệm với không gian và màu sắc. Theo ông, hội họa không phải 
là nghệ thuật bắt chước một vật. Vẽ, đó chính là sử dụng màu sắc và hình 
khối để thể hiện các cảm giác bên trong mãnh liệt trước thế giới bên ngoài. 
Còn Kandinsky đã đẩy sự trừu tượng đi xa hơn nữa: khẳng định chiểu kích 
tinh thần của ánh sáng và các màu sắc, ông khẳng định rằng hội họa có thể 
vượt qua các hình khối và chỉ thể hiện bằng các đường nét, các vết và các màu, 
rằng mỗi một màu sắc đều biểu lộ một sự cộng hưởng nội tại riêng có đối 
với tâm hổn và do đó có thể được sử dụng một cách độc lập với hiện thực thị 
giác. Chiểu kích tỉnh thần này của ánh sáng đã được các tôn giáo và các truyển 
thống tâm linh ca ngợi đến cực điểm. Trong Cơ đốc giáo, Chúa là ánh sáng, và 
nghệ thuật Gothic trước hết là nghệ thuật ánh sáng. Trong Phật giáo, ẩn dụ ánh 
sáng được sử dụng để chỉ sự tiêu tan của vô minh và nhận ra diệu đế. 

Cuốn sách này dành cho những “chính nhân“ không nhất thiết phải có một 
hành trang kỹ thuật, mà chỉ cần có óc tò mò ham hiểu biết về vật lý và siêu 
hình của ánh sáng. Trong quá trình viết cuốn sách này, tôi đã cố gắng hết sức 


14 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


có thể để tránh sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành mà vẫn không làm mất 
đi độ chính xác và nghiêm túc khoa học. Tôi đặc biệt quan tâm làm thế nào để 
cho hình thức trình bày là đơn giản nhất, rõ ràng nhất và đễ đọc nhất, nhằm 
chuyển tải đến bạn đọc các khái niệm đôi khi khô khan, xa lạ và khó hiểu. Tôi 
cũng đã đưa vào nhiều hình ảnh và một tập các hình minh họa màu không 
chỉ để cụ thể hóa những gì tôi đã trình bày, mà còn để việc đọc cuốn sách này 


thêm vui mắt. 


TRỊNH XUÂN THUẬN 
Charloftesoille, tháng 11 năm 2006 


15 


Chương 5 


ÁNH SÁNG CỦA SỰ SỐNG: 
MẶT TRỜI, NĂNG LƯỢNG, 
BẦU TRỜI XANH VÀ CẤU VỔNG 


Mặt trời uà bầu đoàn hành tỉnh của nó 


Cách đây 4,55 tỉ năm, tại ngoại ô của Ngân Hà, nằm cách tâm Ngân Hà 
26.000 năm ánh sáng, một đám mây giữa các vì sao đường kính khoảng một 
năm ánh sáng (10.000 tỉ km), được cấu thành tới 98% từ hỗn hợp khí hyđro và 
hêli và một ít nguyên tố nặng (2%), tất cả được trộn với rất nhiều hạt bụi, đã 
co mạnh lại do hiệu ứng hấp dẫn của chính nó. Chuyển động co lại này được 
khởi phát bởi một sao siêu mới (cái chết bùng nổ của một sao ở gần) đã làm 
cho đám mây co lại và phần lõi của nó có mật độ ngày càng cao hơn và nóng 
hơn. Rất nhanh sau đó, mật độ của vùng trung tâm này cao gấp 150 lần mật độ 
của nước, và nhiệt độ của nó lên tới 15 triệu độ Kelvin. Các phản ứng hạt nhân 
được khởi phát, các hạt nhân hyđro (hay proton) cứ bốn hạt tổng hợp với nhau 
thành các nhân hêli, giải phóng rất nhiều ánh sáng và năng lượng. Khối khí 
bốc cháy: Mặt trời ra đời và thuộc thế hệ sao thứ ba. Kể từ đó sự chuyển hóa 
hyđro thành năng lượng diễn ra không ngừng nghỉ và Mặt trời ngày nay vẫn 
tiếp tục chuyển hóa mỗi giây 4,3 triệu tấn hyđro thành ánh sáng và năng lượng. 

Trong khi co lại, đám mây giữa các vì sao, hay “tinh vân Mặt trời”, quay 
quanh chính nó ngày càng nhanh hơn, giống như nghệ sĩ trượt băng nghệ 
thuật sẽ quay nhanh hơn khi thu tay dọc theo cơ thể. Trong khi tâm của tỉnh 


16 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


vân Mặt trời co lại để tạo nên Mặt trời, các lực li tâm được sinh ra bởi chuyển 
động quay làm cho phần bên ngoài của nó phân bố thành một đĩa dẹt đường 
kính khoảng 5 giờ ánh sáng, tức bằng một trăm lần khoảng cách 150 triệu 
kilômet giữa Trái đất và Mặt trời. Trong đĩa khí này rải rác vô số các hạt bụi có 
kích thước vô cùng nhỏ, khoảng một phần mười nghìn milimet, được sinh ra 
trong khí quyển của các sao kểnh đỏ thuở xa xưa. Được lực hấp dẫn kích thích 
và lực điện từ làm chất kết dính, các hạt này kết tụ lại với nhau để tạo thành 
các viên gạch xây nên các hành tỉnh, hay còn được gọi là “vật chất cấu thành 
hành tinh“. Quá trình kết tụ tiếp tục và vật chất cấu thành hành tinh dân dân 
đạt đến kích thước của một viên sỏi nhỏ, một cái kẹo, một quả trứng, một quả 
bóng tennis, một quả bóng đá, một sân vận động, một khu phố, một thành phố, 
một tỉnh, rồi có kích thước bằng cả nước Pháp, bằng Mặt trăng... Quá trình 
này chậm lại đáng kể vào giai đoạn cuối: trong khi chỉ cần vài trăm năm là 
có thể chuyển từ hạt bụi đến quả bóng đá, thì phải mất hàng trăm triệu năm 
mới có thể chuyển từ bóng đá thành một hành tinh. Vào cuối thời kỳ hình 
thành hệ Mặt trời, cách đây khoảng bốn tỉ năm, phần lớn các vật chất cấu 
thành hành tinh đã được tập hợp lại với nhau dưới tác động của lực hấp dẫn 
thành tám hành tinh (H. 46). Diêm Vương tỉnh, “hành tinh” xa Mặt trời nhất, 
là một trường hợp đặc biệt! : các nhà thiên văn học nghĩ rằng nó không được 
hình thành đồng thời với các hành tinh anh em của nó, mà trên thực tế nó là 
một tiểu hành tinh lớn bị phóng ra từ khu dự trữ sao chổi Kuiper, nằm ở ngay 
rìa của Hệ Mặt trời”, rồi bị lực hấp dẫn của Mặt trời giữ lại. Từ bốn tỉ năm nay, 
các hành tinh quay không biết mệt mỏi xung quanh Mặt trời. 


Mặt trời: thiên thể của ánh sáng 0à sự sống 


Trên một trong các hành tinh này, hành tỉnh thứ ba kể từ Mặt trời, sự sống 
đã được đánh thức. Đã xuất hiện ở đó con người biết tự vấn về vũ trụ đã sinh 
ra mình. Ngôi sao của chúng ta là một nguồn ánh sáng và nhiệt lượng duy 


% 
.s 


! Năm 2006, gần 2.500 nhà khoa học họp tại Praha, cộng hòa Czech đã nhất trí bỏ phiếu loại 
Diêm Vương tỉnh ra khỏi danh sách các hành tỉnh trong hệ Mặt trời. (ND) 

? Khu dự trữ sao chổi mang tên nhà thiên văn học người Hà Lan Gerard Kuiper, người đã phát 
hiện ra nó. 

3 Để biết thêm chỉ tiết về sự hình thành các hành tinh, xem Trịnh Xuân Thuận, Hỗn độn uà Hài 
hòa, Phạm Văn Thiều và Nguyễn Thanh Dương dịch, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2003, và Nguồn 
gốc - Nỗi hoài niệm uê những thuở ban đầu, Phạm Văn Thiều và Ngô Vũ dịch, NXB Trẻ, 2006. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 17 





Hình 46. Sự hình thành Hệ Mặt trời. (a) Khối khí trung tâm co lại dưới tác dụng của lực hấp dẫn 
cho ra đời Mặt trời (hình trên). (b) Các phần bên ngoài dẹt xuống như một cái đĩa. (c) và (d): 
các hạt bụi kết tụ lại với nhau để tạo thành “vật chất cấu thành hành tinh”. Các trận gió dữ dội 
gây bởi Mặt trời non trẻ đẩy khí ra phía ngoài đĩa. (e) và (: các vật chất cấu thành hành tỉnh 
tiếp tục kết tụ với nhau và tăng lên về kích thước. Sau khoảng 100 triệu năm, các hành tinh xuất 
hiện và chuyển động theo các quỹ đạo gần tròn xung quanh Mặt trời non trẻ. 


18 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


nhất có thể duy trì sự sống này. Ánh sáng Mặt trời có liên quan rất nhiều đến 
hiện tượng sinh học của sự sống trên Trái đất. Chính ánh sáng cho phép chúng 
ta hoạt động trong môi trường của chúng ta: ánh sáng giúp ta nhìn thấy các 
vật bằng cách chiếu sáng chúng; ánh sáng do bể mặt của các vật phản chiếu 
đi vào mắt và báo cho chúng ta biết sự hiện diện, hình dáng và màu sắc của 
chúng. Hơn thế nữa, chúng ta hít thở ôxy được sinh ra bởi cây xanh; mà cây 
xanh tạo ra ôxy nhờ một quá trình hóa học gọi là “quang hợp”, sử dụng năng 
lượng của ánh sáng Mặt trời. Năng lượng hóa học do thức ăn tạo ra, xét cho 
cùng, cũng bắt nguồn từ quang hợp. Nhiên liệu mà chúng ta sử dụng để chạy 
xe, để điểu hòa không khí trong phòng, để vận hành nhà máy chế tạo ra vô số 
các sản phẩm hàng ngày làm cho cuộc sống của chúng ta đẩy đủ và dễ chịu 
hơn, phân tích cho đến cùng, cũng bắt nguồn từ ánh sáng Mặt trời. Chính ánh 
sáng Mặt trời điểu chỉnh đồng hồ sinh học của bạn và làm cho bạn còn đủ 
tỉnh táo để đọc cuốn sách này. Hơn nữa, các mối quan hệ giữa sự sống và ánh 
sáng - thị giác, quang hợp, sự điều chỉnh đồng hồ sinh học, v.v... - không chỉ 
liên quan đến con người, mà còn đúng đối với đại đa số các loài sinh vật nữa. 

Ngôi sao Mặt trời là một khối khí khổng lồ có bán kính bằng 109 lần bán 
kính của Trái đất, tức 696.000 km, và khối lượng lớn gấp cỡ 332.000 lần Trái 
đất, tức 2000 tỉ tỉ tỉ (2.10?) kg. Bề mặt chuyển động của Mặt trời, bao quanh 
là lửa, được đốt nóng bởi ngọn lửa hạt nhân ở trung tâm có nhiệt độ lên tới 
5.780 độ Kelvin*, nhiệt độ làm chảy tất cả các vật liệu mà chúng ta biết hiện 
nay. Tâm của Mặt trời là một lò phản ứng hạt nhân khổng lổ phát ra một 
năng lượng khủng khiếp nhờ sự tổng hợp các hạt nhân hyđro. Áp suất của 
các lớp trên và các phản ứng hạt nhân làm cho lõi của nó (có bán kính cỡ 
175.000 km, tức một phần tư bán kính Mặt trời) bị nóng lên đến các nhiệt độ 
giảm dần từ 20 triệu độ ở tâm xuống đến 10 triệu độ ở biên của nó. Ở các bán 
kính lớn hơn 175.000 km, ngay khi nhiệt độ giảm xuống dưới 10 triệu độ, các 
phản ứng hạt nhân dừng lại, vì cần phải đạt đến nhiệt độ tối thiểu này thì 
các hạt nhân hyđro mới có thể tổng hợp với nhau. Ở bên trên lõi này trải ra 
một vùng “bức xạ” rộng lớn dày tới 325.000 km, trong đó năng lượng sinh 
ra ở tâm của Mặt trời được vận tải tới các lớp ngoài bởi các photon sinh ra ở 
vùng trung tâm. Nhiệt độ tại các vùng bức xạ còn đủ cao để các nguyên tử 
hyđro va chạm liên tục và dữ dội giải phóng ra các proton và electron: khí bị 
1on hóa. Photon từ vùng trung tâm phải mở một con đường qua cánh rừng 


Từ nay về sau, đơn vị sử dụng là nhiệt độ Kelvin, nếu không sẽ chỉ rõ đơn vị sử dụng là nhiệt 
y 5 5 5 
độ nào. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uỗng 19 


rậm rạp các proton và electron tự đo. Ở đó chúng va chạm vào nhau bất cứ 
lúc nào, và thay vì bay theo đường thẳng, chúng phải đi theo các con đường 
vô cùng zig-zag để ra được bên ngoài, giống như một người say rượu không 
sao đi thắng được. Do đó, thay vì mất hơn một giây để vượt qua vùng bức 
xạ, chúng đã phải mất khoảng... 170.000 năm! 

Ở trên vùng bức xạ, nhiệt độ tiếp tục giảm, va chạm giữa các nguyên tử 
hyđro xảy ra thưa thớt hơn và cũng ít dữ đội hơn, và electron vẫn gắn kết với 
proton trong các nguyên tử-nhà tù của chúng: khí chuyển từ trạng thái ion hóa 
mạnh sang trạng thái trung hòa. Các nguyên tử trung hòa hấp thụ photon, điểu 
này ngăn cản năng lượng Mặt trời tán xạ ra phía ngoài thông qua bức xạ, như 
từng xảy ra trong vùng bức xạ. Để có thể tỏa sáng bằng toàn bộ ngọn lửa của 
mình, Mặt trời phải dùng đến một cơ chế khác, gọi là “đối lưu”. Tất cả chúng 
ta đều biết hiện tượng này khi đun nước: nước nóng nổi lên bể mặt, bị nguội 
đi rồi lại hạ xuống, tạo thành các chuyển động tròn. Tương tự, trong vùng đối 
lưu dày 200.000 km, từ mép trên của vùng bức xạ cho tới bể mặt của Mặt trời 
(hay “quang cầu“ - tức mặt cầu phát ra ánh sáng), khí nóng bay lên, và do nhiệt 
độ của quang cầu thấp hơn nhiệt độ của các lớp dưới, nên sẽ bị lạnh đi rồi rơi 
xuống, tạo ra các khoang đối lưu khổng lổ có dạng là các vòng kín. Tình hình 
trong vùng đối lưu là hoàn toàn khác với trong vùng bức xạ: năng lượng ở đây 
được chuyển tải tới bể mặt Mặt trời không phải bởi ánh sáng, mà bởi chuyển 
động của vật chất khí. Chính vì các chuyển động đối lưu này mà bề mặt liên 
tục thay đổi của Mặt trời xuất hiện như một miếng vá khổng lồ khoảng 4 triệu 
ô khí lớn, mỗi ô có kích thước khoảng một nghìn kilomét, cỡ kích thước của 
một lục địa trên Trái đất, chúng xuất hiện và biến mất theo các chu kỳ sinh tử 
liên tục cứ mỗi mười giây một lần (H. 47). 


Tính gián đoạn của ánh sáng Mặt trời 


Sự phát sáng không dừng lại ở bể mặt của Mặt trời, như thoạt tiên ta 
tưởng. Ở trên quang cầu còn có một vùng rộng lớn khí cực kỳ nóng phát 
ra ánh sáng không nhìn thấy được bằng mắt thường”. Vỏ bọc khí nóng mà 


% 
.s 


5 Nếu nhìn thẳng vào Mặt trời, võng mạc có nguy cơ bị hỏng và mắt sẽ bị mù, nên chúng ta 
không bao giờ được nhìn Mặt trời bằng mắt trần, mà không đeo kính bảo vệ phù hợp. Tuy 
nhiên, thật may là chúng ta có thể chiêm ngưỡng trực tiếp cảnh bình minh và hoàng hôn tuyệt 
đẹp, vì bức xạ Mặt trời ở những lúc này bị hấp thụ một phần bởi các lớp khí quyển, và cường 
độ của nó đã giảm đi đáng kể. 


20 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


người ta gọi là “vành nhật hoa” trải cho đến khoảng 10 triệu kilomet bên 
trên bể mặt của Mặt trời (H. 47). Thông thường, người ta chỉ có thể quan sát 
rõ được nó khi có nhật thực, khi đĩa Mặt trăng chắn hết ánh sáng làm chói 
mắt của Mặt trời5. 

Các nguyên tử khí của Mặt trời (hay mọi sao khác cũng thế) đều phát ra 
ánh sáng có các năng lượng rất xác định sinh ra các vạch sáng trong quang 
phổ. Có thể biết phổ của một sao bằng cách phân tách ánh sáng của nó thành 
các thành phần năng lượng hay màu sắc khác nhau bằng lăng kính. Khi ánh 
sáng Mặt trời được phân tách như vậy, thoạt trông nó có vẻ như một quang 
phổ liên tục. Nhưng sự nghiên cứu chỉ tiết hơn bằng một máy quang phổ 
lại cho thấy phổ của ánh sáng Mặt trời không hể liên tục, mà bị băm thành 
hàng trăm vạch thẳng đứng. Nhà vật lý người Đức Joseph Fraunhofer (1787- 
1826), người phát minh ra máy quang phổ, đã phân loại được hơn sáu trăm 
vạch! Năm 1913, nhà vật lý người Đan Mạch Niels Bohr giải thích rằng tính 


(ÊIo0)//-1Áu00)  V) iIosu11) (214 Ñ¡/-1Ấ(:12)9)0).410)) 


-toie0NgI2)09).400)) 


IẰ®)1/-Ial9 Re >11N(S199) 400) 


Nhật hoa 





Hình 47. Các vùng chính bên trong Mặt trời. Để thể hiện được các vùng nhỏ nhất, các tỷ lệ ở 
đây không đúng theo thực tế. 


% 
.s 


® Năm 1930, nhà thiên văn học người Pháp Bernard Lyot đã sáng chế một dụng cụ rất khéo, gọi 
là “nhật hoa ký” có thể che khuất hình ảnh của đĩa Mặt trời trong kính thiên văn và cho phép 
các nhà thiên văn quan sát vành nhật hoa Mặt trời mà không cần phải chờ nhật thực. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bâầu trời xanh uà cầu uông 21 


gián đoạn của ánh sáng gắn liền với tính gián đoạn của vật chất. Thực tế, 
trong mô hình nguyên tử của Bohr, các electron trong một nguyên tử không 
thể muốn đi thế nào thì đi, mà buộc phải đi theo các quỹ đạo rất xác định, ở 
cách hạt nhân một khoảng xác định. Mỗi lần một electron thực hiện một cú 
nhảy lượng tử từ một quỹ đạo ở xa sang một quỹ đạo gần nhân hơn thì một 
hạt ánh sáng lại được phát ra. Năng lượng của hạt ánh sáng đúng bằng hiệu 
năng lượng của quỹ đạo xuất phát và năng lượng của quỹ đạo đến. Do đó, 
sự phân bố các vạch phổ phản ánh trung thành sự sắp xếp quỹ đạo của các 
electron bên trong nguyên tử. Sự sắp xếp này là duy nhất đối với mỗi nguyên 
tử. Nó tạo thành một dạng dấu vân tay, một dạng thẻ căn cước của nguyên tố 
hóa học. Cũng giống như cảnh sát nhận dạng tội phạm bằng các dấu vân tay 
mà hắn vô ý để lại hiện trường vụ án, nhà thiên văn nhận dạng các nguyên 
tố hóa học có trong khí của một ngôi sao nhờ sự phân bố các vạch phổ của 
nó. Chính các vạch phổ này cho chúng ta biết cấu tạo hóa học của các sao, 
các thiên hà và của toàn vũ trụ. 

Phần lớn các vạch phổ của Mặt trời đều có thể được gán cho các nguyên tố 
hóa học đã biết trên Trái đất, như sắt chẳng hạn, điều này khẳng định thêm ý 
tưởng về sự thống nhất sâu sắc giữa trời và đất, mà Newton đã nêu ra khi ông 
phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn vào năm 1666. Nhưng cũng các vạch 
mới cũng xuất hiện. Năm 1868, các nhà thiên văn đã hiểu rằng các vạch chưa 
hề biết này có lẽ gây bởi một nguyên tố hóa học chưa biết trên Trái đất, và họ 
gọi nó là “hêl¡“ (theo tiếng Hy Lạp helios, nghĩa là “Mặt trời”). Mãi đến năm 
1895, gần ba thập kỷ sau khi phát hiện ra nó trong ánh sáng Mặt trời bị phân 
tách, thì hêli mới được phát hiện trên Trái đất. Khí này được dùng để bơm cho 
những quả bóng bay đa sắc của trẻ nhỏ, làm cho chúng bay lên trời cao, và làm 
cho chúng ta có giọng ngạt mũi khi hít phải... 


Nhiệt độ cực cao của uành nhật hoa 


Trong những năm 1920, sự quan sát màu sắc của vành nhật hoa trong các 
kỳ nhật thực tiết lộ rằng khí cực kỳ loãng của vành nhật hoa này cũng phát 
ra các vạch mới. Do thiếu thông tin, các nhà thiên văn gán các vạch chưa rõ 
này cho một nguyên tố hóa học khác không thấy có trên Trái đất mà họ gọi là 
“coron7” (từ chữ corona có nghĩa là vành nhật hoa ND). Ngày nay chúng ta biết 
rằng corori không hể tổn tại, rằng các vạch này không phải là do một dạng 
nguyên tử mới phát ra, mà thực tế là do các nguyên tử đã biết nhưng bị mất 
nhiều electron hơn các nguyên tử có trong quang cầu. Người ta nói rằng chúng 
bị ion hóa nhiều hơn, bởi vì một ion không gì khác hơn là một nguyên tử bị 


22 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


mất electron”. Điều đó giải thích tại sao các cấu trúc electron bên trong và do 
đó là các vạch phổ của các nguyên tử trong vành nhật hoa khác với các vạch 
phổ của các nguyên tử và ion trong quang cầu. Chẳng hạn, các nhà vật lý thiên 
văn đã nhận diện được các vạch nhật hoa là của các nguyên tử sắt đã bị mất 
13 trong số 26 electron của chúng, trong khi ở quang cầu phẩn lớn các nguyên 
tử sắt chỉ mất tối đa là một hoặc hai electron. Sở dĩ các nguyên tử bị mất nhiều 
electron là vì nhiệt độ của vành nhật hoa rất cao. Các nhà vật lý thiên văn đã 
rất sửng sốt khi phát hiện ở vài nghìn kilomet bên dưới bề mặt của Mặt trời, 
nhiệt độ, đáng lẽ ra phải giảm và thấp hơn nhiệt độ của quang cầu, thì ngược 
lại, nó lại cao hơn vài trăm lần! Thực vậy, các quan sát chứng tỏ rằng nếu nhiệt 
độ giảm từ 5.800 độ Kelvin của quang cầu xuống một nhiệt độ tối thiểu là 4.500 
độ Kelvin ở khoảng 500 km ở trên quang cầu, thì sau đó nó lại tăng rất nhanh, 
đạt tới một triệu độ ở độ cao 10 kmI! Rổi nó lại tăng dần để đạt đến một giá trị 
trung bình ổn định là 3 triệu độ ở độ cao khoảng 10.000 km, với rải rác là các 
vùng nóng hơn có thể gấp vài lần nhiệt độ trung bình. Các nhiệt độ rất cao này 
làm cho phần bên ngoài bể mặt nhìn thấy được của Mặt trời phát ra ánh sáng 
cực kỳ giàu năng lượng dưới dạng các tia cực tím và tia X. 

Vậy tại sao nhiệt độ lại tăng trong khi rời xa lò lửa nhiệt hạch ở trung tâm? 
Hiện nay chưa có ai giải thích được điểu này một cách đầy đủ. Càng khó giải 
thích hơn khi mà hiện tượng nóng lên lại xảy ra đột ngột, chỉ trên vài trăm 
kilomet. Các nhà thiên văn nghĩ rằng đó là do các nhiễu loạn từ ở bể mặt của 
Mặt trời. Thực tế, Mặt trời là một loại nam châm khổng lổ với các đường sức 
đi xuyên qua nó và ló ra ở gần các cực từ Bắc và Nam. Nhưng Mặt trời khác 
nam châm ở chỗ nó không rắn và phải mất nhiều thời gian hơn mới quay trọn 
một vòng quanh mình nó ở các cực (35 ngày) so với ở xích đạo (25 ngày). Do 
chuyển động quay vi sai này nên các đường sức từ bên trong Mặt trời bị kéo 
dãn, xoắn và trộn vào nhau (H. 48). Một số đường ló ra ở bể mặt, tạo ra các 
vùng tối có kích thước cỡ Trái đất. Đó chính là các “vết Mặt trời” do Galileo 
phát hiện ở thế kỷ XVII (H. 14 của tập ảnh màu). Các vùng này tối không phải 
bởi vì chúng không phát ra ánh sáng, mà bởi vì nhiệt độ của chúng chỉ cỡ 1300 
độ, thấp hơn nhiệt độ của bể mặt Mặt trời. Thỉnh thoảng, các đường sức từ có 
các cực đối nhau có thể gặp nhau và triệt tiêu nhau. Quá trình này giải phóng 
một lượng lớn năng lượng, làm tăng tốc các hạt và tạo ra các sóng lan truyền 
trong lớp khí loãng của vành nhật hoa và làm cho nó nóng lên. 


7 Do vậy nếu các nguyên tử trung hòa, thì các điện tích dương của proton trong hạt nhân nguyên 


tử của chúng được bù lại chính xác bởi các điện tích âm của electron, còn các ion thì có điện 
tích dương. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 23 


Cặp vết 
Mặt Trời 





Hình 48. Từ trường bên trong Mặt trời. Chuyển động quay vi sai của Mặt trời làm cho các đường 
sức từ bị kéo dãn và xoắn. Một số ló ra ở bề mặt, hình thành một vòng kín và tạo ra các cặp 
vết Mặt trời. Nếu như vòng này được nhìn thấy ở mép của đĩa Mặt trời, thì nó tạo ra một vòng 
cung lửa, gọi là tai lửa, làm cho vật chất bị ion hóa được phóng từ bề mặt Mặt trời và được dẫn 
bởi các đường sức từ. 


Mặt trời, nguồn năng lượng khủng khiếp 


Sự sống trên Trái đất cần năng lượng để duy trì và phát triển. Năng lượng 
này, Mặt trời có vô khối dưới dạng ánh sáng. Hào phóng ban phát cho chúng 
ta ánh sáng, Mặt trời là nguồn của mọi sự sống trên hành tinh xanh này. Công 
suất toàn phần (hay năng lượng trên một đơn vị thời gian) mà Mặt trời phát 
ra là 400 triệu tỉ tỉ (4.10) oát, tức bằng năng lượng của 1000 triệu tỉ tỉ nhà máy 
điện, mỗi nhà máy có công suất 1000 MW. Chỉ cần ba phút của năng lượng 
khủng khiếp này là có thể làm tan chảy vỏ Trái đất, hoặc sáu giây để bốc hơi 
toàn bộ các đại dương trên hành tỉnh xanh. Sở dĩ các thảm kịch này không xảy 
ra là bởi vì phần lớn năng lượng kinh hoàng này bị bức xạ và mất hút trong 
không gian. Trái đất, chốn nương thân nhỏ xíu của con người mất hút trong 
mênh mông bao la vũ trụ, chỉ nhận được một phần nhỏ năng lượng Mặt trời: 
khoảng một phần mười tỉ. 

Lượng ánh sáng Mặt trời mà hành tinh chúng ta nhận phụ thuộc vào nhiều 
nhân tố: khoảng cách Mặt trời-Trái đất (Trái đất càng xa Mặt trời thì lượng 
năng lượng mà nó nhận càng nhỏ, vì năng lượng này giảm tỉ lệ nghịch với 
bình phương khoảng cách giữa chúng), các thay đổi theo mùa và lượng năng 
lượng bị khí quyển Trái đất hấp thụ và phát trở lại vào không gian. 


24 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Trái đất hoàn thành chuyển chu du hàng năm của nó quanh Mặt trời theo 
một quỹ đạo gần tròn với bán kính trung bình 150 triệu km. Điều này có nghĩa 
là ánh sáng Mặt trời, với vận tốc lan truyển là 300.000 km/s, phải mất hơn 8 
phút mới đến được chúng ta sau khi rời khỏi bề mặt Mặt trời: nếu một bàn 
tay khổng lổ lấy đi Mặt trời, thì phải 8 phút sau chúng ta mới nhận ra điểu đó! 
Khoảng cách trung bình giữa Trái đất - Mặt trời không biến thiên quá 2%. Trên 
quỹ đạo của Trái đất quanh Mặt trời, điểm cận nhật cách Mặt trời 147 triệu 
km, và điểm viễn nhật cách Mặt trời 152 triệu km. Từ đó sinh ra các biến thiên 
nhiệt độ không quá vài phần mười độ trên phạm vi toàn cầu: một biến thiên 
nhiệt độ gần như vô nghĩa. Như vậy, chắc chắn không phải khoảng cách giữa 
Trái đất và Mặt trời là nguyên nhân gây ra cái nóng như nung vào mùa hè hay 
cái lạnh như cắt vào mùa đông. Mà trên thực tế chính trục quay của Trái đất 
bị nghiêng là nguyên nhân tạo ra sự luân chuyển của các mùa. Thực tế, địa 
cầu của chúng ta không đứng thẳng, mà nghiêng một góc 23,5 độ so với mặt 
phẳng elip - mặt phẳng trong đó tất cả các hành tỉnh (trừ Diêm Vương tinh) 
bển bỉ vạch ra quỹ đạo của chúng. Người ta nghĩ rằng trong quá trình hình 
thành cách đây 4,5 tỉ năm, một tiểu hành tinh khổng lổ đã va vào nó, và làm 
cho nó bị nghiêng sang một bên”. 


Nhịp các mùa 


Bởi vì bị nghiêng nên năng lượng và nhiệt mà Trái đất nhận được ở tất cả 
các điểm của nó và tại các thời điểm khác nhau trong chuyến chu du hàng 
năm của nó quanh Mặt trời là không như nhau. Vào tháng 6, độ nghiêng của 
Trái đất làm cho bán cầu Bắc nghiêng nhiều nhất về phía Mặt trời và do đó 
nhận được nhiều nhiệt lượng nhất, trong khi bán cầu Nam ở xa Mặt trời nhất 
nên nhận được ít năng lượng nhất. Trong khi người Tây Ban Nha và Hy Lạp 
tận hưởng mùa hè để tắm nắng trên bãi biển, thì người Chilê và Australian 
lại phải khăn áo kín mít để chống lại cái giá rét của mùa đông. Chênh lệch 
nhiệt độ giữa các vùng nằm ở trên và dưới xích đạo càng trở nên rõ rệt hơn 
khi mà vào mùa hè các tia nắng Mặt trời chiếu gần như thẳng đứng ở bán 
cầu Bắc, làm cho nhiệt độ ở đó cao, trong khi vào mùa đông, ở bán cầu Nam, 
các tia nắng chiếu xiên là là mặt đất, làm cho nhiệt độ ở đó thấp. Tình hình 
sẽ bị đảo ngược sáu tháng sau đó, tức vào tháng giêng. Bởi vì hướng của 
trục quay của Trái đất là tương đối ổn định, nên lúc này bán cầu Bắc xa Mặt 


8 Xem Trịnh Xuân Thuận, Hỗn độn uà Hài hòa, sảd. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uỗng 25 


trời nhất và nhận ít nhiệt lượng và ánh sáng Mặt trời hơn bán cầu Nam. Giờ 
đến lượt người Pháp tận hưởng niểm vui với các môn thể thao mùa đông, 
và người Brazil vui đùa trên bãi biển. Vòng quay các mùa cứ tiếp tục diễn ra 
như thế. Lần tới, khi chiêm ngưỡng ngày hội sắc vàng của mùa thu, hay khi 
bạn bị chỉnh phục bởi cảnh tượng mới mẻ của mùa xuân, bạn hãy thầm nhủ 
rằng đó là bởi vì Trái đất nghiêng. 

Trung bình, một vùng như đất nước Marốc nhận ánh sáng vào mùa hè 
nhiều gấp đôi mùa đông. Chênh lệch càng lớn hơn ở các khu vực cao hơn: ở 
Bắc cực, kể cả lúc nửa đêm người Inuit cũng vẫn được hưởng ánh nắng Mặt 
trời trong suốt mùa hè, trong khi người ở Nam cực chìm trong bóng tối hoàn 
toàn nhiều tháng ròng. Sự biến thiên nhỏ trong khoảng cách giữa Trái đất và 
Mặt trời trong chuyến chu du hằng năm của nó xung quanh Mặt trời sinh ra 
một hiệu ứng nhỏ làm gia tăng hoặc suy yếu hiệu ứng của độ nghiêng của Trái 
đất. Khi mùa hè đến bán cầu Bắc và mùa đông tràn đến bán cầu Nam, Trái đất 
nằm xa Mặt trời hơn một chút, làm cho cái nóng thiêu đốt của mùa hè bớt đi 
một chút ở bán cầu Bắc và mùa đông ở bán cầu Nam đỡ khắc nghiệt hơn. Sáu 
tháng sau, Trái đất nằm gần Mặt trời hơn một chút, đến lượt mùa đông trong 
bán cầu Bắc sẽ ấm hơn một chút và mùa hè ở bán cầu Nam sẽ đỡ nóng hơn. 
Như vậy, về trung bình, cư dân ở bán cầu Bắc được hưởng nhiệt độ ôn hòa 
hơn chút ít so với những người sống ở dưới xích đạo. 

Nhưng liệu có phải lúc nào cũng như thế không? Điểu đó sẽ xảy ra nếu 
trục quay của Trái đất luôn cố định trong không gian và luôn hướng về phía 
sao Bắc cực, trong chòm sao Tiểu Hùng (Gấu nhỏ). Do sự đứng yên gần như 
tuyệt đối của ngôi sao này trong bầu trời, nên từ giờ này sang giờ khác, từ đêm 
này qua đêm khác, sao Bắc cực, chỉ phương Bắc, mãi mãi là một nguồn an ủi 
và giúp đỡ vô giá đối với các lữ khách qua bao thế kỷ. Nhưng hướng của trục 
quay Trái đất lại không cố định. Nó vẽ nên trong không gian một hình nón có 
nửa góc ở đỉnh là 23,5 độ, giống như trục quay của một con quay. Các nhà vật 
lý gọi đó là chuyển động “tiến động”. Chuyển động này do tương tác hấp dẫn 
giữa Trái đất, Mặt trăng và Mặt trời gây ra. Nhưng chu kỳ của chuyển động 
tiến động của Trái đất không phải là vài giây như của con quay, mà nó kéo 
dài tới 26.000 năm! Như vậy, trong khoảng 14.000 năm tới, con cháu chút chít 
của chúng ta sẽ thấy trục quay của Trái đất vẫn bị nghiêng trung bình một góc 
là 23,5 độ, nhưng hướng về phía một sao khác có tên là sao Chức Nữ (Véøa), 
trong chòm sao Thiên Cẩm (Lyre). Đến thời kỳ xa xôi này, Trái đất sẽ gần Mặt 
trời hơn trong quỹ đạo của nó vào mùa hè và xa Mặt trời hơn vào mùa đông 


26 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


ở bán cầu bắc. Bấy giờ đến lượt những người sống bên trên xích đạo sẽ phải 
chịu nắng nóng hơn những người sống ở bên dưới xích đạo. 


Băng tuuết xâm chiếm Trái đất 


Chênh lệch nhiệt độ càng lớn hơn theo vĩ độ khi độ nghiêng của Trái đất 
càng lớn. Liệu có khả năng trục quay của Trái đất sẽ có hành trạng “vô kỷ 
luật” với hướng của nó thay đổi từng ngày hay không? Câu trả lời là không. 
Trục quay của Trái đất có hành trạng rất ngoan ngoãn. Trong cả triệu năm mà 
nó không biến thiên quá 1,3 độ so với độ nghiêng trung bình 23,5 độ của nó. 
Thật là phúc lớn cho chúng ta, bởi vì nếu biên thiên này lớn hơn, thì sự sống 
trên Trái đất không thể sinh sôi và phát triển được. Nhưng điểu này không có 
nghĩa là biến thiên nhỏ này không gây ra hậu quả gì. Ngay cả một biến thiên 
nhỏ cũng có thể có các hiệu ứng lớn đối với khí hậu Trái đất. Nếu Trái đất bị 
nghiêng đột ngột thêm một góc 1,3 độ về phía Mặt trời, thì người Phần Lan ở 
trên vĩ độ 65 độ trên xích đạo sẽ nhận thêm 20% nhiệt lượng từ Mặt trời vào 
mùa hè, và ít hơn 20% vào mùa đông. 

Nếu các điểu kiện khác được hội đủ, thì sự suy giảm ánh sáng Mặt trời mà 
Trái đất nhận được có thể đủ để khởi phát các thay đổi khí hậu sâu sắc. Trong 
trường hợp nghiêm trọng nhất, băng có thể tràn ngập Trái đất. Theo nhà thiên 
văn người Nam Tư Miloutine Milankovíc (1879-1958), các thời kỳ băng giá kéo 
có thể xảy ra sau sự ngẫu hợp các điểu kiện rất đặc biệt: khi Trái đất gần Mặt 
trời nhất trong quỹ đạo của nó và khi ở bán cầu Bắc là mùa đông. Mùa đông 
khi đó sẽ rất ôn hòa (Mặt trời ở gần Trái đất nhất sẽ cung cấp nhiều nhiệt nhất) 
và rất ngắn (lực hấp dẫn mạnh nhất của Mặt trời kéo Trái đất quay nhanh hơn 
trên quỹ đạo của nó, và do đó rút ngắn mùa đông). Ngược lại, mùa hè sẽ mát 
và kéo dài. Do nhiệt độ giảm nên tuyết rơi từ mùa đông sẽ không tan hết. Tích 
tụ theo thời gian, tuyết không tan sẽ biến thành băng và có tác dụng như một 
tấm gương phản chiếu ánh sáng Mặt trời lên không gian, làm nhiệt độ càng 
giảm thêm. Nếu, hơn nữa, Trái đất ít nghiêng hơn vào thời kỳ này, chắng hạn 
chỉ 22 độ thôi, thì mùa hè vốn đã mát sẽ càng mát hơn, và Trái đất khi đó sẽ đi 
vào một thời kỳ băng giá. Kết quả phân tích trầm tích dưới đáy biển, những 
ký ức của khí hậu cổ xưa, khẳng định với chúng ta kịch bản của Milankovíc. 
Nó nói với chúng ta rằng nhiệt độ trung bình của các đại đương vào mùa hè 
trước các thời kỳ băng giá trên thực tế thấp hơn nhiều. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uỗng 27 


Mặt trăng bình ổn hành trạng hỗn độn của trục Trái đất 


Như chúng ta đã biết, trục quay của Trái đất không biến thiên quá 1,3 độ 
trong một triệu năm vừa qua. Tuy vậy, sự ổn định này, về mặt tiên nghiệm mà 
nói, không phải là điều hiển nhiên. Chỉ cần xét trường hợp Hoả tỉnh, hành tỉnh 
hàng xóm của chúng ta, ngày nay nghiêng 25,2 độ, chỉ hơn Trái đất hơn một độ 
là đủ biết. Thực ra trong quá khứ không phải lúc nào cũng như thế. Người ta 
cho rằng trục quay của nó đã có một hành trạng hỗn độn và biến thiên khoảng 
10 độ trong quá khứ, tạo ra các mùa cực kỳ khác biệt. Có lẽ chính nhiệt độ mùa 
hè nóng bỏng đã làm bốc hơi nước mà trước đó còn chảy thành dòng trên bể 
mặt hành tỉnh đỏ này cách đây vài tỉ năm, khiến cho các lòng sông và suối khô 
nẻ để nhắc nhớ quá khứ huy hoàng của nó. 

Tại sao trục quay của Hỏa tỉnh lại tỏ ra dị thường trong khi hành trạng của 
trục Trái đất lại hiển lành đáng ngạc nhiên đến thế? Rất có thể là do sự chênh 
lệch về kích thước giữa các vệ tinh của hai hành tỉnh. Trong số tất cả các hành 
tinh cùng loại với Trái đất của hệ Mặt trời (tức các hành tỉnh có lớp đất rắn), 
chỉ có Trái đất là có một vệ tinh lớn. Thủy tỉnh và Kim tinh không có vệ tỉnh. 
Hỏa tỉnh có hai mặt trăng kích thước rất nhỏ vốn là hai tiểu hành tinh lớn, có 
đường kính khoảng ba mươi và hai mươi km, tên là Phobos và Deimos. Khối 
lượng của những vệ tỉnh này nhỏ tới mức lực hấp dẫn của chúng không thể 
nhào nặn chúng thành hình cầu, và vì thế chúng có bể mặt rất ghổ phể. Ngược 
lại, Mặt trăng yêu quý của chúng ta, nàng thơ của những đôi uyên ương và 
các thi nhân, lại lớn hơn rất nhiều. Với bán kính 1.738 km, khối lượng bằng 
1,2% khối lượng của Trái đất và lực hấp dẫn bằng một phần sáu lực hấp dẫn 
của Trái đất (nếu trên Trái đất bạn cân nặng 72 kg thì trên Mặt trăng bạn chỉ 
còn 12 kg), Mặt trăng đã bị lực hấp dẫn nhào nặn thành hình cầu phản chiếu 
ánh sáng Mặt trời và chiếu sáng những vùng thôn đã ban đêm bằng một ánh 
sáng dịu dàng. Mặt trăng không chỉ gây ra thủy triểu, mà nó còn có tác dụng 
bình ổn trục quay của Trái đất. 

Các nhà vật lý thiên văn có thể nhận biết điểu đó như thế nào? Chắc chắn, 
họ không thể chơi trò Chúa sáng thế và quyết định lấy Mặt trăng đi để xem 
điểu gì sẽ xảy ra nếu không còn Mặt trăng nữa. Nhưng họ đã có máy tính. Máy 
tính nói với họ rằng, nếu không có Mặt trăng, thì trục quay của Trái đất sẽ có 
hành trạng hoàn toàn hỗn độn”. Hành trạng của Trái đất sẽ không thể dự báo 


% 
s 


° Xem thêm Hỗn độn uà Hài hòa, säd. 


28 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


được và độ nghiêng của nó có thể thay đổi đột ngột từ 0 độ (Trái đất khi đó sẽ 
đứng thẳng) đến 85 độ (tức là Trái đất sẽ nằm nghiêng trong mặt phẳng hoàng 
đạo). Những thay đổi độ nghiêng này sẽ kéo theo những thay đổi sâu sắc vể 
khí hậu, làm tổn hại sự sống trên Trái đất. Nếu Trái đất đứng thẳng, thì lượng 
ánh sáng và nhiệt lượng của Mặt trời mà nó nhận được ở tất cả các điểm sẽ như 
nhau trong suốt cả năm (bỏ qua những biến thiên nhỏ do quỹ đạo của Trái đất 
quanh Mặt trời không phải là một vòng tròn hoàn hảo, mà là hình elip). Ngược 
lại, nếu nó nằm trong mặt phẳng hoàng đạo (như hành tinh Thiên Vương), thì 
một nửa Trái đất sẽ chìm trong bóng tối và băng giá trong một mùa đông dài 
sáu tháng, trong khi một nửa khác sẽ phải chịu cái nắng thiêu đốt của Mặt trời 
mùa hè, và tình hình bị đảo ngược lại sáu tháng sau. Với những khí hậu cực 
đoan như vậy giáng xuống một cách hoàn toàn bất ngờ (do hành trạng hỗn độn 
của nó, nên chúng ta không thể dự báo những gì mà trục quay của Trái đất có 
thể gây ra), sự sống sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để nảy nở và sinh sôi. Có tác 
dụng bình ổn đặc tính thất thường của trục quay Trái đất, Mặt trăng, đứa con 
của Trái đất (người ta nghĩ rằng nó đã được tách từ vỏ Trái đất trong một va 
chạm dữ dội của một tiểu hành tinh với Trái đất cách đây 4,5 tỉ năm), xét cho 
cùng, chính là nguyên nhân của sự hiện diện ở đây của chúng ta. 


Mặt trời sưởi ẩm Trái đất 


Trung bình mỗi giây Trái đất nhận được từ Mặt trời một lượng năng lượng 
(hay công suất) 342W trên một mét vuông (W/m?), tương đương với lượng 
nhiệt nhận được từ một bóng đèn 50W đặt cách mười xentimét. Một phần lớn 
của bức xạ này (khoảng 42%) thuộc loại “khả kiến“, nghĩa là mắt người có thể 
nhìn thấy được. Trên thực tế, quá trình tiến hóa đã ban tặng cho con người 
(cũng như nhiều loài vật khác) con mắt, bộ phận thu nhận ánh sáng tuyệt vời 
cho phép chúng ta hoạt động và tiến hóa trong một thế giới được Mặt trời chiêu 
sáng. Nhưng Mặt trời còn phát ra các loại ánh sáng khác mà mắt người không 
nhìn thấy được. Ánh sáng không nhìn thấy được này cùng với ánh sáng khả 
kiến tạo thành phổ điện từ. Mặt trời phát ra tia cực tím (9%) làm chúng ta bị 
cảm nếu đứng quá lâu dưới trời nắng, và hồng ngoại (49%), và một tỉ lệ nhỏ 
các tia pamma, tia X và sóng vô tuyến. Bởi vì khí quyển là một lớp bảo vệ sự 
sống khỏi các tia cực tím giàu năng lượng và có hại của Mặt trời, và vì nó ngăn 
cản phần lớn lượng tia hồng ngoại, nên bức xạ Mặt trời xuống mặt đất chủ yếu 
thuộc dạng khả kiến. Trong bức xạ Mặt trời nhìn thấy được, khoảng một phần 
ba bị các đám mây trong lớp khí quyển ở tầng cao và bể mặt Trái đất phản 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uỗng 29 


chiếu vào không gian, trong khi hai phần ba còn lại được hấp thụ và chuyển 
hóa thành nhiệt hoặc trong khí quyển, hoặc trên bề mặt của Trái đất. Các tia 
nắng Mặt trời nhìn thấy được vuốt ve da ta và sưởi ấm các đồ vật trên Trái đất 
vào ban ngày. Nhưng bể mặt Trái đất (hay mọi vật khác) không thể hấp thụ 
vô hạn ánh sáng và nhiệt lượng Mặt trời để ngày càng nóng thêm: nêu không, 
hành tinh của chúng ta sẽ biến thành nơi không thể sinh sống được. Khi mặt 
đất nóng lên, thì bản thân nó cũng bức xạ mạnh hơn. Rốt cuộc, Trái đất sẽ bức 
xạ vào không gian hết lượng năng lượng mà nó đã nhận được từ Mặt trời, và 
một sự cân bằng được thiết lập. 

Nếu Trái đất không có khí quyển, thì nhiệt độ cân bằng sẽ rất thấp, cỡ -230C, 
và hành tinh của chúng ta sẽ chỉ là một khối cầu băng giá không sinh sống 
được! Thật may cho chúng ta, Trái đất có một khí quyển có khả năng tạo ra 
một hiệu ứng nhà kính mang lại cho Trái đất một nhiệt độ dễ chịu và thuận lợi 
cho sự sống. Lồng kính cho ánh sáng khả kiến của Mặt trời đi vào sưởi ấm cây 
trồng. Nhưng mọi vật được sưởi ấm ở một nhiệt độ cao hơn không độ tuyệt 
đối (0 độ Kelvin, hay -237°C), dù đó là cơ thể, cuốn sách mà bạn đang cầm trên 
tay, hay các vật xung quanh bạn, đều bức xạ năng lượng. Nếu nhiệt độ của vật 
bức xạ càng cao thì bức xạ và năng lượng mà nó phát ra càng cao. Một vật có 
nhiệt độ khoảng chục độ C thì bức xạ chủ yếu của nó là tia hổng ngoại; vật có 
nhiệt độ vài nghìn độ C (như bề mặt của một ngôi sao nặng) bức xạ chủ yếu là 
tia cực tím. Cây cối được Mặt trời sưởi ấm ở nhiệt độ vài chục độ C phát ra các 
sóng hổng ngoại. Nhưng, nếu lổng kính cho ánh sáng nhìn thấy được đi qua, 
thì chúng lại chắn ánh sáng hổng ngoại. Vì thế nhiệt lượng Mặt trời bị cầm tù, 
làm cho bên trong lổng kính nóng hơn bên ngoài, mang lại cho cây trồng nhiệt 
độ ấm áp hơn, ngay cả trong những ngày lạnh nhất của mùa đông!°. 

Tương tự, khí quyển của Trái đất có chứa khí gọi là “khí gây hiệu ứng nhà 
kính”. Các cấu trúc phân tử của chúng làm cho các khí này, giống như kính 
của lồng kính, cho ánh sáng nhìn thấy được đi qua, nhưng hấp thụ một lượng 
lớn ánh sáng hồng ngoại. Các khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh nhất là khí 
cacbonic (hay dioxit carbon), hơi nước và metan (do vi khuẩn trong dạ dày bò 
và các động vật nhai lại khác tạo ra) (H. 49). Khí quyển Trái đất tác dụng một 
hiệu ứng nhà kính hết sức có lợi sưởi ấm hành tinh chúng ta thêm khoảng 40 
độ, cho phép sự sống phát triển. Thay vì một nhiệt độ băng giá -23 độ, nhiệt 
!9 Sở đĩ nhiệt độ bên trong lông kính cao hơn bên ngoài, ngoài việc kính có khá năng chắn ánh 


sáng hồng ngoài, còn là do chúng loại trừ các chuyển động đối lưu của không khí bên trong 
lồng gây mất nhiệt. 


30 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


độ trung bình trên Trái đất rất đễ chịu và ấm áp, khoảng 179C. Thay vì là một 
khối cầu băng giá không có sự sống, Trái đất được bao phủ bởi ba phần tư là 
đại dương nước lỏng, làm cho nó xứng với cái tên xinh đẹp “hành tỉnh xanh”. 
Thay vì một khung cảnh hoang tàn và băng giá trải rộng hút tầm mắt, trước 
mắt chúng ta là những cánh đồng cỏ, những khu rừng và những cánh đồng 
đầy hoa thơm cỏ lạ vỗ về tâm hổn ta. 








Ánh sáng Mặt Trời À 
khả kiến |ZIIiv.(-8/10)/19/81161e 1) 
thoát ra 


Ánh sáng Mặt 
Trời bị phản xạ 


Bức xạ hồng ngoại một 
9111 Ñ3)8.6410s|0)//-14347-1s844)1) 


Các phân tử. 


Các bức xạ hồng ngoại 
tái phát xạ 


Ánh sáng tới mặt đất 





Hình 49. Hiệu ứng nhà kính. Ánh sáng Mặt trời không bị mây phản chiếu đi xuống mặt đất và 
sưởi ấm Trái đất. Ánh sáng hồng ngoại sinh ra từ mặt đất được sưởi nóng bị khí cacbonic trong 
khí quyển hấp thụ một phần, làm cho Trái đất nóng lên. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 31 


Một hiệu ứng nhà kính tại hại 


Cũng giống như có một cholesterol có lợi và một cholesterol có hại, cũng 
có một hiệu ứng nhà kính tốt và một hiệu ứng nhà kính xấu. 

Hiệu ứng nhà kính do khí quyển Trái đất gây ra rất hữu ích đối với hành 
tinh của chúng ta. Nhưng điều có lợi ở một liểu nhỏ lại có thể trở nên chết 
người ở liểu mạnh. Con người phải cảnh giác để không phá vỡ sự cân bằng 
mà hệ sinh quyển của chúng ta đã kiên nhẫn xây dựng trong suốt hàng tỉ năm, 
không được làm tăng đột ngột hiệu ứng nhà kính này. Khí cacbonic, nguyên 
nhân hàng đầu gây hiệu ứng nhà kính trong khí quyển, hiện nay có rất ít: cỡ 
0,03%. Nhưng nếu hàm lượng này tăng thêm có thể sẽ gây ra những hậu quả 
đầy tai hoạ đối với sự cân bằng sinh thái của hành tinh chúng ta và biến nó 
thành nơi không thể sinh sống được nữa. Các mẫu đá lấy ở Nam cực, những 
kí ức đích thực về những thời xa xưa, kể lại với chúng ta rằng, trong khi hàm 
lượng khí cacbonic của khí quyển Trái đất gần như không thay đổi trong những 
thời kỳ tiển công nghiệp, thì nó đã tăng lên đột ngột vào khoảng năm 1850, 
khi kỉ nguyên công nghiệp bắt đầu. Kể từ đó, nó đã tăng 30% và tiếp tục tăng 
khoảng 0,5% mỗi năm. Hàm lượng khí cabonic chưa bao giờ cao đến thế kể từ 
420.000 năm nay. Sự gia tăng này chắc chắn là do hoạt động thiếu ý thức của 
con người. Con người sử dụng ngày càng nhiều dầu và than hơn cho số nhà 
máy và xe hơi liên tục gia tăng của mình. 

Đồng thời, những ghi chép khí hậu nói với chúng ta rằng nhiệt độ trung 
bình trên Trái đất đã không ngừng tăng lên kể từ kỉ nguyên công nghiệp, 
chậm trong những năm đầu tiên, sau đó tăng lên một nhịp cao hơn. Sự gia 
tăng gần như đồng thời hàm lượng khí cabonic và nhiệt độ toàn cầu chắc 
chắn không hể ngẫu nhiên. Trên thực tế, chính sự gia tăng lượng khí cacbonic 
trong khí quyển đã gây ra sự nóng lên toàn cầu: các kết quả đo đã chứng tỏ 
rằng những biến thiên nhiệt độ song hành với các biến thiên của lượng khí 
cacbonic như hình với bóng. Trong thế kỷ trước, Trái đất đã nóng lên khoảng 
0,6 độ; nếu con người tiếp tục thực hiện chính sách đà điểu, không thay đổi 
gì cách sống của mình và tiếp tục thải hàng tấn khí cacbonic vào khí quyển 
Trái đất, thì theo dự báo, hai trăm năm tới nhiệt độ trung bình của Trái đất sẽ 
tăng từ 2 đến 5 độ. Một vài độ tăng thêm này thôi cũng đủ để kéo mực nước 
biển tăng lên, do sự giãn nở nhiệt của thể tích nước và sự tan chảy các tảng 
băng ở Bắc và Nam cực, sẽ gây ra những trận ngập lụt kinh hoàng cho các 
vùng ven biển và nhấn chìm hoàn toàn nhiều hòn đảo. Paris và Los Angeles 
sẽ bị ngập lụt và Maldives sẽ biến mất dưới nước. Khí hậu nóng sẽ trở nên 


32 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


cực kỳ khủng khiếp: các đợt nóng (nóng hơn cả đợt hè nóng bỏng làm chết 
hàng nghìn người cao tuổi tại Pháp năm 2003), các nạn cháy rừng, hạn hán, 
lũ lụt, bão (như cơn bão Katrina tàn phá New Orleans năm 2005) sẽ xảy ra 
thường xuyên và ngày càng dữ dội hơn. 

Nhiệt độ trong lục địa sẽ cao hơn ở các vùng gần hoặc trên đại dương, và 
sự nóng lên sẽ rõ rệt hơn ở những vùng cao. Trong khi các thời kỳ hạn hán 
chưa từng thấy hoành hành trên các vùng như Lưu vực Địa Trung Hải hay 
Nam Phị, thì các vùng khác như Ấn Độ hay Indonesia, sẽ chịu những cơn mưa 
không ngót và lũ lụt tàn phá. Độ ẩm cực cao trong các vùng này sẽ tạo điểu 
kiện thuận lợi cho sự phát triển của vô số đàn muỗi, tác nhân truyền bệnh. Sốt 
rét, sốt đăng-gơ và các loại sốt xuất huyết sẽ đe dọa một phần lớn dân cư1!, 
Hiệu ứng nhà kính có thể sẽ còn mạnh hơn và biến Trái đất thành một lò lửa 
thực sự. Chúng ta đã có một ví dụ nhãn tiển về quá trình này. Đó là điểu đã xảy 
ra trên hành tinh láng giểng của chúng ta - Kim tỉnh: hàm lượng khí cacbonic 
trong khí quyển của hành tinh này đã lên tới 96,5%, gây ra một hiệu ứng nhà 
kính khủng khiếp trên hành tỉnh này. Nhiệt độ trung bình trên bể mặt Kim 
tinh là 457C, tức gấp hơn bốn lần rưỡi nhiệt độ của nước sôi! Chì trên đó cũng 
nhanh chóng tan chảy. Con người liệu có đủ thông thái để tránh một số phận 
như thế cho hành tinh của mình không? 


Trái đất bức xạ nhiệt mà nó đã giữ trong lòng 


Trái đất không chỉ được sưởi nóng bởi Mặt trời, mà nó còn tự sưởi nóng 
một phần bằng năng lượng toả ra từ chính trong lòng của nó. Năng lượng 
này không có nguồn gốc nhiệt hạch, như ở các sao. Các hành tinh không có 
một lõi đủ nóng để tổng hợp hyđro và phát sáng như những ngôi sao. Chúng 
bằng lòng với việc phản chiếu ánh sáng của mặt trời của chúng. Nhiệt lượng 
mà Trái đất tỏa ra bắt nguồn từ các nguyên tố phóng xạ như turani, thori và 
plutoni nằm trong lòng nó. Các nguyên tố này phát ra nhiệt và năng lượng 
dưới dạng các bức xạ và các hạt cơ bản khi hạt nhân nặng, phức tạp và không 
bền vững của chúng tự phát phân rã sau một khoảng thời gian nhất định để 
biến thành các nhân nhẹ hơn, đơn giản hơn và bền vững hơn. Quá trình phân 
rã tự phát này phát ra các hạt và các bức xạ được gọi là “phóng xạ”. Thời 


% 
.s 


'! Để biết chỉ tiết về các thảm họa được báo trước này đối với Trái đất, xem Nguôn gốc - Nỗi hoài 
niệm 0ê những thuớ ban đâu, sảd. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 33 


gian mà một nguyên tố phải mất để phân rã phụ thuộc vào bản chất của nó. 
Chẳng hạn, trung bình, một nửa trong tổng số các nguyên tử urani 238 phân 
rã sau 4,5 tỉ năm'2. Đối với urani 235, thời gian này là 713 triệu năm; đối với 
thori là 13,9 tỉ năm, và plutoni là 2,4 triệu năm. Đúng là năng lượng được 
sinh ra từ sự phân rã chỉ của một nguyên tử phóng xạ là rất nhỏ và thời gian 
phân rã là vô cùng dài, nhưng Trái đất chứa nhiều nguyên tử phóng xạ và 
có hàng triệu, thậm chí hàng tỉ năm cần thiết cho sự phân rã các nguyên tố 
phóng xạ đó. Chính một phần nhờ năng lượng và nhiệt lượng có nguồn gốc 
phóng xạ này (gọi là “năng lượng địa nhiệt”) mà hành tinh của chúng ta giữ 
được một tâm nóng và vẫn có hoạt tính về mặt địa chất: chúng là nguồn gốc 
của các cơn “giận dữ” của núi lửa và chuyển động của các mảng kiến tạo 
đang diễn ra trên bể mặt Trái đất. 

Tổng cộng, bên trong Trái đất phát ra một luồng nhiệt 0,87 W/m”, tức thấp 
hơn gần 400 lần so với 342 W/m? mà nó nhận từ được Mặt trời! Nếu như chỉ 
có năng lượng địa nhiệt để sưởi ấm Trái đất, thì nó chỉ có nhiệt độ trung bình 
là -2430C, tức chỉ cao hơn nhiệt độ băng giá của không gian giữa các thiên hà 
(-270 độ) khoảng ba mươi độ. Phải nhờ đến nhiệt lượng của Mặt trời thì nhiệt 
độ của Trái đất mới có một bước nhảy vọt 220 độ để đạt tới -23 độ. Và cuối 
cùng, nhờ hiệu ứng nhà kính của khí quyển Trái đất, như chúng ta đã thấy, 
cung cấp thêm 40 độ nữa thì Trái đất mới có một nhiệt độ trung bình rất dễ 
chịu, khoảng 17 độ. 

Vậy phóng xạ tự nhiên phát ra từ Trái đất liệu có gây nguy hiểm đối với sức 
khỏe của con người hay không? Liệu nó có nguy cơ làm tăng hậu quả gây ung 
thư hay không? Dường như điều đó không xảy ra: chưa có một nghiên cứu 
nào chỉ ra được một nguy cơ nào đó gắn với phóng xạ tự nhiên. 


Bản tổng kết các bức xạ của Trái đất 


Với các nguồn bức xạ khác nhau này, Trái đất liệu có nguy cơ bị nóng quá 
và nhiệt độ tăng lên vô hạn không? Câu trả lời chắc chăn là không, vì hành 
tinh của chúng ta đã biết tìm ra các cách khéo léo và hiệu quả để bức xạ tất cả 


% 
s 


!? Vì vậy người ta nói rằng “nửa thời gian sống” của urani 238 là 4,5 tỉ năm. Do bản chất bất 
định của cơ học lượng tử - lý thuyết vật lý mô tả hành trạng của các nguyên tử và các hạt dưới 
nguyên tử -, chúng ta không thể biết một nguyên tử sẽ phân rã vào lúc nào. Chúng ta chỉ có 
thể tiên đoán, sau một khoảng thời gian nhất định, một tập hợp các nguyên tử sẽ bị phân rã. 


34 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


năng lượng mà nó nhận được từ Mặt trời, thiết lập một sự cân bằng nhiệt phù 
hợp và duy trì ở bể mặt một nhiệt độ ổn định. 

Để hiểu thật rõ vấn để này, chúng ta hãy lập bản tổng kết các bức xạ của 
Trái đất. Trong số 342 W/m2 nhận từ Mặt trời, chủ yếu dưới dạng ánh sáng khả 
kiến (chúng ta đã thấy rằng phần lớn các tia cực tím và hổng ngoại đều bị khí 
quyển chặn lại), thì khoảng 30% (107 W/m)) bị khí quyển và mặt đất phản xạ 
trở; phần còn lại (235 W/m?) bị hấp thụ bởi các đám mây (67 W/m?) và bể mặt 
Trái đất (168 W/m?), và chuyển hóa thành nhiệt. Nhiệt bị mặt đất hấp thụ làm 
nóng không khí tiếp xúc với nó, và không khí bị nóng lên lại phát trở lại 24 W/ 
mể lên không gian. Nhiệt của mặt đất cũng có tác dụng làm bốc hơi nước, làm 
mất thêm 78 W/m?. Còn nhiệt tỏa ra từ bể mặt Trái đất bị nóng lên bởi các bức 
xạ Mặt trời và địa nhiệt (350 W/m') thì được phát dưới dạng bức xạ hổng ngoại. 
Phần lớn bức xạ hổng ngoại này (324 W/m)) bị khí gây hiệu ứng nhà kính trong 
khí quyển hấp thụ và phát trở lại bể mặt Trái đất. Chỉ một phần nhỏ (26 W/m?) 
bị mất vào không gian. Như vậy, tổng cộng Trái đất đã phát ngược trở lại 107 
+24+78 +26 = 235 W/m?. Đó cũng chính là tổng năng lượng mà nó nhận được 
từ Mặt trời. Thật là may, nhiệt độ của chốn nương thân của chúng ta trong 
vũ trụ không tiếp tục tăng lên vô hạn! Chí ít nếu con người không làm nhiễu 
động sự cân bằng tinh tế này bằng các hành động thiếu ý thức của mình)... 


Vết Mặt trời 0à giá lúa mì 


Nếu vẻ đẹp lộng lẫy của mùa xuân và màu vàng rực rõ của mùa thu, nếu 
những cơn gió lạnh của mùa đông và những đêm hè dịu dàng, và như vậy nếu 
sự luân chuyển của các mùa là do Trái đất bị nghiêng và không nhận cùng một 
lượng ánh sáng và nhiệt trong chuyến chu du hằng năm của nó quanh Mặt 
trời, nếu sự sưởi nóng Trái đất không ổn định suốt trong suốt năm, thì lượng 
ánh sáng do Mặt trời phát ra sẽ dẫn đến những hậu quả gì? Liệu có khả năng 
là ánh sáng này biến thiên và khi đó sẽ khởi phát các thảm họa thời tiết trên 
hành tinh của chúng ta hay không? 

Độ sáng của Mặt trời chắc chắn đã biến thiên trong quá khứ của nó. Cách 
đây 4,5 tỉ năm, nó vừa sinh ra và chuyển động co lại của nó từ đám mây giữa 
các vì sao ban đầu vẫn chưa kết thúc. Nhiệt và mật độ ở tâm của Mặt trời lức 


!3 Những con số được sử dụng ở đây để lập bản tổng kết các bức xạ của Trái đất được trích từ 
bài báo “Mặt trời và Trái đất”, của Christian Ngô, đăng trong Mặt trời, Eayard/Cité des sciences 
et đe l'industrie, Paris, 2004, tr. 100. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uỗng 35 


đó nhỏ hơn, và nó đốt cháy ít nhiên liệu hyđro hơn. Nhiệt độ trong tâm của 
Mặt trời là 10 triệu độ Kelvin, chỉ vừa đủ để khởi phát sự tổng hợp hạt nhân; 
nhiệt độ trên bề mặt của nó là 4.500 độ, tức thấp hơn nhiệt độ của nó hiện nay 
1.500 độ; bán kính của nó là một triệu kilomet, và độ sáng của nó chỉ bằng hai 
phần ba hiện nay. Sau khoảng 50 triệu năm, Mặt trời non trẻ cuối cùng đã ổn 
định với một bán kính 696.000 km để trở thành ngôi sao của chúng ta hiện nay, 
với các nhiệt độ cao hơn rất nhiều: 20 triệu độ ở tâm, 6000 độ ở bể mặt, và sáng 
hơn khoảng 30%. Kể từ đó, Mặt trời có vẻ cân bằng ổn định, lực đẩy của bức 
xạ bên trong có xu hướng làm nó nổ tung đã được cân bằng chính xác bởi lực 
hấp dẫn có xu hướng nén nó lại. 

Thế còn độ sáng của Mặt trời hiện nay thì sao? Nó không hoàn toàn ổn định, 
nhưng biến thiên rất ít: không phải 30% như khi còn trẻ, mà dưới 1%. Chính 
nhà thiên văn người Anh gốc Đức William Herschel (1738-1822), người phát 
hiện ra hành tinh Thiên Vương, là người đầu tiên nêu ra sự thay đổi của độ 
sáng của Mặt trời bằng một lập luận khá thông minh. Ông đã quan sát thấy các 
vết Mặt trời do Galileo phát hiện không tổn tại mãi mãi, mà xuất hiện và biến 
mất theo thời gian. Herschel đã nghĩ rất chính xác rằng số các vết Mặt trời này 
gắn liển với hoạt động của Mặt trời, rằng Mặt trời càng hoạt động mạnh thì 
nó càng có nhiều vết. Ông đã nảy ra ý tưởng kiểm tra giả thiết của mình bằng 
cách gắn kết số vết Mặt trời quan sát được trên bể mặt của thiên thể của chúng 
ta với...piá lúa mì! Lập luận của ông như sau: bức xạ Mặt trời càng mạnh, thì 
càng được mùa lúa mì, và giá lúa mì càng giảm. Số các vết Mặt trời như vậy 
phải có tương quan nghịch với giá lúa mì! Nhưng khi ông giới thiệu lý thuyết 
này trước các đồng nghiệp tôn kính của mình ở Hội Hoàng gia Luân Đôn năm 
1801, thì không một ai tin: độ sáng của Mặt trời không thể biến thiên. Thế mới 
thấy niểm tin theo Aristote vào tính bất biên của trời có sức sống thật lâu dài! 


Mặt trời không phải là bất biến 


Tuy nhiên, Herschel đã có lý. Độ sáng của Mặt trời không phải là không 
đổi. Mãi hơn một thế kỷ rưỡi sau trực giác thiên tài của ông mới được kiểm 
chứng. Các kết quả đo chính xác do các vệ tinh thực hiện cuối những năm 
1970 đã làm sáng tỏ sự biến thiên nhẹ của độ sáng Mặt trời, cỡ 0,1%. Mặt 
trời sáng hơn một chút khi số các vết của nó nhiều nhất, và mờ hơn một chút 
khi số này ít nhất. Khoảng thời gian giữa hai cực đại hoặc hai cực tiểu trung 
bình là mười một năm, bằng chu kỳ của các vết Mặt trời. Người ta cho rằng 
các vết này đánh dấu vị trí ở đó các đường sức từ ở bên trong Mặt trời ló ra 


36 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


ở bể mặt: từ trường của các vết Mặt trời trên thực tế cao hơn từ trường trung 
bình của Mặt trời một nghìn lần. Các vết Mặt trời xuất hiện theo cặp, với 
các cực ngược nhau: một vết có cực dương, vết kia có cực âm. Chu kỳ của 
các vết Mặt trời dường như gắn với sự tái sắp xếp một cách tuần hoàn của 
từ trường Mặt trời - khoảng 11 năm. Khi đó, các cực từ của Mặt trời bị đảo 
ngược lại, cực Bắc trở thành cực Nam, và cực Nam trở thành cực Bắc. Các 
vết Mặt trời cũng là những nơi Mặt trời biểu lộ cơn giận dữ của nó: những 
lưỡi lửa, những cung sáng được gọi là “tai lửa” (H. 14 của tập ảnh màu), và 
đặc biệt là các phun trào phóng hàng tỉ tấn vật chất (proton và electron) vào 
không gian. Các cơn giận dữ của Mặt trời vì thế cũng có tương quan với chu 
kỳ 11 năm của các vết Mặt trời. Như vậy, Mặt trời của chúng ta hoạt động 
mạnh nhất và sáng nhất khi có nhiều vết trên bể mặt nhất, và hoạt động yếu 
nhất và mờ nhất khi có ít vết Mặt trời nhất. 

Nhưng nếu độ sáng của Mặt trời đi liên với số các vết Mặt trời, các vết 
này là các vùng nhiệt độ thấp hơn (1.500 độ Kelvin) và tối hơn các vùng khác 
của Mặt trời, thì chúng ta có thể tự hỏi tại sao Mặt trời lại sáng nhất khi số 
các vết Mặt trời lớn nhất chứ không phải là nhỏ nhất. Điều này được giải 
thích bằng thực tế là các vết Mặt trời luôn bị bao quanh bởi các vùng sáng 
nóng hơn rất nhiều, lên tới khoảng 2.000 độ Kelvin, như vậy nghĩa là cao 
hơn nhiệt độ trung bình của Mặt trời. Khi hoạt động của Mặt trời lên mức 
tối đa, trên Trái đất chúng ta sẽ nhận được ánh sáng nhiều hơn khoảng 0,1%, 
tức nhiều hơn mức trung bình 342 W/m” là 0,3 W/m, và khi hoạt động yếu 
nhất, thì ít hơn 0,3 W/m?. Các biến thiên này là rất nhỏ: so với các sao cùng 
khối lượng khác, thì Mặt trời có hành trạng bình lặng và ổn định hơn về độ 
sáng. Về dài hạn mà nói, cùng với việc Mặt trời già đi, nhiệt độ trong tâm 
của nó sẽ tăng lên, nó sẽ đốt cháy nhiều nhiên liệu hyđro hơn, do đó kích 
thước và độ sáng sẽ tăng lên. Nhưng các thay đổi này không xảy ra trong 
một sớm một chiều: các tính toán dự báo rằng độ sáng của Mặt trời sẽ tăng 
khoảng 50%, nhưng trong một thời gian rất dài, khoảng bốn tỉ năm. Trong 
hàng nghìn năm tới, loài người sẽ không phải lo lắng về một Mặt trời sáng 


hơn và nóng hơn. 


Mặt trời uà khí hậu Trái đất 


Một biến thiên nhỏ về độ sáng như thế liệu có thể ảnh hưởng đến khí 
hậu trên Trái đất? Một công suất 0,3 W/m”? ứng với công suất của một bóng 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 37 


điện 50W đặt cách xa bốn mét. Thật như một hạt cát trên sa mạc, bạn sẽ nói 
vậy. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu đã gợi ý rằng ngay cả các chênh lệch 
rất nhỏ của ánh sáng Mặt trời nhận được này cũng có thể là nguồn gốc của 
những đảo lộn sâu sắc đối với khí hậu trên Trái đất. Họ nghĩ rằng sự sụt giảm 
số các vết Mặt trời, và do đó là sự giảm hoạt động của Mặt trời, có thể sẽ khởi 
phát các “thời kỳ băng giá nhỏ”, làm nhiệt độ trên toàn cầu giảm 0,5 đến 1 
độ. Thực tế, trong quá khứ đã có một thời kỳ dài (1645-1715) Mặt trời ít hoạt 
động, gọi là “cực tiểu Maunder”, theo tên của nhà thiên văn người Anh đã 
nghiên cứu nó. Thời kỳ có rất ít vết trên bể mặt Mặt trời này có vẻ khá phù 
hợp với “thời kỳ băng giá nhỏ” bao trùm Bắc Âu trong một mùa đông băng 
giá kéo đài ở cuối thế kỷ XVII (H. 50). Dường như cũng có một sự tương 
quan giữa chu kỳ Mặt trời 22 năm (sau một chu kỳ 11 năm, các vết Mặt trời 
đảo cực; như vậy phải hai chu kỳ 11 năm, tức 22 năm, thì các vết mới trở lại 
các cực ban đầu của chúng) với các giai đoạn hạn hán trên Trái đất. Chẳng 
hạn, ở Bắc Mỹ, các thời kỳ hạn hán kéo dài từ 3 đến 6 năm đã trùng hợp với 
sự bắt đầu của 8 chu kỳ Mặt trời đã qua. Thời kỳ gần đây nhất là cuối những 
năm 1950. Tuy nhiên, thời kỳ hạn hán được coi là sẽ xảy ra đầu những năm 
1980 đã không thể hiện rõ ràng lắm. 

Một số nhà nghiên cứu khác cho rằng sự ấm lên toàn cầu quan sát được 
trong suốt thế kỷ qua là do sự gia tăng hoạt động của Mặt trời. Mặc dù rất 
khó có thể mô hình hóa chỉ tiết các tương tác phức tạp giữa khí quyển, các lục 





Hình 50. Thời kỳ băng giá nhỏ ở cuối thế kỷ XVII ở Châu Âu. Bức tranh này vẽ cảnh mùa hè 
trông như mùa đông tại Hà Lan thế kỷ XVII. Thời kỳ băng giá nhỏ này liên quan với sự vắng 
bóng các vết trền bề mặt Mặt trời. 


38 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


địa và các đại dương, nhưng các tính toán vẫn chứng tỏ rằng một sự gia tăng 
0,1% bức xạ Mặt trời trong thế kỷ qua đã có thể làm tăng tối đa 0,2 độ trên 
một thế kỷ, thấp hơn nhiều so với 0,6 độ quan sát được. Vả lại, nếu Trái đất 
nóng lên là do lỗi của Mặt trời, chứ không phải do khí gây hiệu ứng nhà kính 
mà con người thải rất nhiều vào sinh quyển của mình, thì sẽ giải thích như thế 
nào về các biến thiên nhiệt độ của Trái đất theo hàm lượng khí cacbonic trong 
khí quyển Trái đất? Như Shakespeare đã nói rất chí lí trong vở Jules César: “Lỗi 
không ở các vì tính tú, mà ở chính chúng tal”. 


Anh sáng, ước 0à gió 


Trái đất, “hành tỉnh xanh“, là hành tỉnh duy nhất trong hệ Mặt trời có gần 
ba phần tư bể mặt được nước bao phủ. Trái đất là hành tinh duy nhất nằm cách 
Mặt trời một khoảng thích hợp để không bị quá nóng (như trên Thủy tinh và 
Kim tỉnh) làm cho nước bị bốc hơi hết, cũng không quá lạnh làm cho nước bị 
đóng băng hoàn toàn như trên các mặt trăng lớn nhất của Mộc tinh là Callisto 
và Ganymède. Trái đất nằm chính xác trong vùng “sống được”, vùng cho phép 
nước ở thể lỏng và làm nảy nở sự sống. Các đại dương, các dòng sông và suối 
choán gần 72% bề mặt địa cầu, tức 360 triệu kilomét vuông. Các đại dương 
chiếm phần lớn thể tích nước trên Trái đất: 1,4 tỉ kilomét khối nước (hay 1,4 tỉ 
triệu tấn nước), tức 97,4% tổng thể tích. Nước ngọt chỉ chiếm 2,6%, trong đó 2% 
bị cầm tù dưới dạng băng trên các đỉnh núi tuyết và trong các tảng băng ở hai 
cực. Còn hơi nước nằm trong khí quyển Trái đất và ngưng tụ để thi thoảng lại 
mang mưa đến chúng ta chỉ chiếm một phần rất nhỏ, chỉ 0,001% tổng thể tích 
nước. Như vậy nước là hợp chất hóa học đổi dào nhất trên Trái đất. 

Đó cũng là nguồn nuôi dưỡng sự sống quan trọng nhất. Chính nước đã cho 
phép sự sống nảy nở. Trên thực tế, sự sống đã bắt đầu trong biển. Đại dương 
là môi trường thuận lợi nhất cho sự sống phát triển: do có mật độ phù hợp, 
nước không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các tế bào gặp nhau, mà còn là lá 
chắn bảo vệ sự sống khỏi các tia cực tím độc hại của Mặt trời thời non trẻ. Lá 
chắn nước này rất quan trọng, vì cách đây khoảng hai tỉ năm, khi sự sống trên 
Trái đất mới chập chững những bước đầu tiên, lúc đó vẫn chưa có ôxy và khí 
quyển Trái đất chưa thể phát triển tầng ozon như ngày nay để bảo vệ chúng 
ta khỏi các tia cực tím của Mặt trời. Nước không chỉ là mặt phân cách giữa trời 
và đất, giữa khí quyển và mặt đất, mà còn là thành phần chính của các cơ thể 
sống: chúng ta được cấu thành 70% từ nước. Không có nước thì thực vật và 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 39 


động vật không thể xuất hiện và tổn tại. 

Ánh sáng và nhiệt lượng của Mặt trời liên tục lao vào cuộc chơi bốc hơi và 
ngưng tụ với các nguồn lớn nước là các đại dương, để định hình khí hậu và 
nhào nặn nên hình dạng của các lục địa. Bức xạ Mặt trời làm nóng nước biển 
và biến nó thành hơi. Để làm cho nước bốc hơi, cần phải cung cấp cho nó rất 
nhiều năng lượng. Làm cho nước nóng lên đến 100 độ chưa đủ; còn cần phải 
cho nó thêm nhiệt (gọi là nhiệt hoá hơi) cần thiết để bẻ vỡ các liên kết phân tử 
của nước lỏng. Ngược lại, khi hơi nước ngưng tụ, lượng lớn nhiệt này sẽ được 
toả ra. Đó là nguyên lý của cách hấp trong nghệ thuật nấu ăn: nó dựa trên “ẩn 
nhiệt” của sự ngưng tụ hơi nước. Tương tự, các lượng lớn năng lượng nhập 
cuộc trong quá trình bốc hơi và ngưng tụ của nước trên Trái đất. Mỗi ngày, 
hơn 1000 tỉ tấn nước bốc hơi và bay vào khí quyển. Nước tổ chức thành các 
đám mây, tập hợp các giọt nhỏ nước mưa cân bằng với hơi nước, phiêu du 
theo gió. Các đám mây này ngưng tụ thành mưa trên biển, và bằng cách đó 
tái phân bố nhiệt lượng thu được từ Mặt trời dưới dạng mưa. Nước rơi xuống 
các đại dương, một lần nữa lại bị bốc hơi, và một chu kỳ mới lại bắt đầu. Một 
số đám mây lang thang về phía các lục địa và lần này đến lượt đất nhận được 
mưa. Nước mưa chảy trên các sườn dốc, tạo ra các rạch, suối và sông, rồi tất 
cả lại đổ ra biển, khép kín một chu trình. Nước mưa cũng có thể ngẫm vào 
lòng đất, cung cấp nước cho lớp nước ngầm. Nó hòa tan một số nguyên tố 
hóa học của đá, qua đó có tác dụng bào mòn cơ học, xóa đi các ghổ ghể của 
khung cảnh Trái đất. 

Nhả nhiệt trong mùa đông và tích nhiệt trong mùa hè, biển đóng vai trò 
quan trọng trong sự điểu hòa khí hậu Trái đất. Chẳng hạn, chỉ cần mười xen- 
timét đầu tiên của mặt biển là đủ để hấp thụ và chuyển hóa thành nhiệt của 
toàn bộ bức xạ Mặt trời. Điều này làm cho nhiệt độ trung bình của nước biển 
luôn cao hơn nhiệt độ của không khí xung quanh: 17,5 độ so với 15 độ của 
không khí. Bởi vì các lượng năng lượng khổng lồ của Mặt trời tham gia vào 
cuộc chơi sưởi nóng hoặc làm lạnh nước biển, nên biển đóng vai trò điều hòa 
nhiệt trên hành tỉnh của chúng ta. Các biến thiên nhiệt ở biển không bao giờ 
quá lớn. Nếu nhiệt độ của các lục địa có thể chênh nhau tới bốn mươi độ vào 
mùa đông và mùa hè, thì nhiệt độ mặt nước biển không bao giờ biến thiên 
quá năm độ. Nhiệt được tích tụ trong mùa hè và bốc lên khí quyển trong mùa 
đông giải thích tại sao mùa đông ở các vùng ven biển luôn ấm hơn các vùng 
trong đất liển. Đó cũng là lý do tại sao nước Pháp, phần lớn được biển bao 
bọc, lại có khí hậu ôn hòa. 


40 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Gió và hải lưu cũng tổn tại là nhờ ánh sáng Mặt trời. Gió thổi khi giữa các 
vùng có chênh lệch áp suất khí quyển - trọng lượng của cột khí trên đầu chúng 
ta. Không khí càng nóng, thì càng loãng, nên mật độ càng thấp và càng nhẹ hơn, 
nó càng bay lên cao và áp suất của nó cũng càng thấp. Không khí càng lạnh, 
thì mật độ càng cao và càng nặng, nó càng đi xuống và áp suất của nó càng 
lớn. Như vậy, chênh lệch áp suất bắt nguồn từ chênh lệch nhiệt độ của không 
khí. Không khí tìm cách tự cân bằng áp suất. Vì vậy nó di chuyển song song 
với mặt đất từ vùng có áp suất cao đến các vùng áp suất thấp. Chính chuyển 
động này của không khí sinh ra gió làm mát chúng ta trong những ngày hè oi 
bức và làm cho mùa đông thêm lạnh lẽo. Chuyển động của không khí cũng là 
nguyên nhân gây ra hải lưu: không khí nóng ở các vùng nhiệt đới bay lên và 
hướng về phía các cực, ở đó nó bị lạnh đi và bay về phía xích đạo, tạo ra gió 
trên mặt đại dương, gió này gây ra các hải lưu đẩy nước nóng của các miễn 
vĩ độ thấp sang các miển có vĩ độ cao, và nước lạnh đi theo chiều ngược lại. 


Anh sáng 0à sự sống 


Hiện nay, chúng ta vẫn còn chưa biết bằng cách nào sự sống đã xuất hiện 
trên Trái đất cách đây khoảng 3,8 tỉ năm, bằng cách nào mà các hạt bụi sao 
vô sinh lại có thể lắp ráp để cho ra đời các vật hữu sinh. Sự sống có phải đã 
xuất hiện trên bể mặt Trái đất như cha đẻ của thuyết tiến hóa Charles Darwin 
(1809-1882) từng nghĩ? Darwin đã miêu tả sự xuất hiện của sự sống như thế 
này: “Chúng ta có thể hình dung rằng trong một vũng nước ấm nào đó có tất 
cả các loại amoniac và muối phospho, ánh sáng, nhiệt, điện, v.v... một hợp chất 
protein đã được hình thành về mặt hóa học, sẵn sàng chịu các thay đổi còn 
phức tạp hơn“*. Trong kịch bản này, ánh sáng đóng vai trò thiết yếu. Chính 
ánh sáng mang lại nhiệt và năng lượng cần thiết cho sự đột sinh của các tế bào 
đầu tiên; chính ánh sáng, với sự trợ giúp của các tiểu hành tinh liên tục bắn 
phá Trái đất thuở ban đầu, đã sưởi ấm cái “vũng nước ấm” đó. 

Nhưng người ta đã phát hiện thấy các sinh vật sống và sinh sôi trong những 
điều kiện cực hạn như các môi trường cực nóng (sinh vật ưa nhiệt), axit (sinh 
vật ưa axit) hay mặn (sinh vật ưa mặn) thách thức mọi sự tưởng tượng của 
con người. Phát hiện này đã gieo một nghỉ ngờ đối với kịch bản “vũng nước 
ấm“ yêu quý của Darwin. Cuối những năm 1970, một nhóm các nhà hải dương 


% 
.s 


!4 Thư viết cho nhà thực vật học Joseph Dalton Hocker, được đưa vào trong The Liƒe and Letters 
oƒ Daruuin, NXB F. Darwin, tập 2, D. Appleton, New York, 1887. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uỗng 41 


học đã phát hiện ra dưới đáy Thái Bình Dương, trong kẽ nứt Galapagos, sâu 
khoảng 2,5 km dưới biển, một hệ động vật phong phú gồm cua, những non sâu 
khổng lổ và các vi khuẩn sống nhung nhúc xung quanh các ống thông núi lửa 
khổng lổ trong một môi trường hoàn toàn không có ánh sáng. Các ống thông 
núi lửa nhả vào đại dương các dòng nham thạch phun ra từ lòng Trái đất, và 
nước biển bị nóng lên đến khoảng 110C, tức cao hơn nhiệt độ của nước sôi'5. 
Các sinh vật ưa nhiệt, có thể sinh sôi phát triển ở nhiệt độ lên tới 170C, chắc 
chắn không giống các dạng sự sống quen thuộc với chúng ta. Đúng là một số 
động vật sống trên sa mạc có thể chịu được các nhiệt độ nóng bỏng khoảng 50 
độ, nhưng vượt qua ngưỡng này thì con người, động vật và thực vật bắt đầu 
bị nướng chín. Nhiệt độ quá cao làm cho protein bị biến dạng và các enzyme 
trở nên mất tác dụng. Bạn có thể thây rõ điều này với quả trứng luộc: nó trở 
nên trắng và cứng. 

Ngoài các nhiệt độ nóng bỏng quanh các ống thông núi lửa, đáy biển chìm 
đắm hoàn toàn trong bóng tối; ánh sáng Mặt trời không thể xuyên xuống các 
độ sâu hơn hai kilomét. Trước khi phát hiện ra các sinh vật ưa nhiệt, các nhà 
sinh học cho rằng ánh sáng Mặt trời là không thể thiếu đối với mọi dạng sự 
sống. Cây cối úa tàn nếu không có ánh sáng, và động vật đến lượt mình lại 
phụ thuộc vào cây cối và các động vật khác làm nguồn thức ăn để duy trì sự 
sống. Cẩn phải kết luận ngay rằng loại lập luận này không thể áp dụng cho 
sinh vật ưa nhiệt. Người ta cho rằng chúng lấy năng lượng sống không phải 
từ ánh sáng Mặt trời, mà trực tiếp từ chất lỏng nóng mà núi lửa phun ra từ các 
ống thông dưới đáy biển. 

Nhiều năm sau, sự khoan thăm dò dầu hoả đã cho thấy sinh vật ưa nhiệt 
không chỉ tổn tại trong các khu vực quanh ống thông núi lửa, mà còn cả 
dưới đáy biển và ở những chỗ rất sâu (từ 0,5 đến 3 km) trong lòng đất liền, 
vốn là những chỗ mà ánh sáng cũng hoàn toàn không thể xuống tới được. 
Mặt khác, nhiều nghiên cứu cũng đã chứng tỏ rằng gen của các sinh vật ưa 
nhiệt giống như hai giọt nước với gen của các sinh vật cổ xưa nhất trong cây 
phả hệ của sự sống, tức các vi khuẩn cổ sinh. Từ đó có quan điểm cho rằng 
sự sống đã có thể bắt đầu ở những khu vực rất sâu dưới đáy biển, trong 
một môi trường cực kỳ nóng, hoàn toàn không có ánh sáng, để rồi sau đó 
ngoi lên mặt nước. 


% 
.s 


15 Nhưng nước biển không không vì thế mà bị sôi, vì ở các áp suất lớn dưới đáy biển, nhiệt độ 
sôi lớn hơn 100C. 


42 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Sự sống liệu có thể sinh ra dưới đáu biển sâu tà không cẩn ánh sáng? 


Khí quyển của Trái đất nguyên thủy trước khi sự sống xuất hiện, cách đây 
khoảng bốn tỉ năm, là không thở được, thậm chí rất độc hại: không có ôxy, 
nhưng lại rất giàu metan, amoniac, nước, hyđro, đioxit carbon, nitơ và các khí 
thối khác. Môi trường lúc đó rất khắc nghiệt: nhiệt độ trên bể mặt Trái đất lên 
tới khoảng 100°C do bị các tiểu hành tỉnh bắn phá dữ dội. Nhiệt độ này đúng 
là nóng bỏng nhưng còn thấp hơn rất nhiều nhiệt độ 1500 độ của 500 triệu năm 
trước đó khi số các bắn phá của các tiểu hành tinh lên đến cực đại. Do ngưng 
tụ, hơi nước rơi thành mưa như trút, tạo ra các đại dương đầu tiên. Các cơn 
giông liên tục nổ ra, kèm theo đó là chớp giật sáng rực bầu trời. Về phần mình, 
núi lửa phun các dòng nham thạch sôi sùng sục lên mặt đất nóng bỏng. Ngoài 
ra, hành tinh của chúng ta còn nhận được những lượng rất lớn ánh sáng cực 
tím của Mặt trời non trẻ, vì tầng ozon bảo vệ vẫn chưa tổn tại, ôxy vẫn chưa 
xuất hiện. Trong một môi trường như thế, liệu sự sống có cơ hội, dù là rất nhỏ, 
để đột sinh hay không? 

Năm 1953, để tìm hiểu vấn đề này, chàng nghiên cứu sinh trẻ tuổi người 
Mỹ là Stanley Miller làm luận án tiến sĩ tại phòng thí nghiệm của nhà hóa 
học Harold Urey, đã quyết định tái tạo trong phòng thí nghiệm các điều kiện 
của Trái đất nguyên thủy. Stanley bơm vào quả bóng kín một hỗn hợp metan, 
amoniac, hyđro và nước, coi đó là khí quyển khởi thủy, và phóng điện vào 
quả bóng này nhằm mô phỏng các tia chớp trong các cơn giông nguyên thủy. 
Nước liên tục được tuần hoàn thông qua bốc hơi và ngưng tụ để mô phỏng 
đại dương nguyên thủy. Kết quả đã vượt quá mức mong đợi: sau hai ngày, 
hỗn hợp có một màu đỏ-nâu; phân tích “hỗn hợp khởi thủy” này đã cho thấy 
sự hiện diện của các phân tử hữu cơ (như focmandehit) và hơn một chục axit 
amin, trong đó có sáu phân tử là các viên gạch cơ bản tạo nên các protein có 
trong tất cả các dạng sự sống ngày nay! Thật là ngây ngất: dường như người ta 
đang đi đúng đường để tái tạo những bước chập chững đầu tiên của sự sống 
trong phòng thí nghiệm! 

Nhưng ngày nay, hơn 50 năm sau, niềm phân khích đó đã chùng xuống. 
Và sở dĩ như vậy là vì một lý do cơ bản: từ giữa những năm 1980 người ta cho 
rằng khí quyển nguyên thủy của Trái đất không được cấu thành từ hyđro và 
các hợp chất có chứa hyđro như metan và amoniac, mà là từ khí cacbonic và 
nitơ phân tử, giống như khí quyển của Mộc tỉnh và Kim tinh. Thế nhưng, nếu 
thay thế metan bằng khí cacbonic và lặp lại thí nghiệm của Miller, thì thật thất 
vọng, các axit amin hoàn toàn không xuất hiện! Giả thiết về sự sống đột sinh 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 43 


trong một “vũng nước ấm“ trên bể mặt Trái đất, như Darwin từng nghĩ, không 
còn được ủng hộ nữa. 

Với sự phát hiện ra các sinh vật ưa các điều kiện cực hạn, người ta đã quay 
lại giả thiết về một sự sống đột sinh trong bóng tối ở sâu thắm đại dương, nơi 
mà ánh sáng không thể xuyên tới. Trong kịch bản này, sự sống được sinh ra 
trong biển sâu sau đó mới đi lên mặt nước. Bằng chứng là các khí độc hại và 
nóng trên ba trăm độ thoát ra từ các ống thông núi lửa ngầm dưới đáy biển, ở 
đó các sinh vật ưa các điều kiện cực hạn sinh sôi và phát triển, gợi cho người 
ta nhớ đến các khí được cho rằng phải xuất hiện ở những thời khắc đầu tiên 
của Trái đất - đó là khí cacbonic, hyđro, nitơ, metan và các chất chứa hyđro 
khác. Thế nhưng, lặp lại thí nghiệm của Miller với hỗn hợp khí phát ra từ các 
ống thông núi lửa dưới đáy biển, và trong các điểu kiện tương tự về nhiệt độ 
và áp suất, các axit amin đã xuất hiện như để trêu ngươi họi 

Vậy liệu sự sống liệu có thực sự bắt đầu trong bóng tối dưới đáy biển sâu, 
không có sự hiện diện của ánh sáng Mặt trời? Ngay cả khi điểu này là đúng đi 
nữa, thì con đường vẫn còn rất dài để đi từ các axit amin trơ đến cơ thể sống 
đầu tiên, có khả năng sinh sản và tiến hóa! Cho tới nay, vấn để vô sinh chuyển 
sang hữu sinh bằng cách nào vẫn là một trong những vân để huyền bí nhất và 
cơ bản nhất của sinh học hiện đại. 


Câu cối sống bằng không khí 


Dù sự sống đã đột sinh từ nơi sâu thắm hay trên bể mặt Trái đất, hay, một 
giả thiết thứ ba, sự sống đã được mang đến Trái đất từ các sao chổi hay các 
tiểu hành tỉnh (giả thiết được gọi là “tha sinh”15), dù ánh sáng có vai trò hay 
không trong sự ra đời của sự sống, thì vẫn có một điểu chắc chắn, đó là chỉ một 
nguồn năng lượng duy nhất đổi dào và tương đối ổn định như nguồn năng 
lượng được cung cấp bởi ánh sáng Mặt trời của chúng ta, kết hợp với một khí 
quyển có khả năng giữ được phần lớn năng lượng này, mới có thể mang lại 
cho hành tinh xanh của chúng ta một khí hậu đủ ổn định, cho phép sự sống 
nảy nở và phát triển khoảng 3,8 tỉ năm sau khi Trái đất bước lên sân khấu. 
Trong số tất cả các sự kiện xảy ra trong thời kỳ dài đầy sóng gió này, sự sáng 
tạo ra quang hợp có lẽ là đáng chú ý nhất và quan trọng nhất. Nó không chỉ 


% 
s 


!5 Xem Trịnh Xuân Thuận, Nguôn gốc - Nỗi hoài niệm uê những thuở ban đầu, Phạm Văn Thiều 
và Ngô Vũ dịch, NXB Trẻ 2006, chương V. 


44 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


cho phép chuyển hóa năng lượng Mặt trời thành năng lượng hóa học (là cơ sở 
của sự trao đổi chất của tất cả các sinh vật), mà còn làm thay đổi hoàn toàn vẻ 
bể ngoài của hành tỉnh của chúng ta bằng cách cho phép đội quân xanh xâm 
chiếm các lục địa và sinh sôi phát triển ở đó. Nó đã khởi phát một sự thay đổi 
sâu sắc tới mức tất cả các dạng sự sống trên mặt đất ngày nay đều phụ thuộc 
vào ánh sáng Mặt trời - hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp, thông qua ôxy, một 
sản phẩm của quang hợp - để tổn tại. Không có ánh sáng, sự sống trên mặt 
đất là không thể. 

Không chỉ cây xanh làm cho tâm hổn ta tươi mát, mà chúng còn giúp chúng 
ta duy trì sự sống thông qua việc đón nhận ánh sáng Mặt trời để tạo nguồn 
thức ăn cho con người. Bằng cách làm khí quyển giàu thêm ôxy, cây xanh cho 
phép chúng ta hô hấp. Vậy bằng cách nào cây cối đã có thể sáng tạo và hoàn 
thiện trò ảo thuật khéo léo này? Đó là bằng quá trình gọi là quang hợp - phản 
ứng hóa học quan trọng nhất và cần thiết nhất cho sự sống còn của chúng ta 
trên Trái đất. Các nhà khoa học đã vấp phải nhiều khó khăn trong quá trình 
giải mã các bí mật của quang hợp và phải mất khoảng bốn thế kỉ họ mới tìm 
ra câu trả lời chính thức. Sở dĩ như vậy là vì một trong các khí liên quan đến 
quang hợp, khí cacbonic, là loại khí không nhìn thấy được và tương đối hiếm 
trong khí quyển Trái đất. 

Cách đây hơn 350 năm, bác sĩ và nhà hóa học người xứ Flamand Jan Baptist 
van Helmont (1579-1644) là người đầu tiên tự vấn về phương thức dinh dưỡng 
của cây cối. Ông đã trồng một cây liễu non trong một cái chậu và quan sát sự 
sinh trưởng của cây bằng cách ghi chép cẩn thận trọng lượng của cây, của đất 
trong chậu, của nước mà ông dùng để tưới cây, v.v... Sau 50 năm, trọng lượng 
của cây đã tăng lên khoảng 70 kg, nhưng trọng lượng của đất gần như vẫn 
nguyên vẹn. Từ đó Helmont đã suy ra rằng sự tăng trọng lượng của cây chủ 
yếu là nhờ nước. Như một trò đùa của số phận: mặc dù nhà hóa học người 
Flamand này là người đã đặt ra cái tên “chất khí”, nhưng ông vẫn nghĩ rằng 
các khí là các thể trơ và không bao giờ có thể ảnh hưởng lên sự trao đổi chất 
trong cây liễu của ông. Quan điểm về cây có thể sống bằng không khí vẫn nằm 
cách xa đầu ông ngàn trùng! 

Cần phải đợi đến thế kỷ XVII thì các nhà hóa học người Pháp Antoine 
Laurent de Lavoisier (1743-1794) và người Anh Joseph Priestley (1733-1804) 
mới tiến hành xác định về mặt hóa học các khí trong không khí. Nhờ hiểu biết 
này, Priesley đã chứng tỏ được rằng cây cối sử dụng các khí trong khí quyển 
cho quá trình trao đổi chất của chúng, nhưng theo cách ngược với động vật 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bầu trời xanh uà cầu uông 45 





Hình 51. Sự quang hợp của cây cối. Bằng cách hấp thụ nước có trong đất và khí cacbonic trong 
không khí, cây cối tạo ra ôxy và đường. 


hay ngược với quá trình đốt cháy. Thay vì tiêu thụ ôxy, như trong trường hợp 
động vật hít thở hay trong sự đốt cháy, cây cối sử dụng khí cacbonic và nhả ra 
ôxy (H. 51). Như Priestley đã tóm tắt ngắn gọn: “Không khí mà một cây nến 
cháy sử dụng được tái tạo bởi một cây đang lớn lên”. 


Câu cối thu nhận ánh sáng Mặt trời 


Cuối thế kỷ XVII, người ta ngây thơ nghĩ rằng ôxy chẳng qua bắt nguồn 
từ sự phân li của khí cabonic (CO,): cây giữ carbon đồng thời nhả ra ôxy (O,). 
Người ta nghĩ ra một phản ứng hóa học kiểu: 6.CO, + 6 O, + năng lượng Mặt 
trời — C.H,O + 6O.. Sáu nguyên tử carbon trong cây kết hợp với sáu phân 
tử nước (H,O) - do rễ cây hấp thụ từ đất - để tạo ra một phân tử đường (hay 
carbon hydrate) và sáu nguyên tử ôxy. Nếu sự cân bằng về số các nguyên tử 


46 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


liên quan trong các phản ứng hóa học trên là đúng, thì cơ chế được tưởng 
tượng ra ở đây là sai. Mãi một thế kỷ rưỡi sau - nhờ công lớn của nhà hóa học 
người Mỹ Melvin Calvin (1911-1997), người được giải Nobel hóa học năm 1961 
- người ta mới nhận thấy rằng ôxy trên thực tế không bắt nguổn từ sự phân 
li của khí cabonic, mà từ sự phân li của nước. Ngày nay người ta biết rằng có 
hai phản ứng khác nhau: một phản ứng “sáng” chuyển hóa năng lượng của 
ánh sáng Mặt trời thành năng lượng hóa học và lưu giữ nó trên các phân tử 
nhỏ (được đặt tên là ATP và NADPH), và một phản ứng “tối” không cần ánh 
sáng nhưng sử dụng năng lượng hóa học sinh ra từ phản ứng sáng để chuyển 
hóa khí cacbonic thành các phân tử hữu cơ (các phân tử chứa carbon). Chính 
sự điểu hòa hoạt động này đã làm cho cây cối sinh trưởng, mang lại phúc lợi 
cho con người. 

Ở phần lớn cây xanh, hai phản ứng cách nhau về không gian, nhưng diễn 
ra đồng thời. Tuy nhiên, một số cây, như xương rồng sa mạc, lại đóng các lỗ lá 
ban ngày để giảm thiểu sự bay hơi, và chỉ mở chúng vào ban đêm để hấp thụ 
khí cacbonic. Như vậy, phản ứng sáng xảy ra ban ngày và phản ứng tối vào ban 
đêm. Bộ phận quang hợp của cây cối là một trong các cỗ máy phức tạp nhất, 
đòi hỏi hơn một chục phân tử phải được sắp xếp theo một trật tự đặc biệt để 
cho phép electron nhảy từ một phân tử này sang một phân tử khác. Quang hợp 
được thực hiện bên trong các cấu trúc rất nhỏ hình thấu kính gọi là “diệp lục 
thể”, bản thân chúng lại được chứa trong các cấu trúc lớn hơn, đó là các tế bào 
thực vật. Diệp lục thể chứa các sắc tố, chủ yếu là các sắc tố diệp lục, gắn liền 
với các protein. Cấu trúc nguyên tử của diệp lục làm cho nó hấp thụ các phần 
đỏ và lam của ánh sáng Mặt trời, nhưng để cho các thành phần màu khác đi 
qua. Chính vì thế cây có màu xanh lục, nằm giữa lam và đỏ trong ánh sáng bị 
phân tách của Mặt trời, nó có một bước sóng trung bình là 500 nanomét, làm 
mát mắt chúng ta. 

Các sắc tố của diệp lục bắt ánh sáng Mặt trời dưới dạng các photon để 
chuyển hóa thành năng lượng hóa học. Các giai đoạn chính của phản ứng sáng 
như sau: các photon Mặt trời đẩy electron của các sắc tố chạy đọc theo một 
chuỗi các chất vận tải phân tử, điểu này đòi hỏi một sự cung cấp các electron 
mới. Sự đổi mới electron này được thực hiện nhờ sự phân li các phân tử nước, 
mỗi phân tử này, như đã biết, được cấu thành từ hai nguyên tử hyđro và một 
nguyên tử ôxy. Nước bị phân tách giải phóng electron, proton (hãy nhớ rằng 
một nguyên tử hyđro được cấu thành từ một proton và một electron) và Ôôxy. 
Ôxy được chuyển đi, trong khi proton khởi phát hoạt động của các phân tử 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 47 


nhỏ ATP (viết tắt của “ađénosine triphosphate”), mà năng lượng của nó sẽ được 
sử dụng trong phản ứng tối cho sự tổng hợp đường (các phân tử hữu cơ chứa 
carbon) từ khí cacbonic. Rốt cuộc, nhờ năng lượng Mặt trời, carbon chuyển từ 
CO, của không khí vào đường của cây, trong khi ôxy của nước được giải phóng. 

Cây cối chỉ sử dụng 0,06% năng lượng mà Mặt trời tỏa xuống Trái đất, tức 
9,6.10!2 kW/h, nhưng như thế cũng đã lớn hơn gấp bốn lần năng lượng mà 
chúng ta tiêu thụ cho các nhu cầu của bản thân chúng ta. Bằng cách tiêu thụ 
năng lượng này, đội quân xanh nuôi toàn bộ hệ sinh quyển, kể cả hơn sáu tỉ 
người, những người đã tạo ra một sinh khối lớn hơn sinh khối của tất cả các 
loài vật đã từng sống trên Trái đất một trăm lần. 


Cuộc cách mạng Ôxự 


Tế bào thực vật đã phát triển như thế nào một cơ chế tinh vi đến thế để sử 
dụng ánh sáng Mặt trời chuyển hóa khí cacbonic và nước thành đường và ôxy? 
Trên thực tế, chúng đã thừa hưởng cơ chế quang hợp của các vi khuẩn cổ xưa. 
Cách đây khoảng 3,8 tỉ năm (thời gian xuất hiện các tế bào đầu tiên hiện còn 
chưa rõ) đã xuất hiện trên Trái đất một vi khuẩn nguyên thủy, tổ tiên chung 
của toàn bộ thế giới sinh vật. Thực tế, ông tổ của muôn loài này là một vi khuẩn 
đơn bào. Tế bào, đơn vị cơ bản của sự sống, được một màng rất mỏng, dày 
khoảng vài chục phần triệu millimet bao bọc. Màng này không bịt kín, mà cho 
phép tế bào liên tục trao đổi vật chất, năng lượng và thông tin với bên ngoài. 
Cũng giống như mọi cơ thể sống khác, để tổn tại vi khuẩn cần năng lượng và 
thức ăn. Bởi vì khí quyển nguyên thủy không có ôxy, nên việc hô hấp - hít thở 
ôxy - là không thể. Giống như các sinh vật ưa nhiệt ngày nay nhảy múa quanh 
các ống thông nóng dưới đáy biển, những vi khuẩn đầu tiên có lẽ đã phải thỏa 
mãn nhu cẩu năng lượng của mình bằng cách sử dụng năng lượng hóa học của 
các dòng chảy núi lửa. Phản ứng hóa học của sulfua sắt với hyđro sulfua trên 
thực tế là nguổn năng lượng dưới dạng hyđro. Năng lượng này cho phép các 
sinh vật ưa nhiệt chuyển hóa các khoáng chất thành chất hữu cơ. 

Nhưng quá trình hóa hợp này không hiệu quả lắm. Theo thời gian, thông 
qua tiến hóa và chọn lọc tự nhiên, cỗ máy tế bào được hoàn thiện để tạo ra năng 
lượng một cách hiệu quả hơn. Một số thế hệ sau của tế bào tổ tiên chung này 
đã phát triển hô hấp và quang hợp “kị khí“ (không ôxy). Rồi các vi khuẩn lam 
(cụanobactcrie - tiếng Hy Lạp kụanos nghĩa là xanh lam) đã sáng tạo ra quang 
hợp ưa khí (có ôxy) mà ngày nay chúng ta biết. Các khuẩn lam này thích kết 


48 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


với nhau thành chuỗi đa bào giống một số loại cây dưới đáy biển nguyên thủy, 
chẳng hạn như tảo lam. Chúng đã xuất hiện cách đây khoảng 3,5 tỉ năm, mà 
bằng chứng là thời kỳ đá phân tầng sinh ra từ sự chổng chập các khối vi khuẩn 
ở châu Phi và châu Úc. 

Các khuẩn lam phân tách nước biển để lấy hyđro. Nhưng chúng phải giải 
quyết một vấn để quan trọng: đó là khử ôxy được giải phóng bởi quá trình 
này, vì đối với các sinh vật kị khí, ôxy là một chất độc nguy hiểm có khả năng 
phá hủy một số thành phần tế bào thiết yếu như ADN. Các khuẩn lam đầu tiên 
không có bất kỳ khả năng tự vệ nào chống lại các tác dụng độc hại của ôxy. Do 
đó, một cuộc chết dần hết mòn đã diễn ra một cách từ từ kéo dài tới cả một tỉ 
năm, và trong khoảng thời gian đó, sự sống đã có đủ thời gian để phát triển 
các chiến lược để sinh tổn và thích nghi. 

Cách đây khoảng 2,5 tỉ năm, thông qua chọn lọc tự nhiên và biến đổi gen, 
cuối cùng enzym đã được tạo ra, cho phép các khuẩn lam còn sót lại tống được 
ôxy ra ngoài. Vì đã giải quyết được vấn đề này, cộng với sự giúp đỡ của ánh 
sáng Mặt trời, vi khuẩn bắt đầu chuyển hóa nước và khí cacbonic thành chất 
đinh dưỡng và ôxy. Ôxy được giải phóng đã ôxy hóa sắt có trong nước biển. 
Chính nhờ có các mỏ trầm tích giàu sắt ôxy hóa (hay gỉ sắt) mà người ta đã 
xác định được niên đại của thời kỳ cực kỳ quan trọng, trong đó các khuẩn lam 
đã sáng tạo ra quá trình quang hợp. Các mỏ lâu đời nhất trong số các mỏ trầm 
tích này xuất hiện cách đây khoảng 2,5 tỉ năm. 

Cách đây khoảng 1,9 tỉ năm, hoạt động núi lửa đã giảm đi đáng kể, lượng 
sắt bị núi lửa phóng ra và hòa tan trong nước biển đã giảm xuống như miếng 
da lừa của Balzac. Ôxy, vì không thể kết hợp với sắt được nữa, nên tích tụ trong 
biển và cuối cùng thoát vào khí quyển. Trong hàng tỉ năm tiếp theo, khí quyển 
dần dần giàu thêm ôxy để ổn định ở mức mà chúng ta biết hiện nay: khoảng 
21%. Còn về các thành phần khác của khí quyển, như chúng ta đã biết, đó là 
nitơ (78%), argon (0,9%), khí cacbonic (0,03%) và một chút hơi nước biến thiên 


từ không quá 0,1% trong các vùng sa mạc cho tới 3% trong các vùng ẩm ướt. 


Một lỗ thủng trơng tầng ôzôn 


Trái đất không chỉ nhận từ Mặt trời ánh sáng hữu ích. Chúng ta đã thấy 
rằng Mặt trời còn mang đến cho chúng ta các tia rất giàu năng lượng, đặc biệt 
là các tia cực tím (H. 52), và cả một lượng nhỏ các tia gamma và tia X. Mặc dù 
chỉ chiếm 9% ánh sáng Mặt trời, nhưng các tia cực tím có khả năng phá hủy các 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uỗng 49 


Các tia cực tím của Mặt trời (UV) 


Không gian 
UV-C UV-B UV-A giã cac 


200-280 nm (_ 280-320 nm 320-400 nm d.C hành tinh 


Tầng giữa 
khí quyển 





(độ cao) 
50 km Ầ 

Tầng 
bình lưu 


Tầng ôzôn 


Tầng đối 
lưu 
ái ——c—c—^Ô- 


Hình 52. Các tia cực tím Mặt trời. Đúng là tầng ôzôn bảo vệ chúng ta tránh được ánh sáng cực 
tím, giàu năng lượng và độc hại nhất (ánh sáng cực tím loại C và một phần lớn ánh sáng cực 
tím loại B) tới từ Mặt trời, nhưng nó vẫn cho qua một phần ánh sáng loại B và ánh sáng loại A 
mà chúng ta cần phải tránh. 


tế bào sống. Chúng ta ai cũng đều biết tới nguy cơ ung thư đa khi phơi nắng 
quá nhiều để có một làn da rám nắng. Nhưng, nếu các tia cực tím có hại, thì 
chúng lại chuộc lỗi bằng cách tạo ra chiếc “dù” bảo vệ chúng ta tránh được các 
tác hại do chúng gây ra. Thực tế, các tia cực tím của Mặt trời đủ năng lượng để 
phá vỡ một lượng nhất định các phân tử ôxy trong khí quyển, giải phóng các 
nguyên tử ôxy và sau đó các nguyên tử ôxy này kết hợp với các phân tử ôxy 
khác để tạo thành các phân tử ôzôn. 

Ôzôn là phân tử ôxy chứa ba nguyên tử (O,) thay vì hai (O,) mà chúng ta 
vẫn hít thở hàng ngày. Tầng ôzôn nằm ở độ cao từ 15-50 km trên mặt đất, trong 
tầng bình lưu thấp của khí quyển. Không khí ở đó hiếm tới mức nếu nén toàn 
bộ tầng ôzôn để nó có cùng áp suất với không khí trên mặt đất, thì nó sẽ chỉ dày 
có 3 milimét! Tầng ôzôn đã được hình thành cách đây khoảng 400 triệu năm, 
khi đội quân xanh rời biển để tràn vào đất liên và làm cho khí quyển Trái đất 
giàu thêm ôxy thông qua quá trình quang hợp. Nó đóng một vai trò vô cùng 
quan trọng đối với sự sống trên Trái đất, vì nó bảo vệ chúng ta tránh được các 
tia cực tím giàu năng lượng nhất của Mặt trời (những tia loại C) bằng cách hấp 
thụ chúng. Không có tầng ôzôn, thì tất cả chúng ta sẽ đều bị ung thư da. Tóm 


50 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


lại, Mặt trời truyền đến một tia có khả năng tạo ra một vòng bảo vệ chúng ta 
tránh được tác dụng độc hại của chính...tia này! 

Năm 1986, nhờ các hình ảnh chụp từ vệ tinh, thế giới đã sửng sốt biết rằng 
khí quyển Trái đất đã bị “rách” ở bên trên Nam cực, tạo ra cái mà ngày nay 
được biết tới dưới cái tên “lỗ thủng tầng ôzôn” (H. 15 trong tập ảnh màu). Lỗ 
“thủng” này không hoàn toàn trống rỗng; mà là vùng có hàm lượng ôzôn liên 
tục giảm: năm 1995, nó chỉ còn bằng một nửa của năm 1970. Một lần nữa người 
ta lại nghĩ rằng nguyên nhân của chuyện này chính là hoạt động của con người. 
Như chúng ta đã biết, ôzôn được sinh ra một cách tự nhiên khi các tia cực tím 
Mặt trời phá vỡ ôxy phân tử thành hai nguyên tử ôxy, hai nguyên tử này sau 
đó kết hợp với một nguyên tử thứ ba. Sau khi được hình thành, phân tử ôzôn 
(O,) một lần nữa lại bị tia cực tím phá vỡ thành một phân tử ôxy (O,) và một 
nguyên tử ôxy (O). Giữa các chu kỳ sinh và hủy này đã thiết lập một sự cân 
bằng duy trì hàm lượng ôzôn ổn định. Thế nhưng, người ta đã nhận thấy rằng 
con người đã dại dột gây ô nhiễm khí quyển bằng các chất như clo và brome. 
Clo bắt nguồn từ các phân tử phức tạp gọi là “cloflorocabon” hay CFC, được tạo 
ra trong những năm 1930 và được dùng cho công nghệ làm lạnh (CEC được 
dùng làm tác nhân gây lạnh dưới tên gọi là “fáoz”) và các bình xịt. Brome được 
phái sinh từ các sản phẩm dùng trong các bình cứu hỏa hay một số loại thuốc 
trừ sâu trong nông nghiệp. Các chất lạ này phá vỡ sự cân bằng của các chu kỳ 
sinh và hủy bên trong tầng ôzôn, tạo điểu kiện thuận lợi cho hủy hơn là sinh 
(chỉ một nguyên tử clo cũng có thể phá hủy khoảng 100.000 phân tử ôzôn) và 
như vậy tạo ra một “lỗ thủng” trong lá chắn tự nhiên của Trái đất. Sự xuất hiện 
của CEC đã làm giảm hàm lượng ôzôn trên toàn cầu khoảng 5% từ năm 1970. 

Rất may cho sức khỏe của chúng ta, và khác với vấn để ấm lên toàn cầu, 
nhân loại đã nhanh chóng ý thức được sự cấp bách của vấn để lỗ thủng tầng 
ôzôn. Chẳng hạn, năm 1987 Nghị định thư Montréal đã được ký kết, theo đó 
các nước công nghiệp lớn nhất cam kết giảm sử dụng CEC và các sản phẩm 
khác có khả năng phá hủy tầng ôzôn. Kể từ năm 1995, người ta đã thấy các chất 
độc hại này đã giảm rõ rệt trong khí quyển Trái đất. Nhưng bởi vì CEC là các 
chất rất bền vững (tuổi thọ lên đến 100-200 năm), nên người ta không thể mong 
lỗ thủng tầng ôzôn được vá lành ngày một ngày hai. Chí ít thì nó cũng không 
tiếp tục mở rộng thêm. Các hình ảnh nói với chúng ta rằng mức ôzôn toàn cầu 
sẽ không thể phục hổi trở lại mức của những năm 1970 trước năm 2050 được. 

Nếu ôzôn đóng một vai trò có lợi như thế bằng cách hấp thụ các tia cực 
tím Mặt trời, và nếu chúng ta hoàn toàn có lý khi lo nó bị phá hủy, thì có thể 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 51 


bạn sẽ tự hỏi tại sao vào những ngày hè nóng bức chúng ta lại phải lo lắng khi 
ôzôn được sinh ra quá nhiều và các nhà khí tượng phải đưa ra các “báo động 
ôzôn“”. Vậy ôzôn xấu hay tốt cho sức khỏe của chúng ta? Vì ôzôn cũng có năm 
bảy loại, chúng ta không nên nhầm lẫn! Ôzôn trong khí quyển bảo vệ chúng 
ta khỏi các tia cực tím độc hại; nó đóng vai trò có lợi không phải bàn cãi. Ngược 
lại, ôzôn trên mặt đất, mà chúng ta hít thở, chắc chắn lại là độc hại. Ôzôn này 
là sản phẩm của các phản ứng hóa học khởi phát bởi bức xạ mạnh của Mặt trời 
mùa hè từ các khí thoát ra từ ống xả xe ôtô trong thành phố (chính vì thế chúng 
ta phải tránh đi xe riêng mà nên sử dụng các phương tiện công cộng vào những 
ngày trời nóng) và còn cả từ phân bón trong nông nghiệp nữa. Nó làm rát mắt, 
ngứa mũi và hại phổi. Cần phải tránh nó. 


Quá nhiều nắng cũng có hại cho sức khỏe 


Nếu tầng ôzôn bảo vệ chúng ta khỏi ánh sáng cực tím của Mặt trời giàu 
năng lượng nhất và độc hại nhất (ánh sáng có bước sóng từ 200 đến 280 nm, 
và được gọi là cực tím loại C), thì nó lại cho qua các tia cực tím ít năng lượng 
hơn (những tia cực tím loại B có bước sóng từ 280 đến 320 nanomet và những 
tia loại A có bước sóng từ 320 đến 400 nanomet) (H. 52), nhưng chúng vẫn có 
những ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe của chúng ta. Cơ thể của chúng ta 
có cách để tự bảo vệ khi bị phơi dưới ánh nắng Mặt trời: các tế bào biếu bì chứa 
các sắc tố gọi là “mélamine”. Mélanine hấp thụ các tia cực tím và bảo vệ một 
phần các tế bào da tránh được những tác hại của chúng. Do có màu sẫm, nên 
nó là nguyên nhân tạo màu rám nắng cho da mà phụ nữ phương Tây rất thích, 
nhưng lại bị phụ nữ phương Đông e sợ (ở châu Á, người có làn da rám nắng 
thường là người lao động chân tay dưới ánh nắng Mặt trời ở nông thôn). Có 
hai loại mélanine: một đỏ và một đen, làm cho chúng ta phản ứng khác nhau 
với ánh nắng. Một số người rất dễ rám nắng trong khi một số người khác da 
lại ửng đỏ như cà chua! Hiệu quả hấp thụ tia cực tím của mélanine đỏ kém 
mélanie đen một nghìn lần. Mélanine đỏ có nhiều ở những người tóc hung, 
những người có một làn da đặc biệt nhạy cảm với ánh nắng. Trái lại những 
người da đen chịu tốt hơn các tia cực tím của Mặt trời. Giữa hai thái cực này, 
tất cả các cấp độ màu da và chịu nắng đều khả đi. 

Nhưng mélanine chỉ giữ lại được hai phần ba các tia cực tím, nó cho qua 
một phần ba còn lại. Các tia không bị bắt giữ có khả năng phá hủy các tế bào 
da nếu da phải nhận chúng quá nhiều. Những người bị say nắng sau một ngày 


52 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


phơi mình trên bãi biển có thể cảm thấy rõ điểu đó. Khi họ phơi nắng quá lâu, 
các tế bào da bị tấn công sẽ kích hoạt một hệ thống bảo vệ: các mạch máu giãn 
ra để các chất có khả năng chữa trị các vùng bị tổn thương lan đến biểu bì 
nhanh hơn. Sự giãn ra này nén các đầu mút dây thần kinh của da, làm cho nó 
đỏ và đau. Thậm chí có thể gây ra sốt, vì các tế bào bị tổn thương giải phóng 
chất độc vào máu. Hàng triệu tế bào bị chết, da bắt đầu bị bong. Sau một thời 
gian, các tế bào mới được sinh ra để thay thế chúng, da trở lại vẻ bình thường, 
và tất cả lại đâu vào đấy, ngoại trừ kí ức nóng bỏng về những ngày mà đa bị 
ánh nắng thiêu đốt. 

Phơi nắng quá lâu cũng có thể làm tăng nhiệt độ của cơ thể, giảm huyết áp 
và đau đầu. Say nắng đặc biệt nguy hiểm đối với người già và trẻ nhỏ. Vì vậy, 
trong các đợt nắng nóng, nên thường xuyên tắm rửa và tránh tối đa có thể các 
hoạt động thân thể. 


Khi tia cực tím tấn công ADN 


Nếu như phơi nắng hạn chế thì nói chung không gây hậu quả gì, da có thể 
tự phục hổi nhanh chóng, nếu như phơi nắng thậm chí còn có lợi cho sức khỏe, 
như chúng ta sẽ thấy, thì phơi nắng quá lâu và quá thường xuyên có thể gây ra 
các hiệu ứng chết người. Ủng thư đa có thể sẽ xuất hiện. Các tia cực tím không 
bị melanine bắt giữ có thể tấn công ADN của các tế bào và làm cho nó bị rối 
loạn. Nằm ở nhân tế bào, ADN, theo cấu trúc chuỗi xoắn kép của nó, mang 
trong mình mã di truyền, tức các lệnh đã được lập trình cho phép tổng hợp ra 
các protein. Nhờ khả năng xúc tác tuyệt vời, protein là cơ sở cho hóa học của 
sự sống. ADN là đối tượng liên tục bị tấn công, kết quả là nó chịu rất nhiều 
tổn thương. Chẳng hạn, sau một ngày phơi nắng trên bãi biển, ADN của chỉ 
một tế bào da có thể chịu từ 100.000 đến một triệu thương tổn! Nói chung, các 
thương tổn này sẽ không để lại hậu quả gì, vì cơ thể của chúng ta có một hệ 
thống bảo vệ hết sức hiệu quả chống lại các tấn công này: các enzym sẽ đến sửa 
chữa các tổn thương và các tế bào bị tổn thương sẽ trở nên như mới. Nhưng 
nếu phơi nắng quá lâu hoặc quá thường xuyên, thì các tổn thương có thể rất 
nghiêm trọng, và enzym không thể sửa chữa được hoàn toàn. Khi đó sẽ xảy ra 
các đột biến, làm thay đổi các lệnh đã được lập trình và các lệnh đúng không 
còn được đưa ra nữa. Nếu điều này xảy ra đối với lệnh của các gen kiểm soát 
quá trình nhân bào, thì các tế bào này, thay vì được nhân lên theo một nhịp độ 
được kiểm soát, sẽ bị nhân lên vô độ và phát triển thành ung thư. Thực tế, các 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bâầu trời xanh uà cầu uông 53 


tốn thương gây cho gen p53, một trong 30.000 gen trong ADN của người, bởi 
các tia cực tím B là giai đoạn đầu quan trọng trong quá trình hình thành ung 
thư da. Sự hấp thụ các tia cực tím bởi các phân tử khác của da cũng có thể làm 
suy yếu tổng thể hệ miễn dịch, cái được gọi là sự “suy giảm miễn dịch”, tạo 
thêm điểu kiện thuận lợi cho các tế bào ung thư nhân lên vô độ. 

Có hai loại ung thư da chính là ung thư biểu mô và ung thư hắc tố. Ung thư 
biểu mô phổ biến hơn (khoảng 90% số trường hợp, tức 2 triệu người trên thế 
giới mỗi năm) và rất may đây là loại nhẹ hơn. Nhìn chung, khối u nằm trong 
da và biểu hiện ra bên ngoài là các vết hổng giống như bệnh eczéma. Chỉ cần 
tiểu phẫu là có thể lấy chúng đi. Nhưng nếu can thiệp không kịp thời, thì u có 
thể ăn sâu hơn vào da, đi vào các mạch máu và bạch cầu: ung thư biểu mô khi 
đó chuyển sang dạng nguy hiểm hơn và gây chết người, đó là ung thư hắc tố. 
Trên toàn thế giới mỗi năm có khoảng 200.000 trường hợp bị ung thư loại này. 
Biểu hiện ban đầu của ung thư hắc tố là các nốt ruổi có hình dạng và màu sắc 
thay đổi. Nếu được phát hiện kịp thời, thì có thể điểu trị bằng phẫu thuật kết 
hợp hóa trị và xạ trị để ngăn chặn các tế bào ung thư nhân lên. 


Che phòng ánh nắng Mặt trời 


Phơi nắng quá nhiều còn có thể gây ra những tác hại khác, rất may là ít 
nghiêm trọng hơn ung thư da. Đó là các bệnh về mắt. Chẳng hạn, ở vùng núi, 
ánh sáng cực tím loại B mạnh hơn, vì nó chỉ phải xuyên qua một lớp khí quyển 
mỏng hơn và ít bị hấp thụ; hiệu ứng này còn được tăng cường bởi sự phản xạ 
ánh sáng của băng tuyết. Điều này làm cho một số người trượt tuyết bất cẩn 
không bảo vệ mắt bị bỏng giác mạc, gọi là bệnh “viêm mắt ở vùng núi cao”. 
Loại “cháy nắng” này đối với mắt có biểu hiện là chảy nước mắt, đau, rối loạn 
thị giác có thể dẫn tới lòa tạm thời. Rất may, các triệu chứng này sẽ tự biến mất 
sau vài ngày nằm trong bóng tối. Ngược lại, việc hấp thụ lặp đi lặp lại các tia 
cực tím có thể dẫn đến làm đục thủy tinh thể của mắt, có nguy cơ dẫn đến mù 
lòa. Khoảng 20% số trường hợp đục thủy tinh thể là do phơi trước các tia cực 
tím; đó là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến mù lòa trên thế giới. Người ta chữa 
bệnh này bằng phẫu thuật thay thủy tinh thể. 

Nhiều người hiện nay đã thừa nhận rằng phơi nắng quá nhiều có hại cho 
sức khỏe. Những người phơi nắng quá lâu phải được bảo vệ bằng kem chống 
nắng. Nhưng nếu một số loại kem chống nắng bảo vệ chúng ta không bị cháy 
nắng thì chúng cũng không giữ được tất cả các tia cực tím. Chính tia cực tím là 


54 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


nguyên nhân dẫn đến ung thư da và suy giảm hệ miễn dịch. Như vậy tốt hơn 
hết là không phơi trực tiếp dưới ánh nắng Mặt trời quá lâu. Không thể phơi 
nắng mà không bị tổn thương một số tế bào da. Những phụ nữ xinh đẹp rất 
tự hào về làn da rám nắng của mình sẽ phải trả một giá đắt: một làn da bị già 
sớm và nhăn nheo, với các nguy cơ bị ung thư hắc tố và các dạng ung thư da 
khác. Nếu rất nhiều người tin vào sự huyển bí của da rám nắng như dẫu hiệu 
của sức sống và sức khỏe, thì trong mắt của các bác sĩ chuyên khoa da, đa khỏe 
mạnh ngược lại phải là da không bị phơi nắng quá nhiều. 


Ánh sáng Mặt trời giúp xương không bị biến dạng 


Đúng là chúng ta đã nói về các nhược điểm của việc phơi nắng quá lâu, 
nhưng rõ ràng là sức khỏe và sự thoải mái của chúng ta lại phụ thuộc không 
kém phần căn bản vào ánh sáng Mặt trời. Không có ánh nắng Mặt trời, chúng 
ta sẽ bị còi xương! Thật vậy, các tia nắng kích thích cơ thể tổng hợp vitamine 
D/ đóng vai trò quan trọng trong sự điểu chỉnh tỉ lệ canxi trong cơ thể và trong 
sự định hình bộ xương của chúng ta. Chính nó thúc đẩy sự tăng trưởng của 
xương trẻ nhỏ, duy trì điều kiện tốt cho xương và răng của người lớn, và ngăn 
ngừa chứng loãng xương và gãy xương ở người già. Cơ thể bị thiếu vitamine 
D có biểu hiện là các mô xương và sụn bị khoáng hóa không hoàn toàn, gây 
chậm lớn và chậm phát triển, dẫn đến đau đớn và dị tật. Mặc dù vitamine 
D có trong rất nhiều thực phẩm - sữa, ngũ cốc, bơ và các đồ uống có øaz -, 
nhưng các thực phẩm này chỉ cung cấp khoảng một phần ba lượng mà chúng 
ta cần. Phải nhờ đến ánh nắng Mặt trời để tạo ra phần còn lại trong da với sự 
trợ giúp của cholesterol trong da. Một người có da trắng cần phơi nắng trung 
bình khoảng 15 phút mỗi ngày suốt năm; một người da đen, khoảng 45 phút. 
Nhưng đó chỉ là trung bình thôi, vì vitamin D có thể được dự trữ. Chẳng hạn, 
phơi nắng trong những ngày hè dài là đủ để tạo ra lượng dự trữ và bù lại cho 
những ngày phơi nắng ngắn mùa đông. Trong những vùng rất cao hoặc rất 
thấp, những nơi có mùa đông dài, ánh sáng đèn quartz có thể thay thế tạm 
thời ánh nắng Mặt trời. 

Ngoài việc giữ cho xương chúng ta chắc khỏe, vitamin D còn có khả năng 
chống ung thư. Nhiều nghiên cứu thống kê đã chứng tỏ rằng, trong những 
vùng nắng nhiều, các loại bệnh ung thư - như ung thư vú, ruột kết, tiển liệt, 
dạ dày, tử cung,...- xảy ra ít hơn. Người ta thậm chí còn nói rằng số người mắc 
bệnh xơ cứng từng mảng của hệ thống thần kinh trung ương và bệnh tiểu 
đường cũng thấp hơn. Bất luận dù thế nào thì có một điểu chắc chắn là Mặt 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 55 


trời là thiết yếu cho sức khỏe của chúng ta! Chỉ có điều, cũng giống như mọi 
điểu có ích khác, không nên lạm dụng nó mà thôi. 


Mặt trời ảnh hưởng đến tâm lý của chúng ta 


Nếu Mặt trời đóng một vai trò căn bản trong sức khỏe thể xác của chúng ta, 
thì nó cũng không kém phần quan trọng đối với sự cân bằng tâm lý của chúng 
ta. Nó có một tác dụng nhất định lên tỉnh thần của chúng ta. Những ngày trời 
quang, bầu trời xanh thẳm và nắng vàng rực rỡ khiến tâm hổn ta thoải mái và 
vui vẻ. Trái lại, những ngày u ám, Mặt trời bị những đám mây dầy che khuất 
và chỉ cho lọt qua một thứ ánh sáng nhọt nhạt và xám ngắt, thì lòng ta cũng 
dễ sinh buồn chán. Trạng thái tinh thần của chúng ta thay đổi theo mùa cũng 
là một thực tế. Cuối mùa thu, ngày ngắn lại và báo hiệu bắt đầu mùa đông 
khiến chúng ta có cảm giác man mác về sự mất mát và luyến tiếc mùa hè, trong 
khi những thấp thoáng đầu tiên của mùa xuân, ngày bắt đầu dài hơn đêm, 
làm chúng ta cảm thấy phãn chấn. Như nữ thi sĩ người Mỹ Emily Dickinson 
(1830-1886) từng viết: “một ánh sáng chiều đông đè nặng“. Cái cảm giác nặng 
nề mơ hồ này cũng được Victor Hugo (1802-1885) thể hiện trong cuốn Những 
nsười khốn khổ: “Mùa đông làm cho bầu trời và lòng người nặng như đất đá”. 
Các bác sĩ hiểu quá rõ hiện tượng này: khi mùa đông bắt đầu, số ca trầm cảm 
tăng lên. Và số ca mắc bệnh này cũng cao hơn ở những vùng cao, nơi mùa đông 
đài hơn đáng kể so với những vùng thấp. Phụ nữ đặc biệt nhạy cảm với mùa 
đông: số phụ nữ bị “trầm cảm mùa đông” cao hơn bốn lần nam giới, trong khi 
các ca trầm cảm không gắn với sự thay đổi mùa ở nữ chỉ cao hơn ở nam hai lần. 

Cũng giống như trạng thái tinh thần hàng ngày của chúng ta, bệnh trầm 
cảm mùa đông, mà các bác sĩ gọi là “rối loạn tình cảm theo mùa”, có vẻ như là 
do thiếu nắng, tức là thiếu ánh sáng. Để hiểu rõ hơn vấn để này, năm 1985, một 
nhóm nghiên cứu người Mỹ đã điểu trị cho các bệnh nhân trầm cảm theo mùa 
bằng hai bóng đèn lớn: một đèn phát ra 2500 lux (Iux là đơn vị đo thông lượng 
ánh sáng) ánh sáng trắng, gần bằng lượng ánh sáng của một chiểu xuân, và một 
bóng khác tối hơn rất nhiều, phát ra 500 lux ánh sáng vàng yếu. Kết quả rất rõ 
ràng: ánh sáng trắng mạnh giúp bệnh nhân giảm trầm cảm, trong khi liểu ánh 
sáng vàng yếu thì không có tác dụng. Ngày nay, liệu pháp ánh sáng được sử 
dụng để điểu trị bệnh trầm cảm theo mùa. Mỗi sáng phơi mình một giờ trước 
hai bóng đèn lớn (từ 2500 đến 10.000 lux) phát ra lượng ánh sáng tương đương 
với ánh sáng của một ngày trời nắng mùa xuân là đủ để giúp sáu trên mười 
ca giảm bệnh. Trong các đọt điều trị bằng ánh sáng, cần phải chú ý lọc các tia 


56 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


cực tím và hổng ngoại và phải đeo kính để không bị tổn thương võng mạc. 


Đồng hồ sinh học bên trong được điều chỉnh theo ánh sáng 


Cũng như ở tất cả các loài động vật, ai trong chúng ta cũng có một đồng 
hồ sinh học. Các thí nghiệm chứng tỏ rằng, ngay cả khi bị cách li khỏi môi 
trường thông thường của chúng ta (như bị nhốt xuống một hang sâu), thì sự 
trao đổi chất của cơ thể của chúng ta (thức, buổn ngủ, bài tiết, đói, v.v...) vẫn 
tiếp tục hoạt động theo một nhịp không khác xa lắm với nhịp của một ngày, 
tức một chu kỳ khá gần với 24 giờ. Nhịp sinh học bên trong này được gọi là 
“nhịp theo ngày”. Chúng ta cảm thấy rất rõ các hiệu ứng của đồng hồ sinh 
học bên trong này khi chúng ta đi qua các múi giò từ lục địa này sang lục địa 
khác bằng máy bay. Đổng hổ sinh học của chúng ta được điều chỉnh theo nhịp 
của ngày và đêm ở nơi chúng ta xuất phát; phải mất vài ngày mới không còn 
cảm thấy các hiệu ứng của sự chênh lệch múi giờ, cái được gọi là /ef lae, tức 
là sự mệt mỏi sau một chuyến bay dài, và sự trao đổi chất của chúng ta được 
điểu chỉnh theo nhịp ngày và đêm mới của nơi đến. Nhìn chung, để đồng hổ 
sinh học của chúng ta tự điều chỉnh, cứ mỗi múi giò chúng ta lại phải mất một 
ngày. Chẳng hạn, vì New York và Paris lệch nhau 6 giờ, nên sẽ cẩn tối đa sáu 
ngày để sự trao đổi chất của một người đi từ New York đến Paris hoặc ngược 
lại thích nghi hoàn toàn với môi trường mới. 

Vậy cơ chế điểu khiển nhịp sinh học ngày đêm của chúng ta là gì? Bởi vì 
nhịp này có chu kỳ 24 giờ, nên chắc chắn nó gắn với sự tiếp nối ngày và đêm, 
và như vậy tức là gắn với có hay không có ánh sáng. Các nhà nghiên cứu đã 
tìm thấy rằng sự hấp thụ ánh sáng bởi một số tế bào thần kinh võng mạc khởi 
phát các xung hóa học và điện, các xung này được truyền đến các búi tế bào 
thần kinh nằm ở đáy não, bên trên phần bắt chéo hình chữ X của các dây thần 
kinh thị giác. Các búi này tạo thành một cấu trúc gọi là “nhân siêu bắt chéo” 
(suprachiasrnatique). Ö người cũng như các động vật có vú khác, chính nhân này 
của các tế bào thần kinh đóng vai trò đồng hổ sinh học được điều chỉnh theo 
ánh sáng. Đồng hồ sinh học này tác động đến một cấu trúc khác, gọi là tuyến 
tùng, có kích thước chỉ bằng một hạt đậu nhỏ, nằm chính giữa não của chúng 
ta, giữa vỏ não, thân não và tiểu não. Trong sơ đồ nhị nguyên luận nổi tiếng 
về một tinh thần tách biệt với thể xác, tinh thần từ bên trong thể xác chiêm 
nghiệm cảnh tượng của hiện thực bên ngoài, René Descartes (1596-1650) đã 
nghĩ một cách sai lầm rằng tuyến tùng này là điểm tiếp xúc giữa tỉnh thần và 
thể xác. Nhưng, nếu tuyến tùng không phải là nơi tinh thần tiếp xúc với thể 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 57 


xác, thì nó lại đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong nhịp ngày đêm của 
chúng ta. Năm 1958, sau khi nghiên cứu tuyến tùng của khoảng 250.000 con 
bò, một nhóm các nhà nghiên cứu người Mỹ đã chứng tỏ rằng tuyến tùng tổng 
hợp một loại hoocmon mới mà người ta gọi là “melatonin“”, có tính chất kỳ lạ 


là làm mất màu các tế bào da của ếch. 


Một hoocmơn 1ang tên melatonin 


Nhưng melatonin còn đóng vai trò quan trọng cho sức khỏe của chúng ta 
hơn là để làm mất màu da của ếch! Trong những năm 1960 và 1970, các nghiên 
cứu sinh học đã chứng tỏ rằng tỉ lệ melatonin ở động vật, dù là động vật ăn 
ngày hay ăn đêm, đều tăng lên vào ban đêm và giảm xuống vào ban ngày, như 
vậy tức là thay đổi theo lượng ánh sáng mà chúng nhận được. Chẳng hạn, 
chỉ cần phơi dưới một nguồn ánh sáng nhân tạo yếu cỡ 50 lux, tương đương 
ánh sáng lúc hoàng hôn, là đủ để chấm đứt sự sản sinh melatonin ở rất nhiều 
động vật có vú. Từ những năm 1980, các nghiên cứu này đã được mở rộng 
sang người và đã chứng tỏ rằng con người chỉ cần nằm trong một nguồn ánh 
sáng nhân tạo khoảng 100 lux là sự tổng hợp melatonin trong cơ thể của anh 
ta dừng lại. Như vậy, ở người, melatonin cũng được tiết ra theo một chu kỳ 
24 giò: nó được giải phóng rất nhiều vào ban đêm, đưa chúng ta chìm sâu vào 
giấc ngủ, trong khi tỉ lệ của nó rất thấp vào ban ngày, giúp cho phép chúng ta 
tỉnh táo và chuyên chú vào các hoạt động khác nhau. Bằng cách làm thay đổi 
nhịp sinh học ngày đêm, melatonin cũng có thể giúp những lữ khách xuyên 
lục địa thắng được nỗi /ef lae của họ. Chẳng hạn, uống một viên melatonin có 
hai hiệu quả: không chỉ nó có tác dụng như một viên thuốc ngủ, giúp chúng 
ta chìm trong vòng tay của nữ thần Ngủ, mà còn kích thích tuyến tùng, thúc 
nó tiết ra thêm melatonin và như vậy khôi phục lại đồng hổ sinh học bên trong 
cơ thể chúng ta. Một viên melatonin 5mg mỗi tối trước khi đi ngủ trong bốn 
ngày sau chuyến bay dài là đủ. 

Tỉ lệ melatonin trong cơ thể của chúng ta còn có thể giải thích một phần 
căn bệnh trầm cảm theo mùa: vào mùa đông, đêm dài hơn, Mặt trời thức dậy 
muộn hơn, tỉ lệ melatonin cao kéo dài hơn. Điều này làm cho chúng ta có cảm 
giác buổn ngủ, uể oải, mệt mỏi, và thiếu động lực. Trong một số trường hợp 
cực đoan, sự thiếu hào hứng này có thể dẫn đến trầm cảm. Nhìn chung, những 
vấn để này sẽ tự mất khi mùa xuân trở lại, khi ngày lại dài hơn đêm. Thậm 
chí ngay khi một lượng lớn ánh sáng đập vào mắt, một luồng thần kinh được 
truyền lên não, não tiết ra chất serotonin, một chất hóa học có tên là “chất 


58 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


truyển tín hiệu thần kinh“, nó truyền các tín hiệu điện giữa các noron của não 
và có tác dụng chống trầm cảm. Tương tự, liệu pháp ánh sáng chữa trầm cảm 
theo mùa bằng cách loại bỏ việc tạo ra melatonin. 

Nếu melatonin có tác dụng bù lại 7ef ae và lên dây cót tinh thần thì các 
khả năng khác của nó, được các phương tiện truyền thông và nhà buôn 
ca ngợi là các “chất thay thế thức ăn”, lại rất đáng nghi ngờ. Người ta gán 
cho melatonin hàng nghìn công năng, mà công năng nào cũng phi thường. 
Người ta đã khẳng định chắc chắn rằng nó có thể làm chậm quá trình lão 
hóa và thậm chí làm chúng ta trẻ lại, nâng cao đời sống tình dục, giảm cân, 
ngăn cản sự phát triển của ung thư, chữa lành bệnh tim, bệnh Alzheimer, 
v.v... Tuy nhiên, không một khả năng kỳ diệu nào trong số các khả năng từng 
xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo trong những năm 1990 này được 
chứng minh bằng khoa học. 


Vị khuẩn cũng có đồng hồ sinh học 


Một câu hỏi đặt ra: nếu đồng hổ sinh học của con người được điểu chỉnh 
bằng việc có hay không có ánh sáng được mắt truyển lên não, thì điểu này phải 
chăng có nghĩa là chỉ những động vật có hệ thống thị giác và não phát triển 
mới có thể có đồng hồ sinh học? Các vi khuẩn nguyên thủy có tuổi đời chưa 
đến 24 giờ liệu có có đồng hồ sinh học không? Các nhà sinh vật học vốn vẫn tin 
là không và mãi cuối những năm 1980 thì họ mới kinh ngạc phát hiện ra rằng 
các khuẩn lam, những vi khuẩn đã sáng tạo ra quang hợp, cũng có một đồng 
hổ sinh học với chu kỳ hoạt động khoảng...24 giò! Như vậy, phản ứng của các 
sinh vật nguyên thủy với việc có hay không có ánh sáng có vẻ như không hề 
phụ thuộc vào sự phát triển của một hệ thống thị giác. Các nhà nghiên cứu 
nghĩ rằng một số gen chuyên biệt của các vi khuẩn này đóng vai trò là đồng 
hổ sinh học của chúng. 

Nghiên cứu các nhịp sinh học cũng đã được thực hiện trên các côn trùng, 
đặc biệt là ruổi giấm. Lần này cũng vậy, các nhà sinh học đã phát hiện thấy 
một đồng hồ sinh học được điều chỉnh nhịp theo các biến thiên tuần hoàn của 
nồng độ một số protein và gen truyển tin gọi là ARN. 

Vậy trên quan điểm tiến hóa sinh học, ưu điểm của đồng hổ sinh học là gì? 
Tại sao phần lớn các sinh vật phát triển, ở các nhánh cao của cây phả hệ của 
sự sống, lại có một đồng hổ sinh học? Một lý do được đưa ra là chim và côn 
trùng sử dụng vị trí của Mặt trời trên bầu trời để định hướng. Bởi vì Mặt trời 
thay đổi vị trí trên bầu trời từng giờ, nên nó chỉ có tác dụng làm điểm mốc để 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 59 


định vị không gian nêu người ta biết cả thời điểm của ngày. Từ đó nảy sinh 
nhu cầu về một đồng hổ sinh học. Ngày nay, con người không còn dùng Mặt 
trời để định hướng nữa, nhưng con người đã thừa hưởng đồng hổ sinh học 
này từ tổ tiên xa xưa của mình. 

Nếu người ta có thể tìm ra các lý do thích đáng để chứng minh sự tổn tại 
của một đồng hồ sinh học điều chỉnh theo ánh sáng ở các sinh vật phát triển, 
thì tuy vậy cho đến nay vẫn rất khó hiểu tại sao các sinh vật nguyên thủy như 
vi khuẩn cũng có nhu cầu điều chỉnh nhịp sinh học theo ánh sáng. 


Dội quân xanh chính phục các lục địa 


Chúng ta đã thấy rằng con người (cũng như tất cả các động vật khác) tổn 
tại được là nhờ các vi khuẩn nguyên thủy đã sáng tạo ra sự quang hợp. Quang 
hợp không chỉ tạo ra đường, mắt xích đầu tiên trong chuỗi thức ăn, mà còn cả 
ôxy nữa. Ôxy cho phép chúng ta hô hấp, và cũng là nguồn gốc của tầng ôzôn 
bảo vệ Trái đất và các cư dân sống trên Trái đất đối với các tác dụng độc hại của 
tia cực tím của Mặt trời. Sự xuất hiện của tầng ôzôn này đã làm thay đổi sâu 
sắc diện mạo hành tinh của chúng ta đồng thời cho phép đội quân xanh chinh 
phục Trái đất. Thật vậy, cách đây khoảng 400 triệu năm, tầng ôzôn mới được 
hình thành đã làm cho sự sống trở nên khả đĩ trên các lục địa đá vôi rộng lớn, 
các sinh vật biển đã lao vào cuộc chinh phục đất liển. Tảo xanh đã rời nơi sinh 
sống dưới nước để đương đầu với những khắc nghiệt của đất liền. Rất có thể 
do một số vũng nước, bị cắt đứt khỏi biển, đã trở nên khô cạn. Cây cối khi đó 
đã sáng tạo ra sự phân bố mạch, phát triển trong thân của chúng các ống dẫn 
cho phép nước và khoáng chất của đất đi từ rễ lên các bộ phận khác và, ngược 
lại, các sản phẩm của quang hợp đi xuống rễ. 

Khi đã lên đất liên, một số cây tăng lên về kích thước, có thân to lớn và biến 
thành cây cao đến chục mét và đường kính gần một mét. Sau đó xảy ra các thay 
đổi khí hậu sâu sắc do nước trong đất bị đội quân xanh hút lên. Khí quyển trở 
nên ẩm hơn, mưa nhiều hơn, đất có khả năng giữ nước nhiều hơn. Một phần 
lớn đất biến thành đầm lầy và trở thành nơi sinh sống của một hệ thực vật 
phong phú. Những hóa thạch sót lại của cây cối thời kỳ này rất giàu carbon. 
Chính vì thế người ta gọi thời kỳ vô cùng phong phú thực vật kéo dài từ 360 
đến 286 triệu năm trước CN này là kỉ carbon. Than và dầu mỏ ngày nay thỏa 
mãn một phần lớn nhu cầu năng lượng của chúng ta chủ yếu bắt nguồn từ thời 
kỳ này. Sau kỉ carbon là kỷ øerrrmi, kéo dài từ 286 đến 250 triệu năm trước CN, 
thời kỳ này đã phải chứng kiến cái lạnh băng giá và cực kỳ khô hạn ập xuống 


60 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


hành tinh chúng ta. Một phần lớn cây cối bị tiêu diệt. Chỉ còn sống sót những 
loại cây biết phát triển cách sinh sản phát tán không phải bằng bào tử, tương 
đối yếu ớt, mà bằng hạt, chắc chắn hơn. Trong số những kẻ sống sót khỏi cuộc 
đại diệt này có bộ thông, tổ tiên của thông, bách, tùng ngày nay. Thông qua các 
đột biến gen ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên, tự nhiên đã tiếp tục thí nghiệm 
với các dạng và màu cây mới. Tự nhiên đã sáng tạo ra hoa cách đây khoảng 
100 triệu năm, và vô số các chấm màu điểm xuyết cho màu xanh bát ngát của 
các đồng cỏ bất tận và những cánh rừng nguyên thủy. 


Lá phối của Trái đất đang lâm nquụ 


Các loài sinh vật xanh mà tự nhiên đã kiên nhẫn phát triển và duy trì trong 
hàng trăm triệu năm ngày nay đang lâm nguy, và sở dĩ như vậy là do sự vô ý 
thức và lòng tham của con người. Để đương đầu với sự tăng dân số phi mã và 
nuôi sống ngày càng nhiều miệng ăn hơn, con người đã liên tục chặt cây và 
phá rừng để khai khẩn thêm đất canh tác. Vì lợi nhuận, con người đã không 
ngừng biên cây thành giấy và các đồ dùng gia dụng. Từ năm 1950, hơn 30% 
rừng thông và 45% rừng nhiệt đới đã biến mất. 14% diện tích của Amazon, 
rừng nhiệt đới lớn nhất trên Trái đất, đã bị xóa sổ. Các khu rừng nhiệt đới bên 
bờ Đại Tây dương của Brazil, Madagascar và Philipin giờ chỉ còn một phần 
mười diện tích ban đầu của chúng! Cứ hai giây trôi qua lại có một diện tích 
rừng nhiệt đới bằng một sân bóng đá biến khỏi mặt đất. 

Sự tàn phá rừng quá đáng này có hậu quả nghiêm trọng là làm hành tỉnh 
của chúng ta bị suy giảm khả năng tự bảo vệ chống lại sự tích tụ khí cacbonic. 
Khí cacbonic tích tụ trong khí quyển Trái đất gây hiệu ứng nhà kính đang đe 
dọa làm Trái đất nóng lên và ó nguy cơ trở thành nơi không thể sinh sống được 
nữa. Như chúng ta đã thấy, cây và các loại thực vật khác hấp thụ khí cacbonic 
của khí quyển và sử dụng ánh sáng Mặt trời để chuyển hóa nó thành ôxy thông 
qua quang hợp. Như vậy, rừng đóng vai trò là “lá phổi” của Trái đất - hay 
chính xác hơn là lá phổi theo chiều ngược lại vì, ngược với quang hợp, hô hấp 
làm cho chúng ta hít ôxy vào và nhả khí cacbonic ra. Rừng và cây xanh bù trừ 
lượng ôxy tiêu thụ và lượng khí cacbonic mà các sinh vật sống khác tạo ra. 
Tàn phá rừng nghĩa là chúng ta đã phá vỡ sự cân bằng mong manh này. Nếu 
như ba phần tư lượng khí cacbonic gia tăng trong khí quyển Trái đất là do con 
người đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch, thì một phần tư còn lại là do rừng 
nhiệt đới bị tàn phá. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 61 


Da dạng sinh học lâm nu 


Sự tàn phá một cách vô ý thức các lá phổi của Trái đất không chỉ làm tăng 
sự tích tụ khí cacbonic trong khí quyển và làm trầm trọng thêm sự nóng lên 
của hành tinh, mà nó còn làm mất đi tính đa dạng sinh học một cách không 
gì cứu vấn nổi. Các khu rừng nhiệt đới chắc chắn là những nơi đa dạng sinh 
học nhất: chúng chứa những hệ động vật và thực vật phong phú nhất của địa 
cầu. Mặc dù chỉ chiếm khoảng 6% diện tích đất liền, nhưng rừng nhiệt đới là 
nơi trú ngụ của hơn một nửa số sinh vật mà chúng ta biết trên Trái đất. Trên 
10 cây số vuông của rừng Amazon, người ta thấy nhiều động vật và thực vật 
hơn trên toàn châu Âu! Các cuộc tấn công nhằm vào các khu rừng nhiệt đới và 
tàn phá nơi cư trú tự nhiên, thêm vào đó là ô nhiễm môi trường và sẵn bắn, đã 
gây ra một cuộc thảm sát thực sự các loài động vật và thực vật. Mỗi ngày qua 
đi lại có khoảng 75 số động vật và thực vật biển mất khỏi mặt đất, tức khoảng 
3 loài mỗi giờ và 27.000 loài mỗi năm! Nếu con người không làm gì để chặn lại 
tốc độ tàn sát hiện nay, thì ít nhất một phần năm số loài sinh vật này sẽ biến 
mất khỏi địa cầu của chúng ta vào năm 2030, và một nửa vào cuối thế kỷ XXI. 

Sự suy giảm đa dạng sinh học này là một hiểm họa lớn. Tiêu diệt các loài 
khác cũng có nghĩa là con người có nguy cơ tiêu diệt chính mình, vì sự sống 
có tính phụ thuộc lẫn nhau. Nó tổn tại là nhờ một chuỗi các quá trình phức tạp 
gắn liền với nhau. Chẳng hạn, chúng ta phụ thuộc vào một số vi khuẩn phân 
hủy chất hữu cơ của chất thải động vật và thực vật thành mùn, điều này cho 
phép chất hữu cơ được tái chế và nuôi dưỡng Trái đất. Vì chúng ta còn chưa 
biết thật chính xác các loài đóng vai trò thiết yêu đối với sự sống còn của chúng 
ta, nên chúng ta không thể tự cho phép mình tiêu diệt chúng. Chúng ta dễ bị 
tổn thương hơn vì chúng ta nằm ở mắt xích cao trong chuỗi thức ăn và chúng 
ta phụ thuộc vào các loài khác, trong khi những loài này có thể không cần đến 
sự hiện diện của chúng ta. 

Mặt khác, đa dạng sinh học đóng vai trò hàng đầu đối với sức khỏe và sự 
sung túc của chúng ta. Tự nhiên chứa rất nhiều các chất chữa bệnh quý giá: 
phần lớn các loại thuốc mà chúng ta dùng để chữa bệnh là được chiết xuất 
từ các cây dại. Để chữa một số bệnh, chúng ta bắt tự nhiên cho chúng ta thừa 
hưởng sự thông thái mà nó đã tích lũy trong hàng tỉ năm tiến hóa, sau vô số 
các mò mẫm. 

Trong lịch sử sự sống, hàng triệu loài, thông qua đột biến gien ngẫu nhiên 
và chọn lọc tự nhiên, đã biết cách tạo ra các sản phẩm hóa học cần thiết để tiêu 
điệt động vật ký sinh trong cơ thể chúng và ngăn chặn bệnh tật. Chúng ta đã 


62 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


biết cách khai thác cơ sở dữ liệu khổng lổ mà các loài sinh vật sống tạo thành 
để bào chế thuốc kháng sinh, vacxin và các loại thuốc chống trầm cảm. Giữ đa 
dạng sinh học là hết sức quan trọng cho sự khai thác này. Biết đâu một trong 
số các sinh vật biến mất mãi này lại chứa trong nó chất kỳ diệu có thể chữa 
được bệnh AIDS hay bệnh ung thư? 

Nhưng, ngoài lợi ích xét cho cùng mang tính ích kỷ này nhằm bảo vệ nguồn 
dược liệu tự nhiên để chữa bệnh cho chúng ta, mất đa dạng sinh học cũng còn 
có nghĩa là phá hủy không gì vãn hổi được nhiều chương của Cuốn sách Lớn 
về sự sống trước khi chúng ta đọc được. Nghĩa là tước đi mãi mãi của con 
người các thông tin không gì thay thế được về lịch sử sinh học về nguồn gốc 
của chính con người"”. 


Mặt trời, máu phát năng lượng khổng lổ 


Sự sống cần năng lượng để tổn tại và duy trì nòi giống. Mặt trời rất xứng 
với tên gọi “ngôi sao của sự sống” ở chỗ nó là nguồn gốc của gần như toàn bộ 
các nguổn năng lượng nuôi dưỡng chúng ta và duy trì sự sống trên Trái đất. 
Trên thực tế, năng lượng Mặt trời mà cây xanh chuyển hóa thành vật chất sống 
thông qua phép màu của quá trình quang hợp có thể được thu hồi để đáp ứng 
nhu cầu năng lượng của chúng ta. Chẳng hạn, từ thuở chập chững của nhân 
loại, con người đã biết rằng chỉ cần đốt củi - vật chất nén và có dạng sợi của 
các mạch dẫn nhựa tạo thành thân cây, các cành và rễ cây - là có thể sưởi ấm 
và nấu chín thức ăn. Nhưng gỗ cháy giải phóng ít năng lượng hơn các nguồn 
hiện đang thịnh hành: than, dầu mỏ và khí tự nhiên. Người ta gọi chúng là 
các nhiên liệu “hóa thạch” bởi vì chúng là tàn tích của cây cối bị phân hủy. Với 
cuộc cách mạng công nghiệp và sự phát minh ra máy chạy bằng hơi nước vào 
cuối thế kỷ XVIII, con người đã bắt đầu sử dụng than để chạy tàu biển, tàu 
hỏa dùng động cơ hơi nước và phổ biến đến khắp mọi nơi trên địa cầu. Năm 
1890 là năm chứng kiến sự bước lên sân khấu của động cơ nổ chạy không phải 
bằng than nữa, mà bằng dầu hoả, một sản phẩm khác của thực vật bị phân hủy. 
Nhờ phát minh này, con người đã bắt đầu dọc ngang khắp nơi trên những cái 
thùng nhỏ bằng kim loại mà người ta gọi là xe hơi. Kể từ đó, sở thích vô độ của 
con người đối với những tên nô lệ cơ khí này đã tăng lên gấp bội, và các nhu 
cầu về dầu để chạy xe cộ và máy móc của chúng ta ngày càng lớn và cấp bách. 


!” Xem thêm Trịnh Xuân Thuận, Nguồn gốc - Nỗi hoài niệm uê những thuở ban đầu, Phạm Văn 
Thiều và Ngô Vũ dịch, NXB Trẻ, 2006. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 63 


Gõ, than, dầu hay khí tự nhiên: bấy nhiêu sản phẩm bảo đảm sự sống còn của 
chúng ta, sự sung túc của chúng ta, bấy nhiêu món quà mà Mặt trời đã ban 
tặng cho nhân loại thông qua sự tận tụy của quá trình quang hợp. 

Mặt trời là một máy phát năng lượng khổng lổ. Nhờ có lò luyện nhạt nhân 
nằm trong lõi, nó sản sinh ra khoảng 300 tỉ tỉ (300. 10'%) kW:h mỗi giây'3, tức là 
bằng 100 tỉ quả bom nguyên tử, mỗi quả có sức công phá một megaton. Như 
chúng ta đã thấy, nếu toàn bộ năng lượng này rơi xuống Trái đất, thì chỉ cần sáu 
giây là toàn bộ các đại dương bốc hơi hết, hay ba phút để vỏ Trái đất tan chảy. 
Sở dĩ những thảm họa này không rơi xuống đầu chúng ta, chính là bởi vì Trái 
đất chỉ choán một thể tích không gian nhỏ, nên rất may cho sức khỏe của chúng 
ta, nó chỉ nhận một phần rất rất nhỏ năng lượng sáng khổng lổ này: khoảng một 
phần mười tỉ năng lượng của Mặt trời, tức 30 tỉ kW.h mỗi giây. Phần lớn năng 
lượng Mặt trời này bị mất vào không gian. Nhưng phần nhỏ đến Trái đất cũng 
thừa đủ để thỏa mãn nhu cầu của chúng ta: tổng năng lượng mà toàn nhân loại 
sử dụng chưa bằng 0,01% năng lượng nhận được từ Mặt trời. Chúng ta hãy 
nhớ lại rằng, trong năng lượng Mặt trời tỏa xuống Trái đất, khoảng 30% bị phản 
chiếu trở lại không gian và 45% bị chuyển hóa thành nhiệt. Trong số 25% còn lại, 
phần lớn (24%) cung cấp cho các chu kỳ thủy văn bốc hơi và ngưng tụ của nước. 


Năng lượng của thực uật 


Bằng cách nào tự nhiên đã có thể tập trung và tích trữ năng lượng Mặt trời 
trong các nhiên liệu hóa thạch? Nó đã phải cầu viện đến thế giới thực vật, vốn 
chiếm khoảng 90% vật chất sống của hành tinh chúng ta và việc dùng thời 
gian ưa thích của chúng, như chúng ta đã thấy, là dành cho quang hợp. Để tạo 
ra carbon mà chúng ta đốt tùm lum để thỏa mãn nhu cầu năng lượng, cây cối 
phải tiêu thụ không khí, nước và năng lượng Mặt trời. 

Lượng không khí, nước và năng lượng Mặt trời mà cây cối sử dụng cho 
quang hợp là rất lớn: chẳng hạn, để tạo ra một kilogram gỗ khô cây phải hút 
khí cacbonic trong 4000 mét khối không khí, tức bằng thể tích của một ngôi nhà 
lớn! Còn về nước, nước từ đất được dẫn lên tận lá, nơi diễn ra quang hợp. Mặt 
trời một lần nữa lại ra tay giúp đỡ: bằng cách làm bốc hơi nước, nó tạo ra một 
hiệu ứng hút dẫn nhựa từ rễ lên lá. Khi trời không đủ nắng, một cơ chế khác 
3 Chúng ta ai cũng đều đã biết đơn vị kilô oát-giờ, bởi vì đó là đơn vị tính năng lượng mà ngành 


điện lực sử dụng để tính tiền điện. 1kW.h tương đương với năng lượng phải tiêu hao để đưa 
một tấn nước lên cao 360 mét. 


64 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


tham gia: rễ tập trung vào trong chúng các chất khoáng của đất, điểu này tạo 
ra một sự hút nước và như vậy nhựa được đẩy lên cao. Và lượng nước được 
sử dụng cũng rất lớn: chỉ trong một ngày, một cây tùng đưa lên cao 100 mét 
khoảng 2 tấn nước, tức lớn hơn cả trọng lượng của chính nó! Và thế vẫn chưa 
hết: để thỏa mãn các nhu cầu về nước, cây phải tích lũy đủ lượng dự trữ và 
phát triển một mạng lưới rễ khai thác một thể tích đất rộng tới vài trăm mét 
khối. Cuối cùng, thực vật cần năng lượng để lớn và sinh trưởng. Vậy mà, mặc 
dù năng lượng Mặt trời mà cây sử dụng cho quang hợp là khổng lổ - khoảng 
18 triệu kW.h mỗi giây -, nhưng chúng cũng chỉ chiếm khoảng 0,06% năng 
lượng mà Trái đất nhận được từ Mặt trời mà thôi. 


“Vàng đen” là kết quả của sự ngẫu hợp các hoàn cảnh 


Vàng đen một phần lớn có nguồn gốc là xác của các sinh vật biển (động vật 
phù du) và, một phần nhỏ từ các sinh vật sống trên Trái đất trong sông suối 
hay thực vật mọc ở đáy biển. Khi chết, phần lớn (99,9%) các sinh vật này bị 
phân hủy, và vật chất của chúng được tái chế. Chẳng hạn, hàng nghìn tỉ thế 
hệ tảo xanh và các vi sinh vật khác sống trong hồ và chết đi, chúng rơi xuống 
đáy, và bị trộn lẫn với phân hoa, bào tử và cây chết. Nhìn chung, các vi khuẩn 
ưa khí, thích nghi với môi trường giàu ôxy, nhanh chóng tấn công các sinh vật 
chết này và lấy đó làm thức ăn. Sau khi chúng tiêu hoá xong, chỉ còn lại khí 
cacbonic và nước. Một phần lớn trong số khí cacbonic và nước này được các thế 
hệ sinh vật mới tiêu thụ, và phần còn lại phân tán vào khí quyển và đại dương. 

Tuy nhiên, một phần nhỏ (0,1%) bị rơi vào trong một môi trường không có 
ôxy và thoát khỏi ra chu kỳ tái chế này. Điều này xảy ra khi, rất ngẫu nhiên, 
một khu vực giàu các mảnh vật chất sống tạo thành vỉa dưới đáy hổ, đồng 
bằng hay biển đột ngột bị vùi lấp dưới một lớp trầm tích dầy. Chẳng hạn, sau 
một trận mưa to, suối và sông có thể cuốn theo lượng lớn cát và bùn, sau đó 
chúng sẽ lắng rất nhanh xuống đáy. Các lớp cát và bùn này ngăn không cho 
ôxy xâm nhập, bảo vệ cho xác vật chất chết khỏi bị ôxy hóa. Tuy nhiên, như 
chúng ta đã thấy, có các vi khuẩn kị khí không cần ôxy để phát triển. Chính 
chúng sẽ lại tấn công vào phần bị chôn vùi này để lấy ôxy và nitơ cần thiết cho 
sự sống còn của chúng. Bằng cách đó chúng đã loại bỏ từ xác vật chất chết gần 
như toàn bộ glucid (hợp chất cấu thành từ carbon, hyđro và ôxy), lipid (các 
axit béo) và protein. Chỉ những phân tử rất lớn kerogen (tiếng Hy Lạp kêros, 
nghĩa là “sáp”) mà chúng không thể đồng hóa được, tạo thành một loại bùn 
không hòa tan màu nâu-đen. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 65 


Theo thời gian, và nếu các điểu kiện về áp suất và nhiệt độ thuận lợi, kéro- 
gen sẽ biến thành thứ mà chúng ta gọi là “vàng đen”, được dùng để vận hành 
nhà máy, xe hơi và máy bay. Trầm tích tiếp tục được tích tụ bởi các vi khuẩn 
kị khí nằm dưới áp suất rất cao do trọng lượng hàng kilomét trầm tích đè lên 
trên. Nó cũng bị nung nóng lên đến các nhiệt độ rất cao. Ai đã từng xuống mỏ 
đều biết, nhiệt độ trong lòng đất cao hơn trên mặt đất. Nhiệt này chủ yếu do 
bức xạ phóng xạ của một số nguyên tố trong vỏ Trái đất. Trung bình cứ xuống 
sâu 100 m nhiệt độ lại tăng thêm ba độ, điều này làm cho nhiệt độ lên tới 60 
độ ở độ sâu 2 km, và 120 độ ở 4 km trong lòng đất. Sau khi được đặt trong các 
điểu kiện áp suất và nhiệt độ rất cao trong vòng hàng chục nghìn năm, thậm 
chí hàng trăm nghìn năm này, kerogen biến đổi, giải phóng khí cacbonic và 
nước. Kết quả là một chất lỏng dầy và đen cấu thành từ hyđrocarbua, tức là 
các phân tử cấu thành chỉ từ hyđro và carbon. Chất lỏng này được gọi là “dầu 
mỏ” và ngày nay đang rất được thèm muốn. 

Nhưng, vượt qua một độ sâu nhất định và một áp lực nhất định, dầu hoả 
không thể tổn tại. Các phân tử của nó bị phân tách thành hyđrocarbua nhẹ 
hơn, và dầu nhường chỗ cho khí “tự nhiên”. Chính vì thế mà mỏ dầu thường 
nằm sâu khoảng 2-3 km, trong khi mỏ khí nằm sâu hơn 3,5 km. Khi áp lực của 
khí trở nên quá cao, lớp đá bị rạn nứt. Dầu và khí sẽ lách qua các khe để ngoi 
lên bể mặt. Nếu dầu không gặp bất kỳ cản trở nào trên đường đi của nó, thì nó 
sẽ trào lên và các đám vi khuẩn sẽ vội vã lao vào để phân hủy nó thành nhựa 
đường, sản phẩm mà chúng ta sử dụng để trải đường. Sự trào lên trực tiếp bề 
mặt như vậy làm giảm lượng dầu. Để dầu không bị trào lên, thì trên đường 
trào lên trên lớp đá không thấm, phải có, chẳng hạn, các lớp đất sét vôi và sét 
giam chúng và làm chúng tích tụ dưới đất. Những người tìm “vàng đen“ sẽ 
tìm kiếm dầu tại những nơi đó. 

Sở dĩ chất lỏng này quý hiếm như vậy là vì để có nó phải có sự kết hợp của 
ba điều kiện địa chất. Thứ nhất, một lớp rất giàu chất hữu cơ mà tự nhiên đã 
nhanh chóng bao phủ bằng trầm tích để bảo vệ nó khỏi bị ôxy hóa phân hủy. 
Thứ hai, các điểu kiện về áp suất và nhiệt độ (khoảng 120 độ) phải rất chính 
xác để tạo ra hỗn hợp lỏng trong khoảng thời gian thích hợp (hàng chục nghìn, 
thậm chí hàng trăm nghìn năm). Cách thức rất tinh tế, các điểu kiện áp suất và 
nhiệt độ lại phải được điểu chỉnh chính xác tới mức người ta không bao giờ 
có thể tái tạo được chúng trong phòng thí nghiệm. Cuối cùng, dầu phải được 
giam một cách phù hợp để không trào thẳng lên mặt đất. Cả ba điểu kiện này 
hiếm khi đồng thời xảy ra khiến cho tổng lượng các xác hữu cơ trên Trái đất 


66 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


được chuyển hóa thành dầu mỏ và bị cầm tù trong các mỏ ngầm chỉ khoảng 
2%. Chính vì lẽ đó mà vàng đen rất hiếm, và chúng ta rất khó tìm thấy dầu 
nhiều hơn nữa để thỏa mãn các nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng của 
mình. Và cũng chính vì lẽ đó mà đã xảy ra các cuộc xung đột địa chiến lược 
giữa các nước có dầu và những nước không có dầu. 


Than, một dạng năng lượng Mặt trời hóa thạch 


Cách đây khoảng 300 triệu năm, các lục địa trên Trái đất vẫn chưa tách khỏi 
nhau, mà vẫn hợp nhất thành một siêu lục địa gọi là Pangée. Khí hậu nóng và 
ẩm ướt tới mức siêu lục địa này bị bao phủ bởi một hệ thực vật phong phú bao 
la hút tầm mắt. Những cánh rừng dương xỉ khổng lồ (cao tới ba mươi mét) 
phủ những vùng đầm lây rộng lớn, ở đó nhung nhúc các loài lưỡng cư đầu 
tiên sinh sôi nảy nở, rồi sau đó chúng rời bỏ môi trường nước để lao vào cuộc 
chinh phục các vùng đất rắn. Hơi nước và mùi hôi thối bay toả khắp nơi, đó 
là kết quả thối rữa và phân hủy của vô số lớp lá cây, rong rêu và các loại thực 
vật khác tích tụ theo thời gian ở đáy các đầm lầy và đầm phá. Rồi những ngày 
nóng nực kết thúc (nhiệt độ trung bình trên Trái đất lúc đó mát hơn ngày nay, 
vì chúng ta đang sống ở cuối một kỷ băng hà), các lục địa tách khỏi nhau và 
bắt đầu trôi giạt. Cùng với thời gian, những lớp phân ủ chướng khí của các xác 
thực vật được sinh ra từ thời Pangée đã bị vùi sâu tới vài mét dưới lớp bùn và 
cát. Cũng giống như dầu mỏ, dưới tác dụng kết hợp của áp suất và nhiệt độ 
cao, trong môi trường không có ôxy của không khí, những lớp phân ủ này bắt 
đầu chuyển hoá để trở thành khoáng: một dạng đá đen mà ta gọi là “than”. 

Cũng giống như dầu mỏ, than là một dạng năng lượng Mặt trời cô đặc, bởi vì 
nó bắt nguồn từ sự phân hủy xác sinh vật, những sinh vật này khi còn sống đã 
sử dụng ánh sáng Mặt trời để tổn tại. Chẳng hạn, sử dụng than để đốt lò nghĩa 
là bạn đã sử dụng năng lượng Mặt trời cô đặc mà Trái đất đã kiên trì tích trữ 
trong hàng trăm triệu năm. Một phần bởi vì than rắn - một dạng đá tạo thành từ 
sự sống -, nên nó giữ được lâu hơn đầu rất nhiều. Người ta cho rằng, trong số 
than được hình thành trên hành tinh chúng ta, phần lớn vẫn còn tổn tại, ngoại 
trừ phần mà con người đã khai thác và sử dụng. 

Do kỷ địa chất kéo dài từ 360 đến 286 triệu năm trước CN tạo ra phần lớn 
lượng dầu mỏ và than đá, nên người ta gọi thời kỳ này là kỷ carbon. Và bởi vì 
các nhiên liệu này bắt nguồn từ sự hóa thạch của các sinh vật cổ xưa, và trong 
một chừng mực nào đó chúng là các dạng năng lượng Mặt trời hóa thạch, 
nên chúng được đặt tên là “nhiên liệu hóa thạch”. Vả lại người ta vẫn thỉnh 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uỗng 67 


thoảng nhìn thấy các hóa thạch của dương xỉ hay của lá cây được khảm trong 
các cục than. 

Xác thực vật bị bùn và cát bao phủ biến thành các loại than có chất lượng 
cao hay thấp, chứa nhiều hay ít carbon tuỳ thuộc vào tuổi của mỏ, và như vậy 
cũng tức là phụ thuộc vào độ sâu, áp suất và nhiệt độ. Giai đoạn đầu tiên của 
sự cấu tạo trầm tích dẫn đến than bùn, vốn không gì khác hơn là mùn bị nén 
chặt. Than mùn chất lượng rất thấp, cháy kém hơn gỗ và năng suất tỏa nhiệt 
thấp. Các lớp than mùn nằm ngay dưới đáy các đầm lầy và nghèo carbon nhất: 
hàm lượng của nó chỉ khoảng 50%. Ở những nơi sâu hơn, nhiệt độ và áp suất 
cao hơn, than mùn chứa nhiều lingit hơn. Lingit được cấu thành 70% từ carbon 
và nằm sâu khoảng 1 km trong lòng đất. Năng suất toả nhiệt của lingit cao hơn 
của than mùn, nhưng trung bình vẫn thấp hơn ba lần so với than đá, thuộc lớp 
than chất lượng cao hơn. Than đá là kết quả của sự nén lingit và chứa tới 85% 
carbon. Nó nằm sâu khoảng 3 km dưới lòng đất và là dạng than dổi dào nhất và 
được sử dụng nhiều nhất. Khi cháy, nó tỏa ra rất nhiều nhiệt, và cả một lượng 
lớn khói. Cuối cùng, ở các áp suất và nhiệt độ lớn hơn, có antraxit, cấu thành từ 
hơn 90% carbon, là loại than tốt nhất. Đây là loại than chứa rất ít chất dễ bay hơi 
(khoảng từ 6-8%), và vì vậy cháy mà không bốc khói và tỏa ra rất nhiều nhiệt. 

Sự hình thành các loại than còn sinh ra khí, đặc biệt là ở cấp độ than đá. 
Metan (hay còn gọi là “khí mỏ”) có thể xâm chiếm các mỏ than và nếu lẫn vào 
không khí thì có thể phát nổ khi tiếp xúc với lửa. Đó chính là những vụ nổ mỏ 
mà các thợ mỏ rất sợ. Trong thế kỷ XX, các vụ nổ mỏ đã giết chết hàng chục 
nghìn thợ mỏ. 


Năng lượng không tái sinh sâu ô nhiễm môi trường 


Trữ lượng dầu, khí và than không phải là vô hạn. Chúng đang cạn kiệt 
nhanh chóng và nghiêm trọng hơn, chúng lại thuộc dạng không tái sinh được. 
Con người đã phát hiện ra dầu từ thời Cổ đại. Những người cổ xưa đã sử dụng 
dầu cho rất nhiều ứng dụng: người Ai Cập dùng dầu để bảo quản xác ướp, 
người Trung Quốc dùng dầu để đóng gạch và sưởi ấm nhà, còn nhiều người 
dân của các nước khác nữa đã sử dụng dầu để xảm vỏ tàu thủy. Nhưng việc sử 
dụng nhiên liệu hóa thạch chỉ thực sự cất cánh cùng với cuộc cách mạng công 
nghiệp, vào cuối thế kỷ XVIII. Nhờ phát minh ra máy hơi nước, con người đã 
biết cách chuyển hóa năng lượng của than bị đốt cháy thành công. Với phát 
minh ra động cơ nổ và ôtô, dầu đã thay thế than để trở thành nhiên liệu hóa 
thạch được sử dụng nhiều nhất. Giếng dầu hiện đại đầu tiên được khoan năm 


68 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


1859 tại Pennsylvania, Mỹ. Dầu hiện nay cung cấp 40% nhu cầu năng lượng của 
chúng ta, trong khi khí và than thỏa mãn chỉ khoảng 25%. Than ngày nay chủ 
yếu được sử dụng trong các nhà máy nhiệt điện để sản xuất điện: nước bị đun 
nóng bốc hơi, hơi nước dẫn động các tuabin được kết nối với máy phát điện. 

Chỉ trong hơn một thế kỷ, chúng ta đã tiêu thụ một lượng lớn trữ lượng 
nhiên liệu hóa thạch mà tự nhiên đã kiên trì hàng trăm triệu năm để sản xuất 
ra. Sẽ cần phải hàng trăm triệu năm nữa mới có thể tái tạo được trữ lượng này. 
Đó là một thời gian mà con người không thể có. Do thiếu ý thức và tham lam, 
con người đã sử dụng rất nhiều năng lượng để sản xuất và tiêu thụ ngày càng 
nhiều hơn. Con người là sinh vật duy nhất trên Trái đất tiêu thụ năng lượng 
nhiều hơn lượng cần thiết để sống và tái tạo giống nòi. Ngày nay, người dân 
của các nước phát triển tiêu thụ một lượng năng lượng cho đi lại và sinh hoạt 
hàng ngày cao hơn gần một trăm lần lượng năng lượng cần thiết cho sự trao 
đổi chất của họ! Cứ theo nhịp độ tiêu thụ năng lượng kinh hoàng hiện nay, 
người ta đánh giá rằng trữ lượng đầu (chủ yếu tập trung ở Trung Đông) và khí 
(chủ yếu ở Trung Đông và các nước thuộc Liên bang Xô Viết cũ) sẽ cạn kiệt vào 
khoảng năm 2100. Còn về than, vốn là lượng nhiên liệu dồi dào nhất và phân 
bố đều nhất về địa lý trên Trái đất (các trữ lượng than lớn nhất nằm ở Mỹ và 
các nước thuộc Liên bang Xô Viết cũ), sẽ là nguổn nhiên liệu tiếp sức, nhưng 
cũng sẽ cạn kiệt vào khoảng năm 2300. 

Nhưng, ngay cả khi các trữ lượng nhiên liệu hóa thạch là vô hạn, thì cũng 
đã đến lúc cấp bách phải tìm ra và phát triển các nguồn năng lượng thân thiện 
với môi trường hơn. Trên thực tế, mức tiêu thụ kinh hoàng nhiên liệu hóa thạch 
đã làm đảo lộn nghiêm trọng sự cân bằng sinh quyển. Dầu và than bị đốt cháy 
đã đổ hàng tấn khí cacbonic vào khí quyển Trái đất, làm trầm trọng thêm hiệu 
ứng nhà kính và gây ra sự ấm lên toàn cầu, với các hậu quả khủng khiếp tiểm 
ẩn đối với sự sống còn của chúng ta và của các loài khác”. Khí cacbonic mà 
dương xi của kỷ carbon đã tận tụy loại bỏ khỏi không khí cách đây khoảng 
300 triệu năm đã phục hổi gần như hoàn toàn. Các khí thải từ các hoạt động 
của con người chiếm một nửa lượng khí thải vào trong khí quyển Trái đất, tức 
khoảng 7 tỉ tấn mỗi năm. Trên toàn cầu, than được đốt cháy để sản xuất điện 
là một nguồn thải lớn khí cacbonic. Về mặt này, nước Pháp là một ngoại lệ, vì 
90% lượng điện của Pháp là điện hạt nhân và thủy điện. Do vậy, người Pháp 
thải khí cacbonic ít hơn người Mỹ ba lần. Dầu được sử dụng cho xe hơi và và 


% 
s 


!9 Trịnh Xuân Thuận, Nguồn gốc - Nỗi hoài niệm uê những thuở ban đầu, säd. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uỗng 69 


các nhiên liệu hóa thạch khác để sưởi ấm nhà, văn phòng, nhà máy cũng góp 
phần làm tăng hiệu ứng nhà kính. Khí cacbonic sinh ra từ hoạt động của con 
người đóng góp khoảng 60% vào sự gia tăng hiệu ứng nhà kính quan sát được. 

Một khí khác gây hiệu ứng nhà kính cũng gắn với hoạt động của con người 
và có ảnh hưởng lớn lên môi trường chính là metan. Metan đóng góp 20% vào 
sự gia tăng hiệu ứng nhà kính. Metan chủ yếu bắt nguồn từ chăn nuôi, đặc biệt 
là từ đạ dày bò (trung bình mỗi năm một con bò sữa tạo ra 90 kg metan), và cả 
từ rác thải và ruộng lúa. Phần còn lại làm tăng hiệu ứng nhà kính là do các khí 
có hàm lượng ít hơn trong khí quyển như clorofluorocabon (CFC) trước kia 
được sử dụng trong công nghiệp làm lạnh và điều hòa không khí, và bị cấm 
từ năm 1987 do chúng phá hủy tầng ôzôn. 

Do các giếng dầu bắt đầu cạn kiệt và giá nhiên liệu leo thang, nên trước 
mắt người ta rất muốn trao lại vị trí hàng đầu cho than, với tất cả các hậu quả 
xấu của nó đối với sinh thái: bụi than đá phát tán trong không khí và khi con 
người hít phải sẽ lắng lại trong phổi; khói làm tối bầu trời và đen các ngôi nhà, 
các ôxit lưu huỳnh và ôxit nitơ độc hại làm axit hóa nước mưa và tuyết, đe 
dọa sức khỏe con người, đồng thời ảnh hưởng đến ao hổ, sông suối, rừng, và 
bào mòn các công trình kiến trúc bằng đá tuyệt vời trong các thành phố”. Cái 
giá phải trả về con người và môi trường này là không thể chấp nhận và phải 
tránh bằng mọi cách. 


Tích srữ nhiệt Mặt trời 


Vì thế con người đã đi tìm các nguồn nhiên liệu khác “sạch” hơn, nghĩa là 
tôn trọng môi trường hơn. Trực tiếp hay gián tiếp, hầu như tất cả các nguổn 
này đều bắt nguồn từ năng lượng Mặt trời. Ngược lại với dầu, than và khí tự 
nhiên, những nguồn mới này chúng phải tái sinh được: ở thang đời người, việc 
sử dụng chúng không được dẫn đến sự suy giảm rõ rệt hay biến mất các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên, do nó dựa trên một nguồn gần như không bao giờ cạn 
kiệt, đó là năng lượng Mặt trời?!. Chúng ta đã thấy rằng Mặt trời cung cấp cho 
?° Khả năng phá hủy này là do than đá chứa lưu huỳnh. Khi lưu huỳnh được giải phóng vào khí 
quyển, nó kết hợp với hơi nước để tạo thành axit sulfuric. Khử lưu huỳnh trong khói là việc rất 
khó khăn và tốn kém. Cái giá phải trả sẽ quá đắt nên than đá chưa thể thay thế antraxit vốn 
chứa rất ít lưu huỳnh. 

?' Chắc chắn, Mặt trời rồi cũng sẽ cạn kiệt lượng hyđro của nó trong khoảng 4,5 tỉ năm nữa và 


sẽ tắt sau khoảng 5 tỉ năm nữa. Con cháu chút chít của chúng ta sẽ phải đi tìm một nguồn năng 
lượng mới, nghĩa là một Mặt trời mới. 


70 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


chúng ta lượng năng lượng lớn hơn lượng mà chúng ta sử dụng khoảng 10.000 
lần. Như vậy con người chỉ cần giữ lại 0,01% trong số đó là có thể thỏa mãn 
được tất cả các nhu cầu về năng lượng. Tuy nhiên, năng lượng Mặt trời vẫn là 
người cha nghèo của các nguồn năng lượng khác hiện đang được khai thác. Tại 
Pháp, năm 2002, năng lượng Mặt trời chỉ chiếm 0,01% trong tổng năng lượng 
tiêu thụ, thấp hơn rất nhiều so với các nguồn năng lượng sạch và tái sinh được 
khác như nhiên liệu sinh học (biogaz), củi, hay thủy điện. 

Năng lượng Mặt trời có thể được khai thác theo hai cách: hoặc dưới dạng 
nhiệt, nhờ các tấm thu ánh nắng Mặt trời, hoặc được chuyển hóa thành điện 
bằng pin quang điện. Cho tới nay, cách đầu tiên hiệu quả hơn và để thực hiện 
hơn. Tại các vùng có nhiều nắng, trời thường không có mây, một số nhà đã 
được trang bị bình nước nóng dùng năng lượng Mặt trời. Chúng phát ra các 
tia hổng ngoại, các tia này bị nhốt trong lổng kính giống như hiệu ứng nhà 
kính. Nhiệt bị cầm tù như vậy được truyền cho nước trong bình, và nước có 
thể nóng lên tới 60 độ, sau đó nước này được dùng cho các nhu cầu sinh hoạt 
của gia đình như tắm, giặt, sưởi hay thậm chí chạy máy điểu hòa nhiệt độ. 
Nhưng có một nhược điểm khi sử dụng năng lượng Mặt trời, đó là không 
phải ngày nào trời cũng nắng. Việc một vùng có nắng nhiều hay không phụ 
thuộc rất nhiều vào vĩ độ của nó: các vùng ở phía Bắc nhận được ít nhiệt hơn 
các vùng nhiệt đới. Ngay trên nước Pháp, số ngày trời nắng trong một năm 
ở Côte dAzur gần gấp đôi số ngày nắng ở Paris! Khi trời không có nắng, cần 
phải sử dụng một nguồn năng lượng khác như điện, khí hay các nhiên liệu 
hóa thạch khác. Nhưng, nếu tính chi phí cho các năng lượng bổ sung này, thì 
tại các vùng nhiều nắng, số tiển phải trả cho năng lượng có thể giảm xuống 
một nửa, thậm chí nhiều hơn. Để khắc phục những ngày không có nắng, cần 
phải có cách tích trữ năng lượng Mặt trời. Nước là một phương tiện tốt để làm 
điều đó. Người ta còn sử dụng một số loại muối có khả năng giữ nhiệt tốt hơn 
nước hàng trăm lần. 

Để tận dụng năng lượng Mặt trời trong những vùng nhiều nắng, kiến trúc 
sinh khí hậu có từ thời Cesar đã được yêu chuộng trở lại. Người ta chú ý nhiều 
hơn đến hướng của các phòng khác nhau trong nhà tùy theo vị trí của Mặt 
trời ở các thời điểm khác nhau trong ngày, cũng như tới khả năng cách nhiệt. 
Người ta lắp các cửa kính kép, cánh trập...để hạn chế sự mất nhiệt. Kiến trúc 
sinh khí hậu sinh cũng chống nóng bằng việc lắp đặt các hệ thống che nắng ban 
ngày và thông hơi vào ban đêm. Loại bảo vệ này đặc biệt hữu dụng ở những 
xứ nóng, vì nó làm giảm đáng kể các nhu cầu và do đó giảm chi phí cho điểu 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 71 


hòa không khí. Trên thực tế, làm giảm một độ trong nhà phải mất gấp ba lần 
năng lượng để sưởi ấm thêm một độ cho ngôi nhà đói 

Ở thang lớn hơn, người ta đã xây dựng các nhà máy điện Mặt trời khổng 
lổ được lắp các gương lớn có thể phủ một diện tích hàng chục nghìn kilomét 
vuông. Nguyên lý rất đơn giản: các gương làm hội tụ ánh sáng Mặt trời vào 
vùng tiêu điểm, làm nóng một chất lỏng lên tới từ 100 đến 300 độ. Ở Pháp, 
nhà máy điện Mặt trời Thémis đặt tại Targasonne, phía Đông dãy Pyrénées, 
là một ví dụ điển hình. Ánh nắng Mặt trời được tập trung làm nóng một chất 
lỏng chứa muối hòa tan có thể giữ nhiệt trong vòng năm giờ hoặc truyền nhiệt 
sang một máy phát dùng hơi nước để làm dẫn động các tuabin và nhờ đó sinh 
ra điện. Nhưng nhà máy này không sinh lợi: điện của nhà máy Thémis đắt 
gấp 50 lần điện sinh bởi các nguồn năng lượng thông thường như hạt nhân 
hay khí đốt. Vì thế Thémis đã phải rung chuông báo tử năm 1986. Trong một 
thời gian, nhà máy điện này đã được chuyển đổi thành đài thiên văn và các 
gương khổng lổ của nó đã được các nhà vật lý thiên văn hướng đến các thiên 
thể khác ngoài Mặt trời. Các nhà máy điện Mặt trời khác hoạt động rải rác 
trên thế giới, chẳng hạn ở Tây Ban Nha, Italia hay Mỹ (California). Điện của 
nhà máy điện California rẻ hơn điện của Thémis mười lần, chủ yếu bởi vì nó 
không sử dụng thiết bị tích trữ năng lượng Mặt trời: khi trời không có nắng, 
nhà máy này chạy bằng khí đốt. 


Biến năng lượng Mặt trời thành điện 


Một cách khác để lợi dụng năng lượng Mặt trời là chuyển hóa nó thành điện 
nhờ pin quang điện. Người ta gọi đó là năng lượng quang điện. Nguyên lý của 
pin quang điện đã được nhà vật lý người Pháp Antoine Becquerel (1788-1878) 
phát hiện ra năm 1839. Berquerel đã nhận thấy rằng nếu chiếu sáng một cốc 
nước chứa một dung dịch axit và đưa vào đó một cặp điện cực, thì một dòng 
điện sẽ được tạo ra. Năm 1877, người ta đã chứng tỏ rằng hiện tượng tương 
tự cũng xảy ra trong một chất rắn: pin selen được chiếu sáng cũng sinh ra một 
dòng điện. Nhưng hiệu quả của sự chuyển hóa quang năng thành điện năng 
của pin quang điện selen rất thấp. Mãi đến những năm 1950, với sự lên ngôi 
của pin quang điện silic, thì tỉ lệ chuyển hóa mới trở nên chấp nhận được: 
khoảng 6%. Pin quang điện silic đã tiếp tục được hoàn thiện nhờ các đầu tư vào 
nghiên cứu và phát triển hai công nghiệp khác nhau: thứ nhất là công nghiệp vi 
điện tử, siclic là cơ sở của các tranzito được sử dụng trong tất cả các sản phẩm 
điện tử trong cuộc sống hiện đại (dàn stéréo, đầu đọc đĩa compact hay TYV...); 


72 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


thứ hai là công nghiệp vệ tinh, pin quang điện cung cấp năng lượng cho rất 
nhiều vệ tỉnh đang ở trên quỹ đạo xung quanh Trái đất, vì trong không gian 
có rất nhiều ánh sáng. Pin quang điện trên thị trường hiện có hiệu suất khoảng 
từ 12%-17%; một số mô hình trong phòng thí nghiệm thậm chí còn đạt 25%. 

Giá silic đã liên tục giảm: cứ bảy năm lại giảm xuống mười lần. Nhưng nó 
vẫn còn cao, điểu này có nghĩa là điện của các pin quang điện vẫn còn quá 
đắt: cao hơn mười lần điện của các năng lượng hóa thạch hay hạt nhân. Ngay 
cả khi chỉ phí cho việc lắp đặt các tấm pin Mặt trời có nguồn gốc silic rẻ hơn 
so với chỉ phí cho hệ thống dây điện, thì chi phí vẫn còn quá lớn đối với các 
nước đang phát triển nơi có nhu cầu thuộc loại cấp bách nhất. Vì vậy, đặt ra 
vấn để tích trữ: cần phải có rất nhiều trạm để không làm ngắt quãng nguồn 
cung cấp năng lượng cho như cầu ban đêm, khi không còn nắng. Điều này làm 
cho giá năng lượng Mặt trời thêm cao. Vì vậy đặt ra một vấn đề khác: cần phải 
có một diện tích lớn, thậm chí rất lớn các tấm pin Mặt trời để thu năng lượng 
cần thiết. Chẳng hạn, để đáp ứng như cầu chỉ của riêng nước Mỹ thôi (chưa 
tính đến dự trữ), thì cũng cần các tấm pin Mặt trời bao phủ một diện tích cỡ 
37450 km”, tức khoảng 0,4% diện tích của nước này, hay một phần mười lăm 
điện tích của nước Pháp. Để thỏa mãn các nhu cầu của nước Pháp, phải cần 
khoảng từ 4000 đến 5000 km”tấm pin Mặt trời, tức gần một nửa diện tích xây 
dựng của đất nước hình lục lăng này! Nếu tính cả các nhu cầu dự trữ, thì phải 
cẩn 3% điện tích của nước Pháp mới đủ chỗ cho các tấm pin Mặt trời! Một việc 
không dễ thực hiện... 

Để thu nhận ánh sáng Mặt trời hiệu quả nhất và như vậy giảm được diện 
tích cần thiết cho các tấm pin Mặt trời, vào cuối những năm 1960, NASA đã 
nghĩ ra cách đưa các nhà máy điện Mặt trời lên quỹ đạo quanh Trái đất. Trong 
không gian, các nhà máy điện này có thể bắt bức xạ Mặt trời không bị khí quyển 
Trái đất hấp thụ. Chỉnh hướng chính xác của các tấm pin Mặt trời là người ta 
có thể thu nhận được trung bình gấp tám lần năng lượng Mặt trời trên mét 
vuông so với trên mặt đất. Năng lượng này sau đó sẽ được truyền về Trái đất 
với hiệu suất khoảng 50% thông qua một chùm vi sóng (loại sóng mà lò vi sóng 
của chúng ta phát ra). Để làm được điểu này, các nhà máy điện Mặt trời không 
gian phải được đặt lên quỹ đạo địa tĩnh cách mặt đất 36000 km. Khi đi chuyển 
động một vòng xung quanh Trái đất hết đúng một ngày, chúng sẽ luôn luôn 
nằm bên trên trạm tiếp nhận ở mặt đất, bất chấp chuyển động quay của hành 
tỉnh chúng ta. Chắc chắn, năng lượng của chùm sẽ không được hướng chính 
xác vào tiêu điểm, mà sẽ phân bố trên một diện tích vài cây số vuông của các 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uỗng 73 


nhà máy tiếp nhận, nhờ đó làm giảm cường độ của chùm xuống giá trị tương 
đối yếu khoảng 100 W/m”. Điều này sẽ cho phép tránh cho chùm biến thành 
các tia điện chết người đối với những người sống trên Trái đất trong trường 
hợp mất kiểm soát chùm!... Nhưng ý muốn chính trị đã không song hành: gần 
40 năm sau, các nhà máy điện Mặt trời trên quỹ đạo vấn chỉ là dự án. 


Gió thối 


Ngoài việc mang đến nguồn ánh sáng dổi dào để những người sống trên 
Trái đất thiếu năng lượng có thể trực tiếp chuyển hóa nó thành nhiệt hay điện, 
Mặt trời còn gián tiếp tạo ra các nguồn năng lượng tái sinh khác, những năng 
lượng không cạn kiệt ở thang thời gian của nhân loại. Một trong số những 
năng lượng này đã thu hút rất nhiều chú ý trong những năm gần đây là năng 
lượng gió. Xét cho cùng, chính Mặt trời là nguyên nhân gây ra gió vì nó làm 
nóng không đồng đều các vùng thấp và vùng cao, tạo ra những chênh lệch về 
áp suất giữa các vùng khác nhau của địa cầu. Vì tự nhiên không thích những 
chênh lệch áp suất khí quyển như thế, nên nó làm giảm bớt những chênh lệch 
này bằng cách dịch chuyển các khối khí của các vùng áp suất cao sang các vùng 
có áp suất thấp, tạo ra gió nhẹ làm mát chúng ta trong những ngày hè nóng 
nực, hoặc các trận bão lốc khủng khiếp vốn là nỗi ám ảnh của các thủy thủ. 
Con người đã biết khai thác gió tự nhiên này từ rất lâu rồi. Bằng cách giữ gió 
bằng vải căng trên cột buổm, con người đã có thể đi trên nước nhanh hơn và 
xa hơn so với đi bằng sức chèo của tay, và có thể vượt cả đại dương để khám 
phá những lục địa chưa biết. Trên đất liển, bằng cách khai thác động năng của 
gió do chuyển động quay của cánh quạt và bằng cách chuyển hóa nó thành cơ 
năng thông qua các bánh răng nối với cánh quạt, người xưa đã biết dùng năng 
lượng gió để xay bột hoặc kéo nước từ giếng lên. Các công cụ này chính là tổ 
tiên xa xưa của cối xay gió. Ngày nay, cối xay gió được thay bằng các động cơ 
gió, hay còn gọi là các “máy phát gió”, có mục đích biến động năng của gió 
thành điện bằng cách nối cánh của chúng với rotor, bản thân rotor này cũng 
được nối thông qua một hệ bánh răng với một máy phát điện gọi là “máy phát 
điện xoay chiều”. 

Công suất điện - năng lượng cung cấp trên một đơn vị thời gian - của một 
động cơ gió phụ thuộc vào vận tốc gió. Gió thổi càng mạnh, các cánh quạt 
quay càng nhanh và công suất cung cấp càng lớn. Công suất này thay đổi theo 
lập phương của vận tốc gió. Nêu gió thổi mạnh hơn gấp hai lần, thì công suất 


74 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


tăng lên tám lần. Đến lượt mình, vận tốc gió phụ thuộc vào độ cao. Ở độ cao 50 
mét, gió thổi nhanh hơn trên mặt đất từ 25%-35%, tạo ra công suất cao gấp đôi. 
Đó là một trong những lý do khiến các động cơ gió hiện đại được đặt trên cao: 
cánh của chúng có thể nằm trên cao khoảng 100 m so với mặt đất để cho phép 
chúng bắt được gió mạnh hơn. Nhưng cao cũng đồng nghĩa với nặng: một động 
cơ gió cao 85 m nặng tới 300 tấn! Các động cơ gió vì thế phải được đặt trên nền 
chắc. Để một động cơ gió có thể hoạt động, vận tốc gió phải ít nhất là 7 m/s, 
tức 25 km/h. Động cơ gió đạt đến công suất tối đa khi gió thổi từ 14-20 m/s, tức 
50-70km/h. Công suất của chỉ một động cơ gió 1,5 MW, là đủ để thỏa mãn như 
cầu năng lượng của khoảng 600 hộ gia đình. 

Năng lượng gió chỉ đắt hơn năng lượng hóa thạch hay hạt nhân khoảng 
hai đến ba lần, và rẻ hơn năng lượng pin Mặt trời từ ba đến bốn lần. Ngoại 
trừ những ý kiến phản đối do vấn để thẩm mỹ (một số người cho rằng các 
cánh đồng đặt động cơ gió sẽ phá vỡ cảnh quan) và tiếng ổn mà chúng gây ra, 
năng lượng gió không có những tác động nghiêm trọng lên môi trường. Vậy 
phải chăng đây là giải pháp thần diệu để giải quyết các vấn để năng lượng 
của chúng ta? Hiện nay, câu trả lời là không, vì có một chốt chặn lớn: đó là gió 
không ổn định, nó thổi theo từng đợt. Ở một thời điểm nào đó, có thể không 
có gió, nhưng ở một thời điểm khác gió lại thổi rất mạnh. Bạn nói rằng trong 
cái rủi cũng có cái may, rằng chí ít thì gió mạnh cũng đủ để sản sinh ra nhiều 
điện hơn. Bạn nhầm! Khi gió thổi mạnh, các cánh quạt quay quá nhanh và dễ 
bị gãy. Vì vậy cần phải hãm bớt để giảm tốc độ quay của chúng, điều này làm 
giảm đáng kể năng lượng điện cung cấp. Vì vận tốc gió giữa ngày và đêm”, 
giữa ngày này và ngày khác là khác nhau tùy theo những thay đổi của thời tiết, 
nên cũng giống như đối với năng lượng Mặt trời, cần phải xây dựng các thiết bị 
tích trữ, hoặc các nguồn điện khác trong trường hợp không có gió. Công suất 
hiện nay của các động cơ gió còn rất thấp nên lượng năng lượng tích trữ phải 
rất lớn. Các phương tiện tích trữ truyền thống như ắc quy không đủ, vì chúng 
quá cổng kểnh và tốn kém. Vì vậy, cho tới nay, năng lượng gió vẫn chỉ là một 
nguồn năng lượng bổ sung mà thôi. Nó chỉ có thể chiếm một vị trí trung tâm 
nếu các động cơ gió trở nên hiệu quả hơn đồng thời giải quyết được vấn để 
tích trữ. Đan Mạch, nước tiêu thụ năng lượng gió hàng đầu thế giới, mới chỉ 
sản xuất chưa đến 20% năng lượng của mình nhờ gió. 


% 
.s 


? Trong cùng một ngày, vận tốc gió khá ổn định ở độ cao từ 30-70 mét; nhưng ở độ cao trên 
70 mét, vận tốc gió vào ban đêm cao hơn vào ban ngày, và ở dưới 30 mét, vận tốc gió vào ban 
ngày cao hơn vào ban đêm. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uỗng 75 


Sức rước 


Mặt trời gián tiếp là nguồn gốc của một nguổn năng lượng tái sinh khác, đó 
là năng lượng do sức nước. Thực tế, Mặt trời của chúng ta làm cho nước của 
các đại dương bốc hơi, hơi nước bị gió đẩy lên cao, rổi sau đó rơi xuống dưới 
dạng mưa vào sông suối. Đến lượt mình sông suối cung cấp nước cho các hổ, 
cho phép con người xây đập và sử dụng chuyển động của nước để dẫn động 
các tuabin và máy phát điện xoay chiều tạo ra điện. Cũng giống như đối với 
gió, ý tưởng khai thác các dòng nước để tạo ra điện có từ rất sớm. Những cối 
xay gió đầu tiên đã xuất hiện ở Trung Quốc và ở phương Tây từ thế kỷ IV-II 
trước CN. Ban đầu được trang bị các bánh xe lớn đặt thẳng đứng có gắn các gàu 
múc để đưa nước lên cao, sau đó chúng được hoàn thiện dần theo thời gian. Phát 
minh ra bánh răng ở thời La Mã và trục cam vào thời Trung Cổ để nối bánh xe 
được dòng nước làm cho chuyển động với các thớt của cối xay gió đã cho phép 
không chỉ xay hạt, mà còn cả bơm, khoan và trục hàng. Cối xay chạy bằng sức 
nước đã nhanh chóng phát triển. Nhưng nó đã bị phát minh ra máy hơi nước 
vào thế kỷ XIX giáng cho một đòn chí mạng. 

Tuy nhiên, nước vẫn chưa cáo chung, và con người sẽ tìm ra một cách khác 
để khai thác sức mạnh của nó. Vào cuối những năm 1820, con người đã biến 
bánh xe thành tuabin và, 50 năm sau, con người đã gắn nó với một máy phát 
điện ở hạ lưu của một đập giữ nước hổ. Ngay khi các van được mở, nước chảy 
mạnh và làm cho các tuabin quay, cơ năng của nó được biến thành điện năng. 
Nhà máy thủy điện đã ra đời. Ngày nay, có khoảng 45000 đập rải rác trên địa 
cầu cung cấp khoảng một phần năm lượng điện tiêu thụ trên toàn thế giới, tức 
khoảng 2,4 triệu mêga oát. Tại Pháp, khoảng 15% điện là thủy điện. Trước khi 
năng lượng hạt nhân lên ngôi tại đất nước hình lục giác này, thủy điện chiếm 
tới 60%. Tại châu Âu, Mỹ, Canada, tiềm năng thủy điện đã được khai thác đến 
70%. Nhưng trong hai nước đông dân nhất thế giới (một phần năm dân số thế 
giới là người Trung Quốc, và một phần sáu là người Ấn Ðộ), hai nước có tốc 
độ phát triển kinh tế rất cao đòi hỏi ngày càng nhiều năng lượng, khoảng hai 
phần ba tiểm năng thủy điện vẫn chưa được khai thác, và sản lượng thủy điện 
tại hai nước này phải tăng vọt trong những năm tới. Từ nay đến năm 2050, 
nhu cầu điện của Trung Quốc sẽ tăng lên khoảng 2,6 tỉ oát, điểu này sẽ đòi hỏi 
phải xây dựng tương đương bốn nhà máy điện 300 mêga oát mỗi tuần trong 
45 năm tới! Còn Ấn Độ, nhu cầu năng lượng của nước này còn tăng nhanh hơn 
Trung Quốc: hơn 100% từ năm 1980 đến năm 2001. Mặc dù vậy, gần một nửa 
người dân Ấn Độ vẫn chưa được sử dụng điện thường xuyên. 


76 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Sức nước còn có thể được sử dụng theo một cách khác. Thủy triều, chuyển 
động của nước triểu lên và xuống của các đại dương, cũng có thể sinh ra điện. 
Khi thủy triểu lên, các tuabin kết nối với máy phát điện được dẫn động bởi 
nước từ biển dâng lên mặt đất, và khi thủy triều xuống, điều ngược lại xảy ra 
với tuabin quay theo chiều ngược lại. Đó chính là năng lượng từ sức thủy triểu. 
Nhà máy điện sử dụng sức thủy triểu đầu tiên trên thế giới được xây dựng tại 
Pháp năm 1966 trên cửa sông Rance. Thực tế, năng lượng sinh từ thủy triểu 
bắt nguồn từ Mặt trăng hơn là từ Mặt trời. Năng lượng gây ra hiện tượng triểu 
lên và xuông không phải là một năng lượng có bản chất ánh sáng, mà là một 
năng lượng có bản chất hấp dẫn. Thật vậy, chính Mặt trăng tác dụng lực hấp 
dẫn lên nước biển và gây ra chuyển động thủy triều. Trong hiện tượng này, 
Mặt trời đóng vai trò mờ nhạt hơn: khả năng làm chuyển động nước biển của 
nó chỉ bằng khoảng một nửa của Mặt trăng”. 


Năng lượng xanh 


Thông qua quang hợp, cây chuyển hóa năng lượng sáng của Mặt trời thành 
năng lượng hóa học. Và, mặc dù hiệu suất quang hợp của cây thấp (lượng năng 
lượng hóa học sinh ra thấp hơn lượng năng lượng Mặt trời bị hấp thụ), nhưng 
vì thực vật chiếm 90% sinh vật sống nên nó tích trữ một lượng đáng kể năng 
lượng hóa học. Như vhúng ta đã thấy, để thỏa mãn các nhu cầu năng lượng 
của mình, con người đã khai thác dầu, khí đốt và các nhiên liệu hóa thạch dễ 
cháy khác không tái sinh được mà tự nhiên đã phải mất hàng trăm triệu năm 
để tạo ra từ sự chôn vùi và phân hủy xác thực vật. Nhưng, để giảm bớt các 
nhu cầu năng lượng hóa thạch, chúng ta cũng có khả năng sử dụng thực vật 
không hóa thạch tái sinh liên tục (với điểu kiện là không được lạm dụng!)). 
Năng lượng tái sinh thân thiện môi trường này được coi là “xanh”, cùng với 
củi, rơm hay các chất thải hữu cơ khác cung cấp năng lượng khi bị đốt cháy 
gọi là “chất đốt sinh học”. 

Con người đã sử dụng củi từ thời rất xa xưa để sưởi ấm, nấu ăn và thắp 
sáng. Tuy nhiên, mật độ năng lượng của gỗ thấp hơn của dầu ba lần. Mặt khác, 
càng khô thì gỗ sẽ cháy càng bén hơn và tỏa ra ít khói hơn. Vậy mà độ ẩm của 
gỗ dừng lại ở 15-20% sau 2 năm phơi khô tự nhiên. Từ đó sinh ra công nghiệp 
sản xuất than gỗ. Gỗ được sấy ở nhiệt độ hơn 200 độ, làm cho nước chứa trong 


% 
.s 


?3 Xem thêm Trịnh Xuân Thuận, Hỗn độn uà Hài hòa, säd. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uỗng 77 


đó bay hơi hết, và bị biến thành than gỗ có trọng lượng thấp hơn 30% trọng 
lượng ban đầu. Than gỗ có mật độ năng lượng lớn gấp đôi của gỗ và khi cháy 
thoát ra ít khói hơn rất nhiều. So với các nhiên liệu hóa thạch, gỗ và các chất 
đốt sinh học nhìn chung có ưu điểm là thải ra ít khí cacbonic, và như vậy đóng 
góp ít vào hiệu ứng nhà kính và sự ấm lên toàn cầu. Việc sử dụng chúng còn 
mang lại các ưu điểm khác: việc chặt tỉa rừng đều đặn để cung cấp gỗ cũng 
góp phần duy trì chúng. Gỗ ngày nay vẫn là một nguồn năng lượng không 
nhỏ trong nhiều nước trên thế giới. Nhưng nó không bao giờ đủ cho các nhu 
cầu của các nước công nghiệp. 

Năng lượng thực vật cũng có thể được sử dụng dưới dạng chất đốt sinh học 
cho xe ôtô và các loại máy có động cơ nổ khác. Chất đốt sinh học là cồn sinh 
ra từ sự lên men thực vật giàu đường, như mía, củ cải đường, lúa mì hay ngô. 
Tuy nhiên, etanol bắt nguồn từ quá trình này chỉ có thể được sử dụng trong các 
động cơ phù hợp với chúng, vì sự đốt cháy nó đòi hỏi lượng không khí lớn hơn 
gấp hai lần so với động cơ xăng. Trong động cơ bình thường, nó phải được sử 
dụng dưới dạng phái sinh hòa lẫn với xăng. Cây có dầu, như đậu tương, lạc, 
hướng dương hay cải dầu cũng có thể là nguồn cung cấp nhiên liệu sinh học. 
Người ta xay hạt của chúng rồi ép và lọc lấy dầu thực vật nguyên chất. Sau đó 
dầu này được xử lý bằng rượu (metanol) cho ra este (các phân tử sinh ra từ 
tác dụng của một rượu lên một axit hữu co) khi được trộn theo tỉ lệ từ 5-20% 
với gazole. Este có thể dùng làm nhiên liệu cho xe ôtô. Nhưng, bất chấp các ưu 
điểm sinh học không phải bàn cãi của chúng (ít thải khí cacbonic), nhiên liệu 
sinh học còn lâu mới có thể thay thế cho xăng: hiện chúng vẫn đắt hơn nhiên 
liệu phái sinh từ vàng đen hai lần. 


Năng lượng hạt nhân 


Không còn nghi ngờ gì nữa, các năng lượng tái sinh thân thiện môi trường 
hơn các năng lượng hóa thạch không tái sinh. Ngay cả khi các năng lượng được 
coi là sạch cũng không phải là không có ảnh hưởng lên môi trường. Thật vậy, 
nếu hoạt động của một nhà máy điện Mặt trời hay một nhà máy điện chạy bằng 
sức gió không phải là nguồn gây ô nhiễm, thì ngược lại việc xây dựng chúng 
lại là một nguồn đổ ra chất thải. Bằng cách biến ánh sáng Mặt trời thành điện, 
nhà máy điện Mặt trời không thải vào khí quyển bất kỳ khí gây hiệu ứng nhà 
kính nào. Nhưng để xây dựng nó, cần phải vận chuyển bê tông, xi măng và 
các vật liệu xây dựng khác. Việc chế tạo những bộ phận điện tử và cơ học của 


78 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


các tấm pin năng lượng Mặt trời cũng đòi hỏi phải sử dụng một lượng năng 
lượng và nguyên liệu nhất định, và việc này chắc chắn đi kèm với chất thải. 
Theo quan điểm này, năng lượng hạt nhân sạch hơn năng lượng Mặt trời: khí 
cacboric thải ra từ việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân thấp hơn (từ 5-15 
lần) khí thải do công trường xây dựng một nhà máy điện Mặt trời, vì không 
giống như nhà máy điện Mặt trời, nhà máy điện hạt nhân không đòi hỏi phải 
lắp đặt hàng cây số vuông các tấm pin Mặt trời. 

Nhưng năng lượng hạt nhân không phải là không đặt ra những vấn đề về 
môi trường. Con người vẫn chưa biết bắt chước Mặt trời để thực hiện trên Trái 
đất các phản ứng hạt nhân xảy ra trong tâm Mặt trời. Như chúng ta đã biết, 
Mặt trời sinh ra năng lượng bằng cách tổng hợp cứ bốn hạt nhân hyđro (hay 
proton) thành một hạt nhân hêli. Nếu chúng ta có thể tạo ra năng lượng tổng 
hợp này trên Trái đất, thì nó sẽ là một nguồn năng lượng lý tưởng, vì việc sản 
xuất nó không gây ô nhiễm và lượng hyđro trong nước biển gần như là vô hạn. 
Nhưng tổng hợp các proton đòi hỏi phải có nhiệt độ trên 10 triệu độ. Vật chất 
bị nóng lên đến nhiệt độ ấy, nếu nó không bị cầm tù như trong các ngôi sao, 
thì sẽ vỡ tung và tan rã, và sự tổng hợp các hạt nhân sẽ không thể xảy ra. Mặt 
trời không vấp phải vấn để này, vì khối lượng khổng lồ của nó sinh ra một lực 
hấp dẫn khổng lồ giam hãm một cách tự nhiên hyđro bị nóng lên ở tâm của nó. 
Các nhà khoa học đã miệt mài nghiên cứu cách giữ vật chất nóng trên 10 triệu 
độ để khai thác năng lượng từ sự tổng hợp các hạt nhân hyđro. Để có thể tái 
tạo nhiệt độ của Mặt trời trên Trái đất, các nhà khoa học Châu Âu, Nhật Bản, 
Canada và Nga đã hợp tác với nhau để xây dựng tại miền Nam nước Pháp 
một lò phản ứng tổng hợp nhiệt hạch khổng lổ có tên là ITER (Infternatonal 
Thermonuclenr Experrmental Reactor). 

Con người đã sử dụng năng lượng hạt nhân. Nhưng năng lượng này không 
sinh ra từ sự tổng hợp các hạt nhân hyđro, mà từ sự phân chia của các hạt nhân 
(gọi tắt là sự phân hạch) urani. Thế nhưng sản xuất năng lượng từ phân hạch 
có một nhược điểm lớn: trong khi sự tổng hợp các hạt nhân là sạch, thì sự phân 
hạch lại để lại những chất thải phóng xạ có thể gây ung thư và dị tật gen. Việc 
lưu giữ các chất thải phóng xạ này cũng đặt ra vấn để, vì tuổi thọ của chúng 
lên tới hàng triệu, thậm chí hàng tỉ năm. Không chỉ chúng ta bị ảnh hưởng 
bởi các tia độc hại của chúng, mà cả con cháu chút chít rất xa trong tương lai 
của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mặt khác, việc làm chủ công nghệ điện 
hạt nhân cũng thật chưa đảm bảo chắc chắn như một số kỹ sư và nhà khoa 
học đánh lừa chúng ta: các vụ tai nạn xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Three 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bầu trời xanh uà cầu uông 79 


Mile Island, Mỹ, năm 1979, và Tchernoby, Ucraina, năm 1986, vẫn luôn nhắc 
nhớ chúng ta. 


Thay đổi cách sống 


Một ví dụ khác về năng lượng sạch ảnh hưởng xấu đến môi trường do việc 
xây dựng chúng, đó là thủy năng. Nếu thủy năng không thải vào khí quyển 
bất kỳ chất độc hại hay khí gây hiệu ứng nhà kính nào, thì không phải vì thế 
mà nó không gây những hậu quả nghiêm trọng lên môi trường. Việc xây đập 
tạo hổ nước nhân tạo đã làm ngập và phá hủy rừng, đồng cỏ và nhữngg nơi cư 
trú tự nhiên khác, làm dân cư và tất cả những loài sinh vật khác phải ra khỏi 
vùng này. Đập ngăn cản sự di trú của các loài cá, như cá hổi hay cá chình. Do 
bị thay đổi lưu lượng, dòng nước không còn cuốn theo phù sa, tạo điểu kiện 
thuận lợi cho tảo sinh sôi nảy nở. Bằng chứng là đập Tam Hiệp, đập lớn nhất 
thế giới ngăn sông Dương Tử của Trung Quốc, bắt đầu xây dựng vào năm 1994. 
Cao 185 m, dài hơn 2 km, nhà máy thủy điện này sẽ có công suất 18.700 MW 
(H. 53). Khi hoàn thành (năm 2009), nó sẽ thỏa mãn nhu cầu điện cho toàn bộ 
miền Đông (kể cả thủ đô Bắc Kinh) và miển trung Trung Quốc. Hồ nhân tạo 





Hình 53. Đập thủy điện Tam Hiệp trên sông Dương Tử, Trung Quốc. Nhà máy thủy điện này 
sẽ cung cấp năng lượng cho miền Đông và Trung của Trung Quốc, nhưng để xây dựng nó hơn 
hai triệu người Trung Quốc đã phải chuyển đi nơi khác và những vùng cư trú tự nhiên rộng 
lớn đã bị phá hủy. 

© Li Ming/ Phototex/Camera Press/Gamma 


80 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


nối với đập, có diện tích khoảng 1000 km”, đã nuốt chửng khoảng 13 thành 
phố, 4.500 làng mạc, và khoảng 2 triệu dân đã phải dời đi nơi khác. 

Nói như vậy có nghĩa là ngay cả năng lượng sạch cũng vẫn đi liền với chất 
thải ngoài ý muốn và các hiệu ứng không phải lúc nào cũng thuận lợi cho môi 
trường, nhưng chắc chắn là sự đóng góp của chúng vào sự ô nhiễm Trái đất là 
rất nhỏ nếu so với ô nhiễm của các nhiên liệu hóa thạch, từ khâu khai thác cho 
đến vận chuyển và sử dụng, vốn là các nhà vô địch về gây ô nhiễm. Nhưng 
các chất gây ô nhiễm lớn này sẽ không còn chiếm tiển cảnh của sân khấu lâu 
dài. Trữ lượng của chúng đang cạn kiệt nhanh chóng. Trong chưa đầy vài trăm 
năm nữa, con người sẽ vắt kiệt hoàn toàn các trữ lượng nhiên liệu mà tự nhiên 
đã phải mất hàng trăm triệu năm để tạo ra. Để cứu sinh quyển và đảm bảo sự 
sống còn của mình, chúng ta sẽ phải không chỉ cậy nhờ các nguổn năng lượng 
khác, tái sinh và thân thiện môi trường hơn, mà còn phải kìm hãm nhu cầu vô 
độ của mình về năng lượng để sản xuất và tiêu thụ ngày một nhiều thêm. Chúng 
ta sẽ phải thay đổi sâu sắc cách sống của chúng ta. 


Vòng cuns đa sắc của cẩu uổng 


Mặt trời không chỉ là nguổn của sự sống, ánh sáng và năng lượng, mà còn là 
tác giả của những cảnh đẹp lộng lẫy và kỳ diệu. Ánh sáng là tác giả của nhiều 
cảnh tượng tự nhiên vô cùng đẹp đế làm dịu lòng ta và an ủi tâm hổn ta thông 
qua trò chơi của nó với những giọt nước nhỏ, với các phân tử không khí và 
tinh thể băng, khi nảy trên bể mặt của các hạt bụi, cây cối và núi non, khi phản 
xạ trên mặt nước biển và ao hổ hay len lỏi trong các đám mây và sương mù. 
Một vẻ đẹp thường an ủi và đôi khi cứu rỗi chúng ta. Chúng ta sống trong xứ 
sở kỳ diệu của ánh sáng và bầu trời là một tấm toan khổng lổ nơi hòa trộn các 
sắc màu và ánh sáng một cách đáng ngạc nhiên nhất và bất ngờ nhất. 

Một trong những cảnh tượng tuyệt diệu nhất của tự nhiên, và cũng là ngắn 
ngủi nhất, đó chính là cầu vồng, cái vòng cung đa sắc xuất hiện giữa các giọt 
nước mưa ở cuối cơn giông. Một vòng cung có kích thước khổng lổ, màu sắc 
hài hòa và hình dạng hoàn hảo khiến ai cũng phải kinh ngạc, thậm chí sùng 
bái. Một cảnh tượng trở thành cầu nối giữa thơ ca và khoa học. Thực tế, từ xa 
xưa cầu vồng đã khơi nguồn cảm hứng cho các thi sĩ và nghệ sĩ, và những bộ 
óc khoa học vĩ đại nhất cũng đều đã lao vào giải mã các bí mật của nó. Nếu như 
nhà thơ người Anh William Wordsworth (1770-1850) đã thốt lên niềm hạnh 
phúc của mình: “Lòng tôi rộn lên khi nhìn thấy cầu vổng/ Ngay khi mới bước 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 81 


vào đời thơ đại/ Nay lớn khôn vẫn không hề thay đổi/ Và mãi mãi về sau cho 
tới lúc tuổi già”, thì nhà vật lý và triết gia người Pháp René Descartes (1596- 
1650) đã ca ngợi vẻ đẹp của cầu vồng bằng một cái nhìn khoa học: “Cầu vồng 
là một kỳ quan thiên nhiên đặc biệt tới mức đó là một trường hợp lý tưởng 
để áp dụng phương pháp của tôi.“ Mãi đến đầu thế kỷ XIX người ta mới hiểu 
được một số khía cạnh chính của cầu vồng. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn 
một số bí mật vẫn chưa giải mã được liên quan đến cái vòng cung rự rõ kỳ 
diệu này. Để hiểu nó cần phải có các công cụ toán học tinh vi nhất và toàn bộ 
những hiểu biết hiện đại về bản chất của ánh sáng. Phải tính đến không chỉ 
bản chất sóng của ánh sáng, khả năng nhiễu xạ và tạo ra các vân giao thoa của 
ánh sáng, mà cả bản chất hạt của nó nữa. 

Các đặc tính làm nên vinh quang của cầu vồng không chỉ là nó có kích 
thước đầy ấn tượng và vẻ đẹp lộng lẫy, mà còn là vì nó rất hiếm khi xuất hiện, 
hơn thế nữa lại sinh ra và biến mất hết sức đột ngột. Sau một trận mưa rào, 
khi Mặt trời xuất hiện trở lại, bạn hãy quay đầu thật nhanh về phía đối diện 
với Mặt trời (tức bạn quay lưng về phía Mặt trời), vì cầu vồng luôn xuất hiện 
luôn theo hướng đó. Mặt trời và nước mưa phải tổn tại song song trong bầu 
trời thì cầu vổng mới có thể xuất hiện. Trong một cơn giông mùa hè, cầu vồng 
đễ xuất hiện hơn, vì bầu trời xanh được Mặt trời chiếu sáng có thể ló ra qua 
các đám mây, trong khi vào mùa đông trời thường tối và bị mây mù bao phủ. 
Nhưng nếu sự xuất hiện của diễn viên chính đó là một điểu kiện fiên quyết, thì 
không phải lúc nào cũng là điểu kiện đủ: ngay cả khi có hội đủ Mặt trời và mưa 
thì cũng chưa chắc cầu vồng đã xuất hiện, vì các nhân tố khác có thể xen vào. 

Độ dây của của cầu vồng lớn hơn kích thước góc của Mặt trăng tròn khoảng 
bốn lần, tức khoảng 2 độ. Các đầu mút của nó tạo thành với vị trí bạn đang 
dứng quan sát một góc gần 90 độ. Vòng cung luôn luôn tròn một cách hoàn 
hảo, nhưng ngay cả khi ngắm nó từ trên trời, qua cửa sổ máy bay chẳng hạn, 
thì cũng không bao giờ thấy nó là một vòng tròn trọn vẹn, một phần của nó 
luôn bị che khuất dưới chân trời. Bán kính góc của cung luôn là 42 độ không 
bao giờ thay đổi. Hãy tưởng tượng nối tâm của vòng cung cầu vồng (được gọi 
là điểm đối nhật) với mắt bạn và Mặt trời bằng một đường thẳng, thì đường 
thẳng này sẽ xuyên qua mặt đất, vì tâm của cung cầu vồng thường nằm dưới 
đường chân trời (H. 54). Điều này có nghĩa là vào cuối ngày, do sự thắng hàng 
của Mặt trời-mắt-tâm, nên Mặt trời càng xuống phía chân trời thì cung và tâm 
của nó càng đi lên gần đường chân trời, cầu vổng vì thế sẽ có hình bán nguyệt 
đúng vào lúc Mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời. Trái lại, điểu này cũng 


82 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Tới từ Mặt Trời ĐC 6, 






Mưa 


Tới từ 
Mặt Trời 


Ị Ỉ Tới điểm đối nhật 


Hình 54. Hình học uê cầu uông. Bán kính góc của cầu vồng là 42 độ. Nói cách khác, đường thẳng 
nối Mặt trời, mắt của người quan sát và điểm đối nhật (tâm của cầu vồng), là trục của hình nón 
tạo bởi các tia ngắm có nửa góc ở đỉnh bằng 42 độ. 


có nghĩa là nếu Mặt trời đi lên hơn 42 độ trên đường chân trời, thì cầu vồng 
sẽ biến mất hoàn toàn dưới đường chân trời và ta sẽ không nhìn thấy nữa. 
Như vậy khả năng quan sát được cầu vồng phụ thuộc vào độ cao của Mặt trời 
trong bầu trời, và do đó phụ thuộc vào thời điểm trong ngày. Bạn sẽ có nhiều 
cơ hội ngắm cầu vồng hơn là vào đầu buổi sáng hoặc cuối buổi chiểu: Mặt trời 
ở những thời điểm đó nằm thấp nhất trong bầu trời, điểm đối nhật nằm ngay 
sát chân trời và một nửa vòng cung hoàn toàn nằm bên trên chân trời. Vị trí 
của Mặt trời trong bầu trời còn phụ thuộc vào vĩ độ nơi bạn quan sát, và vào 
mùa. Ở một giờ nhất định trong ngày, Mặt trời vào mùa đông thấp hơn vào 
mùa hè. Ở các vĩ độ cao, vào mùa hè Mặt trời lên cao hơn trong bầu trời so 
với tại các vùng vĩ độ thấp; điểu ngược lại xảy ra vào mùa đông. Chính vì thế, 
ở vĩ độ của chúng ta (tức là ở nước Pháp - ND), không một ai nhìn được cầu 
vồng vào giữa ngày mùa hè, khi Mặt trời lên cao nhất trong bầu trời, tức là có 
độ cao góc lớn hơn 42 độ. 


Cẩu uổng của tôi không siống câu uồng của bạn 


Một đặc tính quan trọng của cầu vổng, đó là lễ hội các màu sắc mà nó mang 
lại cho chúng ta. Trật tự các màu này không bao giờ thay đổi. Đỏ luôn năm 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 83 


ở mép trên, đỉnh của vòng cung, rồi sau đó lần lượt từ cao xuống thấp có da 
cam, vàng, lục, lam, chàm và tím ở mép dưới (H.16 trong tập ảnh màu). Trên 
thực tế, các màu không thay đổi đột ngột, mà dần dần, xen vào nhau hết sức 
tỉnh tế. Như chúng ta sẽ thấy, chính cấu tạo của mắt làm cho chúng ta phân 
chia các màu của cầu vồng thành các nhóm màu khác nhau. 

Cầu vồng có độ đa dạng đáng ngạc nhiên. Không cầu vồng nào giống cầu 
vồng nào. Độ dầy tương đối của các dải màu và độ sáng của chúng thay đổi 
hết sức đa dạng. Cùng một cầu vồng nhưng vẫn có thể thay đổi hình dạng 
theo thời gian. Thỉnh thoảng cũng xuất hiện một vòng cung thứ cấp đi kèm 
với vòng cung chính; nó mờ hơn và ở cao hơn trong bầu trời, nhưng các màu 
thì lại được sắp xếp theo trật tự ngược lại: ở đây màu tím lại ở mép trên và 
màu đỏ ở mép dưới. Bán kính góc của vòng cung thứ cấp này tất nhiên là lớn 
hơn bán kính góc của vòng cung chính, cỡ 51 độ. Vòng cung thứ cấp dây hơn 
vòng cung chính khoảng 2 lần, tức là cỡ 4 độ. Nếu chú ý, bạn sẽ nhận thấy 
rằng không gian giữa vòng cung chính và vòng cung thứ cấp tối hơn bầu trời 
xung quanh. Ngay cả khi vòng cung thứ cấp không nhìn thấy được, thì bạn 
cũng sẽ thấy bầu trời bên trên vòng cung chính tối hơn bầu trời ở bên dưới. 
Vùng tối giữa hai vòng cung này được gọi là “đải tối Alexandre”, theo tên của 
triết gia người Hy Lạp Alexandre d Aphrodise, người đầu tiên miêu tả nó vào 
năm 200 tr. CN. Đôi khi, nhưng hiếm hơn, bạn còn thấy một vòng cung hẹp 
và mờ hơn nằm gọn bên trong vòng cung chính, gần phần cao nhất của nó. 
Trong những trường hợp còn hiếm hơn nữa, ở cùng một chỗ bạn có thể quan 
sát không phải là một, mà là một loạt các vòng cung như thế. Chúng được gọi 
là các “cung phụ”. 

Hiện nay người thành thị gần như hoàn toàn không được thưởng thức tất 
cả những cảnh tượng tinh tế này vì bầu trời ở thành thị hiện bị ô nhiễm không 
còn gì giống với sự trong trẻo của bầu trời mà người Hy Lạp đã từng ngắm 
xưa kia. Mắt của chúng ta choáng ngợp trong một mớ các hình ảnh đồn dập 
đến từ khắp nơi, những cảnh thay đổi mà tivi hối hả mang lại đến phát ngấy, 
tiến hóa trong một môi trường mà ở đó đập vào mắt chúng ta là các bức tường 
bê tông và các đám mây đen xì vì khí ô nhiễm thoát ra từ xe hơi nhiều hơn 
là bầu trời trong xanh, ban đêm lại bị lóa bởi ánh sáng nhân tạo của các đèn 
neon, mắt của chúng ta đã mất đi rất nhiều thị lực. Thực tế, chúng ta không 
còn biết nhìn nữa. Đối với cầu vồng, ai có thể nói ngay mà không cần suy nghĩ 
màu đỏ nằm ở mép dưới hay mép trên? Tôi luôn thất vọng khi một số sinh 
viên tham gia môn học của tôi về “Vật lý thiên văn dành cho các nhà thơ”, ở 


84 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Đại học Virginia, không thể trả lời chính xác về tuần trăng lúc đó. Vậy mà họ 
chỉ cần ngước mắt lên bầu trời và ngắm thì sẽ biết liền... 

Các quan sát đơn giản nhất thường lại là những quan sát tiết lộ nhiều hiện 
thực nhất. Liên quan đến cầu vồng, một quan sát quan trọng là cầu vồng luôn 
có hình tròn, bất kể vị trí người quan sát ở đâu. Từ đó suy ra một kết luận căn 
bản: cầu vồng không thể là một vật thể, nó phải là một đối tượng thuần tuý 
ánh sáng. Thực vậy, nếu nó là một vật thực sờ mó được, như một cái cung kim 
loại đa sắc cắm xuống đất, thì vẻ ngoài của nó phải thay đổi tùy theo vị trí của 
người ngắm nó: nhìn đối diện, nó có chính xác hình một cung tròn quen thuộc, 
nhưng nhìn nghiêng, nó có hình ôvan, và nhìn từ bên cạnh nó trông như một 
đường mảnh. Nhưng thực tế không phải như vậy: vòng cung vẫn ương bướng 
có dạng cung tròn, dù vị trí của chúng ta có ở đâu chăng nữa, như thể chúng 
ta luôn nhìn thẳng vào nó vậy. Từ đây phải rút ra một kết luận rất đáng ngạc 
nhiên, nhưng không thể tránh khỏi: đó là không tổn tại một, mà vô số các cầu 
vồng, mỗi cầu vồng cho một vị trí của chúng ta và được định hướng sao cho 
chúng ta luôn thấy như mình đứng đối diện với nó. Bạn của tôi, người đứng 
bên cạnh tôi ngắm cảnh cẩu vồng, sẽ nhìn thấy một cầu vồng khác với cầu 
vồng của tôi. Đẩy lập luận trên đến mức cực đoan, người ta thậm chí có thể nói 
rằng mỗi một con mắt trong đôi mắt tôi nhìn thấy một cầu vồng khác nhau! 

Như vậy cầu vồng không phải là một vật thể, mà là kết quả của một trò 
chơi ánh sáng thay đổi theo vị trí của người quan sát. Do tính phi vật thể của 
nó, nên cung tròn hoàn hảo và sự đối xứng của cầu vồng không bao giờ bị ảnh 
hưởng. Bạn sẽ bác lại rằng cầu vồng chắc chắn là có thực, bởi vì bạn có thể dễ 
dàng thu giữ hình ảnh của nó bằng máy ảnh. Nhưng một máy ảnh hoạt động 
cũng chính xác như mắt bạn: chỉ có khác là hình ảnh của cầu vồng được phóng 
chiếu lên phim hoặc một máy dò điện tử thay vì được phóng chiếu lên võng 
mạc của mắt mà thôi. Bắt được hình ảnh của một cái gì đó không phải là bằng 
chứng không thể chối cãi về sự tổn tại thực của nó. Ngược lại, bởi vì cầu vồng 
không phải là vật thể, nên bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy nó soi bóng xuống 
nước hồ, cũng chẳng bao giờ thấy trong gương. Cầu vồng như một bóng ma 
thoắt ẩn thoắt hiện trong không trung. 


Một hiện thực không bên uà không sờ tmmó được 
Bởi vì cầu vồng không phải là một vật thể, bởi vì bản chất của nó là vô 


thường, bởi vì nó chỉ là sản phẩm của ánh sáng đến từ đằng sau chúng ta, bởi 
vì nó sẽ đổi khác khi chúng ta di chuyển, nên chúng ta không bao giờ có thể bắt 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uỗng 85 


hay sờ mó được nó. Các đầu mút của nó, tưởng như cắm vào mặt đất, nhưng 
không bao giờ nắm bắt được. Từ thời xa xưa, một mê tín của người Anh nói 
rằng ở chân của mỗi cầu vồng là nơi chôn một kho báu lớn. Cho tới tận ngày 
nay một số người vẫn nghĩ rằng họ có thể đi đến vị trí chính xác của hai chân 
cầu vổng và đào ở đó những kho báu không bao giờ vơi cạn. 

Do cầu vồng là phi vật thể nên nó thường được dùng làm ẩn dụ để minh 
họa một số điểu kỳ dị của cơ học lượng tử, một lý thuyết vật lý ra đời đầu thế 
kỷ XX nhằm giải thích hành trạng của ánh sáng và của các hạt dưới nguyên 
tử. Một trong những điểu kỳ dị này liên quan đến chính bản chất của ánh 
sáng. Cũng giống như cầu vồng, ánh sáng không có tổn tại riêng, bởi vì, như 
chúng ta đã thấy, chính người quan sát quyết định bản chất của nó: nếu người 
quan sát không bật dụng cụ đo và không đò ánh sáng thì nó khoác bộ áo sóng. 
Nhưng nếu anh ta bật dụng cụ đo thì ánh sáng liển mang bộ áo hạt. Như vậy, 
người quan sát đóng vai trò tiên quyết trong cách mà mọi vật trình hiện trước 
mắt chúng ta. “Hiện thực” mà chúng ta tác động lên có bản chất thuần túy 
kinh nghiệm. Chúng ta hoàn toàn không nắm bắt được cái hiện thực tổn tại 
độc lập với các phép đo và quan sát của chúng ta. Nói theo cách của nhà vật 
lý học người Pháp Bernard d”Espangat, thì đó là hiện thực độc lập với người 
quan sát bị “bịt mắt”. 

DEspangat so sánh hiện thực kinh nghiệm phụ thuộc vào người quan sát 
với hiện tượng cầu vồng, và minh họa so sánh này bằng câu chuyện sau. Người 
dân trên một hòn đảo nhỏ nằm giữa một con sông ngắm cầu vồng. Họ thấy cái 
vòng cung đa sắc này cũng thực như tất cả các vật mà nó bắc qua. Ở một đầu 
mút của cái vòng cung ấy có một cây bạch dương; và ở đầu mút kia có một 
mái nhà. Người dân trên đảo nhỏ không hề nghỉ ngờ về tính hiện thực của cái 
cầu vồng ấy: họ tin rằng nó ở đó, chính xác ở vị trí đó, ngay cả khi họ nhắm 
mắt hay chui vào chỗ khuất. Tuy nhiên, nếu họ có thể rời hòn đảo nhỏ và đi xe 
vòng quanh mà mắt vẫn không rời cầu vồng, thì họ sẽ thấy vị trí của cầu vồng 
không hề cố định, và hai đầu của nó không còn nằm ở chỗ cây bạch dương và 
mái nhà nữa: vị trí của cầu vồng phụ thuộc vào vị trí của người quan sát, cũng 
giống như bộ áo mà ánh sáng khoác - hạt hay sóng phụ thuộc vào người làm 
thí nghiệm có đo hay không đo. 

Phật giáo cũng thường sử dụng hình ảnh cầu vồng để minh họa một trong 
những khái niệm căn bản của mình: khái niệm về sự “trống rỗng”. Trống rỗng 
không có nghĩa là hư không, như người phương Tây thường tin, mà là các vật 
không có sự tổn tại tự thân. Irong ngôn ngữ hình ảnh và giàu chất thơ của Phật 


86 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


giáo, những người phàm trần gắn bó với sự tổn tại bền vững của hiện thực 
cũng giống như những đứa trẻ chạy theo cầu vồng với hy vọng bắt được nó 
để choàng lên người. Cầu vồng, một đối tượng ánh sáng nhưng là phi vật thể, 
là biểu tượng không chỉ cho sự kết hợp của cái trống rỗng và các hiện tượng, 
mà còn cho cả sự phụ thuộc lẫn nhau, một khái niệm căn bản khác của Phật 
giáo: nó là kết quả của sự tương tác giữa một màn nước mưa và các tia sáng 
Mặt trời chứ không có gì là thực sự hiện hữu cả. Nó biến mất ngay khi một 
trong các yếu tố này không còn nữa, mà thực chất, cũng chẳng có gì là chấm 
dứt tổn tại cả?t. 


Mỗi giọt rước một cầu uồng 


Aristote (384-322 tr. CN) là người đầu tiên tìm cách giải thích cầu vồng trong 
tác phẩm Khí tượng học. Sự đối xứng tròn của cầu vồng khiến ông đặc biệt chú ý 
vì, theo trường phái Hy Lạp, hình học và các hình dạng tròn phải ngự trị trong 
bầu trời. “Chúa là một nhà hình học”: đó là khẩu hiệu nổi tiếng của Viện hàn 
lâm Platon (427-348 tr. CN). Thật vậy, cũng giống như quỹ đạo các hành tinh 
chỉ có thể là các vòng tròn hoàn hảo”, cầu vồng cũng phải là tuyệt đối tròn. 
Nếu Aristote còn chưa biết chính xác nguồn gốc của cẩu vồng - ông nghĩ rằng 
đó là kết quả của các đám mây phản chiếu một cách không bình thường ánh 
sáng Mặt trời -, thì giải thích của ông về hình dạng tròn của cầu vồng là đúng 
và đã tồn tại nguyên vẹn cho tới ngày nay. Ông đã hiểu chính xác rằng chỉ một 
hình dạng tròn mới có thể giữ nguyên được mối quan hệ hình học giữa Mặt 
trời, người quan sát và mọi điểm của cầu vồng. Như vậy, Aristote đã ý thức 
được rằng cầu vồng không thể là một vật thể có một vị trí nhất định trong 
bầu trời, mà là kết quả của một trò chơi ánh sáng phụ thuộc vào hướng nhìn. 
Hình học đã giúp Aristote đưa ra một giải thích chính xác về hình dạng của 
cầu vồng, nhưng ông lại nhầm lẫn về nguyên nhân tạo ra nó. Còn về các màu 
sắc khác nhau của cầu vồng, ông cho rằng đó là do các trạng thái yếu đi khác 
nhau của ánh sáng: ánh sáng yếu nhất có màu lam, trong khi màu đỏ tương 
ứng với ánh sáng bị yếu ít nhất. 


4 Matthieu Ricard và Trịnh Xuân Thuận, Cái uô hạn trong lòng bàn tay, Phạm Văn Thiều và Ngô 
Vũ dịch, NXB Trẻ 2004, chương 7. 

?5 Điều này là sai: nhà thiên văn học người Đức, Johannes Kepler (1571-1630) đã chứng tỏ rằng 
các quỹ đạo hành tỉnh có dạng elip, với Mặt trời ở một trong các tiêu điểm của elip này. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bâầu trời xanh uà cầu uông 87 


Sau Aristote, trong khoảng mười bảy thế kỷ sau loài người không có hiểu 
biết gì thêm về cầu vồng. Năm 1266, triết gia và nhà bác học người Anh Roger 
Bacon (1220-1292) là người đầu tiên đo được bán kính góc 42 độ của vòng cung 
chính của cầu vồng. Ông cũng đã hiểu rằng cầu vồng khác nhau tùy theo người 
quan sát. Bacon cũng là người đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của 
phương pháp thực nghiệm trong khoa học. Theo ông, để đột phá các bí mật của 
tự nhiên, không thể chỉ dựa vào các lời răn dạy của Aristote và của Kinh thánh, 
mà còn phải tiến hành thực nghiệm và đo lường. Vì các quan điểm dị giáo này, 
ông đã phải ngổi tù nhiều năm. Một trong những người đương thời ông, tu 
sĩ dòng Dominique người Đức Théodoric de Freiberg (1250-1310), là người kế 
tiếp ông suy ngẫm về bản chất của cầu vồng. Cuốn Về cẩu uổng uà các ấn tượng 
âu bởi các tia sáng của ông công bố năm 1304 nằm trong số những đóng góp 
quan trọng cho vật lý học thời Trung Cổ. Trong cuốn sách này, Théodoric đã 
bác bỏ lời giải thích của Aristote cho rằng cầu vồng bắt nguổn từ sự phản chiếu 
tập thể của tất cả các giọt nước mưa trong một đám mây, mà theo ông mỗi giọt 
nước mưa riêng rẽ đã tạo ra cầu vổng của riêng nó. Ý tưởng căn bản này sẽ 
cho phép đột phá được bí mật của cầu vồng. Nó chứng tỏ sức mạnh của một 
tư duy “nguyên tử luận” có thể giải thích các hiện tượng vĩ mô từ hành trạng 
của các bộ phận vi mô cấu thành nên hiện tượng đó. Lý thuyết Aristote theo 
đó cầu vổng là do toàn bộ các đám mây phản xạ ánh sáng đã thất bại hệt như 
số phận của các lý thuyết về vật chất trước khi đưa ra khái niệm nguyên tử. 


Phản xạ 0uà khúc xạ trons một giọt nước 


Giống như Bacon, Théodoric là một đệ tử của phương pháp thực nghiệm. 
Để đột phá các bí mật của cầu vồng, ông đã miệt mài tiến hành các thí nghiệm 
với một quả cầu thủy tinh chứa đầy nước mô phỏng một giọt nước. Mặc dù 
quả cầu có kích thước lớn hơn giọt nước rất nhiều, nhưng sự tương tự là hoàn 
hảo, điều này đã cho phép ông nghiên cứu chỉ tiết đường đi của các tia sáng 
bên trong. Dựa vào các kết quả thực nghiệm của mình, Théodoric đã chứng tỏ 
rằng vòng cung chính của cầu vồng là sản phẩm của các tia sáng đi vào giọt 
nước và chịu sự khúc xạ đầu tiên khi ánh sáng từ không khí đi vào trong giọt 
nước, phản xạ tại thành trong của giọt nước, rồi khúc xạ lần thứ hai khi ánh 
sáng từ giọt nước ổi ra ngoài. 

Để hiểu khúc xạ, hãy nhớ lại rằng ánh sáng chỉ lan truyền với vận tốc không 
đổi trong chân không. Trên thực tế, vận tốc này bằng 300.000 km/s và là một 


88 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


trong những hằng số cơ bản của tự nhiên. Nhưng khi ánh sáng đi vào trong 
một môi trường vật chất, vận tốc của nó thay đổi tùy theo các tính chất của môi 
trường này. Môi trường này được đặc trưng bởi một “chiết suất” là tỉ số của vận 
tốc ánh sáng trong chân không với vận tốc mà nó đạt được trong môi trường 
này. Đối với không khí, hệ số này lớn hơn 1 một chút, điểu này có nghĩa là vận 
tốc của ánh sáng trong không khí khác rất ít vận tốc của nó trong chân không. 
Và đối với nước, chiết suất là 1,33, vì thế vận tốc của ánh sáng trong nước chỉ 
bằng 25% vận tốc của nó trong chân không. Khi ánh sáng đi qua không khí 
vào trong nước, nó đi chậm lại và đường đi của nó bị gẫy khúc, tức nó chịu sự 
khúc xạ đầu tiên”. Sau khi bị thành trong của giọt nước phản xạ, ánh sáng đi 
ra khỏi nước để trở lại không khí, và như vậy nó chịu sự khúc xạ lần thứ hai. 

Théodoric cũng đã đưa ra được một giải thích về vòng cung thứ cấp: vòng 
cung này là sản phẩm của không phải một, mà là hai phản xạ liên tiếp của ánh 
sáng ở thành trong giọt nước, ngoài hai lần khúc xạ mà nó chịu khi đi vào và 
đi ra khỏi giọt nước. Vì một phần ánh sáng bị mất đi sau mỗi lần phản xạ, nên 
cung thứ cấp mò hơn cung chính. 

Còn về sự tổn tại của dải tối Alexandre, thì cũng dễ dàng hiểu được. Các 
giọt nước không sinh ra cũng không triệt tiêu ánh sáng. Ánh sáng mà chúng 
tập trung trong vòng cung chính và vòng cung thứ cấp được lấy từ vùng không 
gian giữa hai vòng cung. Chính vì thế mà vùng này tối. 


Các giọt nước không có đuôi nhọn 


Đến đây chắc là bạn sẽ hỏi liệu một giọt nước có chính xác là hình cầu như 
Théođdoric đã gán cho nó hay không: tất cả chúng ta đều đã từng nhìn thấy 
trong các cuốn truyện tranh những giọt nước - nước chảy ra từ vòi không được 
khóa chặt hoặc nước mắt - được các họa sĩ miêu tả có hình ôvan và một cái 
đuôi nhỏ nhọn. Cách biểu diễn này hết sức sai lầm. Ai đã từng học vật lý dù 
chỉ sơ qua cũng đều biết rằng giọt nước có đuôi nhọn không thể tổn tại trong 
tự nhiên, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tự nhiên không vốn ưa 
sẩn sùi và góc cạnh. Các lực tạo hình dạng cho nước (được gọi là “sức căng bề 
mặt”) không cho phép tạo thành các góc cạnh trên bể mặt của nó. Ngược lại, 
?° Chúng ta đã thấy rằng góc trệch hướng mà ánh sáng phải chịu khi đi từ môi trường này sang 
môi trường khác được xác định bằng định luật Snell, tên của người đã xây dựng nó năm 1621. 


Định luật này nói rằng tỉ số sin của các góc tới và góc khúc xạ bằng tỉ số của các chiết suất của 
hai môi trường. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 89 


chúng sẽ làm tất cả để cho bể mặt này có diện tích cực tiểu, nghĩa là giọt nước 
phải là hình cầu. Giọt nước có đuôi nhọn ở đầu mút của nó phải bị tống vào 
nghĩa địa của các khái niệm chết! 

Tuy nhiên, trong đầu bạn lại nảy ra một thắc mắc khác: lực hấp dẫn làm 
cho các giọt nước mưa rơi xuống mặt đất làm ướt những người bất cẩn không 
mang ô. Vậy nếu nói các giọt nước gây ra cầu vồng, thì tại sao cầu vồng vẫn 
đứng nguyên vị một cách hoành tráng mà không bị sụp xuống theo? Théodoric 
không hề nao núng và ông đưa ra câu trả lời ngay lập tức: những giọt nước 
mưa tạo ra cầu vồng không phải cố định. Những giọt này rơi xuống đất, thì 
những giọt khác khác lại tới thay thế. Như vậy, không chỉ cầu vổng của tôi khác 
với cầu vồng của người bên cạnh, mà chính cái tôi tin là cùng cái cầu vồng ấy 
trên thực tế lại là một loạt các cầu vồng khác nhau gây bởi các giọt nước mưa 
nối tiếp nhau. 

Théodoric đưa vào lý thuyết của mình cách chứng minh của Aristote về 
tính tròn của cầu vồng. Ông phát triển ý tưởng cho rằng hình của cái vòng 
cung đa sắc này hoàn toàn được xác định bởi quan hệ hình học giữa Mặt trời, 
mắt người quan sát và giọt nước mưa. Như vậy, tất cả các giọt nước nằm dọc 
theo một vòng tròn theo hướng đối lập với Mặt trời có tâm cùng với Mặt trời 
và mắt người quan sát tạo nên một đường thẳng, có quan hệ hình học đồng 
dạng; vì thế chúng phải có cùng một màu, và chính vì thế mà có các vòng tròn 


màu đổng tâm làm vui mắt chúng ta. 


Descartes 0à các bí mật của cầu uổng 


Dù đã giải mã được rất nhiều bí mật của cầu vồng, nhưng Théodoric vẫn bỏ 
ngỏ rất nhiều câu hỏi. Đặc biệt, ông chưa thể giải thích được tại sao bán kính 
góc của vòng cung chính xung quanh điểm đối nhật luôn là 42 độ, không thay 
đổi bất chấp khoảng cách giữa các giọt nước và người quan sát, dù đó là một 
mét hay mười kilomet. Mặt khác, còn có một câu hỏi mẫu chốt về các màu khác 
nhau của cầu vồng: Théodoric nghĩ rằng mỗi màu bắt nguồn từ sự yếu đi của 
ánh sáng trong một giọt nước khác. Nhưng, trong trường hợp này, điểu gì đã 
thay đổi trong giọt nước để nó làm cho ánh sáng bị yếu đi khác nhau và do 
vậy tạo ra các màu khác nhau? 

Thời Théodoric sống vẫn chưa có máy in, và các ý tưởng của ông không 
được phổ biến rộng rãi. Các cuốn sách của ông được sao chép cẩn thận bằng 
tay, được xếp trên giá sách của các thư viện trong các tu viện và đã bắt đầu 


90 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


bám bụi. Các kết quả của ông đã bị quên lãng trong suốt ba thế kỷ. Phải mãi 
đến thế kỷ XVII thì triết gia và nhà vật lý học người Pháp René Descartes (1596- 
1650) mới tái phát hiện chúng một cách hoàn toàn độc lập, và cách lập luận 
của Descartes cũng giống như của Théodoric. 

Năm 1637, Descartes đã công bố các phát hiện của mình về cầu vồng trong 
cuốn Luận oể sao băng (“Discours des tétéores”. Ở thời kỳ này, từ “méléore” chỉ 
tất cả các hiện tượng nằm giữa Trái đất và Mặt trăng), ngay sau cuốn sách nổi 
tiếng Luận uề phương pháp của ông công bố cùng năm. Descartes đã thêm vào 
một đóng góp quan trọng: Dựa trên các định luật về khúc xạ ánh sáng, ông đã 
chứng minh được rằng phần lớn các tia sáng Mặt trời thoát ra từ các giọt nước 
mưa là nguyên nhân gây nên vòng cung chính, sau một lần phản xạ và hai lần 
khúc xạ, theo một theo một hướng ưa thích: với một góc khoảng... 42 độ (H. 
55). Lần đầu tiên, một giải thích đã được đưa ra cho bán kính góc của vòng 
cung chính. Descartes còn đi xa hơn: ông cũng suy nghĩ tới vấn để vòng cung 





Hình 55. Lý thuyết cầu vồng của Descartes trong cuốn Luận 0ê sao băng (1637) của ông. Vòng 
tròn biểu diễn một giọt nước mưa. Vòng cung chính có bán kính góc bằng 42 độ do ánh sáng 
Mặt trời trong giọt nước mưa bị hai lần khúc xạ và một lần phản xạ, trong khi vòng cung thứ 
cấp có bán kính góc là 51 độ do ánh sáng chịu hai lần khúc xạ và hai lần phản xạ. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 91 


Các giọt nước mưa % 







Tới từ Mặt trời 


Ề * ¬ấ Í 
_ Vòng cung thứ cấp 


Dải tối Alexandre 


Vòng cung chính 
Chân trời 


Điểm đối nhật ~# ” 


Hình 56. Sơ đồ biếu diễn chỉ tiết đường đi của các tia sáng Mặt trời gây ra các vòng cung chính 
và vòng cung thứ cấp của cầu vồng. Hai vòng tròn biểu diễn các giọt nước mưa. Vùng không có 
ánh sáng giữa vòng cung chính và vòng cung thứ cấp là “dải tối Alexandre”. 


thứ cấp. Ông chứng minh rằng nếu ngoài hai khúc xạ trong hai lần đi vào và 
đi ra khỏi giọt nước, các tia sáng còn phải chịu hai lần phản xạ, thì chúng lại đi 
ra theo một hướng ưa thích khoảng 51 độ, giá trị quan sát được của bán kính 
góc của vòng cung thứ cấp (H. 56). 


Thiên tài Neuuton 0à sự phân tách nh sáng 


Tuy nhiên, dù rất tài tình nhưng Descartes cũng chưa thể đưa ra một giải 
thích thỏa đáng về các màu của cầu vồng. Ông quan niệm một cách sai lầm 
rằng các màu của cầu vổng là do chuyển động quay của các “hạt” ánh sáng: 
các màu khác nhau được sinh ra là do các hạt này quay nhanh hay quay chậm. 
Phải đến khi xuất hiện thiên tài Isaac Newton (1642-1727) thì các bí mật về các 
màu của cầu vồng mới bị khám phá. Vào cái năm định mệnh (1666), năm mà 
ông đã phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn và phép tính vi tích phân, nhà 
vật lý học 23 tuổi người Anh đã dùng một lăng kính phân tách ánh sáng trắng 
của Mặt trời thành các màu cầu vồng. Ông cũng đã không chỉ chứng minh rằng 
ánh sáng trắng là một hỗn hợp của các màu, mà còn chứng minh rằng chiết 


92 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


suất của một lăng kính (hay của một giọt nước) là khác nhau đối với các màu 
khác nhau: ánh sáng bị lệch hướng khác nhau tuỳ theo màu (hay bước sóng) 
của nó, một hiện tượng mà các nhà vật lý học gọi là “tán sắc”. Bởi vì ánh sáng 
bị tán sắc, nên mỗi một thành phần màu cho ra một vòng cung hơi khác. Như 
vậy cái mà chúng ta tin là một và chỉ một thực thể “cầu vồng” duy nhất thực 
ra là một tập hợp các vòng cung màu khác nhau, vòng cung màu này hơi xê 
dịch đôi chút so với vòng cung màu kia. Bán kính góc của vòng cung chính và 
vòng cung thứ cấp vì vậy biến thiên nhẹ theo màu sắc của ánh sáng. Như vậy, 
đối với ánh sáng đỏ có bước sóng 800nm, góc là 42,60 độ đối với vòng cung 
chính và là 49,92 độ đối với vòng cung thứ cấp. Đối với ánh sáng tím có bước 
sóng 400nm, các góc này trở thành lần lượt 40,51 và 53,73 độ. Độ lớn của các 
góc đối với vòng cung chính (cỡ 2 độ) và của vòng cung thứ cấp (khoảng 4 độ) 
không gì khác chính là hiệu các góc lệch của các màu đỏ và tím. 


Bí mật 0u các cung phụ 


Chỉ riêng Descartes và Newton đã khám phá được gần như tất cả các bí 
mật về cầu vồng. Nhưng mặc dù với thiên tài của mình, họ vẫn chưa giải thích 
được sự tổn tại của các cung “phụ”, đó là một loạt các vòng cung hẹp và mờ 
hơn, rất hiếm khi xuất hiện, ở bên trong của vòng cung chính, gần phần cao 
nhất của nó. Hai nhà khoa học này đểu coi ánh sáng là hạt: các dòng hạt lan 
truyền theo đường thẳng. Quang hình học, khẳng định rằng ánh sáng lan 
truyền theo đường thẳng, là đủ để giải thích các tính chất chính của cầu vồng. 
Nhưng chính vì thế mà họ đã không giải thích được cái hiện tượng bể ngoài có 
vẻ là thứ yếu, đó là các cung phụ này. Vì vậy cần phải có một quan điểm tỉnh 
vi hơn về ánh sáng. Phải đợi đến Thomas Young (1773-1829), với quan điểm 
ánh sáng là sóng (1803), thì cuối cùng vấn đề hóc búa về các cung phụ của cầu 
vồng mới được làm sáng tỏ. 

Chúng ta hãy nhớ lại rằng chính Thomas Young là người đã phát hiện ra 
hiện tượng giao thoa bằng thí nghiệm hai khe nổi tiếng: thêm ánh sáng đi qua 
một cái khe vào ánh sáng đi qua một khe khác có thể sinh ra không chỉ một 
ánh sáng sáng hơn, mà còn cả bóng tối nữa! Hai tia sáng bị giọt nước làm cho 
lệch hướng cũng tương tự như hai tia sáng đi qua hai khe của Young. Ở các 
bán kính góc rất gần 41 độ của cầu vồng, đường đi của hai tia sáng này khác 
nhau rất ít, và chúng được cộng với nhau. Ở những bán kính góc lớn hơn, sự 
khác nhau giữa đường ổi của hai tia tăng lên, và sẽ chúng triệt tiêu nhau. Ở 
các bán kính còn lớn hơn nữa, chúng lại tăng cường nhau. Và cứ như vậy tiếp 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 93 


tục. Các giao thoa tăng cường và phá hủy kế tiếp nhau này được thể hiện bằng 
một chuỗi các dải xen kẽ sáng và tối không gì khác chính là các cung phụ. 

Khoảng cách giữa các cung phụ tuỳ thuộc vào kích thước của các giọt nước. 
Khi kích thước này tăng lên, thì các cung phụ gần nhau hơn. Khi các giọt 
nước mưa có đường kính lớn hơn một milimet, thì các cung phụ không còn 
xa nhau nữa và các màu hòa trộn vào nhau. Trong một trận mưa rào, các giọt 
nước mưa có kích thước khác nhau. Điều này làm cho giao thoa gây bởi một 
giọt nước mưa có một kích thước nhất định hòa trộn vào giao thoa của các hạt 
có kích thước khác, một sự hòa trộn làm triệt tiêu nhau và làm cho chúng trở 
nên không nhìn thấy được nữa. Đó là lý do vì sao rất hiếm khi quan sát được 
các cung phụ. Nếu tình cờ xuất hiện thì chúng luôn ở gần phần cao nhất của 
vòng cung chính. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời nằm trong kích thước và hình 
dạng của các giọt nước mưa vốn biến thiên theo độ cao. Trong quá trình rơi 
xuống đất, các giọt nước mưa to lên và dẹt đi. Để nhận thấy điều này, bạn chỉ 
cần ngửa mặt lên trời nhìn theo phương thẳng đứng. Ta sẽ nhận thấy rằng các 
hạt to nhất bị biến dạng và dao động rất mạnh. Các giọt dẹt ở thấp không thể 
là nguyên nhân gây ra các giao thoa ánh sáng và chính vì thế các vòng cung 
phụ chỉ xuất hiện ở gần phần cao nhất của cầu vồng, tại đó các giọt nước mưa 
vẫn có dạng cầu. 


Các đoạn cñu uổng trons góc phố 


Ánh sáng trắng bị phân tách xuất hiện không chỉ trong bầu trời sau trận mưa 
giông. Các đoạn cầu vồng cũng có thể xuất hiện ngay khi ánh sáng Mặt trời có cơ 
hội đùa giỡn với các giọt nước. Người ta có thể thấy chúng ở những chỗ bất ngờ 
nhất và trong các hoàn cảnh đa dạng nhất. Để chộp được chúng, chỉ cần mở to 
mắt và biết cách đam mê vẻ đẹp của tự nhiên. Thật vậy, vào một ngày trời nắng, 
sáng sớm, bạn hãy đi ngắm một đồng cỏ xanh đẫm sương mai. Bạn sẽ thấy ánh 
sáng của ngày đùa giỡn với những giọt sương và đổng cỏ lấp lánh như hàng 
ngàn đốm lửa. Bạn sẽ quan sát thấy các giọt nước treo lơ lửng ở đầu ngọn cỏ 
phô bày một số thì phản chiếu một màu trắng chói loá, một số thì là những đoạn 
cầu vồng tuyệt đẹp. Hãy để ý tới các mạng nhện giăng mắc đâu đó trong đồng 
cỏ; chúng cũng được đính đầy các giọt sương, tạo ra các đoạn cầu vồng lộng lẫy. 

Hãy đi ra bờ biển và thỉnh thoảng bạn cũng sẽ thấy cầu vồng xuất hiện 
trong bọt nước của sóng biển. Nếu đi tàu biển, bạn đừng quên ngắm từ mũi 
tàu các “cẩu vồng biển” trong các con sóng mà lằn tàu tạo ra. Hoặc là đi ngắm 


94 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


các thác nước trong dãy Pyrénées, Alpes (Pháp), hay Niagara nằm ở biên giới 
giữa Mỹ và Canada, có thể bạn sẽ có cơ hội ngắm cảnh cầu vồng tuyệt đẹp 
sinh bởi thác nước đó (H. 17 trong tập ảnh màu). Các đoạn cầu vồng cũng có 
thể xuất hiện trong góc phố khi một người lái xe quá vội lao hết tốc lực qua 
một vũng nước làm tung toé nước lên người bạn. Bạn thậm chí còn có thể tự 
tạo ra cầu vồng bằng cách ngậm đầy miệng nước và phun ra, hoặc tốt hơn cả 
là dùng vòi phun nước! Cầu vồng dễ thấy nhất khi trời nắng là cầu vồng sinh 
ra từ hệ thống phun nước tự động trong vườn hoa. Trên thực tế, không nhất 
thiết phải có nước mới có cầu vồng. Một giọt nhựa cây cũng đủ làm nên cầu 
vồng: người ta cũng có thể thấy trong giọt nhựa một đoạn cầu vồng với điểu 
kiện nhìn nó dưới một góc đúng và trời có nắng. Trong tất cả các hoàn cảnh 
này, phân bố màu của cầu vồng luôn như nhau: từ đỏ ở mép trên cùng đến tím 
ở mép đưới cùng, vì nến tảng vật lý của chúng không có gì thay đổi. 


Khoa học không loại trừ cái đẹp 0à thi ca 


Các nghiên cứu về cầu vồng vẫn còn được tiếp tục theo đuổi với mục đích 
mô tả ngày một định lượng hơn. Vì khoa học diễn ra theo một dạng thoái triển 
đến vô cùng: sau mỗi câu trả lời lại ẩn giấu một câu hỏi mới. Chẳng hạn, năm 
1975, để giải thích chỉ một màu của cầu vổng, một nhà nghiên cứu đã sử dụng 
một công thức chứa hơn 1500 số hạng phức tạp! Nhưng, bằng cách hiểu quá 
sâu và duy lý hóa tất cả, liệu chúng ta có giết chết cái đẹp và thơ ca? Đó cũng 
chính là quan điểm của nhà thơ John Keats (1795-1821), một trong những nhà 
thơ lãng mạn lớn của Anh, người từng viết năm 1820: 


Dot not all charms flụ 

Ath the mere touch of cold philosoph? 
There tuas an atUƒHl ratnbơtU0 0nce 11 heqU0EH: 
We knơu her tuooƒ, her textTe; she 1S giueH 
Tìn the dull catalogue 0ƒ common thíngs. 
Philosophụ tuiÌl clip an angel“s tU11SS, 
Conquer all tmysteries bụ rule and lĩne, 
Emptụ the haunted a1, the qu0med mmrne- 


LUnueqaue a rainb0t0 


Cái đẹp kia liệu có biến tan 


Khi triết lú lạnh lùng chạm đến? 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 95 


Trons bầu trời một cầu uổng uụ nghi chợt hiện: 

Nhưng bản chất, cấu tạo nó ra sao ta đã biết tông rồi 
Nghĩa là nó cũng tâm thường như những uật khác mà thôi. 
Với triết lý thiên thần như cụt cánh, 

Khi mọi điều bí mật đều 0õ tan từng mảnh 

Thì còn đâu thấp thoáng bóng ma trơi, 


Và cẩu uổng cũng tan biến mà thôi. 


Khi Keats chế nhạo sự “lạnh lùng của triết lý”, thì đó hẳn là “triết học tự 
nhiên”, thứ triết học mà ngày nay chúng ta gọi là “khoa học”. Keats không 
phải là người duy nhất nghĩ rằng quá nhiều khoa học giết chết thi ca. Thi hào 
người Đức Goeth (1749-1832) cũng đồng quan điểm rằng việc Newton phân 
tích các màu của cầu vồng đã “làm cho trái tim của tự nhiên thắt lại”. 

Tôi không chia sẻ quan điểm này. Hiểu biết bản chất khoa học của cầu vồng 
hay mọi hiện tượng tự nhiên khác không bao giờ làm suy giảm giá trị mà người 
ta gắn cho sự mỹ lệ của chúng. Mà trái lại, một hiểu biết sâu sắc về tự nhiên 
còn làm cho chúng ta thêm ngất ngây, bái phục và trân trọng hơn vẻ đẹp và sự 
hài hòa của nó. Sự lộng lẫy của tự nhiên không bao giờ để cho người quan sát 
khoa học thờ ơ. Bởi vì hiểu sự phụ thuộc lẫn nhau của các sự kiện khác nhau 
và các mối quan hệ nhân quả giữa các thành phần khác nhau của một tập hợp 
mang lại sự gắn kết và logic cho cái thoạt tiên tưởng như chỉ là một chuỗi các 
sự vật hiện tượng tách rời nhau, cảm giác khâm phục trước tự nhiên lại được 
củng cố thêm. Khoa học cho phép chúng ta kết nối với thế giới cũng như nghệ 
thuật, thơ ca và tâm lĩnh. 


Ánh sáng ban nsày 


Phi thuyền Trái đất có một lớp khí quyển bao bọc như một cái kén. Lớp 
này dường như được điều chỉnh đủ dây để bảo vệ sự sống khỏi các tia cực 
tím độc hại của Mặt trời, cho phép sự sống sinh sôi và phát triển, nhưng cũng 
đủ mỏng để cho phần khả kiến của ánh sáng Mặt trời đi qua để duy trì nó. 
Ngoài bảo vệ sự sống, lớp khí quyển còn mang lại cho chúng ta cảnh vòm trời 
tuyệt đẹp vào ban đêm, và bầu trời trong xanh khoáng đạt vào ban ngày. Nếu 
khí quyển của chúng ta dày hơn (như trên Kim tỉnh, ở đó khí quyển dây hơn 
khoảng 90 lấn), thì nó sẽ trở thành một lớp bao phủ mờ mịt ngăn không cho 
những người sống trên Trái đất thực hiện các quan sát thiên văn từ mặt đất. 
Nếu nó mỏng hơn, thì không chỉ sự sống trên Trái đất sẽ trở nên không thể, 


96 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


mà bầu trời xanh và vô số các trò đùa giỡn của ánh sáng Mặt trời với các đám 
mây, và rất nhiều các hiện tượng quang học khác, sẽ không xuất hiện để mang 
đến cho chúng ta biết bao niềm vui sướng. 

Vào một ngày trời nắng và quang mây, khi Mặt trời chiếu sáng bằng tất cả 
sự rực rỡ của mình, dường như không có gì ngăn cản nổi đường đi của ánh 
sáng Mặt trời và nó đến mặt đất chúng ta hoàn toàn nguyên vẹn. Trên thực 
tế không phải như vậy, một phần lớn ánh sáng đó không đến được chúng ta. 
Chúng ta đã thấy rằng khoảng 30% ánh sáng này bị phản chiếu vào không gian. 
70% bức xạ còn lại đi vào khí quyển, nó bị yếu đi theo hai cách: hoặc là bị hấp 
thụ, hoặc bị lệch sang các hướng khác, mà người ta gọi là sự “tán xạ”. Sự hấp 
thụ làm giảm lượng ánh sáng đến với chúng ta, và những vật ở xa trông sẽ mờ 
hơn. Ánh sáng bị hấp thụ được chuyển hóa thành nhiệt và được tái phát dưới 
dạng ánh sáng hồng ngoại. Sự hấp thụ diễn ra rất chọn lọc; chỉ có một số màu 
(hay bước sóng) bị hấp thụ: điểu này phụ thuộc vào cấu trúc nguyên tử của vật 
chất hấp thụ ánh sáng; các màu khác hành xử như thể không có gì ngăn cản 
chúng. Còn sự tán xạ thì tác động đến tất cả các màu, nhưng theo cách không 
như nhau. Các tác nhân gây ra sự hấp thụ và tán xạ là các phân tử không khí 
nhỏ bé và các hạt bụi lơ lửng trong khí quyển. 

Như vậy, thứ ánh sáng ban ngày mà người chụp ảnh rất thích là tổng hợp 
của nhiều loại ánh sáng: ánh sáng đến từ Mặt trời, ánh sáng đến từ bầu trời, 
bị tán xạ bởi không khí và các đám mây, và ánh sáng phản chiếu từ mặt đất. 


Tại sao bầu trời lại xanh? 


Khi chúng ta thất vọng, khi nỗi buổn xâm chiếm lòng ta, thì đôi khi chỉ cần 
ngắm nhìn bầu trời xanh, đầy nắng và không một gợn mây là nỗi buồn vơi 
đi và lòng ta bớt nặng nể. Bầu trời xanh mang lại cho tâm hồn bị tổn thương 
của chúng ta ít nhiều an ủi. Chúng ta có cảm giác bị mất hút vào trong chiều 
sâu vô cùng vô tận của nó. Nhà phê bình nghệ thuật người Anh John Ruskin 
(1819-1900) từng viết, đó là “một cái gì đó mà cái nhìn của bạn có thể thâm 
nhập {...}, một cái gì đó không có bể mặt, nhưng ta có thể thả mình vào đó ngày 
một sâu hơn, cho tới khi mất hút vào khoảng bao la vô tận của không gian”. 

Nhưng tại sao đa trời lại có màu xanh? Câu hỏi bể ngoài có vẻ ngây thơ này, 
loại câu hỏi mà con trẻ thường đặt ra cho bố mẹ chúng và làm cho họ bực mình 
vì không biết trả lời thế nào, lại là một câu hỏi phát lộ chân lý. 


Bầu trời xanh không phải do ánh sáng được phát ra bởi khí quyển, vì, nếu 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 97 


không, ánh sáng này cũng sẽ tổn tại cả vào ban đêm. Nhưng đêm không xanh, 
mà là đen. Tương tự, nó không thể được sinh ra bởi một nguồn ánh sáng màu 
lam nằm bên trên lớp khí quyển, vì, ban đêm, bầu trời đẩy sao có một nền màu 
đen như mực. Như vậy, ánh sáng xanh lam của bầu trời phải gắn với ánh sáng 
Mặt trời. Thế nhưng ánh sáng Mặt trời lại không xanh lam, mà là trắng tỉnh. 
Nó chứa tất cả các màu, như Newton đã chứng tỏ nhờ một lăng kính. Để bầu 
trời có màu xanh lam, chứ không phải màu trắng, thì ánh sáng Mặt trời phải 
được khí quyển “lọc” trước khi đi đến Trái đất, cần phải có một cơ chế lấy đi 
màu đỏ, màu vàng và các màu khác, và chỉ cho ánh sáng màu xanh lam đi 
qua. Sự lọc này chỉ có thể được thực hiện theo hai cách: hoặc là bằng hấp thụ, 
hoặc là bằng tán xạ ánh sáng Mặt trời. Hấp thụ là không thể vì ánh sáng Mặt 
trời, Mặt trăng hay của các sao bị hấp thụ khi đi qua khí quyển không có màu 
xanh lam. Như vậy chính sự tán xạ ánh sáng Mặt trời, nghĩa là quá trình làm 
cho một tia tới của Mặt trời phân tán theo tất cả các hướng khả đĩ, là nguyên 
nhân làm cho bầu trời có màu xanh lam (H. 57). 






Ánh sáng trắng 
theo hướng từ 
Mặt trời 


Hình 57. Tại sao bầu trời lại có màu lam? Trừ theo hướng của Mặt trời ở đó ánh sáng có màu 
trắng, còn bầu trời có màu xanh lam trong tất cả các hướng do các phân tử không khí làm tán 
xạ phần màu xanh của ánh sáng Mặt trời. 


98 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Vậy các hạt vật chất trong không khí có thể làm tán xạ ánh sáng và cho 
chúng ta một bầu trời màu xanh lam là gì? Liệu có thể là các hạt bụi? Vào 
mùa hè, sau một quãng thời gian dài không mưa, không khí chứa rất nhiều 
các hạt cát và đất sét bốc lên từ mặt đất và được gió mang đi. Bầu trời mất 
đi màu xanh lam của nó và có một màu trắng nhạt. Nhưng chỉ cẩn vài trận 
mưa to là bầu trời lại xua tan được các hạt này và lấy lại màu xanh trong 
của mình. Như vậy, bụi không thể là nguyên nhân làm cho da trời có màu 
xanh, bởi vì chúng chỉ góp phần làm mất chứ không phải làm tăng thêm màu 
xanh cho bầu trời. Thế còn các phân tử nước trong khí quyển thì sao? Khi 
chúng đóng băng trên cao để choán đầy không khí các tinh thể nước đá và 
tạo ra các đám mây quyển, màu xanh da trời cũng biến mất để nhường chỗ 
cho màu trắng nhạt. Như vậy, các phân tử nước và nước đá cũng không phải 
là nguyên nhân. Chỉ còn lại các phân tử không khí. Trên thực tế, các phân 
tử không khí thích tán xạ ánh sáng, và chúng đặc biệt thích ánh sáng màu 
xanh lam. Bước sóng của ánh sáng càng ngắn, nghĩa là nó càng xanh lam, 
thì cơ hội nó được tán xạ càng cao. Thật vậy, một hạt ánh sáng xanh lam có 
cơ hội được tán xạ lớn hơn ánh sáng màu đỏ gấp mười lần””. Như vậy, khi 
chúng ta nhìn theo bất kỳ hướng nào của bầu trời, ngoại trừ trực tiếp theo 
hướng Mặt trời (điểu mà bạn không bao giờ nên làm, dù là bằng mắt trần, 
hay đã đeo kính, hay mọi thiết bị quang học khác, nếu không bạn có thể sẽ 
bị tổn thương mắt nghiêm trọng), cơ hội để một photon Mặt trời màu xanh 
lam đến mắt của bạn cao hơn một photon đỏ. Và chính vì thế mà bầu trời có 
màu xanh lam. Còn về các photon Mặt trời đỏ và vàng, vì ít bị tán xạ, nên 
chúng đến mắt chúng ta chủ yếu theo hướng Mặt trời. Tuy vậy, Mặt trời hơi 
có màu đỏ vì sự tán xạ cũng lẫy đi mất các photon Mặt trời màu xanh lam 
trong đường ngắm tới Mặt trời. 

Bạn có thấy bầu trời ở gần chân trời sáng hơn ở trên đỉnh đầu chúng ta 
không? Ngay cả vào một ngày trời rất trong, thì bầu trời cũng không xanh ở 
khắp nơi. Ở gần chân trời màu của nó chuyển sang trắng. Chính lượng không 
khí mà ánh sáng Mặt trời phải đi qua để đến mắt chúng ta là nguyên nhân của 
điều đó: trục nhìn của chúng ta đi qua một khối không khí lớn hơn nhiều khi 
chúng ta nhìn ngang đường chân trời so với khi nhìn thẳng đứng lên cao. Xa 
chân trời, đường nhìn của chúng ta đi qua một lớp không khí mỏng hơn, có 


% 
s 


? Nhà vật lý học người Anh Lord Rayleigh (1842-1919) đã chứng tỏ rằng xác suất để một photon 
của ánh sáng Mặt trời bị tán xạ bởi một phân tử không khí tỉ lệ nghịch với lũy thừa bốn của 
bước sóng của nó. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 99 


ít phân tử không khí hơn, ánh sáng Mặt trời trung bình chỉ bị tán xạ một lần, 
và bầu trời có màu xanh lam. Ngược lại, gần chân trời, đường nhìn của chúng 
ta đi qua một lớp không khí dầy hơn, có nhiều phân tử không khí hơn, và các 
phân tử này tán xạ ánh sáng không phải một lần, mà nhiều lần. Đúng là pho- 
ton lam luôn có nhiều cơ hội được tán xạ hơn photon đỏ; nhưng do ánh sáng 
phải đi qua rất nhiều phân tử không khí, nên tất cả các photon, dù chúng có 
màu (hay bước sóng) gì, sớm hay muộn đều phải gặp một phân tử, và đường 
đi của chúng bị lệch hướng. Vì thế các photon thuộc tất cả các màu đểu bị tán 
xạ và phát trở lại rất nhiều lần trước khi đến mắt chúng ta, tới mức chúng hòa 
trộn vào nhau một cách hoàn hảo. Chính vì thế da trời gần chân trời có cùng 


màu với Mặt trời: màu trăng. 


Núi xanh 


Tôi sống tại Charlottesville, nơi tập trung nhiều trường đại học của bang 
Virginia, cách dãy núi Appalaches một giò chạy xe. Dãy Appalaches trải dài 
từ Alabama đến cửa sông Saint-Laurent, Canada. Vì thế tôi thường có thú 
vui đi dạo trên núi và lần theo một con đường dẫn tôi lên một trong các đỉnh 
nhô ra thung lũng Shenandoah tuyệt đẹp. Từ trên đỉnh này, cái nhìn bao lấy 
các dãy núi nối tiếp nhau đến hút tầm mắt. Cảnh tượng này thật rung cảm. 
Những ngọn núi xa xa trông có màu xanh lam, một màu xanh càng thẫm hơn 
khi ngọn núi càng ở xa và ánh sáng càng yếu. Chúng ta ai cũng biết trên thế 
giới, hơn một chục đỉnh được đặt tên là “đỉnh núi xanh”: trong vùng Maine, 
Oregon, ở Australia hay Jamaica. Và điểu này không hề ngẫu nhiên. Khối núi 
Appalaches không phải là một ngoại lệ. Đỉnh của nó có tên là “Blue Ridse”, 
“Đỉnh núi xanh”. Các họa sĩ vẫn thường mê mẩn trước màu xanh của núi. Từ 
xa xưa họ đã cố gắng biểu hiện nó: trên các bức bích hoạ từ thời đế chế La Mã, 
các dãy núi xanh đã được vẽ xa xa trong hậu cảnh. Các bức tranh của các họa 
sĩ xứ Flandre thế kỷ XV, như Jan van Eyck (1390-1441), nổi tiếng vì sử dụng các 
sắc thái khác nhau của màu lam để tái hiện các khung cảnh núi non ở hậu cảnh. 

Tại sao chúng ta thấy các dãy núi xa lại có màu lam? Được rừng bao phủ, 
chúng lẽ ra phải có màu lục mới phải chứ. Sở dĩ nhìn từ xa chúng ta thấy chúng 
có màu xanh lam chứ không phải màu xanh lục, một lần nữa, lại là do các phân 
tử không khí nằm giữa chúng ta và dãy núi làm tán xạ ánh sáng Mặt trời. Ngoài 
ánh sáng phản chiếu từ dãy núi, chúng ta còn thấy “ánh sáng của không khí”. 
Bởi vì các photon lam có nhiều cơ hội được tán xạ hơn photon đỏ, nên ánh 
sáng này của không khí có màu lam và sinh ra một dạng tấm voan màu lam 


100 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


giữa núi và chúng ta. Lượng ánh sáng của không khí, lẽ tự nhiên, phụ thuộc 
vào khoảng cách giữa chúng ta và núi. Khi một trong các dãy núi này tương 
đối gần, thì ánh sáng Mặt trời bị nó phản chiếu đến mắt chúng ta đễ dàng, và 
chúng ta thấy nó qua một bức voan màu lam tạo cho nó có màu xanh nhạt. Mọi 
khung cảnh ở xa bao quanh có vẻ như cũng được tô các sắc lam tinh tế đan xen 
hài hòa với nhau. Chỉ có màu đỏ của mái nhà và màu xanh của đám cỏ ở gần, 
ở tiển cảnh, mới phá vỡ bản giao hưởng của các sắc lam này. Nhưng nếu núi ở 
đủ xa, và sự tán xạ xảy ra nhiều hơn (ánh sáng Mặt trời chịu nhiều tán xạ liên 
tiếp), điểu này làm cho ánh sáng của nó bị tán xạ ra bên ngoài trục nhìn của 
chúng ta, và chúng ta không còn nhìn thấy nó nữa. Ánh sáng của núi vì vậy bị 
thay thế bởi ánh sáng của không khí. Điều này làm cho, ngay cả vào một ngày 
trời quang, khi không khí rất trong, chúng ta cũng không thể phân biệt được 
những đường nét nổi chìm của dãy núi khi ở ngoài một khoảng cách nào đó. 

Các dãy núi cũng có thể biến mất khỏi tầm nhìn của chúng ta khi Mặt trời 
nằm cao trong bầu trời. Khi đó Mặt trời phát một lượng lớn ánh sáng vào 
không khí, làm giảm một lượng tương đương sự tương phản của các dãy núi và 
làm cho chúng trở nên không thể nhìn thấy được. Nhưng nếu Mặt trời xuống 
thấp trong bầu trời, thì ánh sáng của không khí địu đi và các dãy núi lại xuất 
hiện trong tầm mắt của chúng ta. Đó cũng là hiện tượng xảy ra khi, đứng trên 
bờ biển lúc hoàng hôn, chúng ta thấy một hòn đảo hoặc một bờ biển xuất hiện 
đột ngột ở phía xa trong khi chúng không thể nhìn thấy được trong ngày do 
độ sáng quá mạnh của không khí. 


Không khí uà ánh sáng rung rĩnh 


Không khí giữa chúng ta và các vật ở xa đóng một vai trò to lớn trong cách 
các vật này xuất hiện trước mắt chúng ta. Họa sĩ và nhà bác học người Italia 
Léonard de Vinci (1452-1519) đã nhận thấy điều đó cách đây khoảng năm thế 
kỷ. Là người thực hành nghệ thuật và khoa học đỉnh cao, ông là người đầu tiên 
đã hệ thống hóa các quy tắc phối cảnh trong hội họa, cho phép chúng ta biểu 
diễn trên một bể mặt hai chiều các vật ba chiều như nhìn thấy từ một điểm 
nào đó. Léonard de Vinci đã phân biệt ba loại phối cảnh. Loại thứ nhất, quen 
thuộc nhất, là phối cảnh tuyến tính: các vật ở xa hơn trông nhỏ hơn”. Loại phối 
cảnh thứ hai là phối cảnh “không khí”: một vật càng xa thì trông nó càng mờ. 


% 
.s 


?8 Kích thước góc của một vật giảm tỉ lệ nghịch với khoảng cách của nó. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 101 


Loại thứ ba là phối cảnh màu: màu của các vật thay đổi theo khoảng cách của 
chúng. Léonard de Vinci đã nhận thấy rất chính xác rằng loại phối cảnh thứ 
hai và thứ ba có liên quan đến lớp không khí giữa người quan sát và vật: “Một 
vật càng xa, thì hình ảnh của nó càng khó thâm nhập vào khoảng không {ngăn 
cách nó với người quan sát} {...} và màu của nó càng bị biến đổi bởi màu của 
lớp không khí trong suốt này”. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, phối cảnh không 
gian là do các hạt nhỏ bé lơ lửng trong không khí hấp thụ ánh sáng, và phối 
cảnh màu là do sự tán xạ một số màu của ánh sáng bởi chính lớp không khí 
này. Kỹ thuật phối cảnh các màu đã đạt đến đỉnh điểm với họa sĩ người Anh 
William Turner (1775-1851), người đã dàn dựng sự hòa tan các hình dạng trong 
rung rinh của không khí, nước và ánh sáng. 


Không khí không phải là không nhìn thấi được 


Cảnh tượng Trái đất và bầu trời vào một ngày đẹp trời nhìn qua cửa sổ máy 
bay phản lực rẽ không khí cách mặt đất 10 km bao giờ cũng là một cảnh tượng 
tuyệt đẹp. Bầu trời, núi non, sông nước như tan vào một sự phối sắc phót xanh 
mênh mông. Giá mà Turner được du lịch trên máy bay và ngắm các trò chơi 
của ánh sáng Mặt trời với Trái đất và bầu trời (một lần Turner đã đứng trên mũi 
của một con thuyển giữa mưa bão để quan sát rõ hơn các màu của biển động)! 
Từ máy bay chắc chắn bạn sẽ thấy bầu trời sẫm hơn so với nhìn từ mặt đất. 
Nguyên nhân rất đơn giản: như chúng ta đã biết, ánh sáng của bầu trời được 
xác định bởi lượng phân tử không khí nằm trên trục nhìn của chúng ta: càng 
có nhiều các phân tử không khí, thì bầu trời càng sáng, và nó càng nhạt. Bởi 
vì trên cao không khí loãng hơn, nên có ít các phân tử không khí trên đường 
ngắm của chúng ta hơn khi nhìn qua cửa kính máy bay, không khí mờ hơn và 
trông bầu trời xanh sẫm hơn. Nếu bạn đẩy thí nghiệm lên cực điểm và loại bỏ 
tất cả các phân tử không khí, sẽ không còn một ánh sáng xanh nào nữa bị tán 
xạ để chiếu sáng bầu trời và bầu trời sẽ trở nên tối đen như mực. Đó là điểu 
xảy ra trong không gian hay trên bể mặt Mặt trăng, nơi hoàn toàn không có 
không khí. Chính vì thế các nhà du hành vũ trụ nhìn bầu trời từ không gian 
hay từ Mặt trăng luôn thấy nó tối đen như mực. 

Ngược lại với những gì chúng ta nghĩ, không khí như vậy không phải là 
không nhìn thấy được. Chúng ta vẫn thường thấy không khí qua màu xanh 
của đa trời và các dãy núi xa xa. Nếu màu xanh lam làm chúng ta khiến ta xúc 
động sâu sắc, thì đó là bởi vì chúng ta cảm nhận bằng trực giác rằng đó là màu 


102 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


của thứ chất lưu sống, màu của chất mà chúng ta hít vào phổi và giúp chúng ta 
duy trì sự sống. Nhà thơ người Anh John Ruskin viết: “Màu xanh là màu được 
Chúa chỉ định để tạo ra niềm vuil“. Khi chúng ta ngước mắt nhìn bầu trời, cái 
nhìn của chúng ta không mất hút vào vô cùng. Ngược lại, nó gặp một lớp mỏng 
khí quyển màu xanh lam sáng, phóng chiếu lên nến tối của không gian, một thứ 
nước ối bảo vệ chúng ta khỏi giá lạnh và các tia độc hại của không gian giữa các 
vì sao trong khi chúng ta chăm lo các công việc hàng ngày”. 


Hoàng hôn lộng lẫu 


Tất cả chúng ta đều bị chinh phục bởi vẻ đẹp tuyệt vời của hoàng hôn, bởi 
một festival các tông màu vàng, cam và đỏ chiếu sáng bầu trời ngay trước khi 
Mặt trời lặn xuống dưới chân trời. Ngay cả con vật cũng không vô cảm với 
hoàng hôn. Người ta đã thấy những đàn tinh tinh đứng thẫn thờ trước những 
tia nắng đỏ rực của hoàng hôn. Điểu gì làm cho Mặt trời khi xích gần đến chân 
trời lại chuyển từ màu trắng sáng sang màu vàng sáng, rồi màu cam lộng lẫy, 
để kết thúc trong màu đỏ sẵm? 

Một lần nữa, chính sự tương tác của ánh sáng Mặt trời ban ngày với các 
phân tử không khí và các hạt có trong khí quyển Trái đất đã tạo ra cảnh tượng 
tráng lệ này. Trên thực tế, màu của Mặt trời được quyết định bởi số các tương 
tác mà ánh sáng Mặt trời phải chịu trên đường ởi của nó trước khi đến được 
mắt người. Khi Mặt trời ở cao trên bầu trời, đường đi này tương đối ngắn, ánh 
sáng gặp tương đối ít các phân tử không khí và các hạt nên ít bị tán xạ hoặc hấp 
thụ, và Mặt trời giữ được màu trắng nguyên thủy của nó. Nhưng khi chiểu tà, 
Mặt trời hạ thấp xuống gần đường chân trời, đường đi của ánh sáng dài hơn, 
ánh sáng Mặt trời tương tác với nhiều phân tử không khí và hạt hơn trước khi 
đến được chúng ta, độ sáng của nó yếu hơn và màu sắc của nó bị thay đổi. 
Một phần lớn các photon xanh lam bị tán xạ bắn ra ngoài chùm các tia Mặt 
trời, điều này làm giảm độ sáng của đĩa Mặt trời. Khi ánh sáng xanh lam bị 
lấy mất ra khỏi ánh sáng trắng của Mặt trời, thì ánh sáng Mặt trời chuyển sang 
màu vàng và cam. Ngoài sự tán xạ ánh sáng lam bởi các phân tử không khí, 
các phân tử ôzôn có trong khí quyển cũng đóng góp vào màu đỏ rực của Mặt 
trời bằng cách hấp thụ mạnh màu lam và lục. 


% 
.s 


? Phần lớn (99%) khí quyến của Trái đất nằm dưới độ cao 30 km, tức 0,5% bán kính của Trái đất 
(6.378 km). Nếu chúng ta thu nhỏ kích thước của hành tinh của chúng ta bằng một quả cam, 
thì khí quyển sẽ mỏng hơn vỏ của quả cam này. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uỗng 103 


Nhưng các phân tử không khí và ôzôn không phải là thủ phạm duy nhất 
của màu đỏ và màu cam rực rỡ này. Các hạt rất nhỏ lơ lửng trong khí quyển 
sinh ra từ các hoạt động của con người, như bụi và khói, hoặc các hạt tự nhiên 
như nước mưa trên đại dương, cũng đóng vai trò quan trọng. Thật vậy, các 
hạt cực kỳ nhỏ, đường kính dưới 100nm, cũng tán xạ ánh sáng xanh lam?®. 
Bằng cách lấy đi ánh sáng màu lam khỏi đường nhìn của chúng ta, chính các 
phân tử không khí và các hạt nhỏ đã là những tác nhân tạo ra các tia sáng đỏ 
rực mà tự nhiên ban tặng cho chúng ta. Vì số lượng các hạt này thay đổi theo 
các ngày khác nhau và ở các vị trí khác nhau, nên không bao giờ có hai hoàng 
hôn giống hệt nhau. 

Các đám mây, tập hợp những giọt nước nhỏ li tí, cũng tán xạ ánh sáng vào 
lúc Mặt trời lặn. Chúng đóng góp vào cảnh tượng hoàng hôn bằng cách tô 
nên các màu vàng và cam và tạo ra các hình thù vô cùng đa dạng. Ngày tàn 
bỗng chốc được tôn lên bằng một bảng các gam ánh sáng đỏ pha cam vô cùng 
rự rỡ. Hoàng hôn đẹp nhất khi có các đải mây nhẹ lơ lửng ở chân trời (H. 18 
trong tập ảnh màu). Các đám mây không được quá dầy; nếu không chúng sẽ 
trở nên không trong suốt, chặn hết ánh sáng Mặt trời, và làm cho cảnh tượng 


trở nên tăm tối. 


Anh hoàng hôn 0à núi lửa 


Đêm không buông ngay lập tức khi Mặt trời lặn xuống chân trời. Bầu trời 
tiếp tục được chiếu sáng thêm một lúc ngắn nữa: đó là ánh hoàng hôn, hay 
là cảnh tranh sáng tranh tối. Khi Mặt trời lặn xuống khoảng 6 độ dưới đường 
chân trời, thì chúng ta không thể đọc sách bằng ánh sáng ngày được nữa. Ở 
-12 độ, đường viển của các vật xung quanh chúng ta trở nên nhoè đi, không 
còn rõ nét nữa và, ở -18 độ, thì bóng tối bao trùm hoàn toàn. Trong lúc tranh 
tối tranh sáng, nếu chúng ta hướng cái nhìn về phía chân trời phía Tây, hướng 
Mặt trời lặn, chúng ta có thể được ngắm một đải màu vàng nhạt pha cam vẫn 
còn vương vấn. Đó là cung hoàng hôn trải trên khoảng 90 độ từ Mặt trời sang 
hai bên. Các màu càng tương phản hơn khi Mặt trời càng hạ thấp xuống dưới 
đường chân trời và bầu trời trên cao càng tối. Ở giới hạn giữa dải màu vàng 
nhạt và bầu trời màu lam, các màu lục-lam ngọc có thể xuất hiện, tạo ra một 
hỗn hợp các màu rất đẹp. Khi tới đài thiên văn để đón nhận ánh sáng của bầu 
3° Xác suất tán xạ của một hạt ánh sáng bởi một hạt bụi tỉ lệ nghịch với bước sóng của nó, điều 
này có nghĩa là một photon lam có khả năng bị một hạt bụi tán xạ lớn gấp khoảng hai lần so 


với một photon đỏ. Trong khi đó, xác suất để một phân tử không khí làm tán xạ một hạt ánh 
sáng thì tỉ lệ nghịch với luỹ thừa bậc bốn của bước sóng. 


104 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


trời, trước khi vào phòng điều khiển kính thiên văn và chuẩn bị cho một đêm 
quan sát, tôi không bao giờ bỏ qua một vài phút quý giá để hòa mình vào cảnh 
tượng hùng vĩ của Mặt trời lặn và ánh hoàng hôn tiếp sau đó. 

Một lần nữa, chúng ta có được cảnh hoàng hôn là do khí quyển tán xạ ánh 
sáng Mặt trời: mặc dù Mặt trời ở dưới chân trời, nhưng nó vẫn luôn chiếu 
sáng không khí ở trên. Cung hoàng hôn có màu vàng bởi vì thành phần màu 
lam của ánh sáng Mặt trời hoặc là bị tán xạ, hoặc bị hấp thụ. Cung này ôm lấy 
đường chân trời bởi vì theo hướng này có nhiều phân tử hơn để gây tán xạ 
ánh sáng so với trên đỉnh đầu chúng ta. Tại sao bầu trời lại giữ màu lam trên 
đỉnh trong lúc hoàng hôn, trong khi gần như tất cả các vùng khác đều đã đổi 
màu? Chính lớp ôzôn, ở độ cao hàng chục kilomet, là nguyên nhân: nó lọc ánh 
sáng Mặt trời, hấp thụ mạnh màu đỏ, cam và vàng, nhưng lại cho ánh sáng 
màu lam đễ dàng đi qua. 

Các đợt phun trào núi lửa cũng có một ảnh hưởng nhất định đến cường độ 
của ánh hoàng hôn. Chúng ta biết điểu này từ đợt phun trào kinh hoàng của 
núi lửa Krakatoa, ở Indonesia, năm 1883. Một hòn đảo đã bị xóa sổ khỏi bản 
đồ và 30.000 người đã thiệt mạng trong sóng thần sau khi núi lửa phun trào. 
Trong nhiều tháng sau, người dân ở bán cầu Bắc vẫn có thể quan sát được cảnh 
hoàng hôn đỏ tía một cách bất thường, những ánh hoàng sáng rực, và nhiều 
hiện tượng khí quyển hiếm có khác. Đó là vì núi lửa đã đẩy hàng tấn tro bụi 
và các xon khí chứa lưu huỳnh vào khí quyển. Các hạt nặng nhất nhanh chóng 
rơi xuống, nhưng các hạt nhỏ mịn vẫn lơ lửng trong không khí và được gió 
phát tán bay khắp địa cầu. Trong những lúc Mặt trời lặn, chúng đóng vai trò 
tán xạ ánh sáng và mang đến cho chúng ta những cảnh hoàng hôn đẹp chưa 
từng thấy. Người Mỹ và Canada cũng đã từng được ngắm những cảnh tượng 
ánh sáng lộng lẫy khi đêm xuống, sau khi núi lửa Pinatubo ở Philippines phun 
trào vào năm 1991. 


“Lục quang tuyến” 


Một hiện tượng nổi tiếng gắn liển với hoàng hôn và thường chứa đựng một 
chiều kích gần như hoang đường, thậm chí huyển bí, trong trí tưởng tượng 
của dân gian, là hiện tượng “lục quang tuyến”. Theo một truyền thuyết xa xưa 
của Scotland, những người đã nhìn thấy “lục quang tuyến” sẽ không bao giờ 
lừa dối nhau trong chuyện tình cảm nữa. Đạo diễn người Pháp Éric Rohmer 
(sinh năm 1920), một người quan sát tỉnh tế các xúc cảm của con tim và sự lộn 
xộn tình cảm của những người đương thời đã thực hiện cả một bộ phim về 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uỗng 105 


chủ đề này. Về phần mình, tiểu thuyết gia người Pháp Jules Verne (1828-1905) 
đã mang đến cho hiện tượng này một cái nhìn khoa học hơn, nhưng không 
vì thế mà thiếu chất thơ. Chúng ta hãy cùng nghe Jules Vertes mô tả một cách 
trữ tình và đầy thi vị trong cuốn tiểu thuyết tình yêu Lực quang tuyến của ông: 

“Bạn đã bao giờ quan sát Mặt trời lặn trên mặt biển chưa? Rổi! Chắc chắn. 
Bạn đã theo đõi cho tới lúc Mặt trời sắp lặn hết khi mà phần trên của đĩa Mặt 
trời chạm nhẹ mặt nước chưa? Rất có thể rổi. Nhưng bạn đã thấy hiện tượng 
diễn ra vào đúng cái lúc Mặt trời chói lọi chiếu tia cuối cùng của nó, nếu bầu 
trời quang đãng và hoàn toàn tinh khiết? Chưa! Có thể? Vậy thì lần đầu tiên 
khi bạn được chứng kiến - cơ hội rất hiếm khi xuất hiện đấy- sẽ không phải là 
một tia đỏ chiếu vào võng mạc của bạn như người ta vẫn tưởng, mà sẽ là một 
“lục quang tuyến”, một màu xanh lục tuyệt diệu, một màu xanh mà không 
một họa sĩ nào có thể tạo được trên bảng màu, một màu xanh mà tự nhiên, kể 
cả trong màu sắc hết sức đa dạng của cỏ cây hoa lá, cũng như trong màu của 
nước biển trong nhất, cũng không bao giờ tái tạo được sắc thái của nó! Nếu 
như có màu xanh lục trong thiên đường, thì đó chắc chắn phải là màu xanh 
này, một màu xanh Hy vọng đích thực!”. 

Và cũng chính nhờ tiểu thuyết của Jules Verne mà công chúng ý thức được 
hiện tượng này. Có điểu lạ là, trước năm 1882, năm xuất bản tác phẩm của Jules 
Verne, không một ai biết lục quang tuyến là gì, ngoại trừ một vài báo cáo hiếm 
hoi không được công bố. Chẳng hạn, nhà thiên văn học người Pháp Camille 
Flammarion (1842-1925) chỉ nhắc qua đến lục quang tuyến trong tác phẩm Khí 
quuển. Khí tượng học phổ cập của ông xuất bản năm 1872, dù rằng trong đó ông 
miêu tả rất chỉ tiết cảnh Mặt trời đi ngủ và màn đêm buông xuống. Chỉ sau 
khi Jules Verne “phổ cập hóa” nó thì các quan sát, các bài báo, các luận án và 
các chuyên luận mới bắt đầu đồn dập xuất hiện. Ngày nay, hiện tượng này đã 
được hiểu rõ. Tuy nhiên vẫn có những trang web riêng dành cho nó?!. 

Theo Jules Verne (và tín ngưỡng dân gian), lục quang tuyến rất hiếm khi 
xuất hiện. Nữ nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết, Helena Campbell, đã sử 
dụng hiện tượng hiếm hoi này để trì hoãn nhận lời cầu hôn của một gã nực 
cười có cái tên kỳ cục là Aristobulus Ursiclos, mà gia đình muốn ép cô: cô nói 
với gã cầu hôn rằng sẽ chỉ nhận lời làm vợ anh ta sau khi nhìn thấy lục quang 
tuyến. Trên thực tế, lục quang tuyến không hiếm đến mức như thế: chỉ cần 


% 
.s 


3' Xem chẳng hạn trang web của nhà thiên văn học Jacques CTrovisier: 
http//www.lesia.obspm.fr/~crovisier/JV/verne_RV.html. 


106 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


chộp nó ở đúng vị trí và đúng thời điểm. Những điều kiện tốt nhất để quan 
sát lục quang tuyến: đó là buổi hoàng hôn có các tông vàng nhiều hơn là đỏ, 
khi bầu trời trong và quang mây, ít bụi và các hạt lơ lửng khác nhất, và trên 
một chân trời thấp. Vì tia này quan sát được rõ nhất ở thấp, với một chân trời 
quang mây, nên biển là vị trí lý tưởng để quan sát nó, từ bờ biển hoặc trên cầu 
tàu. Lục quang tuyến xuất hiện với các cường độ khác nhau ở mỗi hoàng hôn 
(hoặc bình minh) của Mặt trời. Khó khăn nằm ở chỗ rình bắt nó ở đúng thời 
điểm, vì nó chỉ kéo đài một hoặc hai giây. Chính sự tổn tại ngắn ngủi này là 
lý do vì sao rất khó quan sát được lục quang tuyến khi Mặt trời mọc: không 
thể biết trước vị trí chính xác của các tia nắng đầu tiên ló ra. Khi mép trên của 
đĩa Mặt trời xuất hiện trên chân trời, thời điểm mà mắt chúng ta định vị được 
điểm sáng và quay về phía nó, thì lục quang tuyến đã xuất hiện và biến mất. 
Cũng không hề dễ bắt nó lúc hoàng hôn, vì lục quang tuyến xuất hiện vào thời 
điểm ánh sáng của ban ngày giảm nhanh. Vì lục quang tuyến trải trên một góc 
khoảng một phút góc (góc tạo bởi một đổng xu ở khoảng cách 140 mét), chúng 
ta có thể quan sát nó bằng mắt thường; vì ánh sáng yếu của Mặt trời lặn không 
gây bất kỳ nguy hiểm nào đối với mắt của chúng ta (H.19 trong tập ảnh màu). 


Mặt trời trên chân trời chỉ là ño trợng 


Nếu Jules Verne đã “phổ cập hóa“ lục quang tuyến, thì những giải thích 
mà ông đưa ra trong cuốn tiểu thuyết thông qua lời nói của nhà thông thái 
rởm Aristobulus Ursiclos lại là sai lầm. Để giải thích màu xanh lục, nhân vật 
này đã viện đến sự nhuốm màu của tia sáng Mặt trời bởi nước của đại dương 
(“Sở dĩ cái tia sáng cuối cùng mà Mặt trời phát ra vào thời điểm ở đó mép trên 
của nó vừa chạm đường chân trời có màu xanh lục, có lẽ là bởi vì vào thời 
điểm đi qua lớp nước, nó đã bị nhuốm màu của nước”), hoặc là thuyết theo 
đó màu xanh lục là bổ sung của màu đỏ (“Trừ phi màu xanh lục này không 
tiếp nối một cách hoàn toàn tự nhiên màu đỏ của đĩa, đột ngột biến mất, 
nhưng mắt của chúng ta đã lưu giữ cảm giác về nó, bởi vì, trong quang học, 
màu xanh lục là màu bổ sung của màu đỏ!”). Jules Verne đã quay trở lại lý 
thuyết về màu bổ sung này trong tác phẩm E7: Masellanie viết năm 1897-1898 
và được xuất bản dưới nhan đề Les Nauffasés du Jonnathan năm 1908: “Mặt trời 
chói lọi vừa chạm vào chân trời. Được mở rộng bởi khúc xạ, nó nhanh chóng 
bị rút lại còn một nửa hình cầu mà những tia cuối cùng ủa nó chiếu sáng bầu 
trời, rồi chỉ còn lại một mép chói sáng dân dẫn ngập xuống nước. Và khi đó 
thoát ra cái tia màu xanh lục này, nó là màu bổ sung của màu đỏ đã biến mất”. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 107 


Những lời giải thích trên đây không đúng. Tuy nhiên, Jules Verne đã tiến 
rất gần đến lời giải thích chính xác: trong đoạn trước, ông đã sử dụng một từ 
chính xác, đó là từ “khúc xạ”, mà không biết rằng chính nó là chìa khóa bí mật 
của lục quang tuyến. Trong khi để cập đến cầu vồng, chúng ta đã thấy rằng 
khi ánh sáng thay đổi môi trường, chẳng hạn khi đi từ không khí vào nước, 
đường đi của nó bị lệch hướng, tức là nó bị khúc xạ. Tương tự, ánh sáng Mặt 
trời cũng bị khúc xạ - tức đường đi của nó bị bẻ cong - khi nó rời không gian 
để đi vào trong khí quyển Trái đất. Chính chiết suất của khí quyển - tức tỉ số 
của vận tốc của ánh sáng trong chân không và vận tốc của nó trong khí quyển 
- quyết định đường cong này. Chiết suất này phụ thuộc vào màu của ánh sáng, 
bản chất của các nguyên tử và phân tử không khí, và mật độ của chúng. Trong 
không gian trống rỗng, chiết suất bằng 1 đối với mọi màu, nhưng khi hạ thấp 
dần trong khí quyển, mật độ của không khí tăng và vận tốc của ánh sáng giảm, 
nên chiết suất tăng. Chiết suất đạt đến giá trị 1,0002941 đối với ánh sáng màu 
xanh lục trong không khí trong trên mặt biển. 

Sự khúc xạ của khí quyển mang lại cho chúng ta những hiện tượng quang 
học rất đáng ngạc nhiên. Chẳng hạn, nó làm cho chúng ta nhìn thấy Mặt trời, 
Mặt trăng và các sao luôn luôn cao hơn một chút trong bầu trời so với vị trí 
thực của chúng. Khi Mặt trời lặn trên biển và khi phần dưới của nó có vẻ như 
chạm vào mặt nước, thì trên thực tế nó đã hoàn toàn nằm dưới đường chân 
trời rồi. Sở đĩ như vậy là vì, trong không khí khô và với những gì liên quan đên 
ánh sáng màu vàng, góc khúc xạ từ mặt phẳng ngang đối với người quan sát 
đứng trên mặt biển là 39 phút góc, trong khi toàn bộ đĩa Mặt trời chỉ trương 
một góc 30 phút góc (hay nửa độ). Như vậy, Mặt trời mà chúng ta thấy ngay 
trên đường chân trời trước khi biến vào đêm tối chỉ là một ảo tượng! Chúng 
ta có thể giải thích điểu này bằng cách bấm giờ chuyển động của Mặt trời 
qua bầu trời. Chuyển động này có vẻ như chậm lại khi Mặt trời đi xuống gần 
chân trời. Tuy nhiên, Mặt trời được coi là chuyện động với vận tốc không đổi, 
thực ra chuyển động biểu kiến của Mặt trời trong bầu trời không phải là do 
chuyển động quay của chính Mặt trời, mà là do chuyển động quay của Trái 
đất. Mà chuyển động quay của Trái đất là không đổi”. Chuyển động của Mặt 
trời trông có vẻ chậm lại là do sự khúc xạ của khí quyển. Sự khúc xạ này lớn 
hơn khi Mặt trời xuống dưới chân trời, ánh sáng phải đi qua một không khí 
có mật độ lớn hơn. Sự khúc xạ tăng lên này ó tác dụng bẻ cong thêm các tia 
Chuyển động quay của Trái đất không hoàn toàn như nhau trên một thời kỳ dài. Mặt trăng 
đóng vai trò kìm hãm chuyển động quay của Trái đất thông qua thủy triều của đại dương mà nó 


gây ra. Vận tốc quay của Trái đất chậm lại rất ít, khoảng 0,002 giây sau một thế kỷ. Xem Trịnh 
Xuân Thuận, Hỗn độn uà Hài hòa, säd. 


108 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


sáng Mặt trời và tạo ra cảm giác là Mặt trời vẫn ở trên đường chân trời, nhưng 
thực ra không phải như thế. 


Một Mặt trời bị dẹt uà biến dạng 


Bạn đã bao giờ thấy ở vài độ trên đường chân trời Mặt trời và Mặt trăng 
tròn trông không tròn, mà lại khá dẹt không? Đó cũng lại là một trò quang học 
khác của sự khúc xạ khí quyển. Mật độ của không khí ngày càng xuống thấp 
càng cao do trọng lượng của các tầng trên nén nó lại. Thế mà, như chúng ta 
đã thấy, Mặt trời có đường kính góc là nửa độ, điều này có nghĩa là ánh sáng 
đến từ phần dưới của Mặt trời phải đi qua một lớp không khí có mật độ lớn 
hơn so với ánh sáng đến từ phần trên, và do vậy nó bị lệch hướng nhiều hơn. 
Vì thế phần dưới của Mặt trời dịch lên phía trên nhiều hơn so với phần trên 
của nó, điểu này làm cho Mặt Trời nhìn hơi bị đẹt (H.19 trong tập ảnh màu). 
Mặt trời bị dẹt nhiều hay ít phụ thuộc cùng lúc vào độ cao của người quan sát, 
vị trí của Mặt trời và các biên thiên nhiệt độ của khí quyển (không khí càng 
nóng thì mật độ của nó càng thấp). Trong các điểu kiện nhiệt độ bình thường 
và với một bầu trời trong, Mặt trời bị dẹt khoảng 20% (tỉ lệ của các trục là 0,8 
trên 1). Độ dẹt này sẽ còn lớn hơn nếu nhìn từ trên đỉnh núi, do lượng không 
khí bổ sung mà ánh sáng phải đi qua để đến từ chân trời tới người quan sát, 
điểu này làm cho ánh sáng Mặt trời bị khúc xạ nhiều hơn. Khi đó Mặt trời có 
thể bị dẹt tới 40% (tỉ lệ của các trục là 0,6 trên 1). 

Như vậy, ở gần chân trời, không chỉ Mặt trời trông dường như cao hơn trong 
bầu trời, mà nó còn đẹt hơn. Trong các hoàn cảnh đặc biệt, hình ảnh của Mặt 
trời thậm chí có thể bị biến dạng và phân mảnh. Hình dạng bất thường này, 
một lần nữa, lại là do khí quyển làm khúc xạ ánh sáng. Nó xuất hiện khi khí 
quyển không đồng nhất, khi có các biến thiên cục bộ và phân tầng về mật độ 
ở các độ cao thấp, hoặc khi có các đảo ngược nhiệt độ bất thường, chẳng hạn 
khi không khí nóng vượt lên trên không khí lạnh, trong khi nhìn chung càng 
lên cao thì nhiệt độ càng thấp. 


Ảo giác, hay thực tại không ở nơi ta chờ đợi 


Rộng hơn nữa, tất cả các hiện tượng ảo tượng - một vũng nước lấp lánh trên 
đường nhựa và biến mất khi xe của bạn tiến đến gần, một ốc đảo với những cây 
cọ râm mát ngay giữa sa mạc khiến những lữ khách khát khô hy vọng sẽ được 
giải khát thoả thuê, nhưng thật đáng thất vọng là nó lại biến mất khi đến nơi, 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 109 


các ngọn núi có vẻ như được treo lơ lửng trong không trung hay các lâu đài lơ 
lửng giữa trời - tất cả đều là các hậu quả của ánh sáng bị khí quyển khúc xạ. 
Một ảo tượng không gì khác chính là hình ảnh bị khúc xạ của một cái gì đó tổn 
tại thực sự, nhưng vật này trên thực tế không nằm ở chỗ mà người ta nhìn thấy. 
Chẳng hạn, như chúng ta đã thấy, ảo tượng của Mặt trời nằm trên đường chân 
trời trong khi trên thực tế nó đã nằm ở dưới chân trời. Các ảo tượng xuất hiện 
ở những nơi các lớp không khí có nhiệt độ khác nhau chổng chập lên nhau: 
trong sa mạc, trên vỏ băng ở địa cực, hay trên mặt đường nhựa, nhựa đường bị 
Mặt trời nung nóng đã làm nóng không khí lạnh. Nếu mở mắt, thậm chí chúng 
ta có thể bắt gặp ảo tượng trên nóc xe ôtô vào một ngày trời nóng nực, hay ảo 
tượng ngay cạnh lò nướng bánh! Các chênh lệch nhiệt độ của không khí gây 
ra các chênh lệch về mật độ (không khí càng nóng thì mật độ càng thấp, không 
khí càng lạnh thì mật độ càng cao), và do vậy gây ra các chênh lệch về chiết 
suất làm cho đường ởi của ánh sáng bị bẻ cong, tạo ra các ảo tượng và những 
hứa hẹn có nước trên sa mạc không bao giờ trở thành hiện thực. 


“Lục quans tuyến” 0à hình ảnh bị phân tách của Mặt trời 

Sau khi đã làm quen với khúc xạ ánh sáng và các ảo tượng quang học mà 
nó có thể tạo ra, chúng ta hãy quay trở lại bí mật của “lục quang tuyến“. Tia 
này chủ yếu là do ánh sáng Mặt trời bị khúc xạ, nhưng cũng do nó bị hấp thụ 
và tán xạ nữa. Chúng ta đã thấy rằng, vì chiết suất phụ thuộc vào bước sóng, 
nên mỗi ánh sáng bị lệch hướng theo một góc khác nhau tùy theo màu của nó, 
hiện tượng mà các nhà vật lý học gọi là “sự tán sắc”. Ở gần chân trời, sự tán 
sắc của khí quyển tạo ra các hình ảnh đối với mỗi màu tách khỏi đĩa Mặt trời, 
chúng xê dịch nhẹ đối với nhau theo phương thẳng đứng. Vì các bước sóng 
ngắn bị khúc xạ mạnh nhất, nên trên bầu trời hình ảnh tím của Mặt trời nằm 
hơi cao hơn so với hình ảnh màu lam, hình ảnh màu lam lại cao hơn một chút 
so với hình ảnh màu lục, và cứ như vậy cho tới hình ảnh màu đỏ. Vì sự chuyển 
dịch của mỗi màu là rất nhỏ so với đường kính của Mặt trời, nên các hình ảnh 
chồng chập lên nhau, ngoại trừ ở mép trên có màu tím và mép dưới màu đỏ. 

Những tia nắng cuối cùng trước khi Mặt trời lặn xuống dưới đường chân 
trời phải có màu của mép trên, nghĩa là màu tím. Nói cách khác, chúng ta phải 
quan sát được một tia tím chứ không phải một tia lục. Vậy thì vì lý do quái 
quỷ gì mà chúng ta lại thấy tia màu xanh lục chứ không phải màu tím? Ở đây 
nguyên nhân chính sự hấp thụ và tán xạ. Các quá trình này đã lấy đi một số 
màu của ánh sáng Mặt trời trên đường đi đến mắt chúng ta. Chẳng hạn, chính 


110 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


hơi nước trong khí quyển đã hấp thụ ánh sáng và lấy đi một phần lớn màu 
vàng và cam. Như chúng ta đã thấy, sự tán xạ bởi các phân tử không khí và các 
hạt mịn lơ lửng trong khí quyển lấy đi màu xanh lam và màu tím của chùm 
sáng. Vì thế chỉ còn lại màu xanh lục ở mép trên và màu đỏ ở mép dưới. Khi tất 
cả đã biến mất dưới chân trời, ngoại trừ mép trên, chúng ta chỉ còn thấy một 
tia xanh lục (H. 19 trong tập ảnh màu). Vào những lúc hiểm hoi, khi không khí 
cực kỳ trong và chỉ có rất ít hạt lơ lửng, màu xanh lam gần như không bị tán 
xạ và sẽ có một tia màu lam chứ không phải màu lục đập vào mắt chúng ta. 

Thời gian tổn tại của lục quang tuyến dài hay ngắn phụ thuộc phần lớn vào 
thời gian mà Mặt trời phải mất để lặn xuông dưới đường chân trời. Đến lượt 
mình, thời gian này lại phụ thuộc vào góc theo đó Mặt trời đi xuống phía chân 
trời, và bản thân góc này lại phụ thuộc vào độ cao nơi ta ngắm màn đêm buông 
xuống. Khoảng thời gian này rất ngắn ở xích đạo, ở đó Mặt trời đi xuống vuông 
góc với đường chân trời. Khi tôi trở về Việt Nam, đất nước ở gần xích đạo (trải 
từ vĩ tuyến thứ 9 đến 23), tôi luôn ngạc nhiên bởi sự chuyển tiếp đột ngột giữa 
ngày và đêm. Ở các vĩ độ cao, thời gian mà Mặt trời phải mất để lặn hẳn dài 
hơn vào mùa hè vì trong các vùng này Mặt trời xích lại gần đường chân trời 
dưới một góc nghiêng hơn và lặn xuống chân trời chậm hơn. Ở các vĩ độ của 
nước Pháp, lục quang tuyến có thể kéo dài vài giây. Nếu bạn đi đến Bắc cực 
(hay Nam cực), ở đó, vào mùa hè, Mặt trời không bao giờ lặn hoàn toàn (ngày 
ở đó kéo dài tới sáu tháng!), Mặt trời của chúng ta quét đường chân trời bắc 
(hoặc nam) đồng thời chỉ ló ra mép trên của nó. Lục quang tuyến khi đó có 
thể được nhìn thấy trong vài phút, thậm chí vài chục phút. Trong cuộc thám 
hiểm của đô đốc người Mỹ Richard Byrd (1888-1957) đến cực Nam năm 1929, 
lục quang tuyến đã xuất hiện ngắt quãng, giữa các tảng băng trôi nổi, trong 
khoảng ba mươi lăm phút, khi Mặt trời xuất hiện trở lại sau một đêm dài nam 
cực và quét qua chân trời. 


Màu của nước 


Với vô vàn các biến thiên về màu sắc, cảnh nước kết hợp với ánh sáng 
thật mãn nhãn. Màu xanh thẳm của đại dương mang lại cho chúng ta niềm 
vui, trong khi màu xám của những ngày xấu trời khiến chúng ta cảm thấy u 
buổn. Ai mà không thích thú với màu xanh ngọc của hổ nước mặn ở ven biển 
Caribe, hay không rung cảm trước màu đỏ cam của cảnh hoàng hôn trên biển. 
Ngay cả một cốc nước cũng khiến chúng ta phải sững sờ trước độ trong hoàn 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 111 


hảo của nó. Dù ở đâu nước cũng có hàng nghìn màu sắc tổn tại ngắn ngủi và 
thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Liệu nước có một màu riêng không? Nếu có, thì 
đó là màu gì? Hay điều gì khiến cho nước có hàng nghìn màu khác nhau làm 
chúng ta thích thú? 

Sở đĩ nước có màu sắc đa dạng và thay đổi đến thế là bởi vì ánh sáng mà 
nó truyền hoặc truyển trở lại mắt chúng ta, làm cho chúng ta thấy nó, là tổng 
hợp của ba ánh sáng khác nhau. Đó là ánh sáng của một khối nước có thể đến 
từ bể mặt, từ giữa hay từ đáy của nó. Đó cũng có thể là ánh sáng được phản 
chiếu, tán xạ hay khúc xạ. Chẳng hạn, một tia sáng đến từ Mặt trời có thể hoặc 
bị mặt nước phản chiếu, hoặc đi vào trong nước đồng thời bị khúc xạ lần thứ 
nhất ở bể mặt, và khi đã vào trong nước nó bị nước tán xạ và bị khúc xạ lần thứ 
hai khi ra khỏi nước để quay trở lại không trung. Và đó cũng có thể là tia sáng 
Mặt trời bị khúc tán xạ lần đầu tiên ở mặt nước, đi qua nước rồi bị đáy phản 
chiếu và khúc xạ lần thứ hai ở mặt phẳng ngăn cách giữa nước và không khí. 
Chính sự kết hợp vô cùng phong phú của các loại ánh sáng khác nhau này đã 
làm cho nước có vô số màu sắc khác nhau. Tùy theo hoàn cảnh, một trong số 
các loại ánh sáng đó có thể nổi trội hơn. Chẳng hạn, ở vùng nước sâu và trong, 
ánh sáng bị đáy phản chiếu là không đáng kể, vì thế ánh sáng bị khúc xạ ở bể 
mặt sẽ là trội nhất, màu của nước vì thế chủ yếu có màu da trời bị phản chiếu. 
Ngược lại, ở vùng nước nông và trong, chính ánh sáng bị đáy phản chiếu là 
nổi trội nhất, và do vậy chủ yếu màu của đáy quyết định màu của nước. Ngược 
lại, ở vùng nước đục, ánh sáng chủ yếu là ánh sáng bị những trầm tích lơ lửng 
gần bể mặt tán xạ. 

Vậy liệu nước có một màu riêng của mình không? Câu trả lời là có nếu nước 
đủ sâu để ánh sáng bị phản chiếu là không đáng kể, như trường hợp nước biển. 
Nước biển có một màu riêng, và màu này là màu xanh lam. Màu xanh lam 
này là kết quả của các hiệu ứng kết hợp của tán xạ và hấp thụ ánh sáng Mặt 
trời của nước biển. Hấp thụ đóng vai trò thiết yếu, vì nếu nước biển chỉ tán xạ 
ánh sáng thôi thì màu của nó sẽ là trắng nhạt, mọi ánh sáng trắng của Mặt trời 
đi vào trong nước cuối cùng đều phải thoát ngược trở lại. Nhưng tán xạ cũng 
không kém phần quan trọng, vì nếu nước biển chỉ hấp thụ ánh sáng thì nó sẽ 
tối đen như mực. Thật vậy, trong trường hợp này, cách duy nhất để ánh sáng 
thoát ngược trở lại là đi xuống đáy của đại dương và từ đó phản chiếu ngược 
trở lại. Đường đi dài xuống tận đáy đại dương làm cho ánh sáng bị hấp thụ 
hoàn toàn. Chính tán xạ photon cho phép ánh sáng thoát ngược trở lại và đập 
vào mắt chúng ta mà không phải chạm xuống đáy và không bị hấp thụ hết. Sở 


112 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


đĩ nước có màu xanh lam bởi vì các phân tử nước thích hấp thụ màu cam và 
màu đỏ hơn so với màu xanh lam và màu tím. Trên thực tễ, nước trong nhất 
có màu lam-lục, với ánh sáng có bước sóng khoảng 480 nanomet. 

Bởi vì đi qua càng nhiều nước thì ánh sáng bị hấp thụ càng nhiều, nên khối 
nước càng sâu thì màu xanh lam của nó càng sẫm. Như vậy, khi nước nông, 
như trong một giọt nước hay một cốc nước, sự hấp thụ gần như không xảy ra, 
và nước trong như tinh thể. Nhưng khi bạn đổ đầy nước vào bồn tắm, bạn đã 
có thể nhận thấy một màu xanh lam rất nhạt. Trên thực tế, một lớp nước sâu 
một mét hấp thụ 10% màu vàng, 20% màu đỏ, và chỉ 1% màu xanh lam. Nước 
của một bể bơi còn lam hơn, và nước biển thì hoàn toàn lam. Ở độ sâu 10 m 
dưới mặt nước biển, 60% màu vàng và 90% màu đỏ bị hấp thụ, so với chỉ 20% 
màu xanh lam. Khi bạn xuống rất sâu dưới đáy biển, toàn bộ ánh sáng bị hấp 
thụ, và màu của nước trở thành đen. Lần sau khi bạn lặn dưới biển, bạn đừng 
quên để ý xem màu xanh lam của đại dương có ngày càng sẫm hơn khi bạn 
xuống sâu hơn không nhé. 


Hành tỉnh xanh 0à bọt trắng 


Bạn sẽ nói với tôi rằng bạn không cẩn phải lặn xuống đáy biển mới thấy biển 
màu xanh lam. Chẳng hể cẩn phải ướt chân bạn vẫn có thể ngắm màu xanh của 
mặt nước biển khi đứng trên bờ, hoặc trên tàu thủy hay máy bay. Và bạn hoàn 
toàn có lý, vì không phải hấp thụ cũng không phải tán xạ ánh sáng Mặt trời 
là nguyên nhân chính tạo màu cho nước biển, mà chính mặt nước phản chiếu 
màu da trời. Chính vì bầu trời có màu xanh lam nên màu của các đại dương 
vốn chiếm ba phần tư Trái đất cũng có màu xanh lam, điều này làm cho nó 
xứng với cái tên dịu đàng và xinh đẹp “hành tỉnh xanh“. Sự phản chiếu ánh 
sáng của bầu trời xảy ra theo nghìn lẻ một cách. Bề mặt của đại dương luôn 
động và thay đổi, nhờ gió và địa hình của bờ. Nhưng nếu trời đầy mây, thì đại 
dương có màu xám buổn tẻ. Màu xám này là kết quả của hỗn hợp ánh sáng 
lam nhạt dưới mặt nước bị tán xạ với ánh sáng trắng ở trên mặt nước từ các 
đám mây chiếu xuống. Khi Mặt trời lặn, nước biển phản chiếu bầu trời hoàng 
hôn sẽ được trang điểm bằng vô số lớp màu cam và đỏ. Đáy biển không có ảnh 
hưởng trực tiếp lên màu nước dưới độ sâu một mét. Nhưng, gần bờ, khi nước 
trong và nông, ánh sáng bị đáy phản chiếu đến được mắt chúng ta sẽ hòa trộn 
với ánh sáng lam của bầu trời bị mặt nước phản chiếu, tạo cho biển màu một 
màu xanh lục tuyệt đẹp. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 113 


Màu của nước cũng bị ảnh hưởng bởi các hạt nhỏ. Ngay cả nước hổ trên 
núi thuộc loại trong nhất cũng chứa các hạt lơ lửng, các hạt này, theo tính chất 
riêng của các loại khoáng cấu thành chúng, tán xạ ánh sáng có màu nhất định 
và tạo cho nước một màu đặc trưng. Chẳng hạn, chính bùn lơ lửng từ các sông 
băng chảy vào tạo cho các hổ trên núi màu ngọc lam tuyệt đẹp. Màu ngọc lam 
này là kết quả của sự hỗn hợp giữa màu xanh lam của nước và màu trắng nhạt 
do bùn tán xạ ánh sáng Mặt trời tạo ra. 

Một câu hỏi nữa được đặt ra: nếu màu riêng của nước là xanh lam, thì tại 
sao bọt nước, thứ “bọt” xuất hiện trong nước bị khuấy động, lại có màu trắng 
thế (H. 20 trong tập ảnh màu)? Giải thích thế nào màu của bọt sóng tan trên 
bờ biển, hay của nước đổ xuống từ thác Niagara? Điều này là do bọt không chỉ 
được tạo thành từ nước, như chúng ta vẫn tưởng một cách hơi quá ngây thơ, 
mà còn cả từ các bọt khí được bao quanh bởi nước nữa. Các bọt khí này cũng 
tán xạ ánh sáng. Chúng có các đường kính rất đa dạng, từ vài trăm nanomet 
cho tới vài milimet. Tùy theo kích thước mà mỗi bọt khí tán xạ một ánh sáng 
có một màu nhất định nào đó, nhưng tổng của tất cả các màu do bọt khí tán 
xạ là ánh sáng có màu trắng. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra khi bạn nghiền 
một chất màu thành bột: dù chất đó có màu riêng là gì đi nữa, thì các hạt rất 
mịn tán ra từ nó cũng đều có màu trắng. Giờ bạn đã hiểu tại sao bọt của rượu 
sâm-panh - mặc dù rượu có màu vàng nhạt - lại luôn là màu trắng: màu bắt mắt 
của nó bắt nguồn từ hiệu ứng tập thể của toàn bộ bọt rượu tán xạ ánh sáng... 


Bản sino hưởng của các đám âu 


Là các thể trắng như bông lơ lửng trong mênh mông bầu trời, các đám mây 
ban tặng chúng ta một bản giao hưởng các hình dạng thuộc loại kỳ lạ nhất, 
mang lại cho chúng ta biết bao khoái cảm (H. 21 trong tập ảnh màu). Chúng 
phô bày trước mắt ta một cảnh tượng vô cùng đa dạng, phá vỡ sự nhàm chán, 
đơn điệu của bầu trời xanh đến hút tầm mắt, làm cho bầu trời bắt mắt hơn. 
Nhưng một đám mây thực ra là gì? 

Tập hợp các hạt rất mịn được giữ lơ lửng trong khí quyển bởi các chuyển 
động thẳng đứng của không khí, một đám mây nhìn chung được cấu thành từ 
các giọt nước nhỏ hoặc các tỉnh thể băng có kích thước khoảng từ 1-100 micron 
(một micron bằng một phần triệu mét). Do lực hấp dẫn, tất cả các hạt này đều 
bị kéo nhẹ xuống dưới. Các hạt to hơn, có kích thước cỡ 100 micron, sẽ rơi 
xuống với vận tốc khoảng 30cm/s. Do lớn hơn 100 micron, các giọt nước trở 


114 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


nên quá nặng nên không thể lơ lửng mãi trong không khí: chúng sẽ rơi xuống 
dưới dạng sương mù hoặc mưa. Còn các hạt nước nhỏ hơn, có kích thước cỡ 
1 micron, lại quá nhẹ nên không thể rơi xuống mặt đất được; vận tốc rơi của 
chúng chỉ bằng một phần milimét mỗi giây, nên chúng luôn lơ lửng trong 
không khí theo tính thất thường của nàng gió. 

Mặc dù có thể nhìn thấy các đám mây rất rõ trong bầu trời, nhưng chúng 
là các thực thể vô cùng tinh tế”. Một đám mây tích có thể chứa cả nghìn giọt 
nước nhỏ trên mỗi xentimét khối, nhưng các giọt nước này cách nhau rất xa, 
làm cho đám mây tích (cũng như tất cả các đám khác) choán một thể tích lớn. 
Ngược lại, nếu bạn tập hợp tất cả các giọt nước của đám mây tích lại, thì chúng 
cũng chỉ chiếm một phẩn tỉ thể tích của đám mây: toàn bộ phần còn lại chỉ là 
không khí. 

Mây được hình thành khi không khí trở nên “bão hòa” độ ẩm, nghĩa là khi 
trong khí quyển có nhiều hơi nước hơn mức mà không khí có thể chứa được. 
Không khí nóng có thể chứa nhiều hơi nước hơn không khí lạnh. Chẳng hạn, 
ở trên mặt nước biển, không khí bị bão hòa ở 23°C chứa 23g hơi nước trên một 
mét khối, trong khi ở 0°C nó chỉ chứa chưa đến 5 g/m”. Người ta có thể hỏi tại 
sao hình dạng kỳ lạ của các đám mây lại khác nhau đến như thế. Tại sao chu vi 
và các đường biên của chúng lại không bị nhoè? Nếu mây sinh ra từ làn sóng 
thẳng đứng của không khí, thì câu trả lời nằm ngay trong cách không khí bay 
lên cao. Các đám mây có những đường bao rõ nét là do không khí không bay 
lên theo một làn sóng liên tiếp, mà theo từng “gói không khí“ rời rạc. 

Trong khi rất ít vật trong tự nhiên thực sự có màu trắng, thì các đám mây 
lại cho chúng ta một minh họa hoàn hảo về màu trắng tinh khiết. Chúng có 
cùng màu với bọt nước, và về nguyên tắc vì cùng một lý do: các thể cầu nhỏ 
tán xạ ánh sáng Mặt trời. Thực vậy, các đám mây trong một chừng mực nào đó 
là “ngược” so với các bọt nước: trong khi mây là tập hợp các giọt nước được 
bao quanh bởi không khí, thì bọt nước được tạo thành từ các bọt khí được 
bao quanh bởi nước. Về khả năng tán xạ ánh sáng, thì các giọt nước và bọt khí 
không có gì khác nhau. Nếu mỗi giọt nước (hay mỗi bọt khí) có một kích thước 
riêng tán xạ một màu cụ thể nào đó, thì sự tán xạ bởi tổng thể các giọt nước 
trong một đám mây theo tất cả các kích thước khả đĩ làm cho tất cả các màu 


33 Các đám mây được chia thành mười loại khác nhau tùy theo cách hình thành và độ cao của 


chúng: mây trung tích, mây trung tầng, mây quyến tích, mây quyển tầng, mây quyển, mây tích 
vũ, mây tích, mây tầng mưa, mây tầng tích và mây tầng. 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 115 


đều được trình hiện và cộng với nhau để cho ra màu trắng. Điều này đặc biệt 
đúng đối với các đám mây dây làm cho ánh sáng Mặt trời đi vào gặp rất nhiều 
giọt nước nhỏ và bị lệch hướng nhiều lần liên tiếp (gọi là “đa tán xạ”) trước 
khi quay ngược trở lại. Sự tán xạ của ánh sáng bởi các tinh thể băng phức tạp 
hơn, bởi vì các tinh thể này không có hình cầu, mà có hình dạng không đều; 
nhưng rốt cuộc kết quả vẫn như nhau: các đám mây băng cũng có màu trắng. 


Các đám mâu đen của cơn giông 


Hãy ngước mắt lên trời và ngắm một đám mây tích. Một số có màu sáng 
và trắng muốt; một số khác lại tối hơn, màu xám nhạt. Không nên suy ra từ 
đó rằng các đám mây tích đen được cấu thành từ các giọt nước bẩn hơn các 
giọt nước của các đám mây tích trắng! Màu đen của các đám mây không có 
liên quan gì đến độ bẩn của chúng, mà liên quan đến việc chúng được chiếu 
sáng như thế nào: chúng đen hơn bởi vì chúng ít được chiêu sáng hơn so với 
các đám mây bên cạnh. Một đám mây có thể được chiếu sáng ít bởi vì nó nằm 
trong bóng của các đám mây bên cạnh, hoặc bởi vì nó mỏng hơn các đám khác. 
Trên thực tế, ngoài việc nó được chiếu sáng, thì một nhân tố khác quyết định 
độ sáng của một đám mây là độ dây, từ đó sinh ra độ trong suốt của nó. Trong 
một đám mây dây, sự tán xạ nhiều lần của ánh sáng Mặt trời đóng một vai trò 
quan trọng. Nếu không có một nguồn ánh sáng nào chiếu sáng đám mây từ 
đẳng sau, thì độ sáng của nó sẽ chủ yếu được quyết định bởi ánh sáng chiếu 
tới nó từ đẳng trước và sau đó bị tán xạ và hướng đến chúng ta. Nếu được 
chiếu sáng nhiều thì nó sẽ rất trắng. 

Ngược lại, hãy xét trường hợp một đám mây mỏng. Nó sẽ truyền một phần 
ánh sáng của bầu trời màu xanh lam ở đẳng sau nó, trong khi phần lớn ánh 
sáng Mặt trời trực tiếp đến từ đằng trước sẽ xuyên qua nó mà không bị phản 
chiếu đến mắt chúng ta. Ánh sáng của bầu trời được truyển qua mây như vậy 
có màu xanh nhạt và yếu, so với độ sáng chói và trắng của các đám mây bên 
cạnh, và đám mây mỏng sẽ có màu xám. 

Cũng chính sự đa tán xạ là nguyên nhân làm cho các đám mây giông có 
màu đen và đầy hăm dọa. Chừng nào một đám mây giông còn tiếp tục tích 
những giọt nước mưa và to dần lên, thì chừng ấy nó vẫn sáng. Nhưng khi mây 
tích đã “chín muổi”, nghĩa là khi nó không to thêm và không bay lên cao nữa, 
thì phần trên của nó (gọi là “đe”, do hình dạng tương đối dẹt của nó) sẽ tối 
đi. Nếu chúng ta có thêm những nếp nhăn theo tuổi tác, thì các đám mây tích 


116 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


càng lớn trông càng tối. Và sở đĩ như vậy là vì theo thời gian các giọt nước của 
chúng to lên và giảm về số lượng, làm cho các quá trình đa tán xạ ánh sáng trở 
nên kém hiệu quả hơn. 

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem tại sao. 

Các giọt nước của một đám mây “trẻ“ rất nhỏ. Nhưng, theo thời gian, chúng 
va chạm và kết tụ với các giọt khác và trở nên to hơn. Khi kích thước tăng, 
các giọt nước bay hơi ít hơn và như vậy mất ít nước hơn so với các hạt nước 
nhỏ, nên độ lớn của chúng được duy trì. Nhưng, vì kết tụ lại với nhau nên 
số lượng của chúng giảm xuống. Chúng ta hãy xét hai đám mây có tuổi khác 
nhau, nhưng chứa cùng lượng nước trên mỗi xentimét khối. Đám mây “già” 
có các giọt nước đường kính 50 micro mét, trong khi giọt nước của đám mây 
“trẻ“ có đường kính nhỏ hơn 10 lần, tức 5 micro mét. Như vậy, thể tích của 
giọt nước hình cầu của đám mây già như vậy lớn hơn thể tích của giọt nước 
của đám mây trẻ một nghìn lần. Bởi vì hai đám mây chứa một lượng nước như 
nhau trên mỗi xentimet khối, nên điểu này có nghĩa là số giọt nước trên mỗi 
xentimet khối trong đám mây già ít hơn số hạt nước trong đám mây trẻ một 
nghìn lần. Trong khi đó, khả năng tán xạ ánh sáng của một giọt nước tỉ lệ với 
diện tích, và như vậy nghĩa là tỉ lệ với bình phương đường kính của nó. Do 
đó, giọt nước nhỏ của đám mây trẻ sẽ tán xạ ánh sáng kém hơn giọt nước to 
của đám mây già một trăm lần. Dù hiệu quả tán xạ thấp hơn nhưng do vượt 
trội về số lượng nên rốt cuộc kết quả tán xạ ánh sáng bởi tổng các giọt trong 
một gam nước của đám mây trẻ vẫn cao hơn mười lần các giọt nước to của 
đám mây già! Như trong cạnh tranh quốc tế, ở đây dân số đóng vai trò quan 
trọng: ngay cả khi một nước có nguồn nhân lực trình độ thấp, nhưng nước đó 
rốt cuộc vẫn thắng do số dân lớn hơn, vì nhân công ở nước đó rẻ hơn! Bởi vì 
đám mây càng già thì sự đa tán xạ của nó càng kém hiệu quả, nên nó càng tối. 
Chính vì thế các đám mây giông chứa đầy các giọt nước lớn đầy hăm dọa có 


vẻ ngoài tối và xám. 


Sét ouà cơn giận dữ của các thân 


Những cơn giông tạo ra những cảnh tượng ánh sáng kinh hoàng, đôi khi 
nguy hiểm, nhưng không vì thế mà thiểu đi vẻ đẹp: đó dĩ nhiên là các tia chớp. 
Tia chớp, vốn chỉ kéo dài một phần giây, kèm theo sau là tiếng sấm nổ. Chúng 
ta nhìn thấy tia chớp trước sấm, bởi vì vận tốc của ánh sáng cao hơn rất nhiều 
vận tốc của âm thanh. Ánh sáng của tia chớp đến với chúng ta với vận tốc 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 117 


thấp hơn 300.000 km/s một chút (vận tốc của ánh sáng trong không khí trong, 
trên mặt biển, thấp hơn vận tốc của nó trong chân không 0,03%), trong khi 
âm thanh đến với chúng ta chậm hơn, chỉ với vận tốc 0,34 km/s. Nếu bạn ghi 
thời gian trôi giữa tia chớp và tiếng sấm nổ, thì bạn có thể suy ra khoảng cách 
của nó (tính bằng km): chỉ cần nhân thời gian này (tính bằng giây) với 0,34. 
Thông thường, nếu khoảng thời gian này không lớn hơn một phút thì ở ngoài 
bán kính khoảng hai mươi kilômét sẽ không nghe được tiếng sấm. Ánh sáng 
của tia chớp không ổn định, mà thăng giáng rất nhanh. Sự nhấp nháy này có 
nghĩa là tia chớp không phải do một sự kiện duy nhất phát ra, mà là do một 
chuỗi nhiều cú sét rất ngắn, cách nhau những khoảng thời gian cũng rất ngắn 
ngủi. Một tia chớp có thể gồm tới hai mươi lăm cú sét khác nhau, mỗi cú kéo 
đài khoảng một phần mười micro giây. Khi gió thối mạnh, đường đi của sét 
có thể bị đẩy sang một bên, tạo ra một loạt các tia ngoằn ngoèo trong không 
gian (H. 22 trong tập ảnh màu). 

Nhìn từ không gian bởi các vệ tinh trên quỹ đạo, Trái đất chìm trong màn 
đêm phát lộ các vùng ở đó hoạt động giông bão gần như không bao giờ ngớt. 
Phần lớn các cơn giông xảy ra trên lục địa. Các tia chớp hoặc các cú sét đi kèm 
gây chết chóc và tàn phá trên khắp thế giới mạnh hơn bất kỳ hiện tượng khí 
hậu nào khác. Mỗi giây lại có 100 cú sét đánh ở đâu đó trên Trái đất. Chỉ tính 
riêng trên lãnh thổ nước Mỹ, mỗi năm sét đánh chết hàng trăm người và làm 
bị thương gần hai trăm người. Các tổn thất mà sét gây ra cho nhà cửa và tàu bè 
đã giảm đáng kể nhờ phát minh ra cột thu lôi, nhưng rất khó bảo vệ người và 
động vật giữa đường gặp giông. Trốn vào xe ôtô là giải pháp hay, vì thùng xe 
là một dạng “lồng” cách điện bảo vệ ta tránh khỏi các dòng điện. Nhưng cây 
cối trong rừng thì bị phó mặc cho sét và các hỏa hoạn do nó gây ra. 

Đâu là nguồn gốc của sét (H. 58), những đường lửa ngoằn ngoèo phóng 
từ bầu trời xuống đất giữa các cơn gió thổi mạnh, một trận mưa dữ dội và 
các tiếng sấm kinh hoàng, như để trừng phạt tội lỗi của con người? Tất cả các 
truyền thuyết xưa đều coi sét là biểu hiện cơn giận dữ của các thần. Người 
Hy Lạp thể hiện thần Zeus, vị thần tối cao trên đỉnh Olympia, là người giữ 
sét trong tay. Zeus duy trì trật tự và công lý trên Trái đất bằng cách phóng sét 
vào những ai mà vị thần này muốn trừng trị. Đối với người La Mã, sét là biểu 
hiện sự giận dữ của thần Jupiter, còn đối với người Ấn Độ, sét biểu thị sự giận 
dữ của thần Indra. 

Chính triết gia vô thần và duy vật người La Mã Lucrèce (98-55 tr. CN) là 
người đầu tiên nghi ngờ cách giải thích sét là sự biểu hiện cơn giận dữ của 


118 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 





Hình 58. Tháp Eiffel như một cột dẫn điện khổng lồ. Bức ảnh chụp tháp Eiffel bị sét đánh này 
là một trong những bức ẳnh lâu đời nhất cho thấy hiệu ứng của sét trong môi trường đô thị. Nó 
được M. G. Loppé chụp ngày 3 tháng 6 năm 1902, lúc 21h20 và được công bố trên tờ Bullefin 
de la Société astronomique de France (Bản tin của Hội thiên văn học Pháp), tháng 5 năm 1905. 


thánh thần, và ông đã tìm cho nó một cách giải thích khoa học. Trong khuôn 
khổ huyển thoại, ông không thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho rất nhiều 
câu hỏi mà ông đặt ra. Nếu sét thực sự là cách mà thần Jupiter sử dụng để 
trừng phạt những kẻ độc ác, thì tại sao sét lại đánh cả người tốt lẫn người 
xấu mà không hể có sự phân biệt? - Lucrèce tự hỏi. Tại sao sét lại đánh cả ở 
giữa sa mạc nơi không có một linh hồn sống nào. Tại sao thần bầu trời, thần 
ánh sáng, thần sét và thần sấm lại lãng phí sức mạnh của mình đến như thế? 
Tại sao thần Jupiter thỉnh thoảng lại đánh vào cả các ngôi đền tuyệt mỹ xây 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uỗng 119 


dựng để thờ phụng thần, trong khi lẽ ra thần phải bảo vệ chúng mới phải 
chứ? Tại sao thần không bao giờ nổi giận và tung ra các cú sét khi trời đẹp và 
nắng? Tại sao thần lại thích những nơi cao, sét của thần thường đánh vào các 
đỉnh núi hơn là xuống đổng bằng? Do không có câu trả lời, Lucrèce đã quay 
trở lại với giải thích khoa học. Ông đưa ra một lý thuyết theo đó sét và sấm 
được sinh ra do các đám mây va chạm vào nhau. Theo ông, sét như một dạng 
lửa giống như lửa củi, điểu này không đến mức phi lí lắm nếu nghĩ đến các 
trận cháy rừng mà sét gây ra. Mãi rất lâu về sau người ta mới hiểu rằng các 
tia sét rất có thể là do một tia lửa nhưng bản thân chúng không phải là lửa. 


Chế neự sét 


Nghiên cứu thực nghiệm về sét chỉ thực sự bắt đầu vào năm 1750 với nhà 
vật lý kiêm chính trị gia người Mỹ Benjamin Franklin (1706-1790). Ông đã 
kiểm tra giả thuyết theo đó sét có bản chất điện. Giả thuyết này dựa trên quan 
sát các tia chớp trong một trận giông rất giống với các tia lửa điện trước đó 
đã được nhiều nhà khoa học đưa ra, trong đó có nhà bác học nổi tiếng Isaac 
Newton. Trong một bức thư gửi Hội Hoàng gia Luân Đôn (mà thực chất là 
Viện Hàn lâm Khoa học Anh), Franklin đã giới thiệu thí nghiệm sau: từ trên 
đỉnh của một tháp cao, hút điện của một đám mây giông xuống đất bằng một 
thanh kim loại dài. Franklin không thể tự mình thực hiện thí nghiệm này, vì 
thành phố Philadelphia nơi ông sinh sống vẫn chưa có ngọn tháp nào đủ cao. 
Thách thức này đã không được các nhà bác học Anh chấp nhận, nhưng đã 
được thực hiện ở Pháp nơi các công trình khoa học của Franklin được nhiều 
người đi theo và hâm mộ. Năm 1752, Thomas Francois d/ Alibard người Pháp 
(1703-1799) đã hút được các tia chớp điện của bầu trời bằng một cây sắt dài 
khoảng chục mét dựng trong một khu vườn ở Marly-la-Ville, gần Paris. Thí 
nghiệm chứng minh các đám mây giông chứa điện đã được đăng trên trang 
nhất của các tờ báo thời đó và đã được đánh giá là “phát hiện lớn nhất kể từ 
các phát minh của Ngài Isaac Newton”. 

Trong thời gian đó, Benjamin Franklin đã tìm ra một cách khác rất khéo léo 
để thực hiện thí nghiệm nổi tiếng của mình: nếu ông không thể dựng một cây 
sắt lên đỉnh tháp, thì ông có thể hút điện của một đám mây giông bằng cách 


% 
.s 


3 Benjamin Franklin là một trong những người viết, cùng với Thomas Jeferson, Tuyên ngôn 
độc lập của nước Mỹ năm 1776. 


120 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


gắn một chìa khóa kim loại lên một cái điểu! Bằng cách đó, quả thật ông đã hút 
được sét của trời. Là một người có đầu óc cực kỳ thực tiễn, ông đã biết ngay 
phải sử dụng phát minh của mình như thế nào để bảo vệ nhà cửa khỏi bị sét 
đánh: chỉ cần dựng một cọc kim loại lên mái nhà là có thể hút được điện tích 
của bầu trời và dẫn chúng xuống đất, ở đó chúng sẽ mất đi sức công phá của 
mình. Đó chính là phát minh ra cột thu lôi, tạo thêm vinh quang cho Franklin. 
Vào cuối năm 1752, không chỉ nhà của Franklin được lắp cột thu lôi, mà cả rất 
nhiều tòa nhà công và nhà thờ tại các khu kiểu dân Mỹ tại Pháp. Khi ông được 
bổ nhiệm làm đại sứ trẻ nhất trong số các đại sứ của nước Mỹ tại Pháp, người 
đàn ông khuất phục sét này đã được rất nhiều phụ nữ đẹp trong các salông 
sang trọng ở Paris yêu mến, và danh tiếng lớn đã mang lại cho ông rất nhiều 
thành công ngoại giao (và cả tình ái nữa!). 

Cũng như tất cả các phát minh lớn, phát minh của Franklin đã vượt qua 
nhiều thế kỷ: các cột thu lôi được lắp cho các tòa nhà ngày nay giống như hai 
giọt nước với cột thu lôi đầu tiên, chỉ trừ một điều là thay vì một cọc nhọn, hệ 
thống chống sét ngày nay bao gồm nhiều cọc, bao phủ toàn bộ mái và xà nhà 
cần được bảo vệ. Nhưng lý thuyết điện của Franklin thì không có được một 
tuổi thọ cao như thế. Franklin nghĩ rằng điện là một chất lỏng. Quan niệm này 
phổ biến ở thời ông, và một số thuật ngữ về điện mà chúng ta sử dụng ngày 
nay vẫn phản ánh điểu đó, chẳng hạn ta nói đến đờng điện. Bây giờ ai cũng 
hiểu chắc chắn rằng điện không phải là một chất lỏng, mà là một luồng gồm 
một số lượng rất lớn các hạt đồng nhất gọi là “electron”, mỗi electron chứa một 
điện tích nguyên tố bản âm. Tuy nhiên, Franklin đã dự đoán được bản chất hạt 
của điện khi ông tiên tri như thế này: “Vật chất điện được cấu thành từ các hạt 
cực kỳ nhỏ, bởi vì nó có thể xuyên qua vật chất thông thường, ngay cả các kim 
loại có mật độ cao nhất, một cách rất dễ dàng và tự do như không gặp phải 
bất kỳ cản trở nào”. Nhưng quan điểm này quá tiến bộ đối với thời của ông, 
và đã bị lý thuyết coi điện là một chất lỏng vốn rất phổ biến thời đó quét sạch. 


Sự phóng điện trong không khí 


Ngày nay, người ta nghĩ rằng sét xuất hiện khi tự nhiên cố gắng làm trung 
hòa hiệu điện thế được tạo ra trong lòng các đám mây hoặc giữa các đám mây 
và mặt đất trong cơn giông. Ý tưởng như sau: khi rơi xuống mặt đất, các giọt 
nước mưa bị chia tách và trở nên phân cực về điện. Khi chia tách như thế, phần 
dưới của giọt nước, to hơn, tích điện dương, trong khi phần trên của nó nhỏ 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uỗng 121 


hơn tích điện âm. Nếu các cơn gió mạnh thổi theo phương thắng đứng mang 
theo những giọt nước nhỏ nhất lên phần trên của đám mây, thì các hạt nặng 
hơn, dưới tác dụng của lực hấp dẫn, sẽ lại đi xuống phần dưới đám mây, tạo ra 
một hiệu điện thế: phần trên của đám mây được tích điện âm trong khi phần 
dưới tích điện dương. Mặt đất nằm dưới một đám mây như thế cũng sẽ tích 
điện âm, và do đó cũng tạo ra một hiệu điện thế. Tự nhiên vốn “ghét” những 
chênh lệch điện thế này và cho triệt tiêu chúng bằng cách phóng điện, tức là 
tạo ra sét. Phóng điện giữa một đám mây và mặt đất tạo ra “sét mặt đất”, trong 
khi phóng điện xảy ra bên trong chính đám mây hoặc giữa các đám mây tạo 
ra “sét giữa các đám mây”. Lucrèce đã đi đúng hướng: chính mây là nguyên 
nhân sinh ra sét; chỉ có điều không phải các va chạm giữa các đám mây, mà 
là các giọt nước phân cực về điện trong các đám mây mới sinh ra sét. Còn về 
tiếng sấm, thì nó là do các sóng xung kích được khởi phát bởi sự phóng điện 
trong không khí sinh ra. 

Ngày nay chúng ta vẫn chưa biết tại sao các tia chớp lại đi xuống đất theo 
đường zig zag hoàn toàn không thể dự báo được. Trên đường đi của nó xuống 
đất, tia chớp bị phân nhánh rất nhiều lần. Đến gần mặt đất, một số tia phóng 
điện lệch khỏi con đường đi ban đầu, tạo ra các chớp hình “dĩa” hay “nhánh” 
(H. 22 trong tập ảnh màu). Như chúng ta đã thấy, một chớp sáng không phải 
là một sự kiện duy nhất, mà là một chuỗi các chớp riêng rẽ. Chuỗi các chớp 
này, mặc dù đi theo cùng một con đường, nhưng lại khác nhau bởi các chi 
tiết nhỏ, bộc lộ các đặc tính của sự phóng điện. Nhờ các đoạn phim chụp diễn 
tiến theo thời gian của các tia chớp giông, người ta thấy rằng tia chớp đầu 
tiên chứa rất nhiều phân nhánh không còn xuất hiện trong các chớp sau. Do 
có hình dạng rất bất thường nên tia chớp được gọi là “vật fractal”, nghĩa là 
một vật mà số chiểu không biểu diễn được bằng một số nguyên, mà bằng một 
phân số. Chiểu của nó không phải là 1, như một đường thẳng, không phải là 
2, như một mặt phẳng, mà là ở giữa đường thẳng và mặt phẳng”. 

Các tia chớp đi từ các đám mây đến mặt đất dường như có các màu khác 
nhau. Một lần nữa tán xạ và hấp thụ của khí quyển lại tham gia cuộc chơi: 
chúng làm đỏ các tia chớp xa nhất. 

Một số phun trào núi lửa cũng có thể phát ra các tia chớp. Cả ở đây cũng 
vậy, phóng điện là nguyên nhân: tro bắt nguổn từ sự phun trào của núi lửa 
va chạm với nhau và giải phóng các điện tích dương và âm, tạo ra hiệu điện 


% 
.s 


35 Xem thêm Trịnh Xuân Thuận, Hỗn độn uà Hài hòa, sảd. 


122 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


thế bên trong đám mây núi lửa. Các chênh lệch về điện thế này được triệt tiêu 
bằng phóng điện. 


Vẻ đẹp lộng lẫu của quang cực Bắc 


Cũng chính các hạt tích điện là nguồn gốc của các cảnh tượng ánh sáng rất 
đẹp - đó quang cực Bắc. Chúng ta không khỏi lóa mắt trước vẻ đẹp hùng vĩ 
của chúng. Các quang cực Bắc là các tia sáng đa sắc và lan toả, đi chuyển chậm 
chạp trong bầu trời và chỉ có thể quan sát được chúng ở các vĩ độ cao, khi bầu 
trời đêm trong và quang mây, tối và không có trăng (H. 23 trong tập ảnh màu). 
Chúng cũng xuất hiện ở Bán cầu Nam, và được gọi là “quang cực Nam“. Là 
một trong những cảnh tượng ánh sáng đẹp nhất của tự nhiên, quang cực mang 
lại cho chúng ta một festival các màu sắc thần tiên khiến chúng ta phải ngẩn 
ngơ chiêm ngưỡng. Màu sắc, hình dạng và chuyển động của cực quang có thể 
nói là phong phú đến vô cùng. Đúng là chúng thường có màu lục-vàng, nhưng 
có thể quan sát được tất cả các màu từ tím đến đỏ. Còn về hình dạng, chúng có 
thể vẽ nên các đường cong (gọi là các “cung cực quang”), các tia dài gần như 
là thẳng, chúng tạo nên các vết đồng nhất không khỏi nhắc ta nhớ đến hình 
dạng của các đám mây, chúng mang dáng vẻ của các tấm voan không có họa 
tiết bao phủ một phần lớn bầu trời, hoặc có hình các dải khổng lồ giống các 
tấm riđô xếp nếp mà mép dưới rất nét, nhưng mép trên thì mờ nhòe. Chuyển 
động của chúng chậm, đễ theo đõi bằng mắt thường, như các động tác khoan 
thai của nghệ sĩ ba lê, vô cùng quyên rũ. Chúng có thể uốn lượn như sóng nước 
đại dương, lắc lư hoặc phập phổng. 

Quang cực được chia làm hai loại: quang cực tán xạ và quang cực rời rạc. 
Quang cực tán xạ xuất hiện liên tục, nhưng, trừ trong trường hợp bầu trời đêm 
rất sáng, còn hầu như không nhìn thấy. Chính các quang cực gọi là rời rạc dễ 
thấy nhất tạo nên các cảnh tượng khiến chúng ta vô cùng thích thú. Chúng sẽ 
ngoạn mục hơn khi hoạt động của Mặt trời lên đến đỉnh điểm, nghĩa là khi các 
vết Mặt trời nhiều nhất trên bể mặt. Trên thực tế, như chúng ta đã thấy, số các 
vết Mặt trời tăng hoặc giảm theo chu kỳ trung bình 11 năm. Mà các vết Mặt 
trời xuất hiện tại các vị trí mà Mặt trời biểu lộ tính khí của mình. Các cơn giận 
dữ của Mặt trời lên đến cực điểm khi chu kỳ Mặt trời đạt tới đỉnh điểm. Vết 
Mặt trời chính là vị trí xảy ra các phun trào Mặt trời, những vụ nổ lớn trên bề 
mặt phóng ra hàng tỉ tấn vật chất (proton và đặc biệt là electron) vào không 
gian. Vật chất này hòa vào gió Mặt trời, đó là các làn sóng liên tục các hạt bắt 


Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bằầu trời xanh uà cầu uông 123 


nguồn từ sự bốc hơi các lớp trên của vành nhật hoa ở khoảng 10 triệu kilomet 
bên trên bể mặt Mặt trời. Khi gió Mặt trời thổi đến từ quyển của Trái đất, các 
hạt điện tích này, phần lớn là electron, được dẫn dắt dọc theo các đường sức 
từ của Trái đất đi đến các cực từ Bắc và Nam. Ở đó các hạt này tương tác với 
các nguyên tử và phân tử không khí của khí quyển, làm cho chúng phân ly, 
kích thích chúng lên các mức năng lượng cao hơn hoặc làm ion hóa chúng 
(nghĩa là lấy đi của chúng các electron). Bằng cách giải kích thích một cách tự 
phát (chúng thích ở mức năng lượng thấp nhất có thể) hoặc khi tái hợp với các 
electron trong không khí, các nguyên tử và phân tử này phát ra ánh sáng có 
màu sắc rất đa dạng. Tập hợp các ánh sáng này tạo ra cảnh tượng quang cực 
lộng lẫy mang lại cho chúng ta bao niềm thích thú. 

Không khí mà chúng ta hít thở bao gổm 78% nitơ và 21% ôxy (phần còn lại 
gổm argon, khí cacbonic và hơi nước). Chính sự phát sáng của nguyên tử Ôxy, 
với bước sóng 557,7 nanomet, là nguyên nhân của màu lục-vàng mà ta nói ở 
trên. Còn màu đỏ thì bắt nguồn hoặc từ ôxy nguyên tử, hoặc từ nitơ phân tử. 

Độ cao và hình dạng của các quang cực phụ thuộc vào độ dầy mà các hạt 
của gió Mặt trời đi vào khí quyển phải đi qua. Các dải ánh sáng nhìn chung 
trải trên hàng nghìn kilomet dài và hàng trăm kilomet rộng, nhưng độ dây của 
chúng thì chỉ vài trăm mét. 

Bởi vì quang cực bắt nguồn từ sự tương tác của các hạt điện tích được dẫn 
dắt bởi các đường sức của từ trường Trái đất với khí quyển, nên chúng xuất 
hiện gần như bất biến trong một vùng gần tròn có tâm ở cực từ Bắc (hoặc Nam) 
của Trái đất. Chẳng hạn, ở Bắc Mỹ, nếu bạn sống tại thành phố Barow, bang 
Alaska, hoặc thành phố Churchill của Canada, thì đêm nào bạn cũng có thể 
ngắm quang cực Bắc. Nhưng nếu bạn rời cực từ và đi xuống các vĩ độ thấp 
hơn, thì tỉ lệ các đêm mà bạn có thể được ngắm quang cực Bắc giảm xuống rất 
nhanh: 18% ở Calgary (Canada), 10% ở Oslo (Na Dy), 9% ở Montréal (Québec, 
Canada), 4% ở New York và 0,5% ở Los Angeles (Mỹ), 0,1% ở Roma (Italia), và 
0,01% ở Tokyo (Nhật Bản). Thế nhưng tại sao ở các vùng vĩ độ thấp như New 
York (khoảng 40 độ), tỉ lệ đó lại không bằng không, mà vẫn lên đến 4%? Sở dĩ 
như vậy là vì, trong thời kỳ Mặt trời hoạt động đặc biệt mạnh, các đường sức 
của từ trường Trái đất được tích rất nhiều các hạt Mặt trời và bị biến dạng, cho 
phép các hạt này di chuyển xuống các vùng có vĩ độ tương đối thấp. Như vậy, 
trong các thời kỳ Mặt trời hoạt động mạnh, người dân ở miển Nam nước Mỹ 
thỉnh thoảng vẫn có thể được ngắm cảnh quang cực Bắc. Trong mọi trường 
hợp, nếu bạn muốn ngắm một trong những cảnh đẹp nhất của tự nhiên, thì 


124 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


bạn hãy đáp máy bay đến các vùng cực ngay khi xảy ra một đợt phun trào 
mạnh của Mặt trời! Tốt nhất, bạn hãy đến Bắc cực, vì ở bán cầu Nam không có 
các khu vực lý tưởng để quan sát ngoài Nam cực. 


Sau khi đã tìm hiểu bằng cách nào ánh sáng có thể là nguồn của mọi sự sống 
trên Trái đất, có ảnh hưởng đến sức khỏe và quyết định tính khí của chúng 
ta, là nguồn gốc của tất cả các nguồn năng lượng, là cội nguồn của tất cả các 
màu sắc xung quanh chúng ta, của các kiệt tác thiên nhiên làm cho sự sống 
thật đáng sống - trời xanh, biển biếc, hoàng hôn đỏ rực, mây trắng như bông, 
cầu vồng lộng lẫy, quang cực tuyệt đẹp, - giờ đã đến lúc chúng ta suy nghĩ về 
cách con người thuần phục ánh sáng để cải thiện cuộc sống của mình và giao 
tiếp với đồng loại, và, khi làm như vậy, chúng ta đã biến hành tinh thành một 
ngôi làng toàn cầu. 


125 


Chương Ó 


ÁNH SÁNG BỊ THUẦN HOÁ: 
TỪ NGỌN LỬA PROMÉTHÉE ĐẾN 
CÁC BIỂN HIỆU NEON, TỪ LASER 

VÀ CÁP QUANG ĐẾN VIỄN TẢI 
VÀ MÁY TÍNH LƯỢNG TỬ 


Món quà lửa 

Hai sự kiện lớn đánh dấu thời kỳ tiền sử và làm đổi dòng lịch sử nhân loại 
chính là phát hiện ra lửa và phát minh ra nông nghiệp. Về phát hiện ra lửa, con 
người đã bắt giữ lửa từ trời rơi xuống và học cách tạo ra lửa tùy thích trên Trái 
đất. Về phát minh ra nông nghiệp, ánh sáng phục vụ con người thông qua cây 
cối: bằng khả năng quang hợp kì diệu, cây cối cung cấp cho con người thức ăn. 
Văn minh không thể ra đời nếu không có hai sự kiện này. Bởi vì lửa đóng vai 
trò quan trọng như vậy trong lịch sử nhân loại nên tất cả các nền văn hóa đều 
dựng nên các câu chuyện thần thoại để ca ngợi lửa. Chúng ta vẫn hay thấy xuất 
hiện chủ để về con người yếu đuối và khốn khổ trước mùa đông khắc nghiệt 
và thú dữ, chiến đấu vô vọng chống lại đói rét, và một vị thần rủ lòng thương 
xót nên đã lấy cắp một ít lửa của trời làm quà tặng cho con người. Vì thế mà vị 
thần ấy bị Thượng đế trừng phạt. Chẳng hạn, trong thần thoại Hy Lạp, chính 
Prométhée đã đánh cắp một ít lửa của thần Mặt trời đem tặng cho con người. 
Thần Zeus, vua của các thần, đã cột chân Prométhée vào một tảng đá trên núi 


126 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Caucase. Tại đây, Prométhée bị một con kền kển moi gan; nhục hình này lặp 
đi lặp lại hàng ngày, vì gan của thần tái sinh sau mỗi đêm, và chuyện này chỉ 
chấm dứt khi Héraclès giết chết con kển kển đó. 

Các hóa thạch khảo cổ học nói với chúng ta rằng con người đã bắt đầu 
thuần hóa lửa cách đây khoảng 500.000 năm. Trên các khu vực rất xa nhau 
về địa lý như Hungary và Trung Quốc, các nhà cổ sinh vật học đã tìm thấy 
trong các hang động những dấu vết tro, các thanh củi và các mẩu xương bị 
hóa thạch trong đá, các nhân chứng câm lặng về các ngọn lửa trại xa xưa cách 
đây nửa triệu năm của tổ tiên chúng ta. Các nhà nghiên cứu đã đặt tên cho 
những người chỉnh phục lửa này là Homo erectus, bởi vì họ đứng thẳng và đi 
thẳng. Những tổ tiên xa xôi này vẫn chưa sáng tạo ra ngôn ngữ và giao tiếp 
với nhau bằng thứ âm gầm gừ nơi cổ họng, giống như loài tỉnh tỉnh ngày nay. 
Họ sống ở châu Phi, châu Á, và có thể cả ở châu Âu, trong thời kỳ tương đối 
nóng trải từ thời kỳ thứ hai và thứ ba của kỷ băng hà. Homo erecfus trông chưa 
ra đáng người lắm: cao chưa đẩy một mét rưỡi, hộp so có hình dạng nửa khi 
nửa người ngày nay. Thể tích của não chỉ bằng hai phần ba thể tích não của 
chúng ta, nhưng cũng đã đủ chất xám để sinh vật có trí tò mò và lòng dũng 
cảm này thực hiện một trong những phát hiện quan trọng nhất của lịch sử 
nhân loại: phát hiện ra lửa. 

Tổ tiên của chúng ta đã thuần phục lửa như thế nào? Có lẽ lửa đã từ trên 
trời rơi xuống, như truyền thuyết Prothémée kể lại: một hôm, trời nổi giông, 
sét đánh vào một cây, làm nó bốc cháy, đám cháy sau đó lan rộng sang trảng 
cỏ nơi người tiển sử sinh sống. Có lẽ tính tò mò đã xúi dục một cậu bé Hơo 
erecH¡s nào đấy vồ lấy một cành hoặc một nhánh cây đang cháy và phát hiện 
ra cảm giác nóng bỏng. 

Tổ tiên của chúng ta đã nhanh chóng học cách thuần hóa lửa. Họ đã dùng 
lửa thắp sáng lểu trại của mình vào ban đêm để xua đuổi ác thú rình rập. Nỗi 
sợ hãi bóng tối của chúng ta có lẽ có từ những thời rất xa xưa này, thời mà con 
người còn chưa biết làm chủ ánh sáng và bóng tối che giấu hàng nghìn mối 
nguy hiểm. Lửa không chỉ có tác dụng thắp sáng, mà nó còn sưởi ấm nữa. 
Nhiệt của lửa đã cho phép các bộ lạc nguyên thủy rời nơi cư trú ban đầu của 
mình, những vùng nóng ấm của châu Phi, để dẫn thân chỉnh phục các vùng 
lạnh hơn và tản ra khắp thế giới. Với lửa, trong một chừng mực nào đó, người 
nguyên thủy, bằng một cách nào đó, đã mang theo mình nhiệt của các trảng cỏ 
châu Phi tới khắp nơi mà họ đến. Chính nhiệt của ngọn lửa này đã cho phép họ 
vượt qua những mùa đông khắc nghiệt kéo dài hàng nghìn năm của kỷ băng 


Ánh sáng bị thuần hóa 127 


hà. Nhờ có lửa, tổ tiên của chúng ta đã có thể nâu chín thức ăn. Việc nấu chín 
thức ăn không chỉ có tác dụng diệt khuẩn gây bệnh trong thức ăn, mà còn làm 
cho thức ăn mềm hơn, dễ nhai hơn và dễ tiêu hóa hơn, giúp người nguyên thủy 
rút ngắn thời gian cho việc ăn uống và dành nhiều thời gian hơn cho săn bắn, 
khám phá hay đơn giản là để nghỉ ngơi. Trong khi một con khi dạng người 
gorila dành cả ngày để nhai lá cây nuôi cơ thể to lớn của mình, thì con người 
chỉ cần vài phút để ăn những món được nãu chín. Nhu cầu nhai thức ăn ít hơn 
chắc chắn đã tạo ra một tiến hóa về dáng vẻ bể ngoài của tổ tiên của chúng ta: 
hàm của họ trở nên nhỏ hơn đồng thời não rộng lớn thêm. Liệu ở đây có một 
mối quan hệ nhân quả nào không? Dù thế nào chăng nữa thì mặt của người 
Homo erectus, ban đầu trông giống khi, nay đã trở nên giống mặt người Hoømo 
sapiens hơn (người thông minh). 

Nhưng có lẽ kết quả quan trọng nhất của cuộc chinh phục lửa là lần đầu tiên 
trong lịch sử nhân loại, con người đã tiếp cận với một nguồn năng lượng độc 
lập với năng lượng sinh ra từ sự trao đổi chất của các tế bào của mình. Với vai 
trò là nguổn năng lượng, lửa đã giúp con người vượt qua các giới hạn sinh học 
của mình, vượt hẳn lên về sức mạnh cơ bắp so với các động vật mà con người 
thuần hóa. Sau đó, chính lửa đã đưa con người bước lên con đường văn minh. 


Thiên đường đã mất: phát mình ra nông nshiệp 


Một phát hiện khác đóng vai trò không kém phần quyết định trong sự tiến 
hóa của nhân loại. Cách đây khoảng 10.000 năm, tổ tiên của chúng ta đã phát 
hiện ra một cách thức mới mẻ và rất hiệu quả để sử dụng ánh sáng cho cuộc 
sinh tổn ủa mình. Phát hiện này đã biến các bẩy người săn bắn du cư thành 
các nông phu định cư. Nó cho phép con người sinh sản gần như theo mong 
muốn, làm tăng dân số thế giới từ khoảng 100.000 lên đến hơn 6 tỉ người ngày 
nay. Đó chính là phát hiện ra nông nghiệp. 

Thực ra con người đã phát hiện lại điều mà sự sống, ở cấp độ tảo lam, đã 
phát minh ra thông qua đột biến gen và chọn lọc tự nhiên cách đây khoảng 
3,5 tỉ năm: đó là sử dụng ánh sáng Mặt trời, không khí, đất và nước để tạo ra 
thức ăn bằng một quá trình kỳ điệu mà con người sau đó gọi là “quang hợp”. 
Nhờ có sự kết hợp các thành phần mà cây cối, như chúng ta đã thấy, đã có khả 
năng tạo ra lương thực; bằng nông nghiệp, con người đã biết cách khai thác 
khả năng kỳ diệu này của thực vật. Con người đã trồng cây tạo ra thức ăn để 


nuôi sống mình. 


128 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Nông nghiệp đã gióng tiếng chuông báo tử đối với săn bắn. Ý thức được 
rằng mình có thể gieo hạt một cách có suy nghĩ và có kế hoạch và thu hoạch 
mùa màng để tạo ra một lượng thức ăn dự trữ, con người đã không còn thấy 
cần phải đi săn bắn để có cái cho vào bụng nữa, và thế là từ những người săn 
bắn họ đã trở thành các nông phu. Ý tưởng hoạt động nông nghiệp đã thành 
công lớn tới mức nó đã lan rộng khắp địa cầu, như đám cháy rừng lan truyền 
không thể kiểm soát nổi. Sự thay đổi phương thức sống này đã có những tác 
động sâu sắc đến tinh thần của con người. Xét cho cùng, trong gần như toàn 
bộ thời gian tổn tại của loài người, bắt đầu là Homo erectus, cách đây nửa triệu 
năm, tổ tiên của chúng ta luôn là những người săn bắn. Chỉ trong khoảng một 
trăm thế kỷ trở lại đây - một cái nháy mắt nếu so với năm nghìn thế kỷ trước — 
thì con người mới bỏ săn bắn để sống định cư thành làng mạc và chuyên tâm 
vào nông nghiệp. Các cấu trúc gia đình và xã hội, các quy tắc đạo đức và tỉnh 
thần được xây dựng quanh hoạt động săn bắn du cư vì thế đã phải thay đổi tận 
gốc rễ để phù hợp với hoạt động mới. Một số tác giả thậm chí còn coi sự biến 
mất của săn bắn như một loại thiên đường đã mất (thiên đường - “paradis” là 
từ gốc Ba Tư, ban đầu có nghĩa là “khu vực săn bắn”). Theo họ, sự trục xuất 
A đam và Eva khỏi thiên đường được kể lại trong kinh thánh là thể hiện sự hoài 
niệm về thiên đường đã mất này. Adam, người có thể gọi tên tất cả các loài vật 
trên Thiên đường (một người thợ săn bắn phải biết rõ con mổi của mình), đã 
chuyển sang hoa quả (táo cấm của Eva) và cây cối để sinh sống. 

Với phát hiện ra nông nghiệp, con người đã sống định cư để trở thành “con 
của đất”. Trong khi khái niệm “sở hữu” là hoàn toàn xa lạ với các bộ lạc du cư 
(vùng đất mà họ săn bắn không của riêng ai), thì nó đã hùng dũng bước vào xã 
hội nông nghiệp. Chỉ cách đây vài trăm năm thôi, người chủ đất cũng là người 
chủ của những kẻ khác sống ở đó. Điểu này đã tạo ra những khoảng cách về sự 
giàu có và quyển lực giữa những người có đất và những người không có đất. 
Tuy nhiên, bất chấp những đảo lộn xã hội và hoài niệm về một thiên đường 
đã mất, những ưu điểm của nông nghiệp nhiều hơn rất nhiều so với nhược 
điểm của nó. Bằng chứng là các bộ lạc chuyển từ săn bắn sang hoạt động nông 
nghiệp đã không bao giờ quay trở lại săn bắn nữa. Nông nghiệp cho phép con 
người khai thác nhiều hơn thức ăn từ một mảnh đất nhất định. Trong khi săn 
bắn một con hươu đòi hỏi cả một nhóm người trên một diện tích vài cây số 
vuông, thì cùng số người ấy chuyên tâm vào canh tác một miêng đất nhỏ hơn 
cũng có thể tạo ra đủ vật chất để nuôi hàng trăm người và gia súc. Như vậy, 
văn minh không thể phát triển mà không có vai trò kép của ánh sáng: thông 


Ánh sáng bị thuần hóa 129 


qua lửa, nó đã giúp những người đầu tiên tránh được thú dữ ban đêm và mang 
theo mình nhiệt để chinh phục thế giới; thông qua cây lương thực, nó đã cho 
phép con người rời bỏ cuộc sống du cư, để sống định cư, xây dựng và sáng tạo. 


Ánh sáng nhân tạo 


Lịch sử nhân loại là một chuỗi vô tận những cuộc vượt qua giới hạn sinh 
học, những lần sử dụng trí khôn của mình để vượt ra ngoài những khả năng 
mà cơ thể cho phép. Chúng ta không thể chạy nhanh bằng một con linh dương, 
nhưng, với ôtô, tàu hỏa, chúng ta có thể đi nhanh hơn bất kỳ con vật nào. 
Chúng ta không có cánh, nhưng với máy bay, tên lửa, phi thuyển không gian, 
chúng ta có thể bay cao hơn bất kỳ loài chim nào. Chúng ta cần không khí để 
thở, nhưng, với áo phi công không gian có trang bị bình ôxy, chúng ta có thể 
đi trên bề mặt không có khí quyển của Mặt trăng. Chúng ta là động vật kiếm 
ăn ban ngày, nhưng các hoạt động của chúng ta không bị ngắt quãng khi Mặt 
trời đi ngủ, vì chúng ta đã biết tạo ra ánh sáng. 

Chinh phục lửa là giai đoạn đầu tiên của đà tiến không gì cản được đến 
việc sử dụng ánh sáng: các ngọn lửa trại không chỉ có tác dụng xua đuổi động 
vật săn mổi ban đêm, mà ánh sáng lửa còn làm ngày của những người tiền sử 
kéo dài cho tới tận khuya, cho phép họ làm việc rất lâu sau khi Mặt trời lặn 
xuống dưới chân trời. 

Con người đã nhanh chóng học cách sử dụng đuốc và đèn để thắp sáng. 
Đuốc tạo ra ánh sáng nhân tạo bằng cách đốt cháy mỡ động vật hoặc dầu thực 
vật. Chúng là nguổn thắp sáng chính trong thời kỳ tiển sử, cho tới khi nến rồi 
bóng đèn xuất hiện thay thế cho chúng vào thời kỳ hiện đại. Người ta nghĩ rằng 
vào thời kỳ đồ đá cũ, các nghệ sĩ vẽ các bức tranh tuyệt tác trên đá trong các 
hang động ở Chauvet, Lascaux, Altamira và các hang động khác ở miền Nam 
nước Pháp và Đông-Bắc Tây Ban Nha, cách đây khoảng từ 30.000 đến 11.000 
năm trước CN, dưới ánh sáng “đèn” sử dụng mỡ động vật. Để hoàn thành các 
kiệt tác của mình, chắc chắn là các họa sĩ thời đá cũ đã buộc phải sử dụng ánh 
sáng nhân tạo, vì ánh sáng Mặt trời không thể len lỏi tới những chỗ sâu tối tăm 
của các hang động này. Các ngọn đèn từ thời kỳ xa xôi này đã được tìm thấy 
hàng nghìn năm sau. Phần lớn được làm rất đơn giản bằng đá vôi có một chỗ 
lõm tự nhiên hoặc do đếo gọt để giữ nhiên liệu. Vật thì ánh sáng nhân tạo hay 
nghệ thuật khắc đá, cái nào xuất hiện trước? Rất có thể là ánh sáng nhân tạo, vì 
con người-thợ săn Cro-Mangon đã thắp sáng hang động của mình bằng đuốc, 


130 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


trước rất xa “cú nhảy lượng tử” xảy ra trong một số các kết nối thần kinh làm 
xuất hiện trong họ cảm giác về cái thiêng liêng cũng như khao khát biểu hiện 
cái cao cả và cái đẹp. 


Nến không cháu trơng các trạm quỹ đạo 


Các ngọn đèn dùng mỡ động vật và dầu thực vật đã thắp sáng cuộc sống con 
người suốt chiều dài lịch sử của họ. Vào khoảng năm 1400 trước CN, các giáo 
sĩ Ai Cập cầu khấn thần Râ, tức thần Mặt trời, bằng các ngọn đèn bằng đồng 
hoặc đất nung thắp bằng đầu oliu. Mười lăm thế kỷ sau, những cô gái đồng 
trinh giữ ngọn lửa thiêng ở Roma bằng các ngọn đèn có bấc làm bằng amiante. 
Giai đoạn tiếp sau chứng kiến nến bước lên sân khấu. Nguổn gốc của nến cho 
tới nay vẫn chưa được biết rõ. Có thể nến đã ra đời ở châu Phi, nơi quả hổ đào 
có dầu được xâu qua các cành cây nhỏ được đốt cháy để cung cấp ánh sáng. 
Những ngọn nến sáp đầu tiên xuất hiện trước CN nhiều thế kỷ được coi là của 
những người Phenixi và Êtoruri. Dù nguồn gốc có thế nào chăng nữa thì nến, 
mà ban đầu chỉ dành riêng cho các nghi lễ tôn giáo, đã trở thành nguồn ánh 
sáng nhân tạo chính ở châu Âu ngay từ thời Trung Cổ. Sự phát minh ra nến 
cho phép chiếu sáng tốt hơn và trong thời gian dài hơn. Cấu tạo của nến gồm 
một bấc làm bằng sợi bông ép chặt bao quanh là một khối sáp hình trụ (sáp 
ong hoặc parafin, sản phẩm phái sinh từ dầu). Nến thực sự là một phát minh 
rất tài tình, có khá nhiều hiện tượng vật lý tham gia trong sự cháy của nó. Khi 
nên được châm, bãc cháy đầu tiên. Nhiệt tỏa ra làm chảy sáp quanh ngọn lửa. 
Sáp chuyển từ thể rắn sang thể lỏng và bị bấc hấp thụ. Hiện tượng “mao dẫn” 
làm cho sáp lỏng leo lên đến tận ngọn lửa bằng cách len lỏi theo các kẽ hở giữa 
các sợi bông của bấc. (Cũng do chính hiện tượng mao dẫn này, nếu bạn làm 
ướt chỉ một góc nhỏ của tờ giấy ăn, bạn sẽ thấy vết ướt tự lan rộng ra). Khi đi 
đến ngọn lửa, sáp cháy và biến hoàn toàn thành khói, và chính sự đốt cháy này 
đã cho phép duy trì ngọn lửa. Nến cháy thông qua sự kỳ diệu của một vòng 
liên tục trong đó sáp chuyển liên tục từ thể rắn sang thể lỏng, rổi sang thể khí. 
Nhưng, sau một lúc, sự mao dẫn không còn đủ mạnh để dẫn một lượng đủ 
sáp lên ngọn lửa nữa. Khi đó bãc sẽ bị cháy một chút, làm cho nó ngắn lại và 
xuống thấp hơn về phía sáp nhiều hơn và ngọn lửa lại cháy đẹp đế trở lại. Cứ 
như vậy, theo thời gian sử dụng, nến và bấc ngày càng ngắn lại. 

Ngọn lửa là lý do tổn tại của nến: chính nó đã chiếu sáng. Cũng chính 
ngọn nến đã tạo ra một không khí lãng mạn hoặc hoài niệm trong một bữa 
tối của những cặp uyên ương, hoặc là biểu tượng của niểm tin và sự tôn kính 


Ánh sáng bị thuần hóa 131 


của chúng ta trong nhà thờ. Nếu bạn quan sát kỹ ngọn lửa của một cây nến, 
bạn sẽ thấy nó gồm hai phần: một phần màu xanh lam ở dưới, một phần màu 
vàng ở trên. Chính trong phần màu lam xảy ra sự cháy. Sự cháy này không là 
gì khác mà chính là một phản ứng hóa học kết hợp sáp của nên với ôxy của 
không khí để tạo ra nước và ôxit carbon. Phản ứng này tạo ra một lượng lớn 
năng lượng tỏa ra dưới dạng nhiệt. Nhiên liệu - ở đây là sáp - được bấc đưa 
đến nhiệt độ rất cao và bốc cháy. Khi một chất bị đốt nóng đến nhiệt độ rất 
cao như thế thì cấu trúc phân tử của nó bị phá vỡ. Các phân tử hydrocacbua 
có trong sáp bị phân hủy: trong khi các nguyên tử hydro kết hợp với các 
nguyên tử oxy của không khí để tạo ra các phân tử nước, thì các nguyên tử 
carbon, vì không cháy được nên sẽ được giải phóng; bị dòng khí nóng đẩy 
lên cao, các nguyên tử carbon này (có thể gọi là cặn của quá trình đốt cháy), 
trở nên nóng và phát ra một ánh sáng màu vàng. Như vậy phần màu vàng 
của ngọn lửa nến chỉ là các mảnh vỡ phát sáng của các nguyên tử carbon 
nhảy múa trong không khí. 

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao ngọn lửa của một cây nến lại có hình nón nhọn 
ở phía trên chưa? Sở dĩ như vậy là do...lực hấp dẫn đấy! Thực vậy, khí phát ra 
trong quá trình đốt cháy và không khí nằm trong ngọn lửa được đẩy lên các 
nhiệt độ rất cao. Thế nhưng không khí nóng, vì có mật độ thấp hơn không khí 
lạnh hơn xung quanh, sẽ đi lên trên. Khinh khí cầu bay lên cao khi người ta đốt 
lửa bên trong nó cũng là theo nguyên lý này. Để nhận thấy hiện tượng không 
khí nóng bay lên, bạn chỉ cần đặt bàn tay bên trên ngọn nến: bạn sẽ cảm thấy 
nóng. Do vì tự nhiên vốn sợ chân không, nên khi khí nóng bốc lên, không khí 
lạnh từ dưới tràn lên thay thế nó. Khí lạnh này mang đến nguồn cung cấp ôxy 
mới, vì ôxy cũ đã bị đốt cháy cùng với nhiên liệu. Nhờ vậy mà ngọn lửa có thể 
tiếp tục cháy. Để làm được điểu đó, nó phải liên tục được cung cấp đồng thời 
nhiên liệu (sáp) và chất đốt (ôxy). Và chính luổng khí nóng đi từ dưới lên trên 
đọc theo thân sáp, theo hướng được xác định bởi lực hấp dẫn của Trái đất, đã 
làm cho ngọn lửa của nến thành hình nón có đỉnh nhọn hướng lên trên. Giờ 
bạn hãy tưởng tượng mình đang trong tình trạng không trọng lượng trong 
một phi thuyền không gian quay quanh Trái đất: sẽ không còn hướng ưu tiên 
nữa, điểu này có nghĩa là nếu một phi hành gia thắp nến, ngọn lửa sẽ không 
còn nhọn nữa, mà sẽ là hình cầu! Nó sẽ tắt ngay, vì do không có lực hấp dẫn, 
không còn dòng khí đi lên dọc theo thân sáp để cung cấp ôxy cho ngọn lửa 
nữa. Một khi đã tiêu thụ hết ôxy quanh nến, ngọn lửa thiếu chất đốt sẽ tắt. 
Như vậy, trong trường hợp mất điện, tốt hơn hết là các phi hành gia không 
nên trông chờ vào nến! 


132 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Đèn dấu 0à cú 0oi 


Vào thế kỷ XVIII, nhờ có hiểu biết rõ hơn về quá trình cháy - phản ứng 
hóa học kết hợp ôxy của không khí với carbon để tạo ra năng lượng và khí 
cacbonic - con người đã có thể chế tạo ra các cây đèn hiệu quả hơn, sáng hơn. 
Antoine Lavoisier người Pháp (1743-1794), một trong những người tạo dựng 
nền móng cho hóa học hiện đại, đã vĩnh viễn ném quên lãng lý thuyết tồn tại 
hàng thế kỷ về nhiên tố (phlosos, tiếng Hy Lạp nghĩa là lửa), vật liệu giả định 
được coi là được giải phóng trong quá trình cháy và để lại tàn dư của nó là 
tro. Lavoisier đã chứng tỏ rằng tro này trên thực tế là một hợp chất của ôxy, 
và rằng ôxy đóng một vai trò cơ bản trong sự cháy. Bất chấp các công trình 
khoa học xuất sắc của mình, Lavoisier vẫn phải chịu một kết cục bi thảm do 
các hoạt động hành chính của mình: là quan thầu thuế từ năm 1778, ông đã 
cho dựng quanh Paris một hàng rào thuế nhập thị áp cho một số loại thực 
phẩm đưa vào thành phố, và điều này khiến cho ông không được người dân 
yêu thích; và dưới thời Khủng bố trong cuộc cách mạng Pháp, ông đã bị kết 
án và xử chém cùng với các quan thầu thuế trước đó. 

Dựa trên chứng minh của Lavoisier rằng không khí đóng vai trò căn bản 
trong sự cháy, một trong những học trò của ông là nhà hóa học người Thụy 
Sĩ Francois Argand (1750-1803), đã chế tạo một cây đèn dầu có ống bấc rỗng 
cho phép dẫn được nhiều không khí hơn - gồềm một phần năm là ôxy - vào 
ngọn lửa. Ông cũng nảy ra ý tưởng bọc bấc bằng một lổng thủy tinh có hình 
ống, giống như ống thông khói, điều này cho phép tạo ra một luồng không 
khí kiểm soát được để cung cấp ôxy cho ngọn lửa thay vì để nó cháy tự nhiên 
như trong trường hợp của nến. Lổng thủy tinh còn bảo vệ ngọn lửa khỏi các 
luồng không khí, điểu này mang lại cho nó một sự ổn định đáng kể. Argand 
cũng đã nghĩ ra một cơ chế nhằm nâng hoặc hạ bãc, cho phép kiểm soát kích 
thước của ngọn lửa và như vậy cả độ sáng của nó. Đèn dầu của Argand ngay 
lập tức đã chinh phục được mọi người. Ngọn lửa được cung cấp nhiều ôxy 
hơn nên cháy mạnh hơn các ngọn đèn trước, tỏa ra ánh sáng mạnh hơn và 
trắng hơn, các hạt carbon có trong khói vốn làm giảm ánh sáng của các loại 
đèn trước đó không còn nữa. Đèn của Argand đã xuất hiện khắp các thành 
phố để chiếu sáng các đường phố lớn. Các thủ đô của châu Âu, như Luân 
Đôn và Paris, thành phố của ánh sáng (được gọi như vậy do thành phố này 
đã được chiếu sáng từ rất sớm, ngay từ năm 1667 sau sắc lệnh của vua Louis 
XIV), được trang hoàng bằng hàng nghìn ngọn đèn, và dân chúng đã có 
thể thoải mái đọc sách đến tận đêm khuya. Cho tới cuối thế kỷ XIX, đèn 


Ánh sáng bị thuần hóa 133 


của Argand vẫn tiếp tục được dùng cho các ngọn hải đăng dẫn đường cho 
thuyền bè đi lại. 

Vào thời kỳ này, mỡ cá voi là nhiên liệu tốt nhất trên thị trường nên rất nhiều 
cá voi đã bị đánh bắt để cung cấp cho đèn trên toàn thế giới. Chỉ đến khi dầu 
hoả được phát hiện ở Pennsylvania vào cuối thế kỷ XVIII thì cá voi mới thoát 
khỏi nạn tiệt chủng: kể từ đó dầu của dầu thô, nhiều hơn và rẻ hơn rất nhiều, 
bắt đầu được sử dụng. Ngay sau khi phát hiện ra dầu giá rẻ là phát hiện ra 
“khí than đá”, còn được gọi là “khí thắp sáng”. Được chế tạo bằng cách nung 
nóng than đá hoặc mùn cưa trong môi trường yếm khí trong nhiều giờ ở nhiệt 
độ 1.100°C, khí than đá chủ yếu được dùng để chiếu sáng đường phố, những 
nơi công cộng và nhà cửa. Việc dầu được thay thế bằng khí đã tạo ra một đổi 
mới quan trọng: một hệ thống phân phối nhiên liệu. Mô hình phân phối này 
sẽ đóng vai trò căn bản trong trường hợp chiếu sáng bằng điện sau này. Trên 
thực tế, mỗi chiếc đèn Argand trước kia có bình chứa đầu riêng. Cùng với khí 
thắp sáng đã xuất hiện một mạng lưới đèn được nối với một bình chứa nhiên 
liệu trung tâm. Ngay từ năm 1815, hàng nghìn kilômét ống đã dẫn khí từ một 
trạm trung tâm đến các ngọn đèn nằm trong các dãy phố và các ngôi nhà ở 
Luân Đôn. Sự thống trị của đèn Argand đã kéo dài cho tới khoảng năm 1880: 
kể từ đó, nó đã phải cạnh tranh với điện để rồi cuối cùng bị nữ hoàng ánh sáng 
nhân tạo mới truất ngôi. 


Một ánh sáng không bắt nguồn từ lửa 


Trước khi bóng điện lên ngôi, nguổn ánh sáng nhân tạo của con người, từ 
những ngọn lửa trại đầu tiên của người Homo erectus cho tới đèn gaz, đều bắt 
nguồn từ lửa. Đuốc, nên, đèn dầu và đèn gaz tất cả đều tạo ra ánh sáng thông 
qua quá trình đốt cháy nhiên liệu, điểu này không phải là không chứa nguy 
hiểm nhất định. Các ngọn lửa cháy trong không khí tự do có thể gây hỏa hoạn. 
Khí cung cấp cho các ngọn đèn có thể giải phóng ra khói độc hại. Nó cũng có 
thể gây ra các vụ nổ chết người. Cách chiếu sáng bằng điện do nhà phát minh 
người Mỹ Thomas Edison (1847-1931) nghĩ ra đã làm thay đổi toàn bộ tình hình. 

Là một người chủ yếu là tự học và có nhiều sáng kiến, Edison được mệnh 
danh là “nhà phát minh của các phát minh”. Truyền thuyết nói rằng cứ mười 
ngày Edison lại có một sáng chế nhỏ và mỗi sáu tháng lại có một phát minh 
lớn! Ông liên tục cho ra đời hết thiết bị này đến thiết bị khác - máy hát, bút 
điện, máy chiếu phim và máy điện báo,... - tất cả đều hấp dẫn và kích thích trí 
tưởng tượng của công chúng. Hơn một nghìn bằng sáng chế đã đồn dập bước 


134 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


ra từ phòng thí nghiệm Menlo Park của ông ở New ]ersey, nơi ông xây dựng 


% 


một “nhà máy sáng chế” đầu tiên trên thế giới. Hàng chục nhà khoa học và 
kỹ sư cùng nhau nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của ông. Như vậy, Edison 
là cha đẻ của nghiên cứu công nghiệp hiện đại. Trong số rất nhiều các phát 
minh của ông, phát minh ra chiếu sáng bằng điện là có tác động sâu rộng nhất. 

Edison không phải là người phát minh ra bóng đèn điện, như người ta vẫn 
hay nhầm tưởng. Bóng đèn điện đã xuất hiện vài thập kỷ trước khi Edison suy 
nghĩ về vấn để này! Ngay từ thế kỷ XIX, nhà hóa học và vật lý học người Anh, 
Ngài Humphry Davy (1778-1829), đã nhận thấy rằng điện có thể tạo ra ánh 
sáng. Năm 1801, bằng cách nối hai điện cực bằng than vào một ắc quy và đặt 
đầu còn lại của hai điện cực này cách nhau vài centimet, ông thấy một tia lửa 
điện được phát ra giữa hai điện cực. Dòng điện chứa các hạt carbon nóng sáng, 
làm mòn các điện cực và tạo ra một ánh sáng trắng. Áp dụng các nghiên cứu 
của Davy, năm 1860 nhà hóa học người Anh, Ngài Joseph Swain (1828-1914) 
đã chế tạo ra một bóng đèn dây tóc dùng sợi carbon. Nhưng các bóng đèn này 
rất cổng kểnh, không thuận tiện cho sử dụng, nên chủ yếu chỉ được dùng để 
chiếu sáng đường phố hoặc cho các ứng dụng rất chuyên biệt khác. Cả một đội 
ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên mới có thể lắp đặt và vận hành được chúng. Như 
Davy đã chứng tỏ, ánh sáng mà các bóng đèn này tạo ra bắt nguồn từ tia lửa 
điện phóng giữa hai điện cực carbon khi có một dòng điện chạy qua. Sau đó, 
một bộ phận phản xạ sẽ hướng ánh sáng đến vùng cần chiếu sáng sao cho nó 
sáng nhất và mạnh nhất có thể. 

Các ngọn đèn này quá khó sử dụng đối với những người bình thường và 
quá cổng kểnh nên không thể lắp đặt trong nhà. Tại Paris, những người tổ chức 
Triển lãm quốc tế năm 1889 thậm chí còn muốn xây dựng gần Cầu Mới (Pont- 
Neuf) một ngọn tháp khổng lổ cao 400 mét, trên đỉnh sẽ mắc các ngọn đèn sợi 
đốt khổng lổ thắp sáng toàn bộ Paris. Rất may đối với thẩm mỹ của thành phố, 
dự án này đã không trở thành hiện thực và thế vào đó là tháp Eiffel. Nếu Paris 
từ bỏ ngọn tháp chiếu sáng bằng điện này, thì nhiều thành phố của Mỹ, trong 
đó có New York, lại lao vào cuộc phiêu lưu đó. Các kết quả rất đáng thất vọng: 
trường hợp thành công nhất cũng chỉ là một ánh sáng nhọợt nhạt như ánh trăng. 


Mang ánh sáng điện đến mọi nhà 


Giấc mơ của Edison không phải là chiếu sáng thành phố bắng đèn điện treo 
cao trên các tháp lớn, mà là mang ánh sáng điện đến mọi nhà - nói cách khác, 


Ánh sáng bị thuần hóa 135 


điện khí hóa toàn thế giới. Nhưng đưa ánh sáng điện vào các hộ gia đình như 
thế nào? Thiên tài của Edison nằm ở chỗ ông đã hiểu rằng chỉ mình bóng đèn 
điện thôi thì chưa đủ, mà cần phải tích hợp chúng với một hệ thống đầy đủ 
làm cho sự chiếu sáng bằng điện trở nên dễ dàng và như ý muốn. Edison đã 
ý thức được rằng một bóng đèn sẽ chỉ có ích và đễ sử dụng nếu nó được gắn 
với các trạm phát điện và với một mạng lưới dẫn điện. 

Các máy phát điện đã xuất hiện ngay từ những năm 1830. Dựa trên các 
nghiên cứu về điện từ, nhà vật lý học người Anh Michael Faraday (1791-1867) 
đã phát minh ra một chiếc máy nhỏ gọi là “máy phát điện” (dynamo) mà 
không nghĩ rằng một ngày kia nó sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trên toàn thế 
giới. Một đêm, sau một cuộc hội thảo dành cho công chúng, một phụ nữ đến 
hỏi Faraday: “Thưa ngài, các nghiên cứu về điện của ngài rất thú vị. Nhưng 
chúng phỏng có ích gì?”. Faraday đã điểm tĩnh trả lời: “Thưa bà, điều này 
cũng chẳng khác gì bà hỏi tôi ích lợi của một đứa trẻ sơ sinh là gì. Tôi hoàn 
toàn không biết!”. Và ông đùa thêm: “Có một điều chắc chắn, trong mọi trường 
hợp: dù thế nào đi nữa, thì Chính phủ cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội đánh thuế 
nó!” Faraday đã không nghĩ là mình lại nói hay đến thế. Bằng cách mang ánh 
sáng điện đến các gia đình trên toàn thế giới, Edison đã chứng tỏ một cách hết 
sức ấn tượng khả năng tiên tri của Faraday về phát minh “vô ích” của mình. 
Năm 1879, Edison đã vận hành một hệ thống ba mươi đèn chiều sáng ở Menlo 
Park, bang New ]Jersey, nơi có phòng thí nghiệm của ông. Ba năm sau, cả một 
khu Manhattan đã được chiếu sáng bởi nàng tiên Điện. Như vậy, New York 
đã đi vào lịch sử là thành phố đầu tiên có hệ thống chiếu sáng bằng điện. Và, 
lẽ dĩ nhiên, các chính phủ kế tiếp nhau đã không bỏ lỡ cơ hội đánh thuế việc 
sử dụng điện của người dân. 

Đèn dây tóc đầu tiên về cơ bản là một bóng bằng thủy tinh kín bị rút hết 
không khí. Bên trong có một sợi mảnh làm bằng một chất dẫn điện. Khi một 
dòng điện chạy qua sợi tóc, các electron cấu thành dòng này va chạm với các 
nguyên tử của chất dẫn điện, làm rung động các nguyên tử. Vậy mà, sự rung 
động nguyên tử càng mạnh cũng có nghĩa là nhiệt độ càng cao. Sợi tóc nóng 
lên đến khoảng 2500°C và phát ra ánh sáng trắng làm sáng phòng'. Năm 1879, 


1 Một vật nóng sẽ phát ra ánh sáng mạnh hơn và giàu năng lượng hơn, với một bước sóng ngắn 
hơn, khi nhiệt độ của nó cao hơn. Chẳng hạn, lò sưởi điện của bạn khi nóng lên 100°C, nhiệt độ 
sôi của nước, sẽ phát ra ánh sáng hồng ngoại không nhìn thấy được. Nếu bạn tăng nhiệt độ lên 
tới 700 độ, lò sẽ phát ra ánh sáng đỏ: khi đó nó có một màu đỏ tươi. Nhiệt độ càng tăng cao thì 
sẽ xuất hiện ánh sáng cam, lục, lam...cho tới khi trở thành trắng ở 25009C. 


136 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


xuất hiện các bóng đèn dây tóc đầu tiên sử dụng các sợi carbon. Nhưng, để tự 
do ngoài không khí, carbon bị ôxi hóa và tự phân hủy. Để ngăn chặn ôxy hóa, 
Edison đã đưa dây tóc carbon vào trong một bóng thủy tinh hút hết không 
khí. Các bóng đèn điện đầu tiên có tuổi thọ khoảng 40 giờ. Để tăng tuổi thọ 
của bóng đèn, Edison đã tiếp tục thử nghiệm các loại sợi đốt khác nhau làm 
bằng các vật liệu khác nhau. Năm 1880, ông đã thẫy các sợi đốt bằng tre được 
carbon hóa (cháy thành than) có tuổi thọ gần 180 giờ! Chúng được sử dụng 
cho tới năm 1889, ngày xuất hiện các vật liệu khác thay thế. Kể từ năm 1912 và 
cho tới nay, các sợi đốt được làm bằng vonfam, kim loại có điểm nóng chảy cao 
nhất trong số tất cả các kim loại có thể được sử dụng làm dây tóc bóng đèn, 
và có tuổi thọ rất cao. Tuổi thọ này còn cao hơn khi trong bóng là một khí trơ 
(không cháy) như nitơ hoặc argon. Bóng đèn cũng có thể chứa một khí gọi là 
“halogene” có các tính chất hóa học xác định, như flo, clo, brome hoặc iot?. Vì 
thế người ta gọi nó là bóng halogene (tiếng Hy Lạp halos nghĩa là “muối” - muối 
này chứa các nguyên tử clo, và øer nghĩa là “sáng tạo”). Bằng cách phản ứng 
với vonfam bay hơi từ sợi đốt, khí halogene cho phép hạn chế vonfam đóng 
cặn trên thành bóng, và bằng cách tự phân hủy ở gần sợi đốt, khí này giúp tái 
sinh và kéo đài tuổi thọ của sợi đốt. 

Các nghiên cứu tiếp tục nhằm chế tạo các bóng điện hiệu quả hơn, rẻ hơn 
đối với người tiêu dùng và... mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho người sản 
xuất. Ngoài tuổi thọ của bóng đèn còn có rất nhiều lý do khác như độ sáng và 
màu của ánh sáng mà bóng phát ra (tạo ra chính xác ánh sáng Mặt trời là điểu 
không thể). Các bóng đèn dây tóc ngày nay có tuổi thọ khoảng 1000 giờ và tạo 
ra ánh sáng vàng hơn ánh sáng Mặt trời, nhưng trắng hơn ánh sáng nến hoặc 
đèn dầu. Thủy tinh của bóng cũng có thể được xử lý để tạo ra ánh sáng nhiều 
màu hơn hoặc dịu hơn. Mặc dù công nghệ đèn dây tóc đã có rất nhiều tiến bộ, 
nhưng chúng vẫn có một hạn chế căn bản: một phần lớn năng lượng điện tiêu 
hao bị lãng phí thành nhiệt nhiều hơn thành ánh sáng nhìn thấy được. 


Anh sáng phẳng của đèn neon 


Nếu đèn dây tóc tiếp tục là cách chiếu sáng nhân tạo chính của cuộc sống 
hiện đại, thì nó không phải là duy nhất trên thị trường. Đèn huỳnh quang 
cũng có vai trò của nó. Đèn huỳnh quang có hình ống dài chứa một khí ở áp 


? Các khí halogene này nằm trong cột 17 của Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Chúng tồn 
tại dưới dạng phân tử gồm hai nguyên tử có 7 electron trong lớp điện tử ngoài cùng. 


Ánh sáng bị thuần hóa 137 


suất thấp như neon, argon hoặc natri - và người ta gọi nó là đèn neon, mặc 
dù khí được sử dụng không nhất thiết phải là neon. Khi đặt vào đèn một điện 
áp nhất định, thì các nguyên tử khí nhận được năng lượng và bị “kích thích”, 
nghĩa là một trong các electron của chúng chuyển lên một mức năng lượng 
cao hơn. Sau một khoảng thời gian rất ngắn, nguyên tử bị kích thích tự trở 
lại trạng thái ban đầu và electron trở lại mức năng lượng thấp hơn, kết quả là 
một ánh sáng được phát ra, hiện tượng này gọi là sự “huỳnh quang”. Nhà vật 
lý Antoine Becquerel (1788-1878), người đã được giải Nobel vật lý cùng với 
Pierre và Marie Curie năm 1903 vì đã phát hiện ra hiện tượng phóng xạ, ông 
cũng là một trong những người đầu tiên chế tạo đèn huỳnh quang vào năm 
1867. Nhưng đèn huỳnh quang này chỉ được thương mại hóa vào năm 1933, 
nhân Triển lãm một trăm năm thành phố Chicago, Hoa Kỳ. 

Trong đèn huỳnh quang, một nguyên tử khí phát ra ánh sáng có màu đặc 
trưng, màu này phụ thuộc vào cấu trúc và các mức năng lượng của nó. Chính 
nhờ các khí có bản chất khác nhau này mà các biển hiệu quảng cáo ngày nay 
có các màu sắc hết sức đa dạng để thu hút sự chú ý và kích thích chúng ta mua 
sắm hoặc sử dụng dịch vụ cũng hết sức đa dạng. Chẳng hạn, neon là tạo ra màu 
đỏ, argon màu lam và lục, crypton màu cam và lục, xenon màu lam, và hơi nitơ 
màu vàng. Nhưng ánh sáng màu trắng biên đi đâu mất, trong festival các màu 
sắc này? Mà đó chính là thứ ánh sáng gần với ánh sáng Mặt trời mà hầu hết 
các bóng đèn neon tạo ra và chúng ta rất muốn có để thắp sáng nội thất ngôi 
nhà của chúng ta. Trừ phi có các sở thích rất đặc biệt, còn thì hẳn là không ai 
trong chúng ta muốn ánh sáng màu lam-lục trong phòng khách, cũng không 
muốn màu đỏ trong phòng ngủ. Chắc chắn chúng ta không ai muốn chiêm 
ngưỡng màu môi đen hoặc màu má xám do loại ánh sáng này tạo ra. Nhưng 
làm thế nào tạo ra được ánh sáng trắng? Thực ra, khí trong các bòng đèn huỳnh 
quang mà chúng ta sử dụng trong gia đình là hơi thủy ngân (hay natri). Khi 
một điện áp nhất định được đặt vào, hơi thủy ngân bị kích thích tạo ra ánh 
sáng màu lam-lục. Ánh sáng này bị một lớp phốt pho tráng bên trong ống đèn 
chặn lại. Các photon bị chặn lại như vậy kích thích các nguyên tử phốt pho và 
làm cho các electron của chúng chuyển lên các mức năng lượng cao hơn. Khi 
các nguyên tử phốt pho trở lại trạng thái bình thường, các electron này trở về 
các mức năng lượng thấp hơn và phát ra photon. Cấu trúc của các nguyên tử 
phốt pho và các mức năng lượng của chúng sao cho các photon được phát ra 
có các năng lượng đặc trưng của ánh sáng trắng. 

Đèn huỳnh quang hiệu quả hơn đèn dây tóc, vì chúng chuyển hóa một 
phẩn lớn hơn công suất điện thành ánh sáng: sở dĩ chúng tạo ra một tối đa ánh 


138 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


sáng với một tối thiểu nhiệt lượng là bởi vì, để phát ra ánh sáng này, chúng 
không còn phụ thuộc vào sự nung nóng dây tóc kim loại, như trong trường 
hợp đèn dây tóc. Ngoài ra, chúng có thể có bất kỳ hình dạng nào cũng được, 
điểu này làm cho nhiệm vụ của các nhà chế tạo biển hiệu quảng cáo dễ dàng 
hơn. Nhưng ánh sáng của nó có một tính chất đặc biệt: nó là “phẳng”. Ánh 
sáng của một ngọn nến hay một đèn dây tóc thường làm nổi bật đường viển 
của các đồ vật và tạo ra các bóng, trong khi bóng đèn huỳnh quang tạo ra rất 
ít bóng. Nếu như các bóng đèn huỳnh quang dài rất thích hợp cho phòng làm 
việc bởi vì ánh sáng của chúng đồng nhất, thì chúng lại không thích hợp để 
tạo ra một môi trường dịu dàng và yên tĩnh: một bữa tối trong ánh nến lãng 
mạn hơn nhiều một bữa tối trong ánh đèn neonl 


Ánh sáng nhân tạo đã tách chúng ta ra khỏi tự nhiên 


Phát minh ra chiếu sáng bằng điện của Edison đã làm thay đổi thế giới. 
Bóng đèn điện an toàn hơn nhiều so với các ngọn lửa đèn nhảy múa trong 
không khí tự do. Nói như thế không có nghĩa là các nguy cơ điện giật với các 
đường dây dẫn điện là không tổn tại. Mặt khác, khi các nhà máy phát điện 
và các mạng phân phối được xây dựng, điện có thể được dùng cho rất nhiều 
thiết bị chứ không chỉ riêng cho việc thắp sáng nhân tạo. Cuộc sống hiện đại 
sẽ sụp đổ nếu không còn điện nữa. Chúng ta cũng phụ thuộc vào điện để nấu 
nướng thức ăn, để chạy thang máy, để mở cửa garage, để điều hòa nhiệt độ 
và trăm thứ việc gia đình khác. Chính điện cho phép những nốt nhạc của bản 
giao hưởng của Mozart tràn ngập căn phòng khi ta mở dàn hi-f. Chính điện 
cho phép chúng ta kết nối với phần còn lại của thế giới. Chỉ cần bật vô tuyến 
là các hình ảnh của toàn thế giới sẽ xuất hiện trước mắt ta. Chính điện làm cho 
máy tính hoạt động để tôi gõ các dòng chữ này, cho phép tôi kết nối với những 
vùng xa xôi nhất của địa cầu và tiếp cận với những thông tin đa dạng nhất thông 
qua Internet. Điện xuất hiện nhiều trong cuộc sống của chúng ta tới mức chúng 
ta thậm chí không ý thức về sự tổn tại của nó nữa. Chúng ta đã quá quen với 
điện đến mức không còn ý thức về những lợi ích mà nó mang lại. Chỉ đến khi 
mất điện, bị nghẽn trong thang máy, không còn được nghe đoạn nhạc mà mình 
yêu thích, không thể kết nối Internet, thì chúng ta mới càu nhàu về những khó 
chịu mà tất cả những thứ trên gây cho chúng ta. 

Sự thắp sáng bằng điện đã làm thay đổi căn bản bộ mặt của các thành phố 
và lối sống ở đô thị. Nó đã làm cho các đường phố trở nên an toàn hơn. Hoạt 
động của con người không bị ngắt quãng khi đêm xuống. Ánh sáng nhân tạo 


Ánh sáng bị thuần hóa 139 


đã biến đêm thành ngày. Con người sinh ra, sống và chết trong cái bổn liên 
tục ánh sáng tự nhiên và/hoặc nhân tạo. Ánh sáng điện, hơn thế nữa, còn tạo 
cho một số thành phố một dáng vẻ thẩm mỹ nhất định. Chỉ cần ngắm các tòa 
nhà được thắp sáng bên bờ sông Seine, hay ngắm tháp Eiffel rực sáng vào ban 
đêm là có thể thấy Paris thật xứng với cái tên “Kinh đô Ánh sáng” của nó. Rất 
tiếc, hơn một thế kỷ sau khi Edison vận hành mạng lưới ba mươi bóng đèn, 
cho tới nay không phải ai cũng đã được dùng điện; chỉ cần nhìn một bức ảnh 
Trái đất ban đêm do một vệ tinh của NASA chụp là đủ thấy: trong khi hầu hết 
các nước phương Bắc rực rỡ ánh sáng, thì phần lớn các nước phương Nam vẫn 
chìm đắm trong bóng tối vô vọng (H. 59). 

Dù ánh sáng điện có những ưu điểm không thể phủ nhận, nhưng nó cũng 
có nhược điểm là đã tách chúng ta ra khỏi môi trường xung quanh, điểu này 
theo tôi là một mất mát lớn. Bởi vì sự chiếu sáng nhân tạo không còn tuân theo 
nhịp Mặt trời và Mặt trăng, nên chúng ta đã mất đi sự tiếp xúc mật thiết mà 
tổ tiên của chúng ta từng có với trời đất và thiên nhiên. Ánh sáng đèn neon và 
đèn dây tóc đã tước đoạt của những người thành thị cảnh vòm trời đầy sao 
tuyệt đẹp. Chỉ khi đi vào đài thiên văn, cách xa những nhiễu tạp và sự huyên 
náo của con người, để đón nhận ánh sáng từ bầu trời, thì tôi mới có dịp đắm 
mình trong các tín hiệu ánh sáng đến với chúng ta từ những thời kỳ xa xưa 
nhất. Nhưng ngay cả các đài thiên văn này cũng đang bị ánh sáng nhân tạo đe 
dọa. Các thành phố lớn không ngừng phình thêm, đang gặăm nhấm dần không 





Hình 59. Trái đất nhìn uào ban đêm. Mặc dù điện đã trở nên thông dụng trong phần lớn các 
nước phương Bắc, nhưng một phần lớn các nước phương Nam vẫn chìm trong bóng tối vô 
vọng (ảnh NASA). 


140 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


gian quanh các đài thiên văn, nơi mà con người còn có thể tiếp xúc với vũ trụ. 
Chẳng hạn, tại đài thiên văn trên đỉnh Wilson, ngoại ô Los Angeles, nơi nhà 
thiên văn học người Mỹ Edwin Hubble đã phát hiện ra bản chất của các thiên 
hà năm 1923 và sự giãn nở của vũ trụ năm 1929, ánh sáng đã bị các thành phố 
làm cho ô nhiễm nghiêm trọng tới mức tại đây không còn có thể quan sát được 
các thiên hà nữa. Con người liệu có đủ thông thái để kìm hãm ham muốn xây 
dựng và thắp sáng không biết chán của mình không, để con cháu của chúng 
ta còn có thể ngắm bầu trời trong toàn bộ vẻ đẹp lộng lẫy của nó? 


Khi ánh sáng tương tác uới 0uật chất 


Sau khi bóng điện lên ngôi năm 1879, phải gần tám mươi năm sau mới 
xuất hiện phát minh tiếp theo, đó chính là laser (viết tắt của cụm từ tiếng Anh 
“Lieht AmplificaHon Dụ SHmulated Emision oƒ Radiation” có nghĩa là khuếch đại 
ánh sáng bằng phát xạ cảm ứng). Ngày nay laser xuất hiện khắp nơi trong 
cuộc sống của chúng ta. Laser thường xuyên được sử dụng trong nghiên cứu 
khoa học: chẳng hạn, các chùm laser rất mạnh giúp chúng ta thăm dò cấu trúc 
của các nguyên tử riêng rẽ. Quân đội cũng sử dụng tia laser để chế tạo một 
hệ thống laser mà theo họ có khả năng bảo vệ chúng ta khỏi các tên lửa hành 
trình mang đầu đạt hạt nhân bằng cách phá hủy chúng trên đường bay trước 
khi chúng đến đích. Trong y học, các ứng dụng cũng rất đa dạng: chẳng hạn, 
các bác sĩ phẫu thuật sử dụng tia laser để dán lại võng mạc bị bong của những 
người khiếm thị và trả lại ánh sáng cho họ. Trong nhà máy, tia laser được sử 
dụng để cắt, đo, hàn và rất nhiều nhiệm vụ cơ khí khác. Để khoan đường hầm, 
các kỹ sư sử dụng một hệ thống các tia laser để giữ cho máy đào đúng hướng. 
Tia laser cũng đóng vai trò hàng đầu trong viễn thông: các chùm tia laser phát 
ra mỗi giây vô số các tín hiệu điện thoại và vô tuyến qua các đại đương và lục 
địa để kết nối chúng ta với nhau. Tia laser cũng đã được ứng dụng cho cuộc 
sống hàng ngày: chính một chùm laser đọc đĩa compact làm phát ra những 
bản nhạc xoa địu tâm hổn ta. 

Tia laser là một đứa con của cơ học lượng tử, lý thuyết sinh ra vào đầu thế 
kỷ XX, mô tả hành trạng của các đơn vị khối lượng và năng lượng nhỏ nhất — 
trong tiếng Latinh quanfumm (lượng tử) có nghĩa là “đơn ví“ -, và cùng với thuyết 
tương đối của Einstein, thuyết này là một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại. 
Như chúng ta đã thấy, ánh sáng đóng vai trò cơ bản trong sự ra đời của lý 
thuyết về những cái vô cùng nhỏ này. Năm 1900, nhà vật lý học người Đức Max 


Ánh sáng bị thuần hóa 141 


Planck (1858-1947) đã suy nghĩ về một vẫn để bề ngoài có vẻ rất đơn giản, đó 
là sự phân bố các màu của ánh sáng phát ra từ một vật khi được nung nóng 
đến một nhiệt độ nhất định. Vật lý cổ điển, từ các nghiên cứu của Faraday và 
Maxwell, coi ánh sáng là một sóng điện từ, không thể giải thích được sự phân 
bố các màu quan sát được. Planck bất đắc dĩ đã phải từ bỏ định để của vật lý 
cổ điển coi ánh sáng là một sóng liên tục và dù rất thất vọng ông vẫn phải cho 
rằng ánh sáng được bức xạ bởi một vật nung nóng không có cấu trúc sóng liên 
tục, mà gián đoạn. Trên thực tế, chỉ có cấu trúc gián đoạn gổm các “hạt” hay 
“photon“ của ánh sáng mới có thể giải thích được các quan sát. Trong số bốn 
bài báo công bố vào năm kỳ diệu 1905, có một bài sau đó đã làm thay đổi diện 
mạo thế giới, trong đó Einstein đã khẳng định định để của Planck. Để giải thích 
hiệu ứng quang điện (electron bị bứt ra khỏi bể mặt của kim loại khi chúng 
bị kích thích bởi một chùm ánh sáng), Einstein cũng đã phải thừa nhận rằng 
ánh sáng bị kim loại hấp thụ dưới dạng các hạt ánh sáng, mỗi hạt có một năng 
lượng bằng tích tần số của bức xạ với một số ngày nay gọi là “hằng số Planck”. 

Nếu ánh sáng có bản chất gián đoạn, thì vật chất cũng không phải là ngoại 
lệ. Ngay từ năm 1913 nhà vật lý học người Đan Mạch Niels Bohr (1885-1962) 
đã đưa ra một mô hình nguyên tử trong đó electron không thể tùy thích lượn 
lờ quanh nhân nguyên tử, mà buộc phải nằm ngoan ngoãn trên các quỹ đạo 
xác định, ở cách hạt nhân những khoảng cách xác định và với các năng lượng 
hết sức xác định. Như vậy, quỹ đạo của các electron cũng có vẻ “lượng tử”. 
Nếu cả ánh sáng và vật chất đều có bản chất gián đoạn, thì chúng tương tác với 
nhau như thế nào? Einstein đã cho chúng ta câu trả lời trong một bài báo quan 
trọng công bố năm 1917, hơn một năm sau bài báo đổ sộ về thuyết tương đối 
của ông. Trong bài báo này ông đã mô tả các nguyên tử vật chất có thể hấp thụ 
hoặc phát ánh sáng như thế nào. Khi một photon bị hấp thụ, một electron của 
nguyên tử nhảy từ quỹ đạo ban đầu của nó sang một quỹ đạo cao hơn được 
đặc trưng bởi một năng lượng cao hơn (H. 60 a). Người ta nói rằng nguyên tử 
bị “kích thích”. Photon bị hấp thụ có một năng lượng đúng bằng hiệu năng 
lượng giữa quỹ đạo ban đầu và quỹ đạo cao hơn. Sau một khoảng thời gian 
rất ngắn, nguyên tử “rơi” trở lại trạng thái ban đầu, và electron quay về quỹ 
đạo năng lượng thấp hơn, gần hạt nhân hơn. Khi đó, một photon mới được 
phát ra, năng lượng của nó một lần nữa lại đúng bằng hiệu năng lượng giữa 
các quỹ đạo đầu và quỹ đạo cuối. Người ta gọi đó là hiện tượng bức xạ “tự 
phát” (H. 60 b). Như chúng ta đã thấy, chính hai quá trình này là nguyên tắc 
hoạt động của đèn neon: các electron của dòng điện kích thích các nguyên tử 


142 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


của khí neon; khi các nguyên tử rơi trở lại trạng thái bình thường, các photon 
cực tím được phát ra, đến lượt chúng lại kích thích phốt pho tráng bên trong 
ống đèn; rồi phốt pho cũng trở lại trạng thái bình thường và cung cấp ánh sáng 
trắng cho chúng ta. 

Einstein đưa ra thêm một loại tương tác thứ ba giữa vật chất và ánh sáng. 
Ông xét tình huống, trong đó nguyên tử vốn đã bị “kích thích” bị một photon 
đập vào. Trong trường hợp này, nguyên tử sẽ không bị kích thích thêm nữa; 
mà ngược lại, sự tương tác với photon này làm cho electron đã bị kích thích 
quay trở về mức năng lượng thấp hơn và phát ra một photon thứ hai. Còn 
về photon ban đầu, nó không bị hấp thụ, mà thoát ra khỏi nguyên tử như 
không có chuyện gì xảy ra. Bản quyết toán: một photon đi vào một nguyên tử 
đã bị kích thích cho ra hai photon. Như vậy, Einstein đã chỉ cho chúng ta biết 
cách thu được hai photon từ chỉ một photon, nghĩa là cách “khuếch đại” ánh 
sáng. Einstein gọi quá trình này là “bức xạ cảm ứng“ (H. 60 c). Nó là cơ sở cho 
nguyên lý của laser. 


Hấp thụ 


Bức xạ tự phát 


E———— 





Êy nnhenerengetnseioieVfẨfye=errrmremrrm=cen 


Bức xạ cảm ứng 


E2———c———— 
đt. 





t¡ 


-_——— mm mm mm 


Hình 60. Ba cách tương tác của nguyên tử với ánh sáng. E, biểu thị một mức năng lượng thấp và 
E, một mức năng lượng cao hơn của một nguyên tử. Các vòng tròn chỉ electron, và các đường 
lượn sóng chỉ photon. Sự hấp thụ (a) và bức xạ tự phát (b) photon là các quá trình thường xảy 
ra trong tự nhiên. Sự bức xạ cảm ứng photon (c) chính là cơ sở của laser. 


Ánh sáng bị thuần hóa 143 


Maser hay ánh sáng ơi sóng được khuếch đại 


Khi Einstein giới thiệu hiện tượng bức xạ cảm ứng trong bài báo năm 1917, 
ông nghĩ rằng đó chỉ là một thứ của lạ thú vị của tự nhiên, chứ không thể có 
một ứng dụng thực tiễn nào. Và ông đã có những lý do chính đáng để nghĩ 
như vậy: không phải ở đâu cũng có các nguyên tử đã bị kích thích, vì chúng 
có tuổi thọ rất ngắn. Chúng trở lại trạng thái bình thường tức thì sau vài phần 
triệu giây, và phát ra một photon. Thật vậy, tự nhiên vốn lười biếng và thích 
bằng lòng ở mức năng lượng thấp nhất có thể. Nói cách khác, rất hiếm khi các 
nguyên tử tổn tại ở trạng thái kích thích đủ dài để tạo ra sự bức xạ cảm ứng. 
Sự việc dừng lại ở đó cho tới năm 1951, khi các nhà vật lý Charles Townes (sinh 
năm 1915) và Joseph Weber (1919-2000) người Mỹ và Alexandre Prokhorov 
(sinh năm 1916) và Nikolaê Bassov (sinh năm 1922) người Nga đã hiểu một 
cách độc lập nhưng gần như đồng thời rằng, nhờ các kỹ thuật khéo léo và một 
dụng cụ mới, họ có thể tạo ra những tập hợp lớn các nguyên tử bị kích thích, 
trong đó độ cư trú của các electron bị đảo ngược: thay vì nằm trên các quỹ đạo 
với năng lượng thấp nhất có thể, chúng lại nằm trên các quỹ đạo cao hơn. Một 
hoàn cảnh như thế sẽ tạo ra một thác các photon. Trên thực tế, một photon đầu 
tiên sẽ kích thích phát ra một photon thứ hai; đến lượt chúng, hai photon này 
sẽ kích thích hai electron khác, và kết quả là hai photon khác ra đời, tức tổng 
cộng là bốn photon, bốn photon này lại tạo ra bốn photon khác, tức tổng cộng 
tám photon, v.v... Như vậy, chỉ một photon ban đầu sẽ cho ra đời vô số photon 
khác: nghĩa là ánh sáng đã được khuếch đại lên nhiều lần. 

Năm 1953, Charles Townes và nhóm nghiên cứu của ông ở Đại học Co- 
lumbia (New York) đã trở thành những người đầu tiên chế tạo thành công 
một dụng cụ có khả năng khuếch đại ánh sáng khi chiếu sáng các phân tử 
amôniac. Thiết bị này đã khuếch đại không chỉ ánh sáng nhìn thấy được, mà 
cả ánh sáng vi sóng (có cùng bản chất với ánh sáng của lò vi sóng trong nhà 
bạn), có bước sóng 1,25 cm, tức có tần số 24.000 MHz. Đó là lý do tại sao thiết 
bị đầu tiên này không được gọi là “laser”, mà là “maser“, viết tắt của cụm từ 
tiếng Anh “Microtoaue AinplificaHon bụ SHmulated Emission oƒ RadinHon”, nghĩa 
là “khuếch đại ánh sáng vi sóng bằng bức xạ cảm ứng”. Trong các điểu kiện 
cân bằng bình thường, một số phân tử amôniac hấp thụ năng lượng vi sóng 
trong khi một số khác lại phát ra năng lượng vi sóng, tất cả có cùng một tần số. 
Giống như tại một ngân hàng, một số khách đến gửi tiển trong khi vài người 
khác lại rút ra một lượng tiển tương đương. Trong các điểu kiện cân bằng này, 
năng lượng di chuyển liên tục từ phân tử này sang phân tử khác, làm cho nó 


144 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


quá mất tổ chức nên không có ích gì. Townes và nhóm nghiên cứu của ông 
đã thiết lập được các điểu kiện không cân bằng, trong đó một lượng lớn phân 
tử amôniac bị kích thích đồng thời, điều này cho phép chúng đồng thời phát 
ra photon, và như vậy sinh ra một năng lượng có tổ chức hơn và có ích hơn 
rất nhiều. Như thể là tất cả các khách hàng cùng quyết định rút tiển! Rất may, 
ngân hàng phân tử liên tục được cung cấp thêm năng lượng mới, và điểu này 
ngăn nó không rơi vào tình trạng mất khả năng thanh khoản... 

Mặc dù maser là một phát minh tuyệt vời, nhưng nó vẫn chưa tạo ra được 
một cuộc cách mạng công nghệ lớn sau đó. Do chi phí sản xuất quá lớn, lại rất 
khó vận hành nên maser chủ yếu được dùng trong các trạm radar và kính thiên 
văn vô tuyến, nghĩa là trong các hoàn cảnh ở đó các bộ phận tiếp nhận sóng vô 
tuyến phải được điểu chỉnh đến một tần số cực kỳ chính xác. Chẳng hạn, các 
nhà thiên văn sử dụng các kính thiên văn khổng lổ Arecibo, đường kính 300 
m, trên đảo Porto Rico, thuộc biển Caribê, để lắng nghe các tín hiệu có thể có 
của các nến văn minh ngoài Trái đất, họ sử dụng các tia maser để điểu chỉnh 
tần số nghe của mình°. Dẫu vậy, cùng với bài báo năm 1917 của Einstein về bức 
xạ cảm ứng, phát minh ra maser đã đặt nền móng cho một lĩnh vực hoàn toàn 
mới của vật lý: đó là điện tử học lượng tử. Đặc biệt, nó đã mở đường cho sự lên 
ngôi của một thiết bị khác có khả năng khuếch đại không chỉ ánh sáng vi sóng, 
mà cả ánh sáng nhìn thấy được, và thiết bị này tạo ra cuộc cách mạng không 
chỉ đôi với công nghệ mà đối với cả lối sống của chúng ta. Đó chính là laser. 


Laser hau ánh sáng khuếch đại nhìn thấu được 


Khuếch đại ánh sáng nhìn thấy được bằng cách nào? Làm thế nào để có 
thể thay chữ “” của từ “vi sóng” trong azser bằng chữ “I” của từ “Iieh” (ánh 
sáng) trong laser? Phải tìm được các nhóm nguyên tử hay phân tử không những 
bị ánh sáng nhìn thấy được kích thích, mà còn được giữ đủ lâu trong trạng thái 
kích thích này để không cho xảy ra hiện tượng bức xạ tự phát, sao cho một vài 
photon có năng lượng (hay bước sóng) phù hợp có đủ thời gian để khởi phát 
bức xạ ảm ứng từ toàn bộ các nguyên tử hay phân tử bị kích thích, qua đó tạo 
ra một thác các photon. Cuộc chạy đua tìm người đầu tiên thực hiện chiến công 


% 
.s 


3 Tự nhiên cũng biết cách tạo ra maser: các nhà thiên văn đã phát hiện ra các maser tự nhiên 
trong những khu vực hình thành sao trong Ngân hà. Trong một số điều kiện về mật độ và nhiệt 
độ, trong vùng giữa các vì sao xảy ra sự nghịch đảo độ cư trú của các electron trong một số phân 
tử khí (cũng như các phân tử nước), tạo ra các maser vũ trụ. 


Ánh sáng bị thuần hóa 145 


này rất gấp gáp. Người giật giải là nhà vật lý người Mỹ Theodore Maiman 
(sinh năm 1927), làm việc tại phòng nghiên cứu Hughes bên bờ biển nổi tiếng 
Malibu, bang California. Để tạo ra laser, Maiman đã nảy ra ý tưởng sử dụng 
một tỉnh thể hổng ngọc, thứ đá quý trong suốt màu đỏ thẫm pha hồng hoặc 
tía dùng làm vòng cổ cho các quý bà thanh lịch. Tinh thể hổng ngọc là kết quả 
của sự kết hợp của oxit nhôm và crôm. Chứa càng nhiều nguyên tử crôm thì 
hổng ngọc càng đỏ. Maiman đã quyết định lựa chọn một viên hổng ngọc màu 
hồng nhạt chứa khoảng 0,5% crôm, chế tác nó thành hình ống nhỏ đài 4cm và 
đường kính 0,5cm. Hai đầu của ống hồng ngọc được mài nhẫn và được phủ 
một phần bằng một lớp bạc biến nó thành gương có khả năng phản chiếu ánh 
sáng ở một cường độ nhất định. 

Để kích thích các nguyên tử crôm và tạo ra sự nghịch đảo độ cư trú, Maiman 
đã chiếu sáng rất ngắn tỉnh thể hồng ngọc bằng một chớp sáng mạnh, giống 
loại đèn dùng cho máy ảnh. Electron trong các nguyên tử crôm được kích thích 
lên một mức năng lượng gọi là “giả bển”: chúng có thể nằm ở trạng thái này 
trong khoảng vài phần nghìn giây, một khoảng thời gian vô cùng dài (chính 
xác hơn là dài hơn hàng nghìn lần) so với thời gian thường gặp trong bức xạ 
tự phát (vài phần triệu giây). Các sự kiện sau đó diễn ra rất nhanh. Một vài 
nguyên tử crôm ở trạng thái giả bển tức thì quay trở về trạng thái cũ, phát 
ra các photon đầu tiên, các photon này sau đó sẽ khởi phát các photon khác, 
nghĩa là tạo ra sự khuếch đại ánh sáng. Các photon đầu tiên này va chạm với 
các nguyên tử crôm khác vốn vẫn còn đang ở trạng thái giả bển. Bởi vì các 
photon này có đúng năng lượng cẩn thiết (bằng hiệu năng lượng của mức 
giả bển và năng lượng của mức thấp nhất), chúng sẽ gây ra bức xạ cảm ứng 
của các nguyên tử giả bển này. Mỗi khi một photon va chạm với một nguyên 
tử crôm giả bển, một photon khác có cùng năng lượng lại được phát ra. Hai 
photon này sẽ va chạm với hai nguyên tử crôm giả bển khác, tạo ra hai photon 
khác có cùng năng lượng, và cứ tiếp tục như vậy. Và số photon sẽ được nhân 
lên như thế. Khi được sinh ra, chúng di chuyển theo các quỹ đạo thẳng theo 
tất cả các hướng khả đĩ. Một lượng lớn trong số chúng thoát ra khỏi ống hồng 
ngọc, ngoại trừ những photon đi chuyển dọc theo trục ống. Khi đi đến hai đầu 
ống, chúng bị hai gương phản xạ và quay trở lại, va chạm với các nguyên tử 
giả bền khác và khởi phát thêm sự bức xạ cảm ứng. Số photon không ngừng 
tăng lên cùng với việc chúng bị hai gương đối diện nhau phản xạ từ đầu này 
sang đầu kia của ống. Tất cả các sự kiện này diễn ra với tốc độ kinh hoàng, 
trong khoảng thời gian vài phần triệu giây. Khi thác các photon vượt qua một 


146 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 








Hình 61. Cơ chế hoạt động của một laser. Các vòng tròn đen chỉ các nguyên tử không được kích 
thích và các vòng trắng biểu thị các nguyên tử được kích thích. Các mũi tên chỉ quỹ đạo của các 
photon. Một lượng lớn photon thoát ra, ngoại trừ các photon dịch chuyển dọc theo trục của 
ống. Ở hai đầu ống có hai gương. Photon bị hai gương phản xạ, chúng kích thích các nguyên 
tử bị kích thích tạo ra thêm sự bức xạ cảm ứng. Khi số photon vượt qua một giới hạn nhất định 
sẽ phát ra một tia laser. 


cường độ nhất định, thì các photon này sẽ đi qua gương được bán mạ ở một 
đầu của ống hổng ngọc, và chúng ta sẽ thấy một tia laser từ đó đi ra ngoài (H. 
61). Con người đã sáng tạo ra điểu mà các tác giả truyện khoa học viễn tưởng 
từng mơ tới: một chùm ánh sáng mà con người có thể kiểm soát theo ý muốn. 


Mầm thun khiết của ánh sáng laser 


Ánh sáng của tia laser không giống với các loại ánh sáng khác. Nó có các 
tính chất đặc biệt khiến cho nó được xếp vào một loại riêng. Trước hết, nó có 
cường độ cực kỳ mạnh: mạnh hơn cả ánh sáng Mặt trời. Chẳng hạn, Mặt trời 
của chúng ta phát khoảng 7 kWh/cm? bề mặt, tức tương đương với ánh sáng 
của 70 bóng đèn điện 100 W tập trung trên một diện tích chỉ bằng cái tem thư. 


Ánh sáng bị thuần hóa 147 


Một chùm laser có tiết diện 1cm? có thể có một năng thông hơn một triệu oát. 
Nếu bạn tập trung năng lượng trong các chùm laser còn mảnh hơn nữa thì 
công suất của chúng có thể lên đến hàng trăm triệu oát trên một cm”. Công suất 
cực cao này là do, không như trong bóng đèn thông thường (như đèn flash 
dùng để kích thích các nguyên tử crôm) chỉ một vài nguyên tử tham gia vào 
việc phát photon ở một thời điểm nhất định, trong tia laser một lượng rất lớn 
các nguyên tử bị kích thích cùng phát xạ. Cơ chế hoạt động của tia laser chứng 
minh cho câu ngạn ngữ rất phổ biên: “Liên kết tạo nên sức mạnh”. Giống như 
trên sân cỏ: nếu khán giả cổ vũ mà không có bất kỳ sự phối hợp nào với nhau, 
thì bạn sẽ chỉ nghe thấy những tiếng động hỗn tạp, nhưng nếu đám đông đồng 
thanh reo hò, thì bạn sẽ nghe thấy một tiếng động lớn nổi lên từ các hàng ghế. 

Đặc tính thứ hai của ánh sáng laser là nó có màu rất thuần khiết. Hay nói 
cách khác, ánh sáng của nó là đơn sắc, nghĩa là chỉ có một màu duy nhất. Nếu 
bạn cho nó đi qua một lăng kính, nó sẽ không bị phân tách và đi ra nguyên 
vẹn, không như các ánh sáng khác. Chúng ta đã biết rằng ánh sáng trắng của 
Mặt trời là tổng hợp của tất cả các màu cầu vồng. Các ngọn đèn dây tóc và 
đèn huỳnh quang cũng phát ra ánh sáng được cấu thành từ nhiều màu khác 
nhau. Màu của laser là thuần khiết, vì tất cả các photon của chùm có cùng một 
năng lượng. Trên thực tế, trong một máy laser, tất cả các nguyên tử đều giống 
nhau, điều này có nghĩa là các mức năng lượng của các electron bên trong các 
nguyên tử cũng chính xác như nhau, và photon được phát ra khi một electron 
trong một nguyên tử chuyển dời từ một mức năng lượng cao hơn (tương ứng 
với trạng thái kích thích) về một mức năng lượng thấp hơn có chính xác cùng 
một năng lượng (hay bước sóng, hoặc tần số) với tất cả các photon khác sinh ra 
từ cùng một quá trình trong các nguyên tử khác. Nếu ánh sáng Mặt trời giống 
như âm nhạc tạo nên từ một tập hợp các nhạc cụ khác nhau trong dàn nhạc 
và tạo ra gam đầy đủ các nốt, thì ánh sáng laser giống như âm thanh được tạo 
ra bởi tất cả các nhạc công chơi cùng một nhạc cụ và cùng một nốt không bao 
giờ thay đổi. 

Sau nghiên cứu tiên phong của Maiman về laser hổng ngọc, hàng trăm loại 
laser khác đã ào ạt xuất hiện. Màu của ánh sáng laser tùy thuộc vào trạng thái 
của vật chất được sử dụng để tạo ra chùm sáng- chất rắn (như hổng ngọc), chất 
lỏng hay khí (như hỗn hợp heli và neon, argon, khí cacbonic, thậm chí cả không 
khí). Các vật liệu bán dẫn (các chất phi kim, dẫn điện không tốt) như các chất 
tạo thành các chíp điện tử trong máy vi tính, như silic, cũng được sử dụng để 
tạo ra laser. Còn về các chùm sáng laser, chúng có thể là liên tục hoặc có dạng 


148 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


các xung rất ngắn, với độ dài chỉ vài nano giây (một nano giây bằng một phần 
tỉ giây). Một số laser phát ra ánh sáng không nhìn thấy được, có bản chất hổng 
ngoại, cực tím, hoặc tia X. Nhưng, dù bản chất là thế nào đi nữa, thì ánh sáng 
này vẫn luôn là đơn sắc một cách ngang ngạnh. Để kích thích các nguyên tử, 
người ta đã sử dụng không chỉ ánh sáng nhìn thấy được (như trong trường 
hợp của Maiman), mà cả các dòng điện hay các phản ứng hóa học. 


Phản xạ ánh sáng laser từ Mặt trăng 


Tất cả các photon của một chùm laser không chỉ có cùng màu, mà chúng 
còn cùng pha với nhau. Các bạn chắc còn nhớ rằng hạt “photon” cũng có bản 
chất sóng. “Cùng pha” có nghĩa là các sóng điện từ gắn với các photon luôn 
có cùng tần số và tại một thời điểm bất kỳ chúng có các đỉnh và các hõm sóng 
trùng nhau, giống như các chiến sĩ đi duyệt binh. Người ta nói rằng ánh sáng 
laser là “kết hợp“ về không gian. Chúng cũng là kết hợp cả về thời gian, vì 
khoảng thời gian sóng đi từ đỉnh này sang đỉnh tiếp theo luôn như nhau. Điều 
này hoàn toàn không giống sóng nước vỗ vào bờ và tan trên bờ cát. Sóng trước 
luôn khác sóng sau nó: một số con sóng lớn, một số con sóng khác bình thường; 
một số sóng võ theo nhịp nhanh, một số khác lại chậm hơn. Các bạn sẽ không 
bao giờ thấy sóng nước là “kết hợp” trên bờ biển. Vì ánh sáng laser có tính kết 
hợp nên người ta đã sử dụng nó trong kỹ thuật đo lường. Vì bước sóng của 
laser cỡ một nửa micromét (một nửa phần triệu mét), nên nó bị phản xạ trên bề 
mặt của các vật cho phép đo được các cấu trúc chỉ cỡ một phần của micromét. 

Tính chất cuối cùng phân biệt ánh sáng laser với các loại ánh sáng khác là 
tính định hướng của nó. Các chùm laser rất hẹp: đường kính của nó chỉ bằng 
đường kính của một cái bút chì. Đáng chú ý hơn, chùm vẫn giữ được độ mảnh 
của nó trong suốt quá trình lan truyền trên những khoảng cách rất lớn. Nó rất 
ít phân tán, và điểu này phân biệt nó một cách rõ ràng với hành trạng của ánh 
sáng bình thường vốn phân tán rất mạnh, kể cả trên các khoảng cách ngắn. 
Để thấy điểu đó, bạn chỉ cần cầm đèn pin, đi ra ngoài trời tối và chiếu đèn: 
bạn sẽ thấy chùm sáng trở nên không nhìn thấy được chỉ sau vài mét, vì ánh 
sáng của nó đã bị phát tán. Ngược lại, các chùm laser có công suất chỉ vài oát 
cũng dễ dàng vượt qua khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng (384.000 km), 
rồi bị bề mặt của Mặt trăng phản xạ và quay trở lại Trái đất. Hành trình ngoạn 
mục này sở dĩ thực hiện được là bởi vì chùm laser giữ được tính định hướng 
của nó trong suốt quá trình lan truyền từ Trái đất lên Mặt trăng và không bị 
phân tán một cách vô độ. Một chùm laser đi từ Trái đất lên Mặt trăng ban đầu 


Ánh sáng bị thuần hóa 149 


có kích thước bằng cái bút chì thì khi lên đến Mặt trăng nó có kích thước chỉ 
bằng một vòng tròn đường kính vài kilômét. Sự loe rộng này của chùm laser, 
thoạt nhìn có vẻ rất lớn, nhưng thực ra không phải vậy, vì sự phân tán này chỉ 
bằng 0,001% khoảng cách Trái đất-Mặt trăng. 

Bằng cách đo thời gian mà tia laser phải mất để hoàn thành một hành trình 
khứ-hổi, các nhà thiên văn có thể dựng lại bản đổ địa hình của Mặt trăng: nếu 
chùm laser bị phản xạ từ một đỉnh núi, thì thời gian này sẽ ngắn hơn một chút; 
ngược lại, nếu chùm bị phản xạ từ một thung lũng, thì thời gian này sẽ dài hơn 
một chút. Trong những năm 1970, các nhà du hành trong phi đoàn Apollo đã 
để lại trên Mặt trăng các gương phản xạ đặc biệt có khả năng phản xạ chùm 
laser (H. 62a). Ánh sáng laser bị phản xạ có thể được quan sát bằng các kính 
thiên văn đặt trên Trái đất (H. 62b). Bằng cách đo thời gian khứ-hồi của một 
chùm laser bị các gương đặt trên Mặt trăng phản xạ rổi nhân thời gian này với 
vận tốc của ánh sáng là có thể thu được khoảng cách Trái đất-Mặt trăng, các 
nhà thiên văn đã xác định được quỹ đạo của Mặt trăng quanh Trái đất với độ 
chính xác tới vài xentimét. Đối với khoảng cách Trái đất-Mặt trăng, thì độ chính 
xác đạt tới một phần mười tỉ. Bằng cách thực hiện các phép đo này từ các lục 
địa khác nhau, các nhà thiên văn thậm chí còn có thể đo được vận tốc trôi giạt 
của các mảng lục địa; vận tốc này là vài xentimét mỗi năm, tương đương với 
vận tốc mọc của móng tay bạn. 


Nước nặng 


Nhờ có bốn tính chất rất đặc biệt nói ở trên - cường độ, màu thuần khiết, 
tính kết hợp và tính định hướng -, nên laser đã được sử dụng rộng rãi tại các 
nhà máy, phòng thí nghiệm, bệnh viện, siêu thị và phòng khách. Chính một 
chùm laser đã đọc các mã vạch của hàng hoá trong siêu thị và thông báo cho 
nhân viên thu ngân (hay chính xác hơn là cho máy vi tính) biết giá của sản 
phẩm. Các bác sĩ ngoại khoa sử dụng tia laser để điểu trị bệnh đục thủy tỉnh 
thể (có thể dẫn đến mù), nối các mạch máu, chữa loét da. Laser cũng được sử 
dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ để loại bỏ nốt ruồi hoặc vết xăm mà các chủ 
nhân của chúng không còn muốn mang trên cơ thể nữa. Bằng cách quét qua 
máu dự trữ trong các ngân hàng máu, laser có thể tiêu diệt rất nhiều loại virus 
nguy hiểm như virus gây AIDS, sởi, herpès. Dùng các chớp sáng laser có độ 
kéo dài cỡ một phần triệu tỉ (10”°) giây quét lên các nguyên tử, các nhà khoa 
học có thể quan sát được một cách trực tiếp vũ điệu vi mô của các nguyên tử 
đang liên kết hoặc tách rời nhau. 


150 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 





Hình 62. Một chùm laser bị phản xạ từ Mặt trăng (a): Các nhà du hành thuộc phi đoàn Apollo 
14 vào tháng 2 năm 1971 đã để lại trên Mặt trăng một kính phản xạ bao gồm 10X10 tấm có 
chiều dài mỗi cạnh là 3,8cm. Nhiều kính phản xạ khác cũng đã được đặt tại các vị trí khác trong 
chuyến du hành lên Mặt trăng của các phi đoàn Apollo khác (đặc biệt là Apollo 11, chuyến lên 
Mặt trăng đầu tiên). (b) Một chùm laser được phát lên Mặt trăng từ đài thiên văn McDonald ở 
Texas, Mỹ. Tia laser này sẽ bị một trong các gương đặt trên Mặt trăng phản xạ và sẽ quay trở lại 
đài thiên văn. Bằng cách đo thời gian mà chùm laser phải mất để quay trở lại Trái đất (thời gian 
khứ-hồi là cỡ 2,5 giây), các nhà khoa học đã có thể xác định được khoảng cách Trái đất-Mặt 
trăng với độ chính xác tới 2,5cm. 


Ánh sáng bị thuần hóa 151 


Laser cũng được sử dụng để làm nóng vật chất lên các nhiệt độ rất cao để 
tạo ra năng lượng hạt nhân thông qua sự tổng hợp các proton, như trong tâm 
của các ngôi sao. Như chúng ta đã biết, các ngôi sao phát sáng là do chúng 
tổng hợp theo nhóm cứ bốn proton một trong tâm của chúng để tạo ra các 
hạt nhân hêli. Trong quá trình này, một phần rất nhỏ (0,7%) khối lượng của 
bốn proton được chuyển hóa thành năng lượng theo công thức nổi tiếng của 
Einstein (năng lượng bằng tích của khối lượng với bình phương vận tốc ánh 
sáng). Do proton có điện tích dương nên chúng đẩy nhau. Chúng chỉ có thể 
tổng hợp trong các lò luyện hạt nhân của các sao vì ở đó nhiệt độ là cực cao 
(hơn 10 triệu độ). Nói nhiệt độ cao cũng nghĩa là nói tới các chuyển động dữ 
đội, điểu này cho phép proton thắng được lực đẩy điện từ của chúng để tiến 
lại gần nhau và tổng hợp với nhau. Vậy có thể sử dụng nguồn proton nào trên 
Trái đất, và làm nóng chúng lên đến các nhiệt độ rất cao bằng cách nào để cho 
phép chúng thắng được lực đẩy điện từ và tổng hợp với nhau để chuyển hóa 
một phần khối lượng của chúng thành năng lượng? Ở các áp suất có thể tạo ra 
được trên Trái đất, khoảng một chục tỉ lần thấp hơn ở tâm Mặt trời, nhiệt độ 
phải cao hơn 100 triệu độ thì mới tạo ra được một sự tổng hợp có hiệu quả. Về 
nguồn proton, các nhà vật lý thường sử dụng đoteri và triti, đó là các đồng vị 
của hydro đễ dàng tổng hợp hơn hydro. Một đồng vị là một biến thể của một 
nguyên tố hóa học có ít hoặc nhiều hơn nhau một hoặc vài notron trong hạt 
nhân của chúng. Chẳng hạn, trong khi hạt nhân hydro được cấu thành từ một 
proton, thì hạt nhân của đoteri được cấu thành từ một proton và một notron, 
và hạt nhân của triti từ một proton và hai notron. Một phân tử nước được tạo 
thành từ hai nguyên tử hydro và một nguyên tử ôxy; hãy thay hai nguyên tử 
hydro bằng hai nguyên tử đoteri, bạn sẽ thu được “nước nặng” (hạt nhân của 
đoteri nặng hơn hạt nhân của hydro, bởi vì nó chứa nhiều hơn một notron). 
Nước nặng có cùng các tính chất hóa học như nước thường, và bạn có thể uống 
nó mà không có hại gì cho sức khoẻ cả, chỉ có điều vì nó nặng hơn nên nó có 
thể làm rối loạn cơ chế bên trong của tai bạn, cơ quan gây cho bạn cảm giác 
cân bằng. Sau khi uống nước nặng, bạn sẽ loạng choạng như người say rượu. 


Laser 0à năng lượng tổng hợp hạt nhân 


Đoteri tổn tại ở trạng thái tự nhiên trên Trái đất. Người ta phát hiện thấy 
đoteri trong nước suối, sông và biển. Trong những nơi chứa nước này, cứ 6000 
nguyên tử hydro thì lại có một nguyên tử đoteri, tức 35 gam đoteri trong một 
mét khối nước. Hãy đổ đầy nước vào cốc và bạn sẽ có đủ số nguyên tử đoteri 


152 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


để tạo ra bằng sự tổng hợp hạt nhân một lượng năng lượng tương đương với 
500.000 thùng dầu! Trên thực tế, tổng hợp hạt nhân có khả năng tạo ra rất nhiều 
năng lượng. Bốn kilômét khối nước có thể tạo ra một lượng năng lượng bằng 
tất cả các mỏ đầu trên hành tinh cộng lại! Hãy nhớ rằng cứ mỗi lần xả nước 
trong toilet là một lần mất đi khoảng 15.000 kW.h năng lượng tổng hợp tiềm 
năng... Vì tổng thể tích của nước trên Trái đất lớn hơn rất nhiều một tỉ kilômét 
khối, nên sự tổng hợp hạt nhân có khả năng thỏa mãn nhu cầu năng lượng 
của toàn nhân loại trong nhiều thiên niên kỷ tới. 

Hiện chúng ta vẫn chưa biết cách tạo ra năng lượng tổng hợp nhiệt hạch 
trên quy mô lớn. Dù người ta đã dành những khoản đầu tư rất lớn, nhưng 
rất tiếc sự tổng hợp hạt nhân vẫn chưa tiến được bao xa so với cách đây vài 
thập kỷ. Nhưng các nghiên cứu vẫn đang tiến triển. Laser đã góp phần vào 
những nghiên cứu này. Người ta đã dùng các xung aser bắn vào các viên 
tròn đường kính khoảng 2mm chứa vài miligam đoteri và triti. Khoảng chục 
chùm laser có cường độ cực mạnh tập trung chiếu đồng thời vào viên này từ 
tất cả các hướng, làm cho nó bị nổ co vào, dẫn đến áp suất và nhiệt độ của 
hỗn hợp đoteri-triti tăng lên đủ cao để khởi phát sự tổng hợp proton. Chỉ 
trong khoảng thời gian vài phần tỉ giây, công suất được hệ laser giải phóng 
cao hơn tổng công suất của tất cả các nhà máy điện của nước Mỹ! Nhưng, 
trong khi sự giam hãm vật chất ion hóa (mà người ta gọi là “plasma“ vì ở các 
nhiệt độ cao như thế các va chạm dữ dội giữa đoteri và triti làm cho chúng 
mất electron; khi đó chúng ta sẽ thấy một hỗn hợp gồm các electron tự do 
tích điện âm và các hạt nhân nguyên tử tích điện dương, gọi là “ion“”) là quá 
trình tự nhiên trong các sao do chúng có khối lượng và lực hấp dẫn cực lớn, 
thì cho tới nay chúng ta vẫn chưa biết cách giam vật chất bị nóng lên đến các 
nhiệt độ như thế. Vật chất khi này sẽ phình ra, tản mát, và chưa đẩy một phần 
tỉ giây (một nano giây) các phản ứng tổng hợp sẽ lập tức dừng lại. Sự tổng 
hợp hạt nhân bằng laser chỉ có thể tạo ra năng lượng bằng các xung ngắn, nên 
sẽ là không thực tế nếu muốn dùng nó để tạo ra năng lượng với số lượng lớn. 
Nhưng bằng cách làm nóng vật chất lên những nhiệt độ rất cao và khởi phát 
sự tổng hợp hạt nhân, ánh sáng laser đã giúp các nhà vật lý chế tạo ra vật chất 
cực kỳ nóng và học được cách giam hãm chúng bằng các từ trường mạnh để 
một ngày nào đó sẽ chế tạo ra các lò phản ứng tổng hợp nhiệt hạch có khả năng 
tạo ra đủ năng lượng cho các mục đích thương mại. Lò phản ứng nghiên cứu 
mang tên ITER (nghĩa là “Con đường” theo tiếng Latinh, nhưng đó cũng là từ 
viết tắt của cụm từ IwfernaHonal Thermonuclear Experimental Reactor - Lò phản 


Ánh sáng bị thuần hóa 153 


ứng nhiệt hạch thử nghiệm quốc tế), một dự án quốc tế với các thành viên là 
châu Âu, Nhật Bản, Mỹ và Nga, hiện đang được xây dựng tại Cadarache, vùng 
Bouches-Rhône (Pháp), là một ví dụ về các máy mà các nhà vật lý sử dụng để 
giam vật chất cực nóng bằng các từ trường cực mạnh. 


Nhạc sterio 0à các sóng âm thanh lệch pha 


Một trong những ứng dụng ấn tượng nhất của laser chắc chắn là kỹ thuật 


^A⁄ 


chụp ảnh toàn ký (holographie, trong tiếng Hy Lạp holos nghĩa là “toàn bộ” và 
eraphos có nghĩa là “viết”), một ngành khoa học cho phép tạo ra các hình ảnh 
nổi, ba chiểu, mà không cần phải sử dụng tới các thấu kính. Ý tưởng này được 
hình thành vào năm 1947 của nhà vật lý người Anh gốc Hungari Dennis Gabor 
(1900-1979). Vốn thường xuyên làm việc với các kính hiển vi điện tử, Gabor 
nghĩ rằng ông có thể tái tạo được các hình ảnh nổi bằng các chùm electron 
dùng trong các kính hiển vi này. Mặc dù Gabor đã chứng minh được nguyên 
lý chụp ảnh toàn ký, và nhờ đó ông đã được trao giải Nobel về vật lý năm 1971, 
nhưng vẫn phải chờ đến sự lên ngôi của laser thì người ta mới thực hiện được 
trên thực tế sự chụp ảnh toàn ký. 

Để hiểu ảnh toàn ký là gì, chúng ta hãy nhớ lại thí nghiệm hai khe của 
Thomas Young: khi một sóng ánh sáng gặp một sóng ánh sáng khác sẽ xảy 
ra hiện tượng giao thoa. Nếu hai sóng xuất phát từ cùng một nguồn sáng và 
đi qua chính xác cùng quãng đường, thì các đỉnh (và các hõm) của chúng sẽ 
cùng pha với nhau (tức độ lệch pha bằng 0) và sẽ được cộng lại và tăng cường 
nhau. Ngược lại, nếu một sóng phải đi qua một quãng đường dài hơn một 
chút (hoặc ngắn hơn một chút), nó sẽ lệch pha một chút so với sóng kia. Chẳng 
hạn, các đỉnh của sóng này có thể gặp các hõm của sóng kia, và hai sóng sẽ 
triệt tiêu nhau; độ lệch pha khi đó đúng bằng 180 độ, và thêm ánh sáng vào 
ánh sáng có thể tạo ra bóng tối. Vì vậy, cường độ của chổng chất hai sóng ánh 
sáng biến thiên từ một cực đại sang một cực tiểu, khi độ lệch pha biến thiên 
từ 0 đến 180 độ. 

Tất cả chúng ta đều cảm thấy hiện tượng này khi nghe một dàn giao hưởng 
thính phòng, hay đơn giản khi chúng ta thư giãn trong phòng nghe một bản 
nhạc phát ra từ dàn stereo. Thực ra, âm thanh lan truyền bằng các sóng âm 
trong không khí cũng giống như ánh sáng lan truyền bằng các sóng ánh sáng. 
Trong một phòng hòa nhạc lớn, âm thanh đến tai ta từ nhiều hướng, trực tiếp 
từ các loại nhạc cụ khác nhau trong dàn nhạc, nhưng cũng cả những sóng âm 


154 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


được phản xạ trên bể mặt của trần và tường. Vì hai tai của chúng ta cách nhau 
một khoảng bằng độ rộng của khuôn mặt, nên phần lớn các âm thanh của dàn 
nhạc đến một trong hai lỗ tai sớm hơn hoặc muộn hơn so với lỗ tai kia một 
phần giây. Vì vậy âm thanh của các nhạc cụ được hai tai truyển lên não với 
một sự lệch pha nhất định, sự lệch pha này được các noron phân tích để định 
vị âm thanh trong không gian. Một âm thanh không lệch pha sẽ được định 
hướng ở giữa. Ngược lại, một âm thanh có độ lệch pha lớn sẽ được xác định 
ở bên trái hoặc bên phải, trong khi một âm thanh có độ lệch pha ngược lại sẽ 
được định vị ở phía đối diện. Nhưng, nếu bản nhạc được ghi âm bởi hai hoặc 
nhiều microphone đặt ở các vị trí được lựa chọn cẩn thận, thì khi bạn nghe 
bản nhạc này từ đầu đọc đĩa CD với một cặp hoặc nhiều loa, bạn sẽ có cảm 
giác như âm thanh phát ra từ nhiều nhạc cụ phân bố trong không gian: người 
ta gọi đó là hiệu ứng âm lập thể (stereo). 


Ảnh toàn kú: những hình ảnh ba chiên 


Ví dụ về các âm thanh phát ra từ một dàn nhạc đã chứng tỏ cho chúng ta 
thấy rằng nếu các quan hệ về pha giữa các sóng âm thanh khác nhau có thể 
được lưu giữ, thì quan hệ về không gian giữa các vị trí từ đó phát ra các sóng 
này cũng có thể tái tạo được. Điểu tương tự cũng xảy ra với các sóng ánh sáng, 
và đó chính là nguyên lý của kỹ thuật chụp ảnh toàn ký. Trong trường hợp này, 
thông tin gắn với pha của các sóng ánh sáng phản xạ từ một vật được ghi lại 
trên một kính ảnh, và được thể hiện bằng một môtÍp giao thoa. Sau đó, môtÍp 
này có thể được giải mã để tái tạo lại cấu trúc không gian của vật. 

Chúng ta có thể hiểu hiện tượng này chỉ tiết hơn bằng cách so sánh ảnh giao 
toàn ký với một ảnh chụp thông thường. Đối với ảnh chụp bằng máy ảnh thông 
thường, cần phải có một thấu kính để tập trung các tia sáng lên một phim (hay 
một đetector điện tử) và tạo ra ở đó hình ảnh của vật. Mỗi một điểm của vật 
được chụp tương ứng với một điểm duy nhất của ảnh, và ngược lại. Đối với 
một bức ảnh thông thường, chỉ có các thông tin liên quan đến màu sắc của vật 
và cường độ của ánh sáng ở mỗi điểm của vật này được ghi lại. Còn thông tin 
về pha của các sóng ánh sáng thì bị hoàn toàn. Điều này có nghĩa là nếu một 
phần của phim bị xước, thì phần tương ứng trong hình ảnh của vật cũng sẽ mất 
không gì cứu vãn được. Tình hình hoàn toàn khác trong trường hợp vật được 
chụp bằng kỹ thuật toàn ký. Hình ảnh này được tạo ra từ một chùm laser chia 
thành hai phần: phần thứ nhất, gọi là “chùm vật”, được hướng đến vật cần 


Ánh sáng bị thuần hóa 155 


chụp ảnh và được vật này phản xạ đến phim; phần thứ hai, gọi là “chùm tựa” 
(hay chùm quy chiếu), được một gương phản xạ và sẽ đi thẳng đến phim mà 
không hể gặp vật (H. 63). Hai chùm laser tương tác với nhau để tạo ra “môtÍp 
giao thoa”, và môtíp này được phim lưu lại. Bức tranh giao thoa này không 
có gì giống với vật ban đầu cả. Thực ra nó trông giống như mặt ao khi bị một 
nắm sỏi ném xuống, với rất nhiều sóng tròn đồng tâm cắt nhau. Thế nhưng 
bức tranh không đầu không đuôi này lại chứa toàn bộ thông tin về các pha của 
sóng ánh sáng, cần thiết để tái tạo vật ba chiểu. Trong một chừng mực nào đó 
nó đóng vai trò là “âm bản” của ảnh chụp thông thường. 

Để tạo ra “dương bản” hay, nói cách khác, để đọc được motif giao thoa và 
tái dựng lại hình ảnh nổi, chỉ cần chiếu sáng môtfp giao thoa bằng một chùm 
laser cùng bản chất với chùm đã được dùng để tạo ra môtíp này. Ánh sáng 
thông thường (ánh sáng nến, ánh sáng đèn dây tóc hoặc ánh sáng Mặt trời) 





Chùm tựa 







vi 
ri + 
Motif giao 
Gương - thoa 





Chùm vật 


xả Phim 
“xÌm 5 Mã ãưni 


kh nh 
ki 


¡ mm 


Hình 63. Nguyên lý chụp ảnh toàn ký. Để tạo ra ảnh toàn ký của một vật (ở đây là maket của 
một tàu thủy), chùm laser được chia làm hai phần: chùm vật, được hướng đến vật và chùm tựa 
đi thẳng đến phim mà không có bất kì tương tác nào với vật. Khi gặp nhau, hai chùm tạo ra một 
môtíp giao thoa được ghi lại trên phim (hay một detector điện tử). Môtíp này chứa tất cả thông 
tin cần thiết để tái tạo lại hình ảnh ba chiều của vật. 


156 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


được tạo thành từ các sóng ánh sáng có các pha lộn xộn, nên không thể dùng 
để đọc môtíp giao thoa và thu hổi thông tin về các pha được. Ngược lại, như 
chúng ta đã biết, ánh sáng laser có tính “kết hợp”. Các nguyên tử tạo nên nó 
đã được kích thích sao cho chúng đồng loạt phát ra ánh sáng vào cùng thời 
điểm, tới mức tất cả các sóng ánh sáng của một laser hoàn toàn cùng pha với 
nhau và là các tác nhân lý tưởng để khôi phục lại thông tin về các pha trong 
“âm bản”. Chính vì thế, để ảnh toàn ký trở thành hiện thực người ta phải chờ 
sự lên ngôi của laser. Khi bức tranh giao thoa được một chùm laser chiếu sáng, 
vật xuất hiện ba chiều, lơ lửng trong không trung như có phép lạ. Ảnh toàn ký 
trông thực một cách kỳ lạ: bạn thậm chí có thể xoay chúng và phát hiện được 
cả các phần của vật không thể thấy nếu nhìn đối diện như trong trường hợp 
nhìn vật thật. Chỉ khi bạn thử chạm vào vật, và ngón tay của bạn xuyên qua 
bức ảnh toàn ký như không có gì ngăn cản, thì bạn mới nhận ra rằng nó không 
phải là một vật thực mà chỉ là một hình ảnh. 


Tính tổng thể nh toàn ký 0à của uã trụ 


Điều còn lạ lùng hơn cả tính phi vật chất của chúng, là các ảnh toàn ký còn 
có một tính chất khác hết sức kỳ lạ: đó là mỗi phần của ảnh toàn ký đều chứa 
toàn bộ thông tin của cả bức ảnh. Điều này hoàn toàn không thể có đối với một 
bức ảnh thông thường. Chẳng hạn, nếu ai đó cắt đi một phần âm bản bức ảnh 
của bạn, ví dụ phần ghi hình ảnh cánh tay bạn, thì bức ảnh được rửa ra sau đó 
sẽ cho hình ảnh về bạn bị cụt mất cánh tay. Trái lại, nếu một ai đó lấy đi một 
phần bức tranh giao thoa tạo nên “âm bản” của ảnh toàn ký, và nếu bạn chiếu 
sáng phần còn lại bằng một chùm laser thích hợp, thì bạn sẽ thu được không 
phải một phần của ảnh toàn ký, mà là toàn bộ bức ảnh, mặc dù độ sáng yếu 
hơn, và với các phối cảnh hạn chế hơn. Sở dĩ như vậy là vì, trong kỹ thuật ảnh 
toàn ký, không còn tổn tại mối quan hệ duy nhất giữa một phần của cảnh chụp 
và một phần của âm bản như trong trường hợp phim âm bản thông thường. 
Ở đây toàn bộ cảnh được ghi lại ở tất cả các điểm của âm bản ảnh toàn ký. Nói 
cách khác, mỗi điểm của ảnh toàn ký chứa toàn bộ hình ảnh. 

Hiện tượng này có một hệ quả kỳ lạ: các sóng ánh sáng choán toàn vũ trụ, 
chúng không ngừng di chuyển, phản xạ từ vật này sang vật kia, nhảy từ vị 
trí này sang vị trí khác, liên tục giao thoa với nhau. Như vậy chúng tạo ra các 
môtíp giao thoa thay đổi và tiên hóa liên tục theo thời gian, chứa đựng các kho 
thông tin không bao giờ vơi cạn về tất cả các vật mà chúng tương tác trên hành 
trình của chúng. Hình dạng hình học của các vật mà chúng gặp trên đường, 


Ánh sáng bị thuần hóa 157 


vị trí không gian của chúng, khoảng cách của chúng với nhau, tất cả đều được 
mã hóa trong các môtíp giao thoa mà vô số sóng ánh sáng trong vũ trụ tạo 
ra. Vì vật chất cũng có bản chất sóng - các bạn hãy nhớ lại phát hiện của nhà 
vật lý người Pháp Louis de Broglie (1892-1987) -, nên nó cũng tham gia vào 
việc tạo ra mạng lưới giao thoa khổng lổ này. Như vậy có thể coi vũ trụ được 
tắm trong một môtíp mã hóa khổng lồ của vật chất và năng lượng. Mỗi vùng 
không gian, dù rất nhỏ (có thể chỉ bằng kích thước của một photon, bằng bước 
sóng gắn với nó), cũng chứa thông tin về toàn bộ quá khứ và có khả năng ảnh 
hưởng đến các sự kiện trong tương lai. Như vậy, chúng ta được dẫn đến một 
cái nhìn tổng thể đáng kinh ngạc về vũ trụ, một cái nhìn về vũ trũ toán ký vô 
hạn trong đó mỗi vùng được nhìn nhận theo một phối cảnh khác nhau, nhưng 
đều chứa tổng thể trong mình. 

Cũng giống như thí nghiệm EPR (Einstein-Podolsky-Rosen) nói với chúng 
ta rằng nếu hai hạt tương tác với nhau, chúng luôn giữ liên lạc với nhau bằng 
một ảnh hưởng huyển bí và toàn thức, quan niệm về một vũ trụ toàn ký buộc 
chúng ta phải vượt ra ngoài các khái niệm thông thường về thời gian và không 
gian: mỗi bộ phận đều chứa tổng thể và tổng thể được phản ánh trong bộ phận. 
Cuốn sách mà bạn đang cẩm trên tay, các đồ vật xung quanh bạn, những bông 
hồng ngát hương, những bức tượng tuyệt mỹ của Rodin, những bức tranh tuyệt 
đẹp của Cézanne, tất cả những vật mà chúng ta coi là các đoạn hiện thực rời rạc 
lại chứa đựng cái tổng thể ở ngay trong lòng chúng nhờ mạng lưới giao thoa 
rộng lớn của các sóng ánh sáng choán toàn vũ trụ. Trực giác thi ca đôi khi cũng 
theo kịp chứng minh khoa học, như thi sĩ người Anh William Blake (1757-1827) 
đã diễn tả hết sức tài tình tính tổng thể này vũ trụ bằng các câu thơ tuyệt đẹp: 


Nhằần 0ñ trụ trons một hạt cát 
Và thiên đường trong một đóa hoa 
Nắm cái oô hạn trong lòng bàn tau 


Và ơĩnh hằng trong một khắc siâu. 


Laser, đĩa CD uà DVT) 


Laser còn cho phép chúng ta phát triển các hệ quang học lưu giữ thông tin. 
Trong các hệ này, chúng ta sử dụng ánh sáng để lưu giữ thông tin trên một giá 
đỡ vật chất, và cũng để đọc nó nữa. Chắc bạn sẽ thầm nghĩ rằng các hệ này 
rất phức tạp và bạn sẽ chẳng có cơ hội được thấy chúng trong cuộc sống hàng 
ngày. Bạn nhầm rồi! Mỗi khi nghe nhạc ghi trên đĩa CD (đĩa compact) hay 


158 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


xem một bộ phim trên đĩa DVD (viết tắt của cụm từ tiếng Anh Dieifal Wersatile 
Disc, đĩa số hoá đa dụng), nghĩa là bạn đang sử dụng một hệ quang học lưu 
giữ thông tin đấy. Nguyên lý của các hệ này rất đơn giản: một chùm laser ghi 
thông tin lên đĩa - một bản giao hưởng của Beethoven hay một bộ phim cao 
bổi viễn tây của John Ford; và một chùm laser khác sẽ được sử dụng để đọc 
nó. Trên một màng mỏng nhạy cảm với ánh sáng phủ trên một đĩa quay rất 
nhanh được khắc hàng tỉ lỗ nhỏ biểu thị dạng mã số hoá của bản nhạc hay 
của bộ phim. Nói cách khác, cường độ của âm thanh hay của hình ảnh được 
thể hiện trong một loạt các con số, các số này, đến lượt chúng, được biểu diễn 
bằng các lỗ. Để khắc các lỗ nhỏ này, đường kính của chùm laser cũng phải 
nhỏ bằng một micromét (một phần triệu mét). Các lỗ được tạo ra như vậy tạo 
thành một môtíp, một dạng chữ nổi được thu nhỏ mà một laser khác có thể 
đọc được. Chúng được khắc trên đĩa CD dọc theo một rãnh hình trôn ốc có 
thể dài đến 5 kilômét. 

Đầu đọc được chế tạo theo cách sau: khi ánh sáng laser hồng ngoại chiếu 
sáng một lỗ, một phần đi vào tới tận đáy lỗ và bị đáy này phản xạ, trong khi 
phần còn lại bị bể mặt xung quanh lỗ này phản xạ. Khi hai sóng ánh sáng kết 
hợp với nhau, chúng có thể hoặc là cùng pha, với các đỉnh của sóng này trùng 
với các đỉnh của sóng kia, chúng sẽ giao thoa làm tăng cường nhau; hoặc là 
chúng lệch pha, các đỉnh của sóng này trùng với các hõm của sóng kia, dẫn 
tới giao thoa triệt tiêu nhau, làm giảm cường độ ánh sáng phản xạ. Ngược lại, 
nếu ánh sáng tới không gặp lỗ, thì ánh sáng bị phản xạ không giảm cường độ. 
Sự suy giảm hay không suy giảm cường độ này được một detector trong đầu 
CD đọc. Các biến thiên cường độ được truyển đền phần điện tử của hệ, phần 
này chuyển hóa chúng thành một chuỗi các số 0 và 1, phản ánh mã nhị phân 
được phi trên đĩa CD. Thông tin này sau đó được dùng để tái tạo lại gần như 
hoàn hảo các âm thanh hoặc hình ảnh ban đầu, điều này cho phép chúng ta 
nghe được bản sonate của Mozart như thể (hoặc gần như thể) dàn nhạc đang 
chơi trong phòng của chúng ta, hoặc xem một bộ phim với các hình ảnh có 
chất lượng gần như hoàn hảo. Laser “đọc” chắc chắn phải có công suất nhỏ 
hơn công suất khoan lỗ, để không tạo ra thêm các lỗ mới và làm hỏng đĩa CD 
hay DVD. Khi bạn bật đĩa CD hay DVD, nếu loại trừ chùm laser “vuốt ve” 
đĩa một cách nhẹ nhàng ra, thì không có gì chạm trực tiếp vào đĩa, vì thế đĩa 
không bị mòn, ngược lại với các đĩa rãnh mịn trước kia (các đĩa này được đọc 
nhờ một kim thỉnh thoảng phát ra các tiếng rắc hoặc các nhiễu tạp ảnh hưởng 
đến chất lượng âm thanh). 


Ánh sáng bị thuần hóa 159 


Được sử dụng rộng rãi trong những năm 1950, nhưng các đĩa 33 và 45 
vòng đã không chống lại nổi làn sóng đĩa CD xuất hiện năm 1983. Bị làn gió 
kỹ thuật số cuốn đi, các đĩa nhựa ngày nay đã thuộc về quá khứ và gần như 
đã rơi vào quên lãng. Các hộp nhỏ nhiều màu giờ đây trở thành các vật được 
mọi người sưu tập. Tương tự, các băng video cassette VHS, ngôi sao của cuối 
những năm 1970 (xuất hiện năm 1977), cũng đang trên đường tuyệt diệt, và 
đã trở nên ngày càng khó kiếm. DVD có phẩm chất âm thanh và hình ảnh 
cao, lại dễ dàng sử dụng, đã nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Các đĩa 
CD và DVD cũng đã chinh phục bằng khả năng nén của chúng. Chúng có 
khả năng tích trữ tối đa thông tin trên một diện tích tối thiểu, đường kính 
của một chiếc đĩa chỉ là 12cm. Một đĩa CD có thể lưu giữ hàng triệu “bit” (bit 
là đơn vị cơ bản của thông tin chỉ có thể lấy hai giá trị khác nhau là 0 và 1), 
tương đương với dung lượng thông tin của cả một bản giao hưởng. Một đĩa 
DVD cùng kích thước có thể lưu giữ nhiều thông tin hơn khoảng một nghìn 
lần, tức hàng tỉ bit, tương đương với dung lượng của một bộ phim dài hai 
tiếng đồng hổ. Thời của các đĩa nhựa và video casset độc chiếm trên các giá 
đĩa của chúng ta đã vĩnh viễn qua rồi! 


Ánh sáng uận chuyển thông tin 


Nhưng ánh sáng không chỉ dùng để lưu trữ thông tin và đọc thông tin. 
Nó còn đóng vai trò là nền tảng để vận chuyển thông tin. Chúng ta đã thấy 
rằng ánh sáng cho phép chúng ta giao tiếp với vũ trụ. Kính thiên văn là các 
con “mắt” lớn bắt ánh sáng của các thiên thể xa xôi. Bởi vì sự lan truyển của 
ánh sáng không phải là tức thì, nên nhìn xa, có nghĩa là nhìn sớm. Như vậy 
kính thiên văn là các máy lần ngược thời gian, cho phép nhà thiên văn tái 
dựng lại lịch sử của vũ trụ. Nhưng ánh sáng còn làm được nhiều hơn thế: 
nó cung cấp cho con người khả năng giao thiếp với nhau và biến hành tỉnh 
thành một ngôi làng liên kết toàn cầu. Thật vậy, ánh sáng là sứ giả lý tưởng 
tuyệt vời: nó chạy nhanh hơn bất kỳ vật nào trong vũ trụ. Tổ tiên của chúng 
ta cũng đã nhận thấy điều đó: từ rất xa xưa ánh sáng đã được sử dụng để 
vận chuyển thông tin. Khi nói, chúng ta kết hợp các từ bằng cả điệu bộ của 
khuôn mặt và các cử chỉ của tay và cơ thể. Ngôn ngữ của cơ thể này được 
ánh sáng truyền đến người đối thoại. Trong các ngôn ngữ như tiếng Pháp 
hay tiếng Italia, cử chỉ và điệu bộ của khuôn mặt bổ sung rất nhiều cho ngôn 
ngữ nói. Khi lời nói trực tiếp trở nên không thể, thì người xưa đã sử dụng 


160 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


gương, khói, các cột tín hiệu để truyền thông tin mã hóa. Tất cả các tín hiệu 
này đều do ánh sáng vận chuyển. 

Trao đổi thông tin hiện đại không còn dựa trên các cột tín hiệu hay gương 
nữa. Ngày nay, việc sử dụng ánh sáng trong thông tin chủ yếu dựa trên hai 
phát minh: phát minh thứ nhất là laser mà chúng ta đã tìm hiểu; phát minh thứ 
hai là cáp quang, sợi thủy tinh cực kỳ tỉnh khiết, mảnh hơn một sợi tóc người, 
có khả năng vận chuyển ánh sáng laser xa hàng nghìn kilômét. Alexandre der 
Graham Bell (1847-1922), người phát minh ra điện thoại, đã nhận ra từ rất sớm 
tiểm năng vận chuyển thông tin của ánh sáng. Ông đã chế tạo một thiết bị gọi 
là “máy quang âm“ sử dụng sự phản xạ ánh sáng Mặt trời để truyển âm thanh. 
Các sóng âm thanh của giọng nói làm rung động một chiếc gương, chiếc gương 
này sau đó sẽ truyển các xung ánh sáng phản xạ của Mặt trời đã được điểu 
biến đên một máy thu. Và máy thu sẽ tái tạo lại âm thanh. Trong máy quang 
âm chính ánh sáng truyền thông tin, còn trong điện thoại chính điện, dòng các 
electron, đóng vai trò này. Nhưng Bell đã không thể thuần phục được ánh sáng. 
Với công nghệ của thời ông, điện truyền tải thông tin đáng tin cậy hơn nhiều 
so với ánh sáng, và như vậy điện thoại vẫn là phương tiện tốt nhất để kết nối 
con người với nhau. Các mạng dây điện thoại bắt đầu tràn ngập phố phường 
và phá vỡ cảnh quan nông thôn. Tuy nhiên, trong hai phát minh này, Bell coi 
trọng máy quang âm hơn, bởi vì vận chuyển thông tin bằng ánh sáng rẻ hơn 
bằng điện. Ông thậm chí còn muốn đặt tên cho cô con gái thứ hai chào đời vài 
ngày sau khi ông lần đầu tiên chứng minh chiếc máy vào tháng 2 năm 1880 là 
“Photophone” (máy Quang Âm); nhưng thật may cho con gái ông, vợ ông đã 
cương quyết phản đối. 


Ánh sáng rơi theo nước 


Tuy nhiên, trực giác của Bell đã đúng. Đến đầu thế kỷ XXI, ánh sáng đã có 
khả năng truất điện khỏi vị trí là phương tiện trao đổi thông tin ưu tiên của 
con người. Chúng ta đã giao tiếp với nhau với vận tốc của ánh sáng: hãy nhấc 
điện thoại, và giọng nói của bạn được các xung ánh sáng vận chuyển dọc theo 
sợi thủy tỉnh mảnh với vận tốc 300.000 km/s, chí ít là trong một phần của hành 
trình. Cuộc cách mạng trong viễn thông bởi cáp quang đã diễn ra với vận tốc 
cực nhanh: chỉ trong vòng hơn hai thập kỷ, từ cuối thế kỷ XX, một mạng khổng 
lổ dây đồng, hợp kim của đồng và kẽm, được sử dụng để vận tải các electron 
cung cấp cho các mạng điện thoại trước kia, nay đã được thay bằng hơn 100 
triệu kilômét cáp quang vận tải ánh sáng. 


Ánh sáng bị thuần hóa 161 


Lịch sử của cáp quang bắt đầu từ các thí nghiệm của nhà vật lý người Ailen 
John Tyndall (1820-1893). Ông đã chiếu sáng một tia nước được phun lên từ 
một bể nước. Trong khi rơi xuống đất, nước vạch ra một cung rất đẹp. Tyndall 
nhận thấy ánh sáng không tiếp tục đi qua nước theo quỹ đạo thẳng của nó, mà 
cũng uốn theo đường cong của nước rơi xuống. Cứ như thể ánh sáng bị nước 
cẩm tù, như thể nước chứa một dạng “ống dẫn ánh sáng” vậy. Thực tế, khi lan 
truyển trong một môi trường có chiết suất như nước, trong những điều kiện 
nhất định, ánh sáng sẽ bị phản xạ khi đi đến mặt phân cách giữa môi trường 
này với một môi trường có chiết suất thấp hơn là không khí, như trong trường 
hợp tia nước nói ở trên. Khi đó, mặt phân cách giữa nước và không khí có vai 
trò như bể mặt phản xạ của gương. Nhưng cần chú ý là quá trình được gọi là 
“phản xạ toàn phần” này của ánh sáng chỉ xảy ra nếu ánh sáng tới mặt phân 
cách nước-không khí dưới một góc lớn. Dưới các góc tới nhỏ, ánh sáng vượt 
qua mặt phân cách nước-không khí như không có gì ngăn cản, và sẽ mất hút 
vào không gian. Nói cách khác, ánh sáng chỉ bị cầm tù trong “ống dẫn”, dù 
ống dẫn đó là nước hay thủy tinh, nếu sự uốn của ống không quá đột ngột. 
Nó sẽ biến mất ngay khi sự đổi hướng của ống là quá gấp. 


Cáp quang: các sợi thủ tỉnh 0uận tải ánh sáng 


Laser xuất hiện năm 1960. Các nhà nghiên cứu Mỹ làm việc ở phòng thí 
nghiệm Bell của hãng AT & T (Anericain Telephone and Telesraph) đã ngay lập 
tức nắm bắt tiểm năng to lớn của laser với vai trò là phương tiện truyền tin. 
Thực tế, như chúng ta sẽ thấy, các sóng ánh sáng có thể vận chuyển thông tin 
nhiều hơn hàng triệu lần các tín hiệu điện chạy trong dây đồng. Nhưng làm 
thế nào vận chuyển được ánh sáng laser qua khí quyển Trái đất trên các khoảng 
cách vô cùng rộng lớn? Sương mù, mưa, tuyết, ô nhiễm, ẩm ướt: những thứ đó 
hấp thụ, làm suy yếu, biến dạng chùm laser. Chính sự suy yếu do khí quyển 
này đã làm cho máy quang âm của Bell không thể hoạt động được, và làm 
cho trong môi trường có sương mù dầy đặc bạn không thể nhìn quá một mét, 
hay vào một ngày trời ẩm ướt, mùa hè, tầm nhìn của bạn không vượt quá một 
kilômét. Vì vậy, cần phải tìm ra cách bảo vệ ánh sáng laser đối với thời tiết xấu 
và các thăng giáng khí quyển trong hành trình của nó. Để làm được điểu này 
cẩn phải xây dựng các đường dẫn ánh sáng đặc biệt. 

Nước không phải là phương tiện giữ ánh sáng tiện lợi. Thủy tỉnh có thể giữ 
ánh sáng tốt hơn nước rất nhiều. Vì vậy người ta sử dụng các sợi cáp quang 


162 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


làm bằng thủy tinh để vận chuyển ánh sáng. Nhưng trước hết cần phải giải 
quyết hai vấn để công nghệ lớn về kích thước, cả hai vấn để này đều làm giảm 
cường độ ánh sáng khi chạy trong cáp quang. Vấn đề thứ nhất là bề mặt của 
thủy tỉnh không bao giờ nhẵn hoàn toàn; thủy tinh không tránh khỏi có các 
vết sần làm thoát ánh sáng ra ngoài. Như chúng ta đã biết, thành thủy tỉnh chỉ 
phản xạ hoàn toàn ánh sáng nếu ánh sáng đến nó dưới các góc tới lớn. Nếu 
góc tới nhỏ, ánh sáng sẽ vượt ra ngoài thủy tính như không có gì ngăn cản nó. 
Sợi thủy tỉnh chỉ có thể dẫn ánh sáng và giúp nó vượt qua được chỗ ngoặt, nếu 
chỗ ngoặt này không quá gấp khúc. Góc lệch mà quá lớn thì ánh sáng sẽ thoát 
ra ngoài. Vậy mà các vết sần của thủy tỉnh lại làm cho ánh sáng đập vào thành 
dưới các góc như vậy. Vẫn để thứ hai là thủy tỉnh nào cũng chứa các tạp chất 
có tác dụng hấp thụ một phần ánh sáng. Bạn có thể nhận thấy điều đó khi nhìn 
một miếng thủy tỉnh dây. Miếng thủy tỉnh có màu lục nhạt vì các tạp chất trong 
nó đã hấp thụ mất phần màu đỏ của ánh sáng Mặt trời. Hai hiệu ứng này kết 
hợp lại làm cho, vào đầu những năm 1960, các nhà khoa học không thể truyền 
ánh sáng đi xa quá 100 mét mà không bị hấp thụ hoàn toàn. 

Đột phá công nghệ đầu tiên xuất hiện năm 1966 khi các nhà nghiên cứu 
người Anh nảy ra ý tưởng chế tạo cáp quang có lõi là thủy tỉnh có chiết suất 
lớn để dẫn ánh sáng, lõi này được bọc bằng một lớp thủy tinh bên ngoài có 
chiết suất thấp hơn. Đường kính lõi của sợi thủy tinh khoảng từ 4-8 micromét, 
tức mảnh hơn sợi tóc người từ 10-20 lần! Còn đường kính ngoài khoảng 125 
micromét (dầy hơn sợi tóc người một chút. Đường kính của sợi tóc người 
khoảng 75 micromét)! Lớp ngoài bảo vệ ánh sáng được dẫn đối với các sẩn sùi 
trên mặt sợi thủy tinh, cho phép nó phản xạ toàn phần bên trong lõi. Ngay cả 
khi một photon không lan truyền chính xác ở tâm của cáp quang, thì sự phản 
xạ toàn phẩn" này cũng dẫn nó trở về vùng trung tâm, như một viên bi billard 
đập vào thành bàn. 


Những sợi cáp quans tất tỉnh khiết 


Còn về vấn đề tạp chất, giải pháp đã xuất hiện vào năm 1970 khi các nhà 
nghiên cứu Mỹ của tập đoàn Corning bằng một kỹ thuật đặc biệt đã chế tạo 
thành công các sợi thủy tỉnh có độ tinh khiết cực cao, có khả năng vận tải ánh 
sáng đi xa một kilômet trước khi bị hấp thụ 99%. Khoảng cách này thoạt nhìn 


% 
.s 


* Cũng chính phản xạ toàn phần này đã làm cho kim cương phát sáng lóng lánh làm tăng vẻ 
đẹp cho người đeo nó. 


Ánh sáng bị thuần hóa 163 


có vẻ ngắn nhưng thực tế lại rất có ý nghĩa: đây chính là khoảng cách cần thiết 
giữa các trạm “tiếp sức” tín hiệu điện thoại khi tín hiệu này được truyền bằng 
điện tử. Nếu các tín hiệu được truyển bởi cáp điện thoại có thể được tiếp sức 
cứ mỗi một hoặc hai kilômét, thì làm điểu tương tự đối với cáp quang chắc 
là sẽ không khó khăn hơn. Ở mỗi trạm, một bộ dò ánh sánh nhận tín hiệu, 
và một laser khuếch đại nó lên cường độ ban đầu rổi lại truyển nó đến đoạn 
hành trình tiếp theo. Nhưng ở đây có một trở ngại! Cho tới lúc đó, các trạm 
laser tin cậy rất đắt đỏ, đồ sộ và cổng kểnh, điểu này làm cho chỉ phi lắp đặt 
ở mỗi kilômét trong mạng cáp quang trở nên đắt đỏ. Có một loại laser cực kỳ 
gọn nhẹ và rẻ, đó chính là laser bán dẫn. Các chất bán dẫn là các vật liệu, như 
silic hay germani, dẫn điện không tốt. Hẳn là các bạn đã từng thấy các diot 
bán dẫn phát quang (trong tiếng Anh là gọi !iehf-emiHins diode hay viết tắt là 
“LED“”), tức là các linh kiện điện tử phát ra ánh sáng khi có một dòng điện đi 
qua. Người ta thường sử dụng chúng để hiển thị dữ liệu bằng điện. Chính 
nhờ LED mà đồng hồ kỹ thuật số của bạn chỉ được giờ, hay máy tính bỏ túi 
của bạn hiển thị kết quả tính toán. Các điot này cũng có thể được sử dụng để 
tạo ra laser. Các laser bán dẫn đầu tiên xuất hiện ngay từ năm 1963, nhưng 
chúng không đáng tin cậy và có thói xấu là hay lăn ra hỏng chỉ sau vài phút 
hoạt động trong nhiệt độ môi trường xung quanh. Nhiều phòng thí nghiệm 
trên khắp thế giới đã thực hiện cuộc chạy đua ráo riết để tìm ra chất bán dẫn 
tạo ra laser tin cậy hơn, có thể hoạt động bển bỉ ở nhiệt độ bình thường. Bằng 
một sự kết hợp hoàn hảo của khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu của 
phòng thí nghiệm Bell đã tuyên bố chế tạo thành công một chất bán dẫn như 
thế vào tháng 5 năm 1970, tức chưa đẩy một tháng sau phát hiện của nhóm 
Corning về các sợi cáp quang rất tinh khiết. 

Tất cả những yếu tố cần thiết để chế tạo một hệ thống thông tin bằng cáp 
quang giờ đã được hội đủ: các laser bán dẫn phát ra ánh sáng “kết hợp” có 
khả năng vận chuyển hơn một tỉ bit thông tin mỗi giây, các cáp quang có khả 
năng truyền các tín hiệu ánh sáng xa nhiều kilômét mà không hấp thụ chúng 
hoàn toàn, các trạm được lắp các diot laser để phục hổi tín hiệu ánh sáng trong 
suốt hành trình của chúng. Trong lịch sử công nghệ, sự phát triển các hệ thống 
thông tin bằng cáp quang chắc chắn là một trong những chương chiếm ít thời 
gian nhất kể từ thời điểm phát minh ra trong phòng thí nghiệm tới thời điểm 
đưa chúng vào sử dụng dưới dạng một hệ thống mang lại lợi nhuận. Từ phát 
minh ra các linh kiện đầu tiên đến thành công thương mại chỉ mất một thập 
kỷ. Ngay từ năm 1980, các hệ cáp quang đã bắt đầu tải các cuộc điện đàm. Và 
chỉ cần hơn hai thập kỷ, từ cuối thế kỷ XX, để thay thế phẩn lớn các cáp điện 


164 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


thoại bằng cáp quang dọc ngang toàn bộ hành tinh (H. 24 trong tập ảnh màu). 
Các cáp bằng đồng được đưa vào sử dụng ngay từ năm 1866 gồm 1500 cặp 
dây điện và có thể vận tải đồng thời khoảng 10.000 cuộc điện đàm. Cáp quang 
ngày nay có thể vận tải đồng thời số cuộc điện đàm nhiều gấp mười lần cáp 
đồng! Hãy nói vào ống nghe điện thoại, và giọng của bạn sẽ được các xung 
ánh sáng đọc theo các sợi thủy tỉnh mảnh truyển đi hàng trăm, thậm chí hàng 
nghìn kilômét! Công nghệ đã không ngừng tiến bộ để ngày càng rút bớt hao 
tổn ánh sáng trong cáp quang. Năm 1983, các kỹ sư của phòng thí nghiệm Bell 
đã truyền một tín hiệu ánh sáng trên khoảng cách cỡ 160 km mà không cần 
phải khuếch đại. Cáp quang ngày nay trong suốt tới mức, nếu nước của đại 
dương trong bằng nó, thì đáy của các vùng biển sâu nhất cũng vẫn nhìn thấy 
được từ mặt nước. 


Các “máu ánh sáng” trơng lai 


Cuộc cách mạng công nghệ ánh sáng bắt đầu trong những năm 1960 và 
chưa bao giờ chậm lại. Ngược lại, nó đã không ngừng tăng tốc. Thế hệ “máy 
ánh sáng” đầu tiên, sinh ra cùng với phát minh ra laser và cáp quang, dựa trên 
các linh kiện không chỉ quang học, mà còn cả điện tử. Trong các máy được 


An, 


gọi là “quang điện” này, electron đóng vai trò quan trọng ngang như photon. 
Chính chúng đảm bảo cho việc dẫn ánh sáng. Nhưng giờ đây đã lấp ló ở chân 
trời các “máy ánh sáng” thế hệ thứ hai. Các máy “thuần túy quang học” này 
có tham vọng không cần sử dụng điện tử mà chỉ dựa trên ánh sáng. Trong các 
máy này, chính ánh sáng sẽ dẫn đường ánh sáng. 

Ngay cả khi các máy thuần túy quang học này vẫn chưa hiện thực hóa hết 
tiểm năng của chúng, thì trong trí tưởng tượng vô cùng phóng túng của các 
nhà nghiên cứu đã hiện hình các “máy ánh sáng” thế hệ thứ ba, các “máy lượng 
tử”. Các máy lượng tử này cũng chỉ dựa trên ánh sáng. Chúng khai thác hành 
trạng kỳ lạ và tuyệt vời của photon trong thế giới nguyên tử, thế giới mà cơ 
học lượng tử chi phối. 

Để hiểu các làn sóng cách mạng trong tương lai này, chúng ta phải xem xét 
chỉ tiết vai trò của electron và photon trong “máy ánh sáng“. Trong các máy 
ánh sáng thế hệ thứ nhất, các máy quang điện, ánh sáng và electron tạo thành 
một cặp bổ sung cho nhau. Mỗi loại đảm nhiệm một nhiệm vụ khác nhau tùy 
theo khả năng của mình. Chẳng hạn, electron chịu trách nhiệm kiểm soát các 
hoạt động trong máy, trong khi ánh sáng có nhiệm vụ truyển tải thông tin. Sự 


Ánh sáng bị thuần hóa 165 


phân công lao động này được quy định bởi các tính chất vật lý rất khác nhau 
của electron và photon. Một khác biệt lớn liên quan đến điện tích: electron tích 
điện âm, trong khi photon là trung hòa về điện, điểu này làm cho electron đẩy 
các đồng loại của chúng bằng một lực điện, trong khi photon thì không làm 
như vậy. Tính chất này làm cho electron trở nên lý tưởng để đảm bảo các hoạt 
động kiểm soát: chẳng hạn, chỉ cần thay đổi số electron tham gia là có thể tạo 
ra hoặc ngăn chặn dòng electron trong kênh dẫn của một tranzito. Ngược lại, 
photon không thể đóng vai trò là nhân viên kiểm soát, bởi vì nó không tương 
tác với các photon khác. Hai chùm ánh sáng có thể cắt ngang nhau mà không 
hể ảnh hưởng đến nhau. Đó cũng chính là lý do vì sao các “kiếm laser“ va vào 
nhau, như chúng ta thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng như Cjiến 
tranh giữa các uì sao hay Cuộc phục thù của ]cdi, là không thể tổn tại: chúng đi 
ngang qua nhau. (Có những điểm rất khó tin liên quan đến thanh kiếm laser 
này: chùm laser không thể nhìn thấy được; người ta chỉ nhìn thấy nó trong một 
khí quyển có các hạt bụi rất nhỏ hấp thụ ánh sáng và làm tán xạ ánh sáng ra 
tất cả các hướng. Mặt khác, chùm laser không hữu hạn về kích thước: nó lan 
truyển theo đường thẳng cho tới khi bị một vật nào đó hấp thụ - điều này có 
nguy cơ làm hỏng phi thuyền không gian và gây các hậu quả nghiêm trọng - 
hoặc bị một cái gương nào đó phản chiếu...). 

Nhưng chính cái đặc tính làm cho electron trở thành người kiểm soát tuyệt 
vời lại biến chúng thành các sứ giả tổi. Do các electron tương tác với nhau bằng 
lực điện từ, nên khi chúng ta muốn truyền một thông tin từ vị trí này sang vị 
trí khác thông qua các electron, thì thông tin này thế nào cũng bị nhiễu bởi các 
thông tin khác được vận chuyển bởi dòng các electron khác trong cùng đường 
dẫn. Điểu này có nghĩa là nếu dùng electron để vận chuyển thông tin thì khi 
gọi điện, bạn sẽ nghe thấy hàng nghìn cuộc điện đàm khác diễn ra đồng thời. 
Thật không gì khó chịu hơn thế. Ngược lại, do photon có một đặc tính rất hay 
là chúng hoàn toàn không biết nhau, nên chúng là các sứ giả tuyệt vời; khi lan 
truyền với vận tốc ánh sáng, chúng có thể chung sống với hàng trăm các tín 
hiệu khác được vận chuyển bởi các photon khác mà không bao giờ bị nhiễu 
loạn. Thông tin luôn được truyền luôn nguyên vẹn đến đích, không bao giờ bị 
ảnh hưởng của các nhiễu loạn điện từ. 


Thu nhỏ đến cực tiểu 


Nhưng, trong lĩnh vực thông tin, nếu photon đã chiến thắng electron một 
cách vang đội, thì electron lại có lợi thế là cực kỳ nhỏ so với photon. Kích thước 


166 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


của một photon bằng khoảng cách của hai đỉnh (hoặc hai hõm) liền kể nhau 
của sóng gắn với nó, hay nói cách khác là bằng bước sóng của. Vì bước sóng 
này cỡ 1 micromét (một phần triệu mét), nên ánh sáng được sử dụng trong 
cáp quang thường có bản chất hổng ngoại để giảm thiểu khả năng nó bị thủy 
tỉnh hấp thụ. Còn về electron, các sóng gắn với chúng có bước sóng lớn hơn 
một nanomet (một phần tỉ mét), tức nhỏ hơn một hạt ánh sáng cả ngàn lần. 
Vậy tại sao kích thước của các hạt chạy trong các mạch điện tử lại quan trọng 
đến thế? Sở đĩ như vậy là vì kích thước của chúng càng nhỏ thì đường kính 
của dây tải electron càng nhỏ (nhờ công nghệ hiện nay, các dây có đường kính 
cỡ một phần mười micromét, tức nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng mười lần), 
kích thước của các máy điện tử ứng dụng các tính chất của electron càng nhỏ, 
thời gian mà các tín hiệu phải mất để đi và truyền thông tin từ một linh kiện 
điện tử này sang một linh kiện điện tử khác càng ngắn lại, vận tốc xử lý (chẳng 
hạn, tốc độ tính toán của máy vi tính) do đó sẽ càng cao. 

Như vậy, cuộc chinh phục chiếc cốc thánh điện tử chính là sản xuất ra các 
linh kiện ngày càng nhỏ hơn, đưa được ngày càng nhiều tranzito vào trong 
một thể tích ngày càng bé hơn. Những tiến bộ đạt được trong việc tiểu hình 
hóa này là rất nhanh chóng. Số tranzito tích hợp với một chíp điện tử đã tăng 
theo hàm mũ, cứ hai mươi tư tháng lại tăng gấp đôi. Tỉ lệ tiểu hình hoá này 
đã được một kỹ sư người Mỹ tên là Gordon Moore (sinh năm 1929), người 
đồng sáng lập ra tập đoàn chíp điện tử Intel, đã dự báo ngay từ năm 1965. 
Hơn bốn mươi năm sau, kể từ khi ra đời bộ vi xử lý đầu tiên - một linh kiện 
điện tử thu nhỏ, tất cả các thành phần của nó kết hợp lại với nhau thành một 
mạch tích hợp duy nhất, và là cơ sở cho tất cả các máy vi tính của chúng ta -, 
“định luật Moore” liên tục được khẳng định. Bộ vi xử lý đầu tiên ra đời năm 
1971 có 2300 tranzito. Năm 2006, một chíp cùng kích thước chứa tới 230 triệu! 
Theo thời gian, thỏa mãn định luật Moore đã trở thành một mục đích chính mà 
các kỹ sư ở Thung lũng Siïlicon nhằm tới. Sự tiểu hình hóa đến cực điểm này 
hiện đã khuyến khích sử dụng các electron làm sứ giả trong các máy quang 
điện. Với công nghệ hiện nay, photon chỉ tiếp sức với vai trò là sứ giả đối với 
những khoảng cách lớn hơn khoảng cách tới hạn một mét. Chẳng hạn, sự trao 
đổi thông tin giữa các máy tính nội mạng được thực hiện bởi ánh sáng lan 
truyển trong các cáp quang. Nhưng các kỹ sư hiện đang miệt mài tìm cách 
giảm khoảng cách tới hạn này xuống còn một xentimét, một phần nghìn mét, 
thậm chí chỉ còn một micromét, tức cỡ chiều dài của sóng ánh sáng: ánh sáng 
sẽ nhanh chóng xâm chiếm bộ vi xử lý của máy vi tính để vận chuyển thông 
tin giữa hai mạch tích hợp, thậm chí giữa hai chíp. 


Ánh sáng bị thuần hóa 167 


Đồng cũng truyền các tín hiệu uới uận tốc ánh sáng 


Electron là sứ giả chạy dọc theo dây đồng. Trong số tất cả các kim loại 
thường dùng, đồng là kim loại có điện trở suất thấp nhất. Điểu này có nghĩa 
là thông tin có thể được truyền đi rất xa, rất nhanh. Nhưng với vận tốc nào? 
Bạn sẽ nói rằng, bởi vì electron có khối lượng, vận tốc của nó phải thấp hơn 
vận tốc của photon, và do đó thông tin được dây đồng vận chuyển phải chạy 
với vận tốc thấp hơn vận tốc của ánh sáng. Bạn đã lầm to! Vì đồng cũng truyền 
thông tin với vận tốc ánh sáng! Không phải là vì electron trong dây đồng chuyển 
động với vận tốc ánh sáng: chúng không làm như vậy. Thực tế, các tín hiệu 
không được truyển đi bằng sự dịch chuyển vật lý của các electron từ đầu này 
sang đầu kia của dây đổng; mà là chính lực điện tác động lên các electron di 
chuyển và truyển thông tin. Lực này do các sóng của điện trường sinh ra, mà 
các sóng này lại lan truyền với vận tốc ánh sáng. Giống như một ống chứa đầy 
nước: nếu bạn đẩy nước ở một đầu ống, bạn sẽ thấy nước chảy ngay ra ở đầu 
kia; không phải các phân tử nước mà các bạn vừa đẩy vào đã di chuyển dọc 
theo ống để thoát ra ở đầu kia, mà là một sóng áp suất. Vận tốc lan truyển của 
sóng này là bao nhiêu? Nó bằng chính vận tốc của âm thanh trong nước, tức 
1480 m/s. Các tín hiệu điện cũng lan truyển dọc theo dây đồng với vận tốc ánh 
sáng. Như vậy, không phải bằng cách thay electron bằng photon, và thay dây 
đồng bằng cáp quang, là chúng ta sẽ rút bớt được thời gian truyền thông tin! 
Photon và electron ngang bằng nhau về phương diện liên quan tới vận tốc tải 
thông tin. Nhưng, như chúng ta đã thấy, electron đã chiên thắng vang đội về 
phương diện liên quan tới kích thước của chúng, và do đó liên quan tới kích 
thước của các linh kiện vận tải chúng. 

Như vậy, trong các “máy ánh sáng” quang điện thế hệ thứ nhất xuất hiện 
trong các thập kỷ cuối thế kỷ XX và đã thống lĩnh thị trường đầu thế kỷ XXI, 
electron và photon phân chia nhau một cách hài hòa nhiệm vụ tùy theo khả 
năng riêng của mình. Do rất hiệu quả trong việc kiểm soát hoạt động ở khoảng 
cách ngắn, nhưng lại rất kém trong việc vận chuyển thông tin ở các khoảng 
cách xa do điện tích của chúng, nên eletron chịu trách nhiệm kiểm soát các chức 
năng phân phối và định hướng trong các linh kiện điện tử nhỏ - như dòng điện 
đi qua một tranzito này hay khác, chẳng hạn -, trong khi photon lại truyển tin 
rất hiệu quả, nhưng lại rất kém trong việc kiểm soát xử lý do chúng không có 
điện tích, nên sẽ đảm trách việc vận chuyển thông tin. 


168 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


KỦ nguyên photon 


Nhưng photon lại đang chiếm vị trí của electron, kể cả trong các hoạt động 
kiểm soát. Chúng ta đang sống trong một cuộc cách mạng và gần như lặng lẽ 
chuyển từ kỷ nguyên điện tử sang kỷ nguyên photon. Như chúng ta đã thấy, 
chính photon là cơ sở của các laser bán dẫn và của mạng khổng lồ cáp quang, 
làm cho việc tích trữ các lượng khổng lổ thông tin trở nên khả đĩ, làm nến tảng 
cho hệ thống truyền thông toàn cầu được gọi là “xa lộ thông tin”, và kết nối các 
máy tính trên toàn thế giới vào một mạng gọi là Internet. Trong mạng khổng 
lổ này, photon lan truyển với vận tốc ánh sáng qua hàng trăm triệu kilômét 
sợi thủy tinh, được dùng thay thế cho các dây đồng trước kia để vận chuyển 
electron. Không phải công nghệ điện tử bỗng chốc trở nên lạc hậu - các dàn 
hi-fi của chúng ta vẫn còn chứa rất nhiều linh kiện điện tử, và các máy vi tính 
kỹ thuật số vẫn liên tục phá kỷ lục về vận tốc, khả năng lưu giữ thông tin và 
tính toán. Chỉ có điểu, trong một số hoàn cảnh, photon hiệu quả hơn electron. 
Nó thậm chí sẽ thống trị trong máy tính, một vị trí mà cho tới nay vẫn độc tôn 
là của electron. 

Bản sử thi của con người là câu chuyện không có hổi kết về các cuộc chỉnh 
phục công nghệ nhằm thay thế sức lao động con người bằng máy móc. Đầu 
cách mạng công nghiệp, sức của hơi nước được dùng để quay các bánh xe 
làm vận hành các máy và chạy các đầu tầu xe lửa. Sau đó, hơi nước đã được 
dùng để chạy máy phát điện, và các máy này, đến lượt mình, lại làm chạy các 
các động cơ: electron đã bước lên bục vinh quang trong đầu óc con người như 
thế đó. Nhưng electron còn làm được nhiều hơn thế: nó đã cho ra đời một 
công nghệ truyền thông mới cho phép con người gắn kết với nhau. Nó đã cho 
phép tạo ra máy điện tín, điện thoại và truyền hình. Nó cũng là nguổn gốc của 
máy tính hiện đại. Nhờ có phát minh này, con người từ nay đã có thể ủy thác 
một số công việc trí óc (như tính toán) cho máy tính. Tổ tiên của các máy tính 
là máy tính cơ học do các nhà toán học và triết học người Pháp Blaise Pascal 
(1623-1662) và người Đức, Gottfried Leibniz (1646-1716) chế tạo vào thế kỷ 
XVII. Vào thế kỷ XIX, nhà toán học và phát minh người Anh Charles Babbage 
(1792-1871) là người đầu tiên đưa ra nguyên lý của máy tính hiện đại, mà ông 
gọi là “máy vi phân” vì máy này dựa trên phép tính vi phân. Babbge đã dành 
phần lớn cuộc đời để nghiên cứu chế tạo máy tính cơ học, một tập hợp khổng 
lổ các bánh xe và bánh răng được dẫn động bởi một máy hơi nước, nhưng ông 
không bao giờ hoàn thành. Chỉ khi electron thay thế các bánh răng thì máy tính 
mới có khả năng thích nghị, vận tốc xử lý và khả năng lưu giữ như chúng ta 


Ánh sáng bị thuần hóa 169 


biết ngày nay. Nhưng, với vai trò vận tải thông tin, thì electron có những hạn 
chế so với photon: sở dĩ photon có thể vận tải các lượng thông tin khổng lổ 
so với electron là bởi vì nó có thể rung động với các tần số cao hơn rất nhiều. 


Khả năng uận chuuến thông tín của ánh sáng 


Khả năng vận tải thông tin của một sóng ánh sáng gắn liển với tần số của 
nó: tức là số các sóng đi qua một điểm không gian trong một giây. Mỗi hệ thống 
truyền thông, dù đó là hai hộp inox nối với nhau bằng dây dẫn, một mạng điện 
thoại, một đài phát thanh hay một kênh truyền hình, đều được đặc trưng bởi 
băng thông: tức là khoảng tần số trong đó hệ này có thể truyền một tín hiệu 
mà không làm cho nó bị méo lớn. Băng thông càng rộng, thì lượng thông tin 
có thể được vận chuyển càng lớn. 

Để hiểu điểu này rõ hơn, chúng ta hãy xét ví dụ về cầu vồng. Như chúng 
ta đã thấy, các màu của cầu vồng đi từ đỏ đến tím, tương ứng với các tần số 
từ 400.000 đến 750.000 GHz (một gigahertz bằng một tỉ hertz). Hertz (Hz) là 
đơn vị tần số tương ứng với tần số của một sóng mà chu kỳ của nó - thời gian 
hai đỉnh hay hai hõm sóng liển kể đi qua một điểm không gian - bằng một 
giây. Khoảng tần số của cầu vồng là hiệu các tần số tối đa và tối thiểu, tức 
350.000GHz. Mắt chúng ta nhạy cảm với tất cả các màu (hay tần số) của cầu 
vồng, cho phép chúng ta nhìn thấy cái vòng cung đa sắc trong toàn bộ vẻ đẹp 
lộng lẫy của nó. Ngược lại, hãy giả định rằng mắt chúng ta chỉ nhạy cảm với 
màu đỏ, tức quãng tần số giữa 400.000 và 450.000 GHz: “băng thông” của mắt 
chúng ta sẽ chỉ là 50.000 GHz. Khi đó, chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy phần màu đỏ 
của cầu vồng, hay màu đỏ chói của hoa mào gà đồng nội. Trời xanh, biển xanh, 
hoa hổng ngát hương, đồng cỏ xanh mướt sẽ biến mất khỏi thế giới thị giác 
của chúng ta. Khi đó, thế giới thị giác của chúng ta sẽ tẻ nhạt và đơn điệu hơn 
rất nhiều. Thông tin mà chúng ta nhận được từ thế giới bên ngoài sẽ nghèo 
đi đáng kể. 

Điều tương tự cũng xảy ra đối với tất cả các hệ truyển thông khác. Chẳng 
hạn, hãy xét các đài phát thanh và truyền hình phát các sóng AM và EM. Các 
sóng radio AM có tần số vài trăm kHz, và mỗi đài phát thanh AM lai được 
gắn với một băng thông 10 kHz, bằng một nửa băng thông của tai chúng ta 
(20 kHz). Ngược lại, các sóng FM có các tần số vài MHz (một megahertz bằng 
một triệu hertz), và các đài EM có các băng thông 200 kHz, có thể dễ dàng đón 
nhận tất cả các âm thanh mà thính giác con người có thể bắt được (H. 32). Băng 


170 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


thông lớn hơn của các đài FM làm cho âm nhạc mà chúng phát ra phong phú 
và trung thực hơn rất nhiều âm nhạc phát từ các đài AM. Còn đối với thông 
tin vô cùng phong phú và phức tạp phát bởi các kênh truyển hình (ngoài âm 
thanh còn có hình ảnh), đòi hỏi một băng thông lớn hơn 25 lần băng thông của 
một đài radio FM, tức 5 MHz. Nêu kênh truyền hình muốn phát các chương 
trình có độ phân giải cao, sẽ phải cần một băng thông rộng hơn sáu lần, tức 
30 MHz. Sau này chúng ta sẽ thấy, các băng thông thông này chưa là gì so với 
băng thông của các sóng ánh sáng được sử dụng để vận chuyển thông tin. 


Biểu diễn tri thức bằng ngôn ngữ nhị phân 


Kỷ nguyên thông tin dựa trên một nhận thức quan trọng rằng mọi hiểu biết, 
dù được thể hiện bằng văn bản - như sách, tiểu thuyết, thơ ca hay các công 
thức toán học - hay bằng hình ảnh - như bức Hoa súng của Monet hay Những 
quả táo của Cézanne -, đều có thể được biểu diễn bằng các chuỗi số chỉ gồm hai 
chữ số là 1 và 0: người ta gọi đó là biểu diễn nhị phân. Triết gia và nhà bác học 
người Đức Gottfried Leibniz là một trong những người đầu tiên đã tìm cách 
xây dựng một ngôn ngữ biểu tượng phổ quát có khả năng diễn đạt đầy đủ tri 
thức, với hy vọng ngôn ngữ biểu tượng này sẽ kích thích phát hiện ra các khái 
niệm và chân lý mới còn chưa được ngờ tới. Phát minh ra phép tính vi phân 
của ông, cùng thời với Newton, là gắn liền với dự định lớn lao này. Những ký 
hiệu chuẩn mà chúng ta sử dụng ngày nay trong phép tính vi tích phân, gần 
như chủ yếu là do ông xây dựng; nó đã thay thế cho những ký hiệu rất bất tiện 
của Newton. Năm 1700 Leibniz đã hiểu rằng hệ đếm thập phân của chúng ta 
không phải là duy nhất. Ký hiệu này (dựa trên mười chữ số từ 0 đến 9) trông 
có vẻ tự nhiên, nhưng Leibniz đã nhận ra rằng hệ thập phân không có gì là 
huyền bí cả và rằng mỗi một đại lượng đều có thể được biểu diễn bằng một số 
tuỳ ý các ký tự, và hệ cơ bản nhất tất nhiên phải là hệ nhị phân, sử dụng chỉ 
hai chữ số: 0, mà Leibniz gán cho chân không, và 1, ông gán cho Chúa. 

Ngôn ngữ nhị phân hoàn toàn phù hợp với máy tính điện tử. Chế tạo một 
chiếc máy tính vận hành theo 10 cách khác nhau để biểu diễn 10 chữ số của 
hệ thập phân không phải là việc dễ. Nhưng chế tạo một máy chỉ có hai trạng 
thái khả dĩ thì đễ hơn nhiều: một trạng thái là “bật”, ứng với 1, và một trạng 
thái là “tắt, ứng với 0. Máy tính hiện đại trên thực tế là một hệ khổng lổ các 
thiết bị chuyển mạch có thể bật hoặc tắt cực nhanh theo các lệnh đã được mã 
hóa. Trạng thái của các thiết bị chuyển mạch này được truyền đến toàn bộ máy 
tính và bắt nguồn từ một chuỗi các xung điện ứng với 1 là bật hay với 0 là tắt. 


Ánh sáng bị thuần hóa 171 


Các xung điện đến càng nhanh, hay nói cách khác, tần số của dòng điện càng 
cao, thì số các chữ số nhị phân (tiếng Anh là binar digit, viết tắt là “bit”) được 
truyển đi mỗi giây càng cao, và do đó máy tính càng mạnh. Chẳng hạn, một 
máy tính có tần số 600 MHz nhanh hơn rất nhiều máy tính có tần số 100 MHz. 


Bit ấơn 0j cơ bản của thông tin 


Bit chính là đơn vị cơ bản để mã hóa mọi thông tin. Mỗi một tập hợp các 
phần tử đều có thể được biểu diễn bằng một chuỗi tương ứng các bit. Hãy xét, 
chẳng hạn, tám số từ 0 đến 7. Trong một hệ nhị phân, nếu chúng ta chấp nhận 
nguyên tắc rằng, từ phải sang trái, một số “1” có giá trị 1 ở vị trí thứ nhất, giá 
trị 2 ở vị trí thứ hai và giá trị 4 ở vị trí thứ tư, và một số “0“ có giá trị 0 ở bất kỳ 
vị trí nào, thì các số này có thể được mã hóa như sau: 0 = 000, 1 = 001, 2 =010, 3 
=011, 4= 100, 5 = 101, 6 = 110 và 7 = 111. Chúng ta chỉ cần một chuỗi 3 bit là có 
thể xây dựng được các mã vừa rồi. Nói cách khác, đối với tám số, tổn tại tổng 
cộng 8 = 2° cách khác nhau để kết hợp các số 1 và số 0. Rộng hơn, để mã hóa 
một hệ gồm N phần tử bằng các số 1 và 0, số các bit cho mỗi chuỗi cần thiết 
bằng số lần cần phải nhân với hai để thu được N. Nói cách khác, N = 2, trong 
đó b là số các bit của mỗi chuỗi. Như vậy, để mã hóa một tập hợp 16 phần tử, 
cần phải dùng 4 bit cho mỗi chuỗi, và cứ tiếp tục như vậy. 

Phương pháp này sẽ rất ngon lành nếu tổng số các phần tử bằng một lũy 
thừa của 2. Nhưng điểu gì sẽ xảy ra nếu nó không phải là lũy thừa của 2? 
Chẳng hạn, mã hóa nhị phân bảng chữ cái Latinh gồm 26 chữ cái như thế nào? 
Số 26 không phải là một lũy thừa của 2. Thực tế, 26 = 21”. Như vậy, số trung 
bình các bit trong mỗi chuỗi cần thiết để mã hóa bảng chữ cái Latinh là một số 
không nguyên, nó bằng 4,7. Bởi vì các bit thập phân không tổn tại nên chúng 
ta phải sử dụng một chuỗi 5 bit (5 là số nguyên lớn hơn và gần 4,7 nhất): điểu 
này sẽ cho phép không chỉ mã hóa 26 chữ cái trong bảng chữ cái, mà còn có 
thể thêm vào đó một vài ký hiệu về dấu nữa. Tương tự, để mã hóa toàn bộ các 
số từ 1 đến 200, chúng ta chỉ cần sử dụng một chuỗi 8 bit, vì 200 = 27%, và 8 là 
số nguyên lớn hơn và gần 7,644 nhất. 

Mã nhị phân là lý tưởng đối với các máy tính điện tử. Nhưng tiện ích của 
nó vượt ra ngoài những tính toán thuần túy. Các bit cũng có thể được sử dụng 
để biểu diễn các từ, các câu, thậm chí cả một cuốn tiểu thuyết. Chúng cũng có 
thể biểu diễn cả âm thanh hoặc hình ảnh, các cường độ ánh sáng hoặc màu sắc. 
Để biểu diễn văn bản, chỉ cần gán cho mỗi chữ cái một chuỗi các số 1 và 0, như 


172 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


chúng ta vừa thãy. Thực ra, biểu diễn chữ cái bằng ngôn ngữ nhị phân không 
phải là một ý tưởng mới. Ngay từ năm 1832 nhà phát minh người Mỹ Samuel 
Morse (1791-1872) đã chế tạo mã nhị phân riêng cho máy điện tín của ông, bao 
gồm chuỗi các dấu chấm và gạch. Đầu tiên, ông xác lập tần suất tương đối 
của các chữ cái khác nhau trong tiếng Anh, sau đó Morse đã gán cho mỗi chữ 
cái chuỗi các gạch dài và ngắn khác nhau, các chuỗi ngắn nhất được dành cho 
các chữ hay được sử dụng nhất. Chẳng hạn, chữ cái E hay xuất hiện nhất nên 


được biểu diễn bằng một gạch ngăn, vạch này về sau trở thành một dấu chấm. 


Am thanh được số hóa 0uà bị nén 


Một bản giao hưởng của Beethoven, một đoạn nhạc jazz của John Coltrane 
hay mọi loại nhạc khác đều có thể được ghi dưới dạng một mã nhị phân biểu 
diễn biên độ của âm thanh theo thời gian. Nhạc được lấy mẫu ở tần số 44,1 
kilohertz, nghĩa là việc lấy mẫu phải được thực hiện cứ mỗi 11,3 micro giây. 
Tần số này ứng với dải tần 20 kHz, nằm trong vùng nghe được của thính giác 
con người. Biên độ của âm thanh được số hóa có thể lấy bất kỳ giá trị nguyên 
nào nằm trong khoảng từ 1 đến 65 536. Bởi vì 65.536 = 219, điểu này có nghĩa 
là mỗi mẫu được đặc trưng bằng 16 bit. Một dung lượng 16 bit mỗi 11,3 micro 
giây ứng với một luồng thông tin khoảng 1,41 megabit mỗi giây. 

Nhưng, trong thực tiễn, khi bạn lên mạng Internet để tải một đoạn nhạc, 
lưu lượng thông tin đi vào máy tính của bạn nhỏ hơn, và sở đĩ như vậy là vì 
nhạc chứa khá nhiều đoạn lặp có thể được tận dụng để giảm số bit cần thiết 
cho việc truyền nhạc. Chẳng hạn, có sự lặp lại trong các đoạn gần như im lặng, 
ở đó không cần tới đến tổng số 16 bit để tái hiện đầy đủ đoạn nhạc. Các đoạn 
khác chứa nhiều âm trầm (âm thanh được đặc trưng bởi các tần số thấp) không 
cẩn được lấy mẫu cứ mỗi 11,3 giây, khoảng thời gian phù hợp nhất cho các 
tấn số cao. Từ đó người ta sử dụng các mã nén nhằm giảm lưu lượng bit mà 
Net cần phải truyển trước khi đoạn nhạc yêu thích của bạn được phi lại trên 
ổ cứng của máy tính. Tệp dữ liệu âm thanh rất phổ biến “MP3“ là một ví dụ 
điển hình nhất về kỹ thuật nén này. “MP3“ viết tắt từ “MPEG mức âm thanh 
3“, trong đó MPEG là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Moơing Pictre ExperEs 
Group“ (“nhóm chuyên gia hình ảnh động”); đó là tên của một nhóm làm việc 
chịu trách nhiệm tạo ra các chuẩn quốc tế cho việc nén âm thanh và hình ảnh. 
MP3 sử dụng các mô hình âm học - tâm thần tinh xảo dựa trên những hiểu 
biết của chúng ta về sự tái tạo âm thanh bởi não từ những gì đi vào tai. Nó cho 


Ánh sáng bị thuần hóa 173 


phép nén một đoạn nhạc từ 1,41 megabit mỗi giây còn 64 kilobit mỗi giây đối 
với nhạc sterio, và 32 kilobit mỗi giây đối với nhạc mono, tức là đạt các hệ số 
nén lần lượt là 20 và 40. 


Hình ảnh là các bức tranh shép điện tử 


Tương tự như âm thanh, một hình ảnh cũng có thể được “số hóa”, nghĩa 
là được biểu diễn bằng các con số. Khi bạn quét một hình ảnh nghĩa là bạn 
đã biểu diễn nó bằng ngôn ngữ số: hình ảnh được phân tách thành vô số các 
thành phần hay các “pixel” (từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh 0icture element, 
có nghĩa là “phần tử ảnh”). Một pixel là phần tử nhỏ nhất độc lập với hệ tạo 
ảnh. Chẳng hạn, trong một phim chụp ảnh, một pixel là một hạt tinh thể bạc. 
Đối với camera kỹ thuật số hay video, đó là một senxơ photon nhỏ bằng silic. 
Đối với màn hình máy vi tính, đó là một chấm sáng. Cụ thể hơn, một bức ảnh 
được ghi trên phim chứa khoảng 10 triệu pixel trên một xentimét vuông; hình 
ảnh do một camera kỹ thuật số ghi lại chứa khoảng 100.000 pixel trên xentimét 
vuông, tức kém 100 lẩn; và hình ảnh mà bạn ngắm trên màn hình máy vi tính 
có độ phân giải cao, khoảng 2000 pixel trên một xentimét vuông, tức còn kém 
hơn 50 lần. Rõ ràng, cho tới nay, ảnh trên phim vẫn ăn đứt công nghệ điện tử, 
các hình ảnh trên phim cho thấy nhiều chỉ tiết hơn (hay nói theo ngôn ngữ 
kỹ thuật, thì tức là có “độ phân giải“ cao hơn). Tuy nhiên, hình ảnh kỹ thuật 
số đã có những tiến bộ vượt bậc, và ngày mà nó bắt kịp hình ảnh trên phim 
không còn xa nữa. 

Các pixel tạo nên một bức tranh ghép điện tử, trong đó mỗi phần tử được 
đặc trưng bởi một chuỗi các con số mô tả, chẳng hạn, vị trí của nó trong hình 
ảnh hay các tỉ lệ màu lam, lục và đỏ mà nó chứa, các thông tin này cho phép 
tái tạo lại cường độ ánh sáng và màu sắc của nó. Trong thế giới nhị phân, khi 
nói đến chuyện lưu trữ và truyền thông tin, thì không có sự phân biệt giữa 
cuốn tiểu thuyết Chiến tranh uà Hòa bình và bức tranh Nàng Monisa. Đối với 
Internet, cả hai đều là các luổng bit chỉ khác nhau về lượng thông tin mà thôi. 
Một cuốn sách 300.000 chữ như cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay có lượng 
thông tin khoảng 3 triệu bit (hay 3 megatbit), với giả định rằng chúng ta mã 
hóa nó một cách hiệu quả. Một bộ phim có dung lượng bit lớn hơn nhiều, bởi 
vì nó gồm một chuỗi các hình ảnh. Chúng ta ta hãy xét, chẳng hạn, trường hợp 
hình ảnh kỹ thuật số của một camera video bình thường. Nó gồm khoảng 320 
x 240 pixel, tức tổng cộng 76800 pixel. Cường độ của mỗi một trong ba màu cơ 


174 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


bản - đỏ, vàng và lam, đôi với mỗi pixel có thể còn được mã hóa bằng 8 bit. Nếu 
camera video chụp 30 ảnh mỗi giây, thì điểu này ứng với một tốc độ thông tin 
55 megabit mỗi giây. Đó là còn chưa tính đến kỹ thuật “xen ảnh” nhằm bảo vệ 
hình ảnh khỏi các nguy cơ bị mất đữ liệu trong quá trình được truyền bởi các 
mạng truyền thông lưu lượng cao. Xen ảnh mang lưu lượng thông tin khoảng 
165 megabit mỗi giây. MP3 sau đó có thể nén các hình ảnh xuống 50 lần (vì 
trong ảnh luôn có sự lặp lại nhất định do các vật bất động, như bàn ghế, cây 
cối, núi non, không thay đổi từ cảnh này sang cảnh khác), làm cho lưu lượng 
thông tin còn khoảng 3 megabit mỗi giây. Nói cách khác, nếu chúng ta có một 
đường truyền lưu lượng 6 megabit mỗi giây, thì chúng ta có thể tải và xem tùy 
thích mọi bộ phim. 


Các phẩn tiêm thông tinh, nhưng ngốn nhiều bit 


Chúng ta hãy hình dung cảnh một gia đình bốn người miệt mài các công 
việc khác nhau sau bữa tối. Tất cả đều kết nối Internet và nhận dữ liệu từ mạng 
theo cách này hay cách khác. Người mẹ trong phòng làm việc đang tải tất cả 
các bài báo có trên mạng liên quan đến các truyện cổ tích và thần thoại của 
Việt Nam; cùng lúc này, bà xem một bộ phim trên màn hình vô tuyến có độ 
phân giải cao. Để thực hiện tất cả những yêu cầu đó, cần phải có một tổng lưu 
lượng các dữ liệu khoảng 10 megabit mỗi giây. Người bố trong xưởng vẽ đang 
thiết kế một áp phích. Đồng thời, ông xem chương trình thợ mộc mà ông đã 
yêu cầu của một dịch vụ có trên Internet, và truyền đến máy tính của ông với 
lưu lượng 6 megabit mỗi giây. Cậu con trai trong phòng riêng đang học theo 
chương trình mô phỏng tập lái máy bay trên màn hình vô tuyên có độ phân 
giải cao, để thi lấy bằng phi công; bài tập kỹ thuật được khoa hàng không của 
một trường đại học phía Tây nước Mỹ cung cấp qua mạng Internet. Cậu kết 
nối với một máy vi tính của trường này và sử dụng một lưu lượng khoảng 
400 megabit mỗi giây. Lưu lượng cao như thế là cần thiết đối với các hình ảnh 
họa đổ có độ phân giải cao trong phần mềm mô phỏng việc lái máy bay của 
cậu. Cô con gái đang tham gia hội thảo từ xa với một nhóm các bạn cùng lớp 
để lập một dự án xây dựng một căn nhà trong lớp kiến trúc của cô. Mỗi thành 
viên trong nhóm có một camera video và một blog điện tử cho phép theo dõi 
tức thì phản ứng của những người tham gia khác. Việc sử dụng Internet này 
tương ứng với một lưu lượng khoảng 50 megabit mỗi giây. Như vậy nhu cầu 
sử dụng của gia đình này (không có gì là đặc biệt trong tương lai gần) đòi 
hỏi một tổng lưu lượng dưới 500 megabit mỗi giây. Hãy nhân nhu cầu trong 


Ánh sáng bị thuần hóa 175 


thành phố này với hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người, tất cả đều muốn 
xem phim, shopping, học từ xa, tra từ điển bách khoa hay trao đổi thông tin 
bằng cách truy cập Internet, thì tổng số phải lên đến vài trăm gigabit (10?) hay 
terabit (10!) mỗi giây. 

Bản tổng kết vừa rổi chưa tính đến các phần mểm trong tương lai gọi là các 
“tác nhân thông minh“, chúng sẽ cực kỳ ngốn các bit. Các tác nhân thông minh 
này sẽ là các chương trình tìm kiếm thông tin trên mạng dành riêng cho người 
sử dụng bằng cách tính đến hổ sơ cá nhân của anh ta, sở thích và gu của anh ta. 
Mạng Internet là một công cụ tìm kiếm thông tin khổng lổ, nhưng chất lượng 
của các thông tin này lại rất đa dạng, từ tốt nhất đến xấu nhất. Bởi vì Internet 
đã lớn đến mức khổng lổ, nó chứa tất cả những gì bạn muốn biết về bất cứ chủ 
đề gì - và còn hơn thết-, thật nghịch lý là các thông tin đích thực lại trở nên 
không thể tiếp cận được. Cần phải biết tách hạt giống tốt ra khỏi đống cỏ đại, 
và đó chính là điều mà các tác nhân thông minh này sẽ làm. Các tác nhân này 
hoạt động 24h/24h. Chúng sẽ lọc thông tin trên Internet để trích ra từ đó các 
viên ngọc sáng của minh triết và tri thức trong hàng tấn rác rưởi sinh ra mỗi 
ngày. Hiện nay, nhu cầu cấp thiết nhất của Internet là sự quản trị thông minh 
thông tin. Các phần mềm tìm kiếm mạnh nhất ngày nay, như Google, sẽ trở 
thành những con khủng long so với các tác nhân thông minh trong tương lai 
này, nên chúng sẽ dễ dàng tải lưu lượng một gigabit (một tỉ bit) mỗi giây, tức 
nhiều lần lớn hơn lưu lượng mà một gia đình bình thường sử dụng. 


Vận tốc tới hạn của electron trong các chất bán dẫn 


Vậy trước đòi hỏi ngày càng gia tăng về lưu lượng thông tin và do đó các 
băng thông cũng ngày càng phải rộng hơn, trước sự ngốn các bit của các tác 
nhân thông minh trong tương lai, chúng ta phải làm gì? Như chúng ta đã thấy, 
electron đã và sẽ còn đóng vai trò kiểm soát chính tất cả các hệ tính toán và 
truyền thông trong một tương lai gần. Nhờ có sự tương tác điện mạnh, electron 
là các tác nhân được lựa chọn để thực hiện vai trò này. 

Các máy móc điện tử đã cực nhanh. Chỉ cần nhìn bộ xử lý của máy vi tính 
là thấy, nó có thể đạt đến tần số rất cao, tới 1 gigahertz. Kể từ thời chập chững 
của Internet trong những năm 1960 cho tới rất gần đây, như thế đã là quá đủ 
để thỏa mãn các nhu cầu về viễn thông của chúng ta. Nhưng Internet ngày 
nay đòi hỏi các băng thông tới terahertz (1012 Hz), trong khi giới hạn của các 
máy móc điện tử chỉ cỡ 100 gigahertz, tức là nhỏ hơn mười lần. Công nghệ 
duy nhất có khả năng cung cấp lưu lượng cỡ terabit mỗi giây trên các khoảng 


176 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


cách xa trên Trái đất chính là công nghệ cáp quang. Nhưng chỉ mình cáp quang 
thôi thì chưa thể giải quyết được vấn để. Để vượt qua giới hạn 100 gigahertz, 
cần phải tìm ra một phương tiện để thay thế electron bằng photon với vai trò 
là tác nhân kiểm soát. 

Trong các máy quang điện thế hệ thứ nhất, các máy mà hiện chúng ta đang 
sử dụng, có một sự kết hợp chặt chẽ giữa electron và photon, với sự phân 
chia nhiệm vụ rõ ràng: electron kiểm soát - chính chúng sinh ra ánh sáng, 
điều chỉnh ánh sáng, dò ánh sáng -, trong khi photon độc quyển vai trò sứ giả 
truyền tin. Sự hợp tác chặt chế này được thể hiện bằng sự chuyển hóa liên tục 
năng lượng điện thành ánh sáng, và ngược lại. Nhưng các linh kiện điện tử có 
một hạn chế rất cơ bản về tốc độ hoạt động, và sở dĩ như vậy là vì nhiều lý do. 
Trước hết, do electron có khối lượng, nên vận tốc của nó luôn thấp hơn vận 
tốc ánh sáng, điều này có nghĩa là nó cần có thời gian để chạy bên trong các 
linh kiện điện tử. Ngay cả khi kích thước của các linh kiện điện tử này không 
ngừng giảm xuống rõ rệt (theo “định luật Moore”), thì tốc độ hoạt động của 
chúng vẫn dưới tiềm năng của cáp quang. Mặt khác, electron không thể tự do 
di chuyển tùy thích bên trong các chất bán dẫn như silic. Chúng bị gắn với các 
nguyên tử bằng các liên kết hóa học. Vì thế, một tỉ lệ rất nhỏ electron (một trên 
một triệu) đã được đưa vào chất bán dẫn, gắn liển với các vật liệu gọi là “chất 
đônơ” (hay chất cho), như phốt pho. Các electron bổ sung này có thể di chuyển 
tự do trong chất bán dẫn, nhưng không phải là hoàn toàn không bị ngăn cản, 
bởi vì chúng phải chịu tác dụng của lực điện từ các electron được gắn kết bởi 
các liên kết hóa học. Dưới tác dụng của lực điện trường, vận tốc electron có 
thể tăng lên đến tối đa là 100 km/s trong silic (hay trong các chất bán dẫn khác 
như galli hay indi), tức chỉ bằng 0,03% vận tốc ánh sáng. 

Vậy tần số ứng với vận tốc tối đa này là gì? Chúng ta hãy xét chẳng hạn một 
chíp điện tử có kích thước một phần mười micromét. Một electron chạy với vận 
tốc tối đa 100km/s băng qua nó chỉ trong 102 giây (hay một pico giây), nghĩa là 
ứng với một băng thông khoảng 100 gigahertz, thấp hơn rất nhiều băng thông 
30 terahertz mà các cáp quang silic có thể cung cấp. Vì vận tốc của electron 
bị hạn chế nên để giảm thiểu thời gian chạy của electron, liệu chúng ta có thể 
giảm kích thước của các chip như chúng ta muốn được không? Một chíp nhỏ 
hơn ứng với thời gian để electron chạy qua nó ngắn hơn, và như vậy là với 
các tần số cao hơn. Nhưng, một lần nữa ở đây chúng ta lại vấp phải các hạn 
chế vừa do vật lý của ánh sáng vừa do công nghệ. Cho tới nay các chip được 
chế tạo bằng một công nghệ có tên là “in litô quang học”: thay vì tái tạo bằng 


Ánh sáng bị thuần hóa 177 


cách in các bức tranh được vẽ bằng mực hay bằng bút chì mềm trên đá vôi, 
người ta phóng chiếu hình vẽ các mạch điện tử trên một bán dẫn bằng ánh 
sáng cực tím. Bởi vì quá trình in litô này có bản chất là quang học, nên nó 
phải tuân theo quy luật nhiễu xạ, điểu đó hạn chế kích thước tối thiểu có thể 
được khắc là cỡ một nửa bước sóng của ánh sáng cực tím, tức bằng một phần 
mười micromét. Như vậy, chúng ta lại đứng trước bức tường tần số tối đa 
100 gigahertz. “Định luật Moore” cho tới nay vẫn mô tả chính xác tốc độ cực 
tiểu hóa các linh kiện điện tử, nó báo trước rằng kích thước của các tranzito 
giảm xuống còn một phần mười micromét vào năm 2012. 


Kiểm soát ánh sáng bằng ánh sáng 


Để vượt qua bức tường 100 gigahertz và thỏa mãn các nhu cầu ngày một gia 
tăng của Internet đối với các tần số và băng thông ngày càng cao, chúng ta phải 
quay lại các máy thuần túy quang học trong đó electron sẽ không được quyển 
nhắc đến tên nữa và ở đó photon sẽ không còn an phận với vai trò thụ động là 
sứ giả đưa tin nữa, mà sẽ chiếm lĩnh vị trí trước kia của electron trong việc kiểm 
soát các hoạt động. Tranzito sẽ biến mất và các thiết bị quang học kỳ diệu - các 
sợi quang liên kết hay các dãy gương - có hình dạng mới và hành trạng lạ lùng 
sẽ thay thế cho nó. Trong các máy mới này, sẽ không còn sự chuyển hóa liên 
tục năng lượng điện tử thành ánh sáng và ngược lại, sự chuyển hóa đã phải 
trả giá quá đắt về hiệu suất và tốc độ. Thực tế, không có một quá trình chuyển 
hóa nào có hiệu suất 100% cả. Đối với các máy quang điện dựa trên đồng thời 
cả electron và photon, hiệu suất chỉ là 70%; 30% còn lại bị tiêu hao dưới dạng 
nhiệt. Không chỉ quá trình chuyển hóa này mất thời gian và làm chậm tốc độ 
truyển tin, mà nó còn gây lãng phí năng lượng. Các máy thuần túy quang học 
sẽ điểu khiển luồng thông tin quang học mà không bao giờ phải chuyển hóa 
nó thành dòng điện sẽ khắc phục được những nhược điểm này. 

Nhưng làm thế quái nào có thể dùng ánh sáng để kiểm soát chính ánh sáng? 
Không có điện tích, một photon không thể tác động lên quỹ đạo của một pho- 
ton khác thông qua lực điện. Không có khối lượng, nó không thể ngăn cản một 
photon khác ở chính xác cùng vị trí với nó. Tuy nhiên, để nắm quyển kiểm soát 
các hoạt động, một photon phải nhất thiết phải tương tác với đồng loại của nó. 
Mặc dù điểu này là không thể trong chân không - một chùm laser băng ngang 
qua một chùm laser khác như không có gì ngăn cản trở cả -, nhưng ánh sáng 
có thể tương tác với ánh sáng thông qua một môi trường trung gian: cụ thể là 
nếu nó lan truyển trong một vật liệu gọi là “phi tuyến“. 


178 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Hành trạng của một vật được gọi là “tuyến tính“ khi nó có các tính chất, 
chẳng hạn như chiều dài, biến thiên tỷ lệ thuận với lực tác dụng lên nó. Ví dụ, 
nếu một lò xo ở trong chế độ tuyến tính sẽ dài thêm 2 hoặc 5 lần khi người ta 
tác dụng vào nó một lực kéo lớn hơn 2 hoặc 5 lần. Nhưng, vượt qua độ dài này 
thì không còn như vậy nữa. Sẽ rất khó kéo đài nó và chiều dài của nó không 
còn tăng tỉ lệ với lực tác dụng lên nó nữa. Lúc này lò xo chuyển sang một chế 
độ khác gọi là “phi tuyến”. 

Chúng ta hãy xét một chùm laser đi qua một vật liệu phi tuyến. Điện trường 
gắn với ánh sáng kéo các electron theo một hướng ưu tiên (gọi là sự phân cực 
phi tuyến). Một chùm thứ hai cũng đi qua vật liệu này “cảm thấy” hướng ưu 
tiên đó bèn điểu chỉnh hành trạng của mình bằng cách thay đổi vận tốc truyển 
của nó. Như vậy chùm ánh sáng thứ nhất đã làm thay đổi hành trạng của chùm 
thứ hai. Sự cấm photon tương tác với photon đã được lách qua nhờ các electron 
phân cực trong một môi trường phi tuyến. 

Thí nghiệm đầu tiên về kiểm soát ánh sáng bằng ánh sáng đã được thực 
hiện năm 1961, tức chỉ một năm sau phát minh ra laser. Nhà vật lý người Mỹ 
Peter Franken (1928-1999) đã nảy ra ý tưởng cho một chùm ánh sáng laser đỏ 
đi qua một tinh thể thạch anh có các tính chất phi tuyến. Ông đã thấy ló ra từ 
đó không phải một chùm duy nhất, mà là hai chùm: chùm đỏ ban đầu, và một 
chùm laser khác, có màu tím, màu mà bước sóng của nó chính bằng một nửa 
bước sóng của ánh sáng đỏ (hay tần số của nó gấp đôi tần số của ánh sáng 
đỏ). Lần đầu tiên, thông qua một vật liệu phi tuyến, ánh sáng đã sinh ra ánh 
sáng. Thí nghiệm này đã đánh dấu sự ra đời của lĩnh vực nghiên cứu có tên 
là “quang học phi tuyến”. Nhờ kỹ thuật lựa chọn chính xác các tinh thể là các 
vật liệu phi tuyến hảo hạng, ngày nay chúng ta đã biết sử dụng các chùm laser 
để tạo ra các chùm laser khác, cùng hoặc không cùng tần số. Chúng ta cũng có 
thể làm cho hai chùm ánh sáng trao đổi photon với nhau, hoặc sử dụng một 
chùm để làm thay đổi quỹ đạo của một chùm khác, luôn thông qua các vật 
liệu phi tuyến. Trong các vật liệu này, các chùm không còn là độc lập nữa, mà 
phụ thuộc lẫn nhau. 


Các máu thuần túy quang học 


Trao vai trò kiểm soát cho photon và loại electron ra khỏi sân khấu mang 
lại rất nhiều lợi ích. Bởi vì không còn sự chuyển hóa electron thành photon 
và ngược lại nữa, nên hiệu suất tiến gần đến 100%. Và không mất một tí thời 


Ánh sáng bị thuần hóa 179 


gian nào, bởi vì thông tin luôn được vận chuyển bởi photon chạy với vận tốc 
ánh sáng. 

Nhưng chắc chắn bạn sẽ nghỉ ngờ rằng mọi việc không đơn giản đến thế. 
Bởi vì các hệ thuần túy quang học rất tuyệt vời và quang học phi tuyến sinh ra 
chỉ một năm sau laser, vậy tại sao các hệ truyền thông của chúng ta lại không 
thuần túy quang học luôn? Tại sao quá trình kiểm soát của chúng lại vẫn luôn 
có bản chất quang điện? Thực tế, trong thí nghiệm đầu tiên về quang học phi 
tuyến, năm 1961, hiệu suất chỉ là một phần trăm triệu: rất rất nhỏ so với hiệu 
suất 70% của chuyển hóa quang điện! Nhưng các tiến bộ đã đạt được cực 
nhanh. Với nỗ lực nghiên cứu phi thường, các nhà vật lý ngày nay đã có thể 
đạt được một hiệu suất gần 100% đối với việc tạo và kiểm soát ánh sáng bằng 
các vật liệu phi tuyến. 

Tuy nhiên, có một trở ngại và lại là về kích thước! Để đạt được hiệu suất như 
vậy, cần phải có một ánh sáng rất mạnh. Thực tế, cần phải có các điện trường 
lớn để khởi phát những biến thiên của vật liệu đủ để tác động lên hành trạng 
của một chùm ánh sáng khác. Để làm được như vậy cần phải có một chùm 
laser tập trung 1kW công suất trên diện tích một xentimét vuông. Một chùm 
laser có cường độ như thế sẽ làm tan chảy mọi vật liệu nếu thời gian chiếu lên 
vật liệu ấy đủ lâu. Đặc biệt, tinh thể sinh ra nó sẽ tan chảy chỉ trong nháy mắt, 
như đá tan chảy dưới ánh nắng Mặt trời. Như vậy cần tạo ra các chùm laser 
rất mạnh, nhưng với độ dài rất ngắn dưới dạng các xung, và thời gian nghỉ 
giữa các xung này phải rất lâu để làm nguội vật liệu. Hiện nay, các nhà vật lý 
đã biết sử dụng một vật liệu phi tuyến để tạo ra các xung laser chỉ kéo dài vài 
pico giây (một pico giây bằng 10”? giây). Đối với các xung laser cực ngắn này, 
năng lượng không đổi, nhưng cường độ, nghĩa là năng lượng trên đơn vị thời 
gian, trở nên cực cao, thời gian được rút ngắn lại đến cực điểm. Chẳng hạn, 
một xung laser một pico giây (có khả năng truyền một dung lượng dữ liệu một 
terabit, hay 102 bit mỗi giây) với năng lượng rất yếu, chỉ một micro jun thôi, 
nhưng sẽ đạt đến công suất tối đa một MW (megaoát). Hiện các nhà vật lý đã 
biết cách kiểm soát các chùm ánh sáng bằng laser có năng lượng yếu tới mức 
chỉ đủ để thắp sáng một phòng nhỏ. 

Bằng sự kết hợp tuyệt vời giữa vật lý và công nghệ, một loại vật liệu đặc 
biệt thuận lợi cho các tương tác phi tuyến là thủy tỉnh. Các cáp quang thủy 
tinh đã dọc ngang khắp một phần lớn địa cầu tạo thành một môi trường đặc 
biệt thuận lợi để ánh sáng tương tác với ánh sáng bằng các hiệu ứng phi tuyến, 
mà không cần phải tiêu hao nhiều năng lượng. Trên thực tế, lõi của một cáp 


180 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


quang có đường kính dưới 8 micromét và ánh sáng khi được tụ tiêu trên một 
bề mặt nhỏ có thể trở nên cực mạnh, một điều kiện tiên quyết đối với các tương 
tác phi tuyến. Mặt khác, các chùm ánh sáng chạy trong cáp quang có thể tương 
tác trên các khoảng cách tới 100 km. Ngay cả khi các hiệu ứng phi tuyến của 
thủy tinh là rất yếu, thì các tương tác nhỏ này có thể được cộng lại trong hành 
trình của chúng để trở nên mạnh hơn. Cuối cùng, các cáp quang có thể được 
“pha tạp“ bởi các tạp chất như các nguyên tử của một nguyên tố hiểm có tên 
là “eribi”, tạo cho chúng một tính chất cực kỳ quan trọng: được chiếu bởi một 
chùm ánh sáng có một bước sóng gần một micromét, chúng sẽ khuếch đại 
hai chùm ánh sáng có bước sóng cỡ 1,5 micromét. Nhưng bước sóng này lại 
chính là bước sóng “kỳ diệu” đối với sự truyển thông bằng sợi quang, bởi vì ở 
bước sóng này ánh sáng bị sợi quang hấp thụ ít nhất. Chính tính chất hao tổn 
tối thiểu và khuếch đại tối đa ánh sáng của sợi quang được pha tạp bởi eribi 
đã biến nó thành các linh kiện thuần tuý quang học đầu tiên bước vào lĩnh 
vực thương mại: được chôn ngầm dưới đất hoặc dưới đáy biển, chúng đã vận 
chuyển vô số các tín hiệu viễn thông. Và cũng chủ yếu nhờ chúng mà chúng 
ta có thể lướt web. 


Tính song song của ánh sáng 0à hình ảnh 


Như vậy Internet quang tử sẽ sớm thay thế cho Internet điện tử. Internet 
hoàn toàn dựa trên ánh sáng cũng sẽ cung cấp các dịch vụ tốt và ổn định. Cho 
tới nay, vẫn là các máy tính điện tử tinh xảo đảm nhiệm vai trò hết sức phức 
tạp là chia và lựa chọn các tín hiệu khác nhau, phân phối và gửi chúng đến 
đúng cổng thông tin. Vì nhiệm vụ của chúng ngày càng phức tạp thêm, nên 
các các thuật toán dựa trên trí tuệ nhân tạo đã được áp dụng nhằm tối ưu hóa 
các chương trình kiểm soát để chúng đưa ra quyết định nhanh và chọn các 
con đường ngắn nhất. Khi Internet là hoàn toàn quang học, thì trí tuệ nhân 
tạo này cũng sẽ chạy trên các máy hoàn toàn quang học. Mạng chỉ gồm sợi 
quang sẽ sử dụng các chùm laser để điều biến các chùm laser khác, hướng các 
chùm này hay khác đến các địa chỉ khác nhau tùy theo thông tin được mã hóa 
trong các chùm ấy. 

Cho tới nay, truyển tin bằng sợi quang vẫn thuần túy có bản chất số hoá: 
thông tin được chuyển hóa thành các bit, và được truyền đi theo các đoạn dưới 
dạng các chuỗi 1 và 0. Như vậy, tín hiệu đi ra từ một sợi quang không có gì là 
thị giác hết, hình ảnh được chuyển hóa thành một chuỗi các con số sẽ lại phải 


Ánh sáng bị thuần hóa 181 


được tái tạo lại. Trong các “máy ánh sáng“ tương lai, hình ảnh sẽ thay thế các 
bít làm đơn vị thông tin. Thế giới thị giác của chúng ta trên thực tế choán đầy 
các hình ảnh mà mắt chiết xuất ra được từ môi trường xung quanh. Cũng 
giống như sự truyền thông tin mà không cần phải chuyển hóa electron thành 
photon và ngược lại sẽ nhanh hơn, nên sự truyền các hình ảnh vẫn ở trạng thái 
hình ảnh thay vì chuyển hóa chúng thành một chuỗi các con số, rổi lại phải tái 
chuyển hóa các con số này thành hình ảnh, sẽ là hiệu quả hơn. 

Trong các điều kiện này, chúng ta có thể khai thác đầy đủ “tính song song” 
của các hình ảnh, nghĩa là thông tin thị giác được truyền song song, chứ không 
phải theo các chuỗi. Chẳng hạn, khi tôi nhìn qua cửa sổ, tôi nhìn thấy đồng 
thời đường phố, những chú sóc nhảy nhót trên cành cây, một chiếc xe hơi chạy 
qua, một phụ nữ dắt chó đi dạo. Tôi không thấy các thành phần của cảnh này 
theo dãy kết tiếp nhau, mà là đồng thời. Chính tính song song này của hình 
ảnh làm cho hình ảnh truyền thông tin hiệu quả hơn là ngôn từ, mà xét cho 
cùng đó là một dãy các từ. Minh triết dân gian cũng đã từng biết: “Một hình 
ảnh đáng giá cả nghìn từ”. Để thỏa mãn nhu cầu không biết chán về thông tin 
của chúng ta, các “máy ánh sáng“ thế hệ thứ hai sẽ khai thác triệt để tính song 
song của ánh sáng và hình ảnh này để trở nên hiệu quả hơn nữa. 

Nhưng, ngay khi các máy thuần túy quang học thế hệ thứ hai được chế tạo, 
thì đã lấp ló ở chân trời các máy thế hệ thứ ba, các máy lượng tử, vượt ra ngoài 
vật lý cổ điển, chúng sẽ khai thác các quy luật huyển diệu và kỳ lạ của cơ học 
lượng tử và thực hiện những công việc khác thường tới mức chúng va đập dữ 
đội với lương tri của chúng ta. 


Star Trek 0à uiễn tải 


Một trong những khái niệm về máy lượng tử thuộc loại đáng kinh ngạc 
nhất chắc chắn là khái niệm “viễn tải lượng tử”. Khái niệm viễn tải lượng tử đã 
đi vào trí tưởng tượng của công chúng trong những năm 1960 qua loạt phim 
truyền hình khoa học viễn tưởng của Mỹ Sizr Trek, một bộ phim dù không thu 
được thành công lớn trong lần công chiếu đầu tiên vào năm 1966, nhưng sau 
đó đã rất được ưa thích cả ở Mỹ lẫn ở Pháp và nhiều nước châu Âu khác. Câu 
chuyện diễn ra vào thế kỷ XXIII kể lại những chuyến phiêu lưu của thuyển 
trưởng Kirk và phi hành đoàn của ông băng qua không gian giữa các vì sao 
trên phi thuyển không gian Enterprise. Hắn nhiên, một trong những câu đáng 
nhớ nhất của bộ phim là: “Beam me p, Scofy!” (Hãy truyền tôi đi, Scotty!), đó 


182 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


là mệnh lệnh của thuyển trưởng Kirk đối với kỹ sư trưởng để “viễn tải” ông 
lên phi thuyển Enferprise mỗi khi tình hình trên một hành tỉnh nào đó trở nên 
quá nguy hiểm. Đối với các nhà sản xuất và đạo diễn bộ phim, khái niệm viễn 
tải lượng tử quả là một khám phá thiên tài và ít tốn kém để di chuyển các nhân 
vật từ một vị trí này sang một vị trí khác mà không cần phải dựng các đoạn 
phi thuyển không gian cất cánh và hạ cánh hết sức tốn kém. Hơn nữa, cảnh 
viễn tải khiến cho người xem phải mơ mộng: chỉ cần đi vào một căn phòng và 
bật công tắc lên là mọi ràng buộc của không gian và lực hấp dẫn sẽ bị loại bỏ 
hết. Nhưng thực tế không đơn giản như thế, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra: 
viễn tải lượng tử liệu có khả đĩ trong bối cảnh các định luật vật lý đã biết? Liệu 
hiện thực một ngày nào đó có theo kịp khoa học viễn tưởng? 

Để trả lời các câu hỏi này, chúng ta cần phải định nghĩa cái mà chúng ta gọi 
là “viễn tải”. Trong đầu của các tác giả khoa học viễn tưởng, viễn tải nghĩa là 
quét một vật (hay một người) để xác định chính xác các thành phần của anh ta 
và gửi thông tin này đến một vị trí ở xa, nơi sẽ tái tạo lại vật hoặc người được 
“viễn tải”. Một trong hai trường hợp sẽ phải xảy ra: hoặc là vật hoàn toàn bị 
“tháo rời” ra, các nguyên tử và phân tử của vật được gửi đồng thời cùng với 
sơ đổ tổ chức sẽ được dùng để tái tạo lại vật ở nơi xa đó; hoặc các nguyên tử 
và phân tử mới đã có sẵn ở nơi đến, và chúng được tổ chức chính xác như 
với các nguyên tử và phân tử gốc để tạo ra một phiên bản y hệt vật được viễn 
tải. Như chúng ta sẽ thấy, có lẽ khả năng thứ hai được vật lý ưu tiên hơn. Nói 
cách khác, một máy viễn tải sẽ hành động như một máy fax, chỉ khác ở chỗ nó 
truyền cả các vật ba chiểu cũng như các vật hai chiều, và nó tạo ra một phiên 
bản chính xác thay vì một bản sao tương tự, đồng thời bản gốc sẽ bị hủy ngay 
sau khi quét. Một số tác giả khoa học viễn tưởng đã tính đến khả năng bản 
gốc được giữ lại cùng với bản copy, và câu chuyện sẽ trở nên hết sứ rắc rối 
khi bản gốc và phiên bản gặp nhau. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy rằng viễn tải 
lượng tử, như vật lý hiện nay dự báo, không cho phép tình huống này xảy ra. 

Viễn tải người vấp phải vấn để về kích thước. Cơ thể con người chứa khoảng 
10 nguyên tử (10 hạt nhân và số electron gấp khoảng 15 lần) và mỗi một 
nguyên tử được đặc trưng bởi rất nhiều thông số (vị trí, vận tốc, spin và các 
mức năng lượng...) phải được truyền nguyên vẹn để tái tạo người được viễn 
tải ở một vị trí khác. Thông tin liên quan đến từng nguyên tử tương ứng với 
100 bit, điều này có nghĩa là các nguyên tử của một người nào đó chiếm một 
khối lượng thông tin khoảng 1000 tỉ tỉ tỉ bit (109 bit). Hãy giả định rằng chúng 
ta muốn lưu trữ tất cả các dữ liệu vật lý của cơ thể con người trên các đĩa cứng 


Ánh sáng bị thuần hóa 183 


có dung lượng mỗi đĩa 10 GB (1 GB = 1.000.000 byte và 1 byte = 8 bit): chúng ta 
cần phải có khoảng 10 tỉ tỉ (10) đĩa! Nếu xếp các đĩa này chồng lên nhau, bạn 
sẽ thu được một chồng đĩa cứng cao khoảng 101 km, tức 10.000 năm ánh sáng, 
gần bằng một nửa khoảng cách từ hệ Mặt trời tới tâm Ngân Hà! Ngay cả khi 
giả định rằng bạn có đủ vật liệu và không gian cần thiết để tích trữ thông tin 
và năng lượng điện để phi tất cả những thông tin này vào đĩa và để đọc nó, thì 
cũng cần phải có một thời gian cực kỳ đài để truyền thông tin. Thực tế, ngay 
cả khi bạn truyền thông tin này với tốc độ một terabit (10'? bit) mỗi giây, thì 
với giới hạn của công nghệ hiện nay, anh chàng tội nghiệp muốn được viễn tải 
của chúng ta sẽ phải chờ khoảng 30 tỉ năm, tức ba lần tuổi hiện nay của vũ trụi 


Nhân bản lượng tử là bất khả thi 


Với công nghệ hiện nay, các cơ hội để có thể viễn tải “theo kiểu Sfar Trek” 
một người từ vị trí này sang một vị trí khác là chuyện còn rất xa vời! Nhưng bạn 
cũng có thể cãi lại rằng số khổng lổ các bit cần phải truyển, xét cho cùng, chỉ 
là một vấn đề về thang; thế nhưng, theo thời gian, các vẫn để về thang thường 
đều được các kỹ sư giỏi giải quyết hết, miễn là các định luật vật lý cho phép. 
Chẳng hạn như, cách đây chỉ một thế kỷ thôi, việc đưa người lên Mặt trăng là 
một dự án dường như có vẻ nằm ngoài tầm tay của con người. Trong khi chờ 
đợi một máy viễn tải một ngày nào đó có thể được phát minh, còn nhiều câu 
hỏi cơ bản khác đang đặt ra. 

Trước hết, liệu có thể, về nguyên tắc, coi một vật và xác định thành phần của 
nó với một độ chính xác đủ để sử dụng thông tin này vào các mục đích tái tạo 
lại vật được viễn tải ở một vị trí mong muốn không? Trong một vũ trụ được 
chi phối bởi các định luật vật lý cổ điển, câu trả lời là chắc chắn có: chỉ cần đo 
với độ chính xác cao nhất các tính chất của mỗi hạt cấu thành vật, như vị trí, 
vận tốc, spin, năng lượng... của nó. Nhưng, trong một thế giới được chi phối 
bằng các định luật của cơ học lượng tử, thế giới của các nguyên tử, thì đo là 
một hành động dữ đội làm thay đổi bản chất của thực tại. Trước khi được đo, 
mỗi tính chất của vật (vị trí, vận tốc...của nó) có thể được đặc trưng bởi một 
hằng hà sa số các giá trị, mỗi một giá trị ấy có một xác suất nhất định (tính bằng 
hàm sóng) để có thể trở thành hiện thực: vật nằm trong cái mà người ta gọi 
là một “trạng thái chồng chập lượng tử”, đối với nó, một vô số các khả năng 
cùng tổn tại. Nhưng, ngay khi người quan sát bật dụng cụ đo, thì hằng hà sa 
số các khả năng này rút lại chỉ còn duy nhất một. Hành động đo phóng chiếu 


184 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


thái không biết của vật, vốn là một chồng chập các trạng thái, thành chỉ một 
trong số các trạng thái này. Nó đã xóa đi thông tin về tất cả các trạng thái khác. 

Về mặt tiên nghiệm, sự nhân đôi nguyên vẹn một vật như vậy là không khả 
dĩ. Để nhân đôi một vật, về nguyên tắc, cần phải quan sát để biết các tính chất 
phải được nhân đôi. Nhưng, bởi vì hành động quan sát làm thay đổi các tính 
chất này, nên chúng ta sẽ không bao giờ có thể biết được chúng như chúng vốn 
thế trước hành động đo, và như vậy không thể nhân đôi chúng được. Nhân 
bản lượng tử và do đó cả viễn tải lượng tử, về mặt tiên nghiệm, là không thể. 
Người ta gọi đó là “định lý về tính không thể của nhân bản lượng tử”. Tính 
không thể này không phải là vì vấn đề phức tạp, mà là vì những giới hạn cơ 
bản cố hữu của cơ học lượng tử. 


Các photon luôn gi liên lạc uới nhau 0à luôn có càng lựa chọn 


Sự việc dừng lại ở đó cho tới đầu những năm 1990. Năm 1993, một nhóm 
nghiên cứu quốc tế các nhà vật lý đứng đầu là Charles Bennett làm việc tại 
Trung tâm Nghiên cứu Watson của tập đoàn IBM, và Gilles Brassard của Đại 
học Montréal, đã tìm ra một cách cực kỳ khéo léo để lách qua sự cấm sinh sản 
vô tính lượng tử và sử dụng các tính chất kỳ lạ và huyển diệu của cơ học lượng 
tử để viễn tải các hạt ánh sáng. Ý tưởng thật đơn giản, nhưng rất...sáng! Nó 
dựa trên những đặc tính của các photon gọi là có “vướng víu”, nghĩa là chúng 
có tương tác với nhau. Các bạn hãy nhớ lại: chúng ta đã từng gặp các photon 
như vậy trong thí nghiệm được Einstein, Podolsky và Rosen (EPR) nghĩ ra năm 
1935, và đã được nhà vật lý Alain Aspect và nhóm nghiên cứu của ông thực 
hiện lần đầu tiên năm 1982. Thí nghiệm EPR chứng tỏ rằng một cặp photon 
vướng víu liên kết với nhau bằng một mối quan hệ chặt chẽ và kỳ lạ vượt lên 
trên các khái niệm thông thường của chúng ta về không gian. Trong thí nghiệm 
này, mỗi photon của cặp này, về nguyên tắc, sẽ quay với một xác suất nhất định 
quanh một trục được định hướng theo một góc nào đó. Chẳng hạn, góc 0 độ 
tương ứng với spin nằm ngang; góc 90 độ, với spin thẳng đứng. Khi dụng cụ 
đo được bật, mỗi photon có thể về nguyên tắc “chọn” ngẫu nhiên hướng spin 
của nó trong vô số các khả năng tiểm tàng. Tuy nhiên, bất kể hướng spin do 
photon được đo lựa chọn là thế nào đi nữa (chẳng hạn 45 độ), thì photon còn 
lại của cặp sẽ lập tức quay theo hướng đó, dù khoảng cách giữa hai photon có 
lớn đến đâu chăng nữa. Thí nghiệm đã được thực hiện cho một cặp photon 
cách nhau 10 km, nhưng không có bất kỳ lý do nào để nghĩ rằng kết quả sẽ 


Ánh sáng bị thuần hóa 185 


không như vậy nếu các photon ở hai đầu vũ trụ. 

Vật lý cổ điển nói rằng sự lựa chọn của hai photon sẽ phải hoàn toàn độc lập: 
các phép đo hai photon vì được thực hiện đồng thời (nghĩa là với một chênh 
lệch thời gian dưới 3 phần mười tỉ giây, độ chính xác của đồng hổ nguyên tử 
tỉnh xảo nhất), nên hai photon không thể trao đổi thông tin bằng các tín hiệu 
ánh sáng và phối hợp các lựa chọn của chúng với nhau. Vậy mà không phải 
như thế. Sự tương quan vẫn luôn hoàn hảo; sự lựa chọn của hai photon vẫn 
luôn như nhau. Giống như bạn, ở Paris, và Bob - bạn của bạn ở New York, chơi 
trò sấp ngửa, mỗi khi đồng xu của bạn rơi sấp ở Paris, thì đổng xu của Bob, ở 
bên kia Đại Tây Dương, cũng rơi sấp dù hai người không hể báo tin cho nhau. 
Giải thích thế nào đây về việc photon (A) (trong số hai photon) luôn “biết” 
tức thì điểu mà photon (B) quyết định khi tương tác với dụng cụ đo? Cần phải 
chấp nhận rằng hai photon này là một bộ phận của cùng một thực tại tổng thể, 
dù khoảng cách giữa chúng có như thế nào chăng nữa. B không hề cẩn phải 
gửi một tín hiệu nào đến A, vì hai hạt ánh sáng nằm trong cùng một tổng thể. 
Cơ học lượng tử loại trừ mọi ý tưởng về sự định xứ. Nó trao cho không gian 
một tính chất tổng thể. Các nhà vật lý gọi điểu đó là tính “phi định xứ” hay 
tính “bất khả tách”. 


Viễn tải lượng tử 0à các hạt 0ướng uíu 


Sử dụng tính bất khả tách hay tính vướng víu lượng tử như thế nào để thực 
hiện sự viễn tải các photon? Ý tưởng khéo léo của Charles Bennett, Gilles Bras- 
sard và các cộng sự của họ như sau: Hãy giả định rằng tôi muốn viễn tải các tính 
chất của photon A từ nhà tôi ở Charlottesville đến nhà anh bạn Bruno của tôi 
ở Paris. Đặc biệt, tôi muốn viễn tải tới Bruno thông tin liên quan đến spin của 
photon A để anh ấy có thể thu được một photon mà xác suất các định hướng 
spin của nó giống như xác suất của A. Dĩ nhiên, tôi không thể đo spin của A 
và gọi điện cho Bruno để báo kết quả: vì phép đo của tôi có thể sẽ ảnh hưởng 
đến spin của A và điểu mà tôi quan sát được sẽ không phải là trạng thái của A 
trước quan sát của tôi. Vậy, tôi phải làm gì đây? 

Benrett, Brassard và các đồng nghiệp đã ra tay giúp đỡ: họ đã gợi ý cho 
Bruno và tôi mỗi người lấy một photon - tôi lấy B, Bruno lấy C. Tuy nhiên, hai 
photon B và C có một đặc tính: chúng nằm trong một cặp photon vướng víu 
nhau, tương tác cùng nhau. Nói cách khác, nếu tôi đo hướng spin của B và nếu 
Bruno cũng làm điều tương tự đối với C ở bên kia Đại Tây Dương, thì chúng 


186 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


tôi sẽ nhận được chính xác cùng một kết quả. Bước tiếp theo là đo không phải 
trực tiếp spin của A - điều này quá dữ dội đối với trạng thái của photon mà 
tôi muốn viễn tải tới Bruno -, mà là đo một tính chất chung của A và B, điểu 
này sẽ ít gây tổn thương cho A hơn. Chẳng hạn, cơ học lượng tử cho phép 
tôi thực hiện một phép đo kết hợp để xem liệu A và B có cùng spin đọc theo 
trục thắng đứng (hay trục bất kỳ nào khác) mà không cần phải đo spin của 
từng photon A và B một cách riêng rẽ. Với một phép đo chung cho A và B 
như thế, tôi vẫn hoàn toàn không biết hướng spin của A. Tất cả những gì tôi 
biết là spin của A liên hệ với spin của B như thế nào. Nhưng bởi vì B và C 
(photon của Bruno ở Paris) vướng víu nhau, nên nhờ đó tôi cũng biết sự liên 
hệ giữa spin của A với spin của C. Vì vậy tôi có thể, chỉ bằng một cú điện 
thoại, báo thông tin này cho Bruno. Điều này cho phép Bruno điểu chỉnh C 
sao cho spin của nó trở nên giống như spin của A. Trong trường hợp đơn 
giản nhất, nếu phép đo của tôi cho thấy spin của B giống spin của A, thì tôi 
sẽ suy ra từ đó rằng spin của C cũng giống với spin của A, và như vậy tôi 
đã thực hiện thành công dự án viễn tải A: A vẫn ở Charlottesville, nhưng đã 
được nhân bản vô tính thành C ở Paris. Điều đúng với spin cũng đúng với tất 
cả các tính chất khác của A, chẳng hạn xác suất để A có năng lượng này hay 
năng lượng khác... Cuối cùng, tôi đã viễn tải toàn bộ trạng thái lượng tử của 
A, với các tính chất khác nhau của nó, từ Charlottesville sang Paris (H. 64a). 

Ở điểm này, các bạn chắc chắn sẽ bác lại: ngay cả khi thực hiện phép đo 
chung cho A và B ít gây xáo trộn cho A, và ngay cả khi rốt cuộc tôi thu được 
một quan hệ giữa spin của A và spin của B, thì điểu đó cũng không ngăn cản 
mối quan hệ giữa chúng là quan hệ sau phép đo, chứ không phải trước phép 
đo. Vậy mà các spin của A và B sau phép đo chắc chắn khác với spin ban đầu 
của chúng do sự xáo trộn do hành động đo gây ra. Thoạt nhìn, hoá ra chúng 
ta lại bị cấm thực hiện nhân bản lượng tử. Vậy phải chăng việc đưa vào cặp 
photon vướng víu không mang lại ích lợi gì? 

Câu trả lời là “có” ích lợi vì thực ra photon C ra tay cứu vớt. Thực vậy, bằng 
sự kỳ diệu của vướng víu lượng tử, sự xáo trộn mà tôi đã gây cho B bằng phép 
đo ở Charlottesville đã tức thì được phản chiếu trong trạng thái của C ở Paris. 
Sử dụng C, Bruno có thể cách li được hiệu ứng xáo trộn do hành động đo của 
tôi gây ra. Khi tôi gọi điện cho Bruno báo kết quả về quan hệ giữa các spin của 
A và B sau phép đo của tôi, Bruno, nhờ có C, hầu như là loại bỏ được hiệu ứng 
xáo trộn này do phép đo của tôi ra khỏi mối quan hệ này và khôi phục được 
quan hệ ban đầu, nghĩa là quan hệ trước phép đo của tôi. Cặp photon vướng 


Ánh sáng bị thuần hóa 187 


víu B và C như vậy đã cho phép lách thành công sự cấm nhân bản vô tính lượng 
tử và viễn tải một photon từ một vị trí này sang một vị trí khác. 


Viễn tải lượng tử không thể nhanh hơn uận tốc ánh sáng 


Như vậy viễn tải lượng tử đòi hỏi một cặp các photon vướng víu và hai giai 
đoạn cơ bản. Giai đoạn đầu tiên là thực hiện một phép đo cho cả photon cần 
viễn tải và một trong hai photon vướng víu. Sự xáo trộn gây bởi phép đo được 
phản ánh trực tiếp lên photon kia trong cặp vướng víu nằm ở một vị trí đích, 
không phải bằng truyền thông tin, mà bằng ma thuật của sự vướng víu lượng 
tử. Nếu giai đoạn đầu là một quá trình hoàn toàn lượng tử, thì giai đoạn thứ 
hai lại chỉ thuộc vật lý cổ điển. Kết quả của phép đo được thông báo đến vị trí 
đích bằng cách thông thường mà chúng ta đã biết - điện thoại, fax, email...- mà 
vận tốc của nó thấp hơn vận tốc ánh sáng (H. 64a). Mặc dù hành động đo lựa 
chọn một trạng thái chính xác trong hằng hà sa số các khả năng có thể xảy ra 
trước quan sát, trong khi trạng thái này được khôi phục tức thì trên photon ở 
xa, nhưng không một thông tin nào được phát đi trước khi tôi thông báo cho 
Bruno bằng một cách thông thường. Bởi vì viễn tải lượng tử phụ thuộc vào 
một cơ chế cổ điển, nên nó không thể diễn ra với vận tốc cao hơn vận tốc ánh 
sáng. Như vậy, nó đồng thời phù hợp với cả sự cấm đi nhanh hơn ánh sáng 
của thuyết tương đối và với quan niệm thông thường của chúng ta về nhân 
quả”. Nó cũng phù hợp với định lý về tính không thể nhân bản lượng tử và 
với mọi định luật vật lý đã biết khác. 

Viễn tải lượng tử cũng đáng chú ý ở nhiều phương diện khác. Trước hết, 
trạng thái lượng tử ban đầu của photon A ở Charlottesville vì bị thay đổi không 
gì sửa chữa nổi bởi phép đo, nên chỉ photon C ở Paris nằm trong trạng thái ban 
đầu này. Điều này có nghĩa là không tổn tại hai phiên bản độc lập của photon 
A ban đầu, mà chỉ một: phiên bản nằm ở Paris. Viễn tải lượng tử vì vậy khác về 
cơ bản với hoạt động của máy fax. Đối với máy fax, bản gốc được quét, thông 
tin trích ra từ đó được gửi qua đường điện thoại và được tái tạo một cách gần 
đúng trên giấy ở đầu dây bên kia (H. 64b). Bản gốc vẫn không thay đổi trong 
máy fax, trong khi trạng thái lượng tử của photon C giống ở mọi điểm với 


* 
5 Việc gửi các tín hiệu với vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng có nguy cơ sinh ra các tình huống 


trong đó kết quả xuất hiện trước nguyên nhân, điều này dẫn đến các nghịch lý kiểu như: tôi có 
thể ngăn cha mẹ tôi gặp nhau và hủy sự ra đời của chính tôi. 


188 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Viễn tải lượng tử Phiên bản viễn tải Truyền bằng Fax : ` 
[lY[-Ns)01s)ce)10-\ Bản sao không 


Bản gốc |=1-1s|o1cÑ¡1s)1)1/-)4)0 14-14) hoàn hảo 


bị nhiễu động vn 


vu 


c 
⁄ ›_Š‡°?> ¿: 


&n 
uỷ Xử lý 


FẦU) qeu 
Ất sa. xin À 





|=1-LỆs|ofo) (@.1015)i19)()4)0(Ÿ(e/ 1s) /( 1Ì Giấy trắng 


Hình 64. Viễn rải lượng tứ. (a) Để lách qua sự cấm nhân bản vô tính lượng tử photon A, các nhà 
khoa học Charles Bennett, Gilles Brassard và các cộng sự đã sử dụng một cặp photon vướng víu, 
B và C. Kết quả của một phép đo chung cho A và B sau đó được truyên theo cách thông thường 
(bằng điện thoại hoặc fax chẳng hạn) đến một vị trí khác, ở đó nhờ sự huyền diệu của vướng 
víu lượng tử, một phiên bản được viễn tải của A có thể được tạo ra. (b) Quá trình viễn tải lượng 
tử này khác căn bản với sự truyền bằng fax. Bản gốc vẫn nguyên vẹn trong máy fax, trong khi 
trạng thái gốc của photon A bị phá hủy bởi sự đo chung cho A và B. Mặt khác, chất lượng của 
fax thấp hơn chất lượng của bản gốc, trong khi trạng thái lượng tử của phiên bản được viễn tải 
giống hoàn toàn với bản gốc. 


trạng thái lượng tử của photon gốc A. Một tính chất đáng chú ý khác của viễn 
tải lượng tử liên quan đến việc tôi không hề cần biết trạng thái lượng tử của A 
để viễn tải nó. Photon C ở Paris có chính xác cùng các xác suất để có một spin 
theo hướng này hoặc theo hướng khác so với photon A ở Charlottesville trước 
khi tôi đo, nhưng tôi không biết các xác suất này. Để thực hiện viễn tải lượng 
tử A, tất cả những gì tôi cần biết, đó là kết quả của phép đo chung cho A và B. 
Sự vướng víu lượng tử gánh vác phần việc còn lại. 


Ứng dụng uiễn tải 


Chắc chắn bạn sẽ ngờ rằng việc thực hiện viễn tải lượng tử trên thực tế 
không phải là việc đễ dàng. Rất nhiều khó khăn kỹ thuật cần phải vượt qua. 
Trước hết, cần phải biết tạo ra một cặp photon vướng víu nhau, một kỹ thuật 
mới chỉ được làm chủ vào đầu những năm 1990. Chẳng hạn, người ta gửi một 
photon ánh sáng laser phân cực (thuật ngữ này muốn nói rằng điện trường của 
ánh sáng này không phải dao động theo mọi hướng vuông góc với phương 
truyền của ánh sáng, mà theo một hướng ưu tiên nào đó) qua một số loại tỉnh 
thể, sinh ra một cặp photon năng lượng nhỏ vướng víu với nhau. Sau đó, cần 
phải biết thực hiện các phép đo chung cho một cặp photon, điểu này cũng 


Ánh sáng bị thuần hóa 189 


không hề đễ dàng. Các nhóm nghiên cứu do nhà vật lý người Áo Anton Zeil- 
inger ở Đại học Innsbruck và nhà vật lý người Italia A. Francesco De Martini, 
Đai học Romey đứng đầu đã vượt qua những khó khăn kỹ thuật này vào năm 
1997. Và cuối cùng người ta cũng đã có thể viễn tải được một hạt. Trong thí 
nghiệm của Innsbruck, trạng thái lượng tử của một photon đã có thể được viễn 
tải một cách chính xác với xác suất thành công 25%. 

Con đường phải vượt qua giữa viễn tải lượng tử chỉ một hoặc vài hạt (cho 
tới nay, người ta đã có thể viễn tải được bốn hạt cùng lúc, các hạt này thường 
là photon) và viễn tải các vật lớn, được cấu thành từ hàng tỉ tỉ tỉ các hạt, như 
các bạn có thể hình dung, vẫn còn rất dài. Cho tới nay, mục đích đó có vẻ như 
nằm ngoài tầm tay. Nhưng biết đâu đấy. Trí tưởng tượng sáng tạo của con 
người là không có giới hạn và có thể một ngày nào đó sự viễn tải các vật lớn 
và cả con người bằng xương bằng thịt nữa sẽ trở nên khả dĩ cũng nên. Trong 
khi chờ đợi, chúng ta hãy cùng xem xét các nguồn lực mà chúng ta phải có để 
thực hiện chiến công viễn tải con người bằng kỹ thuật photon vướng víu vừa 
mô tả ở trên. 

Chúng ta đã biết rằng cơ thể con người chứa khoảng 1023 nguyên tử. Điểu 
này có nghĩa là nếu tôi để nghị bạn Bob của tôi viễn tải tôi từ Charlottesville 
đến nhà của Bruno ở Paris, thì cần phải cấp cho Bob và Bruno không phải chỉ 
một cặp photon vướng víu, mà phải cho mỗi người cả một phòng đầy chứa 
hàng trăm tỉ tỉ tỉ (10”) các hạt bao gổm proton, notron, electron và các hạt cơ 
bản khác, tất cả các hạt có trong phòng ở Charlottesville vướng víu với các hạt 
có trong phòng ở Paris. Đúng là các nhà thực nghiệm đã bắt đầu biết cách chế 
tạo một hoặc vài cặp photon vướng víu, nhưng chế tạo một số lượng lớn đủ 
để chất đầy cả một phòng thì cho tới nay vẫn vượt ra ngoài những khả năng 
điên rồ nhất. 

Sau đó còn cần phải phát minh ra một máy có khả năng đo các tính chất 
chung của các hạt có trong cơ thể tôi với các hạt nhảy nhót trong phòng ở 
Charlottesville. Nhờ ma thuật của vướng víu lượng tử, các xáo trộn mà Bob 
tạo ra khi thực hiện các phép đo ở Charlottesville sẽ được phục hồi tức thì 
trong các tính chất của các hạt vướng víu trong phòng ở Paris. Tiến hành 
một phép đo chung cho một cặp photon cho tới nay đã là một chiến công. 


% 
.s 


5 Các nhà vật lý học gọi kiểu đo chung cho một cặp photon này là “đo trạng thái Bell”, theo tên 
của nhà vật lý người Ailen John Bell (1928-1990). Năm 1964 Bell đã chứng minh một định lý toán 
học mà sau này được đặt tên là “bất đẳng thức Bell”, cho phép kiểm chứng bằng thực nghiệm 
các giả thuyết của Einstein, Podosky và Rosen (EPR) 


190 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Tiên hành đo cho hàng trăm tỉ tỉ tỉ cặp thì cho tới nay mới chỉ là một giấc mơ 
quá xa vỜI. 

Tiếp theo, Bob phải thông tin cho Bruno kết quả của toàn bộ các phép đo để 
anh ta có thể điều khiển các hạt trong phòng ở Paris và làm cho chúng đồng 
nhất với các hạt trong phòng ở Charlottesville. Chúng ta đã thấy rằng một 
thao tác như thế không hể là chuyện đơn giản. Bob phải thông tin cho Bruno 
khoảng 10” phần tử thông tin. Ngay cả khi đủ kinh phí để trả số tiền điện thoại 
khổng lổ, thì với công nghệ truyền điện thoại mạnh nhất hiện nay Bob cũng 
phải mất khoảng 30 tỉ năm để truyền hết số lượng thông tin này, tức dài hơn 
đời người khoảng 300 triệu lần. 

Như chúng ta vừa thấy, giấc mơ viễn tải một người hay mọi vật lớn khác 
cho đến giờ vẫn là chuyện của khoa học viễn tưởng, chí ít là nếu người ta định 
sử dụng nguyên xi cách thức viễn tải chỉ một hạt. 


Người được uiễn tại có đúng là người như tôi không? 


Thậm chí ngay cả khi chấp nhận rằng viễn tải người có thể được thực hiện 
trong một tương lai rất xa đi nữa, thì một câu hỏi ở tầm triết học vẫn được đặt 
ra: người được Bruno ráp lại ở Paris có đúng là tôi, người đã từng ở Charlot- 
tesville trước khi hành động đo của Bob làm xáo động trạng thái lượng tử của 
các nguyên tử tạo nên tôi hay không? Tất nhiên, bản sao của tôi cũng được 
cấu thành chính xác từ cùng các hạt, với chính xác cùng các trạng thái lượng 
tử trước khi xuất hiện các xáo động do hành động đo của Bob gây ra. Theo cơ 
học lượng tử, các tính chất của mỗi hạt cơ bản là đồng nhất với các tính chất 
của mọi hạt cơ bản khác. Một electron có cùng khối lượng, cùng điện tích, cùng 
spin.... như mọi electron khác. Các tính chất này hoàn toàn xác định hạt, và 
không tổn tại các tính chất khác. Cái phân biệt hai hạt cùng loại, đó chính là 
trạng thái lượng tử của chúng: chúng có thể, chẳng hạn, có các khả năng khác 
nhau ở chỗ này hay chỗ kia, có vận tốc này hay vận tốc khác, spin của chúng 
chỉ theo hướng này hay hướng kia. Viễn tải tái tạo y hệt không chỉ các hạt, mà 
còn cả các trạng thái lượng tử của chúng, điểu này liệu có đủ để nói rằng bản 
sao của tôi, kết quả của sự viễn tải tôi, có chính xác là tôi hay không? 

Sau rốt, trong suốt cuộc đời chúng ta, các tế bào cấu thành chúng ta thường 
xuyên được thay thế bởi các tế bào mới. Vậy mà chúng ta đâu có mất đi cá 
tính của chúng ta. Nếu tôi thay đổi các nguyên tử carbon và ôxy của tôi bằng 
các nguyên tử carbon và ôxy khác, thì tôi vẫn là tôi. Xét cho cùng, điểu quan 


Ánh sáng bị thuần hóa 191 


trọng không phải là bản thân các nguyên tử mà là cách chúng được tổ chức. 
Tình hình liệu có vẫn như vậy nếu tôi đổi toàn bộ các nguyên tử của tôi lấy các 
nguyên tử khác? Bản sao của tôi có thể cùng chiểu cao, cùng cân nặng, cùng 
màu mắt và màu tóc như tôi, cơ thể anh ta có thể toát ra cùng mùi tự nhiên 
như tôi, nhưng suy nghĩ của anh ta, niềm tin tôn giáo của anh ta, các sở thích 
triết học, sở thích đối với một số típ phụ nữ của anh ta, sở thích ẩm thực, tóm 
lại, tất cả các thuộc tính xác định cá tính của anh ta liệu có giống của tôi không? 

Nếu câu trả lời là có, thì điểu này sẽ phải dẫn đến giả định rằng tâm hổn, 
ý thức, tình cảm siêu nghiệm, cảm xúc, sự suy xét về đạo đức và thẩm mỹ, về 
thực chất, cũng chỉ là một thứ vật chất, và rằng tình yêu hay hận thù, lòng trắc 
ấn hay sự ghen ty cũng chỉ là chuyện của các nguyên tử và phân tử, của các 
luồng hóa học và xung điện. Mặc dù điểu này có thể xảy ra, nhưng quan niệm 
duy vật thuần túy dẫn đến kết luận rằng bản sao của tôi, được cấu thành từ 
cùng các hạt và các trạng thái lượng tử của chúng, là chính tôi, thì cho tới giờ 
vẫn còn xa mới được chứng minh bởi sinh học hiện đại. 


Làm thất bại tin tặc bằng các số nguyên tố như thế nào? 


Viễn tải người và những vật lớn đường như là không thể, hiện nay cũng 
như trong tương lai rất xa. Nhưng hiện nay một thao tác như thế có lẽ chưa 
phải là ứng dụng hay nhất trong số các tính chất kỳ lạ và huyển diệu của cơ 
học lượng tử. Các nhà vật lý nghĩ rằng sẽ là thực tế hơn nếu người ta có thể sử 
dụng tính chất của các hạt vướng víu không phải để viễn tải các vật lớn, mà để 
gửi một cách tuyệt đối an toàn khóa mã của các thư tín bí mật hoặc để truyển 
thông tin trong máy tính lượng tử tương lai. 

Vấn để về an ninh mạng đang ngày càng trở nên cấp bách khi mà số các 
giao dịch thương mại trên mạng internet mỗi ngày một tăng, cùng với nó là 
số các thẻ tín dụng được lưu giữ khi kết thúc giao dịch. Tất cả chúng ta đều 
đã từng đọc các bài báo miêu tả sự tấn công các ngân hàng dữ liệu bởi bọn tin 
tặc. Mật mã lượng tử sẽ làm cho nhiệm vụ của bọn tin tặc trở nên vô cùng khó 
khăn, thậm chí là không thể. Cho tới nay, mỗi khi bạn thực hiện một mua bán 
bằng thẻ tín dụng, thông tin cần thiết được làm rối nhờ một mã dựa trên phép 
nhân hai số nguyên tố, những số chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Nhân hai số 
với nhau thì dễ, nhưng phép tính ngược lại - phân tích một số rất lớn thành 
tích của hai số nguyên tố, điều cần phải làm để có mã bí mật (hay “chìa khóa 
mã”) - lại là chuyện khác. Chẳng hạn, với một máy vi tính xách tay và một 


192 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


thuật toán hiệu quả, chỉ cần vài giây là có thể phân tích một số có 12 chữ số 
thành tích của hai số nguyên tố, số này, trong biểu diễn nhị phân, cần 40 bit. 
Có vẻ như đây là một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng bạn chớ mừng vội, vì 
thời gian cần thiết để phân tích một số ra các thừa số nguyên tố tăng lên theo 
hàm mũ theo sự gia tăng của số này. Chẳng hạn, để phân tích một số 128 bit 
thành tích của hai số nguyên tố, máy vi tính phải mất vài triệu năm! Ngay cả 
với các công cụ toán học hiệu quả nhất và các máy tính mạnh nhất hiện nay, 
cũng cần phải một thời gian dài hơn cả tuổi của vũ trụ để phân tích được số 
2048 bit thành tích của hai số nguyên tốt Chính vì thế bắt bọn tin tặc tiềm ẩn 
phân tích các số khổng lổ thành tích của hai số nguyên tố để có thể giải mã các 
dữ liệu được mã hóa là cách tốt nhất để đảm bảo an ninh tin học. 

Loại mã hóa này - được gọi là RSA, theo chữ cái đầu trong tên của những 
người nghĩ ra nó, Ronald Rivest, Adi Shamir và Leonard Adleman - ngày nay 
được sử dụng gần như trên toàn thế giới để truyển các dữ liệu điện tử. Chẳng 
hạn, nếu tôi muốn trao đổi các thông tin mã hóa với Bruno, tôi sẽ truyển tới 
anh ta bằng đường thông tin không được bảo mật hai số mà tôi đã chọn, một 
số là tích của hai số nguyên tố lớn, số kia là một số bất kỳ. Sử dụng hai số này, 
Bruno soạn một bức thư mã hóa và cũng gửi cho tôi bằng đường thông tin 
không được bảo mật. Mặc dù cả hai con số và bức thư mã hóa không được giữ 
bí mật, nhưng chỉ ai có khả năng phân tích được số lớn mà tôi đã chọn thành 
tích hai số nguyên tố thì mới đọc được bức thư của Bruno. Với sức mạnh không 
ngừng gia tăng, các máy tinh mạnh nhất hiện nay có thể phân tích ra thừa số 
nguyên tố trong một khoảng thời gian hợp lý các số gồm 129 chữ số, được thể 
hiện bằng 429 bit. Chính vì thế, trong sơ đổ RSA, các chìa khóa mã 512 bit hiện 
thường xuyên được sử dụng. 

Nhưng các chìa khóa mã công khai này không thê chống được vĩnh viễn 
sự tấn công của bọn tin tặc, do các tiến bộ không ngừng của sức mạnh của 
máy tính và những kỹ thuật toán học của lý thuyết số. Trước tình hình này, 
các chuyên gia tin học đã bắt đầu hướng đến mã hóa lượng tử. Mã hóa lượng 
tử, như chúng ta sẽ thấy, là một cách gửi thư tín an toàn tuyệt đối, vì mọi âm 
mưu đánh cắp hay gián điệp đều bị phát hiện ngay lập tức. 


Các chìa khóa mã công khai 0à riêng 


Mục đích của mã hóa là truyền an toàn tuyệt đối một thông tin mà chỉ 
người nhận nó có thể đọc được. Cho tới rất gần đây, sự an toàn này phụ thuộc 


Ánh sáng bị thuần hóa 193 


vào tính chất bí mật của các phương pháp mã hóa và giải mã. Tuy nhiên, hiện 
nay để mã hóa và giải mã, chúng ta sử dụng các thuật toán không còn bí mật 
nữa, mà là công khai, và chúng có thể bị phát hiện bởi bất kỳ ai mà không ảnh 
hưởng đến sự an toàn của các bản mật mã. Điều này có được là nhờ cái mà 
người ta gọi là “chìa khóa”, chìa khóa này phải được cung cấp cùng với văn 
bản cần mã hóa và với văn bản mật mã cần giải. Tính bảo mật của bản mật mã 
phụ thuộc hoàn toàn vào tính bí mật của chìa khóa này. Nhưng, để tạo ra chìa 
khóa, hai người lúc đầu không chia sẻ bất kỳ một thông tin mật nào phải thông 
báo được cho nhau một cách an toàn tuyệt đối ở một thời điểm nào đó, qua 
một kênh tin cậy mà những kẻ không mời mà đến không thể tiếp cận được. 
Vậy mà, theo các định luật vật lý cổ điển, an toàn không bao giờ là tuyệt đối. 
Ngay cả khi việc nghe trộm là rất khó trong thực tiễn, nhưng việc truyền một 
chìa khóa theo cách thông thường vẫn có nguy cơ bị “nghe” mà hai người trao 
đổi thông tin với nhau không nhận ra rằng một người thứ ba đang theo dõi sự 
trao đổi chìa khóa của họ. 

Do vậy, các nhà toán học phải bắt tay giải quyết vấn để trao đổi một cách bí 
mật các chìa khóa mã. Những năm 1970 đã chứng kiến sự phát minh tuyệt vời 
sơ đổ chìa khóa mã công khai. Trong sơ đổ này, những người trao đổi thông 
tin không cần phải thỏa thuận với nhau về mật mã trước khi gửi tin. Họ hành 
động theo nguyên lý mật mã giống như một két sắt hai chìa: một chìa công 
khai để đóng nó, và một chìa riêng để mở nó. Bất kỳ ai cũng có thể đóng két, 
nhưng chỉ một người có thể mở két. Tất cả mọi người đều có thể đưa thông tin 
vào trong két, nhưng chỉ một người có thể tiếp cận được nó. Sơ đổ này khai 
thác một thực tế là: một số phép tính toán học được thực hiện theo một chiểu 
dễ dàng hơn là theo chiểu ngược lại. Chẳng hạn như nhân hai số nguyên tố (ví 
dụ, 18.313 với 22.307) dễ hơn nhiều là phân tích một số lớn (như 408.508.091) 
thành tích của hai số nguyên tố (trong thực tế, số được sử dụng lớn hơn rất 
nhiều). Sơ đồ trước kia khéo léo lảng tránh vấn để an ninh trong việc trao đổi 
chìa khóa mã hóa bằng cách hoàn toàn không dùng nó! Nhưng an ninh của 
các sơ đổ như RSA lại hoàn toàn dựa trên những khó khăn trong việc thực 
hiện một số phép tính toán học (như phân tích một số lớn thành hai số nguyên 
tố), những khó khăn mà như chúng ta đã thấy có thể sẽ biến mất một ngày 
nào đó với các tiên bộ toán học và máy vi tính. Khả năng này không còn xa 
lắm (có thể từ nay đến vài thập kỷ tới?), vì các nghiên cứu mới đây, mà sau 
này chúng ta sẽ thấy, đã chứng tỏ rằng máy tính lượng tử có thể “phân tích 
ra thừa số“ nhanh hơn các máy vi tính cổ điển rất nhiều. 


194 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Mã hóa lượng tử 


Vấn để an ninh trong trao đổi chìa khóa mã như vậy cần được xem xét lại, 
và chính cơ học lượng tử đã ra tay cứu giúp. Trong khi, trong mật mã cổ điển, 
những kỹ thuật toán học được sử dụng để ngăn cản những kẻ không mời mà 
đến đọc được các thư tín được mã hóa, thì trong mã hóa lượng tử cùng vẫn các 
định luật vật lý ấy lại đóng vai trò bảo vệ thông tin. Ít nhất đã có hai phương 
pháp tiếp cận lớn trong mã hóa lượng tử đã được áp dụng. 

Phương pháp thứ nhất dựa trên một nguyên lý nổi tiếng của vật lý lượng 
tử: nguyên lý bất định do nhà vật lý người Đức Werner Heinsberg (1901-1976) 
phát biểu năm 1927. Theo định luật cơ bản này, không thể quan sát một tính 
chất lượng tử của một hạt (như photon, chẳng hạn) mà lại không làm nhiễu 
loạn một tính chất khác của nó. Bằng cách áp dụng nguyên lý này, có thể đảm 
bảo rằng một kênh thông tin, chẳng hạn một cáp quang, không bị nghe trộm. 
Thực tế, các nhà vật lý Charles Bennett người Mỹ và Gilles Brassard người 
Canada (chính họ là người đã nghiên cứu sự viễn tải lượng tử) và các cộng 
sự vào năm 1984 đã nghĩ ra một giao thức phân phối lượng tử các chìa khóa 
mã mà tính không thể xâm phạm của chúng được đảm bảo bởi nguyên lý bất 
định. Trong giao thức này, tôi gửi từng photon một trong chuỗi photon đến 
Bruno bằng một cáp quang nối Charlottesville với Paris. Tôi biết rõ trạng thái 
phân cực (hướng dao động của điện trường) của từng photon. Khi nhận được 
chúng ở Paris, đến lượt mình, Bruno lại đo phân cực của từng photon và sau 
đó gọi điện cho tôi thông báo kết quả một phần các phép đo của mình. Tôi sử 
dụng các kết quả đo này để kiểm tra tính không thể bị xâm phạm của đường 
truyển. Nếu các phép đo của Bruno phù hợp với các phân cực mà tôi đã ghi 
chép, thì cáp quang là an toàn. Còn nếu khác, thì nghĩa là nó đã bị theo dõi: 
trên thực tế, mọi hành động đo - như nghe trộm, chẳng hạn - đều làm ngay 
lập tức làm nhiễu loạn các photon và làm thay đổi trạng thái lượng tử của 
chúng... Tuy nguyên lý bất định không thể ngăn các vị khách không mời mà 
đến “nghe trộm” cáp quang, nhưng nó chắc chắn sẽ tiết lộ sự xuất hiện của vị 
khách này, dù các cố gắng che giấu của anh ta có khéo léo và tinh vi đến đâu 
chăng nữa. Thông tin bị “ô nhiễm” ngay khi người ta có âm mưu bắt, dù chỉ 
là một photon. Mọi âm mưu gián điệp đều để lại dấu vết trên nó mà không gì 
có thể xóa đi được (H. 65). 

Phương pháp tiếp cận thứ hai của mật mã lượng tử là sử dụng các cặp pho- 
ton vướng víu nhau, tương tác với nhau và mãi mãi liên kết với nhau. Bruno 
cũng như tôi đều được cung cấp các cặp photon vướng víu mà chúng tôi mỗi 


Ánh sáng bị thuần hóa 195 


AIlice Tư liệu được mã 





Hộp ĐT QiỂ Máy phát photon 


Cáp quang 


phân cực khác “AI 


Máy dò photon 





Hình 65. Mã hóa lượng tử. Alice gửi cho Bob bằng cáp quang các photon mà cô biết rõ ràng trạng 
thái phân cực của nó. Ève “nghe trộm” cáp. Nhưng, khi làm như vậy, theo nguyên lý bất định 
trong cơ học lượng tử, trạng thái phân cực của các photon chắc chắn sẽ bị nhiễu động, tiết lộ cho 
Alice và Bob sự hiện diện của một vị khách không mời mà đến đã dò xét đường truyễn tin của họ. 


người lần lượt thực hiện các phép đo phân cực. Một vị khách không mời mà 
đến dò xét cuộc trao đổi của chúng tôi sẽ phải chặn một photon, tiến hành đo 
photon này rồi thả trở lại đường truyền của nó để cố gắng không tiết lộ sự hiện 
diện của mình. Nhưng, cũng như trong trường hợp trước, các định luật của 
cơ học lượng tử không cho phép anh ta làm điểu đó: hành động đo một photon 
trong một cặp bởi một kẻ không mời mà đến sẽ phá hủy không gì vấn hồi được 
sự tương quan lượng tử của nó với photon kia trong cặp, và do đó tiết lộ cho tôi 
và Bruno biết có một gián điệp trên mạng thông tin. Chỉ khi chắc chắn có một 
đường truyền an toàn thì chúng tôi mới tiến hành trao đổi chìa khóa cẩn thiết 
để mã hóa và giải mã các thông tin của chúng tôi. 

Việc ứng dụng mã hóa lượng tử bằng các cặp photon vướng víu đang trên 
đường trở thành hiện thực. Như chúng ta đã biết, năm 1997, nhà vật lý người 
Thụy 5ĩ Nicolas Gisin và nhóm nhiên cứu của ông đã gửi được các cặp photon 
vướng víu trong một cáp quang trên khoảng cách tới 10 km mà không làm 
mất sự tương quan lượng tử của chúng. Các thí nghiệm khác cũng đã truyền 
thành công thông tin lượng tử qua khoảng cách vài kilômét trong không trung. 


196 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Vì phần có mật độ cao nhất của khí quyển Trái đất nằm ở độ cao dưới 10 km, 
nên con đường đã được rộng mở cho sự truyển thông lượng tử bằng vệ tinh. 

Nếu mã hóa lượng tử sắp bước ra khỏi tháp ngà và các phòng thí nghiệm 
để trở thành công nghệ lượng tử hàng đầu có thể khai thác thương mại được, 
thì nó cũng lại cực kỳ quan trọng trên một phương diện khác: sự phát triển của 
nó gắn bó mật thiết với sự phát triển của máy tính lượng tử. Thực tế, ngược 
với mã hóa cổ điển dùng các chìa khóa công khai, mà chắc chắn trong tương 
lai sẽ không còn an toàn và sẽ không còn áp dụng được nữa ngay khi máy 
tính lượng tử xuất hiện, mã hóa lượng tử sẽ không bị đe dọa bởi sự lên ngôi 
của máy tính lượng tử. 


Bit lượng tử như tmột cánh cửa uừa mở 0ừa đóng 


Khái niệm máy tính lượng tử đã xuất hiện khi các nhà khoa học bắt đầu suy 
nghĩ một cách nghiêm túc về những giới hạn cơ bản mà các định luật vật lý 
áp đặt cho máy tính hiện nay. Họ đã biết định luật Moore theo đó sự tiểu hình 
hoá của các tranzito làm cho số lượng của chúng trong một chíp điện tử tăng 
lên gấp đôi cứ mỗi 24 tháng. Các nhà vật lý đã nhận ra rằng với sự giảm liên 
tục kích thước của các mạch tích hợp trong một chíp, một ngày nào đó kích 
thước của các linh kiện trong các mạch này sẽ không vượt quá kích thước của 
vài nguyên tử. Thế nhưng, ở thang nguyên tử, vật lý cổ điển sẽ không đứng 
vững nữa và hành trạng của các mạch tích hợp sẽ trở thành lượng tử. Từ đó 
nảy ra ý tưởng về một máy tính dựa chỉ trên các nguyên lý của cơ học lượng tử. 

Năm 1982, nhà vật lý người Mỹ Richard Feynman (1918-1988), giải Nobel 
về vật lý, một trong những nhà vật lý sáng tạo nhất thế hệ ông, là người đầu 
tiên đã suy nghĩ vấn đề xây dựng một hệ lượng tử có khả năng tính toán nhanh 
hơn rất nhiều các máy tính cổ điển. Chúng ta hãy cùng nghe những lời tiên 
tri của ông: “Thay vì phàn nàn rằng mô phỏng các hiện tượng lượng tử vượt 
quá khả năng của máy tính hiện nay của chúng ta, hãy sử dụng sức mạnh tính 
toán của các hiện tượng lượng tử để chế tạo các máy tính mạnh hơn các máy 
tính hiện nay của chúng tal“. Feynman cũng đã nghĩ đến cách sử dụng một 
máy như thế để mô phỏng các hiện tượng lượng tử, sao cho các nhà vật lý có 
thể sử dụng để tiến hành các thí nghiệm trong vật lý lượng tử. 

Từ những bước chập chững ở đầu thế kỷ XIX cùng với Charles Babbage 
(1791-1871), máy tính đã đi đúng con đường của nó. Nhưng, bất chấp những 
tiến bộ kỳ diệu, chiếc máy nằm trên bàn làm việc của bạn vẫn không có gì khác 


Ánh sáng bị thuần hóa 197 


căn bản với tổ tiên trước kia của nó, chiếc máy từng choán cả một phòng và 
nặng tới 300 tấn, với khoảng 20.000 đèn điện tử và 700 km dây điện! Mặc dù 
máy tính hiện nay đã nhỏ gọn hơn và tính toán nhanh hơn rất nhiều, nhưng 
hoạt động của chúng vẫn hầu như không thay đổi: chúng vẫn giới hạn ở việc 
xử lý và diễn giải theo trình tự các chuỗi bit. Như chúng ta đã thấy, bit là đơn 
vị cơ bản của thông tin, được biểu diễn bằng một số 1 hoặc một số 0 trong máy 
vi tính. Mọi hệ chỉ có hai trạng thái khả đĩ đều có thể được biểu diễn bằng một 
bit. Một đồng tiển tung lên không trung và rơi sấp hoặc ngửa, một bóng đèn tắt 
hoặc sáng, một cánh cửa mở hoặc đóng: đó là những ví dụ về các hệ hai trạng 
thái này. Các đồng tiển rơi cạnh xuống và như vậy rơi cả sấp và ngửa, những 
cánh cửa khép hờ, những ngọn đèn mà người ta có thể thay đổi cường độ sáng 
của chúng một cách liên tục đều bị loại bỏ khỏi thế giới này. Những câu trả lời 
không phải là “đen” hoặc “trắng” đều không được chấp nhận. 

Về phần mình, máy tính lượng tử cắt đứt hoàn toàn với máy vi tính cổ điển. 
Đơn vị thông tin lượng tử không phải là một bit, mà là một bit lượng tử hay 
một “qubit”. Cũng giống như một bit cổ điển được miêu tả bằng trạng thái 
của nó (0 hoặc 1), một qubit cũng được đặc trưng bởi trạng thái lượng tử của 
nó. Một qubit có thể nằm trong hai trạng thái lượng tử ứng với 1 và 0 của bit 
cổ điển. Chẳng hạn, trong một nguyên tử có hai mức năng lượng, electron có 
thể hoặc là ở mức cao, hoặc ở mức thấp. Một photon có thể có phân cực hoặc 
là ngang (với góc bằng 0 độ), hoặc là thẳng đứng (với góc 90 độ). Cho tới đây 
vẫn chưa có gì là mới cả. Tuy nhiên, trong cơ học lượng tử, mọi vật có thể ở 
hai trạng thái khác nhau thì cũng có thể nằm trong vô số các trạng thái khác 
được gọi là “chồng chập” của hai trạng thái đó. Các trạng thái này có đồng 
thời, nhưng ở các mức độ khác nhau, các tính chất của hai trạng thái cổ điển 
trước. Chúng ta hãy lấy ví dụ về một photon có phân cực là 45 độ. Photon này 
cùng lúc có các tính chất của photon phân cực ngang (0 độ) và các tính chất 
của photon phân cực dọc (90 độ). Nói cách khác, phân cực của nó đồng thời cả 
ngang và dọc. Cứ như thể chúng ta nói rằng đồng tiển rơi cả sấp và ngửa, rằng 
cánh cửa vừa mở vừa đóng, rằng bóng đèn vừa bật vừa tắt. Trong thế giới cổ 
điển, người ta nghĩ rằng có lẽ chúng ta mất lý trí nên mới dám tuyên bố như 
vậy, nhưng, trong thế giới lượng tử, các chồng chập trạng thái này là một quy 
tắc. Trong vũ trụ kỳ lạ được chi phối bởi các định luật thách thức lương tri 
này, thì photon phân cực 45 độ có đồng thời các phân cực ngang và dọc, giống 
như một photon có thể đi qua hai khe cùng lúc trong thí nghiệm của Young 
như chúng ta đã thấy. 


198 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Tính song song của máu tính lượng tử 


Nói cách khác, một qubit có thể tổn tại trong một trạng thái ứng với 0 hoặc 
1, như một bit cổ điển, nhưng cũng có thể ở các trạng thái ứng đồng thời với cả 
0 và 1. Nhưng, liên quan đến máy tính lượng tử, thì sức mạnh của qubit không 
bắt nguồn từ một qubit riêng rẽ, mà từ một tập hợp các qubit. Chúng ta có thể 
so sánh, chẳng hạn, dung lượng thông tin của hai bit cổ điển với dung lượng 
thông tin của hai qubit. Một cặp bit cổ điển có thể được sắp xếp theo bốn cách 
khác nhau: 00, 01, 10 và 11. Máy tính cổ điển, tại một thời điểm, xử lý được 
một và chỉ một cách sắp xếp. Để xử lý cả bốn cách sắp xếp, máy tính phải xét 
chúng một cách lần lượt. Tình hình sẽ hoàn toàn khác trong máy tính lượng 
tử: đối với hai qubit, bốn tổ hợp tổn tại đồng thời. Chỉ một chồng chập lượng 
tử đã bao hàm đồng thời tất cả các khả năng. So với máy vi tính cổ điển, máy 
tính lượng tử tiết kiệm gấp bốn lần trong tính toán. 

Khi tập hợp các qubit càng lớn thì càng tiết kiệm được thời gian tính toán. 
Một hệ ba qubit sẽ có thể thực hiện 2” = 8 cấu hình đổng thời. Nói cách khác, 
mỗi khi người ta thêm một qubit vào một máy tính lượng tử, số các trạng thái 
mà nó đồng thời xử lý, và do đó cả sức mạnh tính toán của nó, được nhân lên 
gấp đôi. Với N qubit, máy tính lượng tử có thể xử lý đồng thời trên 2 cấu hình 
khác nhau. Chẳng hạn, đối với N = 200, tổn tại 2? = 10 cấu hình khác nhau. 
Một máy tính cổ điển sẽ phải xét lần lượt 10 trường hợp, mỗi trường hợp vì 
được biểu diễn bởi một danh sách 200 số “1” và “0”, trong khi một máy tính 
lượng tử sẽ chỉ phải xác định 200 qubit, và 105 cấu hình sẽ đổng thời được xử 
lý song song. Cứ mỗi tíc tắc của đồng hổ máy tính, một phép tính lượng tử lại 
sẽ tính toán không chỉ một trạng thái lượng tử duy nhất, mà 2” trạng thái đồng 
thời. Như vậy, tăng số qubit sẽ làm tăng tính “song song lượng tử” của hệ theo 
hàm mũ. Nhờ có một thuật toán tốt, chúng ta có thể khai thác tính song song 
rộng lớn này của một máy tính lượng tử, hệ quả của sự chồng chập các trạng 
thái lượng tử, để giải một số vấn đề chỉ trong một phần nhỏ của thời gian mà 
một máy tính cổ điển phải mất. Trong ví dụ của chúng ta về một hệ 200 qubit, 
máy tính lượng tử mất cùng một thời gian để hoàn thành cùng một công việc 
như một siêu máy tính cổ điển được trang bị 10 bộ vi xử lý, giả định rằng có 
thể chế tạo một siêu máy tính như vậy! 

Theo nhà vật lý người Anh David Deutsch thuộc Đại học Oxford, một máy 
tính 100 qubit sẽ cho phép mô phỏng được chức năng của não người, và một 
máy vi tính 300 qubit, sẽ có khả năng phỏng được sự tiến hóa của toàn bộ vũ 
trụ! Thực vậy, bởi vì 2? = 10”, nên một máy tính lượng tử sẽ có thể tạo ra đồng 


Ánh sáng bị thuần hóa 199 


thời 10” thông tin, tức hơn cả số nguyên tử chứa trong vũ trụ quan sát được! 
Tuy nhiên, kết luận về sự mô phỏng vũ trụ này lại gây nhiều tranh cãi. Nếu 
một máy tính 300 qubit có thể mô phỏng được toàn vũ trụ cho tới những chỉ 
tiết nhỏ nhất của nó, thì chúng ta sẽ rơi vào một tình huống nghịch lý, trong 
đó một bộ phận sẽ có khả năng mô tả cả tổng thể. Để thoát khỏi nghịch lý này, 
Deutsch đưa ra hai lời giải, và nghiêng về lời giải thứ hai: hoặc là tổn tại một 
định luật cơ bản còn chưa biết ngăn không cho chúng ta đạt đến giới hạn của 
một máy tính 300 qubit; hoặc là tổn tại một vô hạn các vũ trụ song song (theo 
nghĩa mà nhà vật lý Hugh Everett đưa ra cho từ này, chính Hugh đã đưa ra ý 
tưởng rằng vũ trụ tự phân chia thành hai mỗi khi có lựa chọn hoặc quyết định: 
trong một vũ trụ, con mèo của Schr#dinger bị chết, trong một vũ trụ khác nó 
lại sống; trong một vũ trụ, photon đi qua khe bên trái, trong một vũ trụ khác 
nó đi qua khe bên phải...), và chính trong các vũ trụ song song này đã diễn ra 
phẩn lớn các tính toán lượng tử, vì chỉ riêng vũ trụ của chúng ta thôi thì không 
đủ các nguổn lực cho phép thực hiện các tính toán này. 


Máy tính lượng tử 0à các số nguyên tố 


Như vậy, máy tính lượng tử có thể tính toán chỉ trong một thao tác một 
lượng vô cùng lớn các trạng thái. Nhưng một vấn để rất cơ bản được đặt ra: 
chúng ta sẽ đọc kết quả các phép tính này như thế nào? Như chúng ta đã biết, 
hành động quan sát hoặc đo một sự chồng chập các trạng thái lượng tử sẽ cho 
một và chỉ một câu trả lời. Trong thí nghiệm hai khe của Young, khi dụng cụ 
đo được bật, photon hoặc đi qua khe trái hoặc đi qua khe phải, chứ không 
đồng thời đi qua cả hai khe. Còn về con mèo của Schrœdinger, khi chúng ta 
đi vào phòng để xem tình trạng của nó, nó hoặc chết, hoặc sống, chứ không 
thể vừa sống vừa chết. Trong trường hợp máy tính lượng tử, việc trạng thái 
chồng chập là sự tổ hợp của hai hay của 10 trạng thái khác nhau là không 
quan trọng. Khi chổng chập các trạng thái này được quan sát, chỉ một câu trả 
lời được chọn trong hằng hà sa số các khả năng: trong cơ học lượng tử, người 
ta gọi đó là “sự suy sập của hàm sóng”. Để xem xét tổng số 10 trạng thái, cần 
phải tiến hành đo đạc trên 10 hệ giống nhau. Số các phép đo này chính bằng 
số các thao tác mà một máy tính cổ điển phải thực hiện để xử lý cùng vấn đề ấy. 

Vậy phải chăng máy tính lượng tử chỉ là một chiếc gương lừa dối? Nếu 
chúng ta mỗi lần chỉ tiếp cận được sự mô tả chỉ của một trạng thái, thì phỏng 
có lợi gì so với máy tính cổ điển? Tính song song rộng lớn của phép tính lượng 
tử liệu có đóng góp gì nêu như nó bốc hơi ngay khi chúng ta nhìn kết quả? 


200 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Nếu những thông tin này thực sự tổn tại, mà chúng ta lại không thể tiếp cận 
được nó, vậy nó phỏng có ích gì? 

Cho tới giữa những năm 1980, máy tính lượng tử vẫn là một thực thể thuần 
túy lý thuyết, không có ích lợi gì về mặt thực tiễn, và chỉ thu hút được sự chú 
ý của một số ít các nhà vật lý. Năm 1985, David Deutsch đã tìm ra một cách 
sử dụng tài tình cùng lúc tất cả các kết quả của trạng thái chồng chập, mà vẫn 
không phá hủy chúng. Ý tưởng là không ra lệnh cho máy tính lượng tử trả lời 
các câu hỏi song song, mà thế nào đó để cho tất cả các câu trả lời giao thoa với 
nhau để tạo ra chỉ một câu trả lời chung. Deutsch đã chứng tỏ thành công rằng 
mọi quá trình vật lý đều có thể được mô hình hóa hoàn hảo bằng một máy 
tính lượng tử, và điểu này biến nó thành một máy tính phổ quát, vượt rất xa 
các khả năng của máy tính cổ điển. 

Công trình của Deutsch ban đầu không được ai chú ý, bởi vì người ta còn 
hoàn toàn chưa biết máy tính lượng tử ấy có thể giải quyết được loại vấn để 
thực tiễn nào. Giống như các nhân vật trong vở bi hài kịch của Pirandello đi 
tìm tác giả, máy tính lượng tử đi tìm vấn để cẩn giải quyết. Vẫn đề này đã 
được nhà vật lý người Mỹ Peter Shor làm việc tại phòng thí nghiệm của tập 
đoàn điện thoại Bell đưa ra năm 1994. Bell đã quyết định tấn công vấn để phân 
tích các số lớn thành tích của hai số nguyên tố lớn. Chúng ta đã thấy rằng mọi 
mật mã hiện nay (sơ đổ RSA) đều dựa trên vấn để phân tích ta thừa số này, 
và việc giải mã nó thành công có thể sẽ có những hậu quả tàn phá đối với thế 
giới tài chính và thương mại, và theo hiệu ứng dây chuyển, đối với cả sự ổn 
định chính trị của các quốc gia: các giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng sẽ 
không còn an toàn nữa. Các cơ quan tình báo và phản gián, được trang bị các 
mật mã đó, cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng: các thư tín mã hóa sẽ không 
còn là bí hiểm đối với các tình báo viên của đối phương nữa. Shor đã chứng 
minh được rằng một máy tính lượng tử khi sử dụng tính song song lượng tử 
và nguyên lý giao thoa, về nguyên tắc, có thể giải quyết dễ dàng vấn để phân 
tích ra thừa số nguyên tố này. Shor đã nhận thấy rằng chìa khóa của vấn để 
này nằm ở chỗ định vị các môtfÍp lặp lại trong các chuỗi số. Vậy mà, mọi môtÍp 
lặp đi lặp lại đều có thể được mô tả bằng sóng, mà các sóng giao thì có thể giao 
thoa nhau. Điều này liên hệ trực tiếp vấn đề phân tích các số lớn thành các số 
nguyên tố với khái niệm giao thoa lượng tử của Deutsch. Xét cho cùng, Shor 
đã tạo ra được một thuật toán lượng tử có khả năng, về nguyên tắc, giải được 
tất cả các mật mã hiện nay và trong tương lai dựa trên sự phân tích các số lớn 
thành tích hai số nguyên tố. 


Ánh sáng bị thuần hóa 201 


Tuy vậy, thảm họa được báo trước - cái chết của mật mã cổ điển, và các đảo 
lộn diễn ra sau đó - đã không xảy ra. Tại sao? Bởi vì, để tạo ra các thuật toán 
lượng tử, cần phải có máy tính lượng tử. Vậy mà cho tới nay máy tính lượng 
tử vẫn chỉ tổn tại trong trí tưởng tượng đầy phóng túng của các nhà vật lý. Còn 
rất nhiều vân để phải giải quyết và rất nhiều chướng ngại cần vượt qua trước 
khi máy tính lượng tử có thể xuất hiện. Nhưng các nghiên cứu theo hướng 
này đã tiến những bước dài, và sau các máy quang điện thế hệ thứ nhất và các 
máy thuần túy quang học thế hệ thứ hai, thời điểm ra đời máy tính đầu tiên 
đại diện cho thế hệ các “máy ánh sáng” thứ ba, máy tính lượng tử, chắc cũng 
không còn xa nữa. 


Phẩm cứng lượng tử 


Các vấn để còn lại phải vượt qua để bắt đầu kỷ nguyên máy tính lượng tử 
là rất lớn: không phải chỉ cần tạo ra các qubit và một giá đỡ vật chất (cái gọi 
là phẩn cứng), mà còn cần phải bảo vệ chúng khỏi các nhiễu động tất yếu gây 
bởi môi trường có xu hướng phá hủy các chồng chập lượng tử rất đỗi mong 
manh. Mặt khác, cần phải chế tạo ra máy sinh ra các qubit vướng víu, cho phép 
các qubit kiểm soát các qubit khác, và trong các máy này ánh sáng đóng vai 
trò hàng đầu. Như chúng ta đã thấy, kiểm soát ánh sáng bằng ánh sáng không 
phải là việc dễ thực hiện. Các photon không thích tương tác với nhau. Ngay 
cả khi người ta bắt chúng phải tương tác thông qua một môi trường phi tuyến, 
thì nhiệm vụ cũng vẫn còn hết sức khó khăn. 

Sự phát triển phẩn cứng phục vụ tính toán lượng tử vẫn mới đang chập 
chững những bước đầu tiên. Nhiều con đường đã được vạch ra và nhiều dự 
án về các máy tính điện tử rắn, lỏng hay khí đã được để xuất. Vật chất và ánh 
sáng đều góp phẩn. Chẳng hạn, các nhà khoa học đã tạo ra được một qubit 
bằng cách sử dụng một electron bị nhốt trong một lổng nguyên tử. Khi electron 
này (gọi là “chấm lượng tử”) được chiếu sáng bởi một xung laser có bước sóng 
và độ kéo rất xác định, nó sẽ chuyển sang một trạng thái kích thích. Một xung 
laser thứ hai làm cho nó chuyển trở lại trạng thái bình thường. Các trạng thái 
“bình thường” và “kích thích“ là các trạng thái 0 và 1 của một qubit. Nếu xung 
laser chỉ đài bằng một nửa, thì electron sẽ chuyển sang một chồng chập của 
các trạng thái “bình thường” và “kích thích” đồng thời. Các kỹ thuật khác sử 
dụng phân cực của một ánh sáng laser, thậm chí các nguyên tử hay các phân 
tử riêng rẽ làm giá đỡ thông tin. 


202 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Một trong các kỹ thuật thuộc loại đáng chú ý nhất và thịnh hành nhất hiện 
nay là cộng hưởng từ hạt nhân (RMN). RMN, nhờ có các từ trường mạnh sinh 
bởi các nam châm mạnh, cho phép phát hiện các thay đổi spin của một hạt 
nhân nguyên tử ứng với các trạng thái 0 và 1. Trung tâm của một máy tính 
lượng tử dựa trên kỹ thuật RMN bao gồm một đĩa “súp” hay một “tách” các 
phân tử lỏng, và các qubit của nó được biểu diễn bằng các hạt nhân nguyên 
tử của các phân tử này (H. 66). Thay cho các chíp và các mạch tích hợp, trung 
tâm của máy tính lượng tử trong tương lai có thể được cấu thành từ một chất 
lỏng trong suốt chứa hàng tỉ tỉ phân tử trong một dung môi lỏng”. Một máy 
tính như thế đã được nhà nghiên cứu người Mỹ gốc Hoa Isaac Chuang, làm 
việc tại tập đoàn IBM, chế tạo năm 1998 bằng các phân tử clorofom lỏng mà 
tổng thể tích của nó không vượt quá thể tích của một chiếc đê khâu. Máy tính 
lượng tử này là loại hai qubit. Để tạo ra các máy tính lượng tử mạnh hơn, cần 
phải có một lượng qubit lớn hơn, và như vậy nhiều phân tử và các hạt nhân 
nguyên tử hơn. Năm 2001, Chuang và nhóm nghiên cứu của ông đã chế tạo 
thành công một hệ 7 qubit, cho phép họ phân tích số 15 ra thừa số nguyên tố 
(15 =3 x5) nhờ thuật toán của Shor. Điều thoạt nhìn có vẻ là một kết quả tầm 
thường này lại không hể tầm thường khi tính đến việc cần phải kiểm soát 
không dưới một tỉ tỉ phân tử để thu được kết quả đó! Các máy Z7 qubit là các 
máy tính lượng tử mạnh nhất hiện có. Với kỹ thuật RMN, đi xa hơn các máy 
tính 15 hoặc 20 qubit dường như là điểu không thể. Trên thực tế, các tín hiệu 
từ đo hướng spin của các hạt nhân và do đó đo trạng thái lượng tử của chúng 
sẽ giảm về cường độ khi các bit tăng lên, nó sẽ yếu đi khoảng một nửa với mỗi 
qubit tăng thêm. 

Các dạng phẩn cứng khác cũng đã được sử dụng. Chẳng hạn, người ta đã 
gắn các qubit vào các chất bán dẫn: các qubit được tạo ra với các electron giam 
trong các cấu trúc nano bán dẫn (các cấu trúc có kích thước cỡ một phần tỉ mét), 
hoặc với các hạt nhân gắn với các tạp chất đơn nguyên tử. Một kỹ thuật khác là 
sử dụng photon bị nhốt trong các hốc quang học. Như vậy, ý tưởng thì không 
thiếu. Nhưng tất cả các kỹ thuật chế tạo máy tính lượng tử đều vấp phải một 
vấn đề cơ bản giới hạn tuổi thọ của máy: đó là nó tương tác với môi trường. 


% 
.s 


Ần « 


7 Người ta gọi một giá đỡ vật chất lỏng như thế là 6uefuare (phần “ướt”), để đối lập với harduuare 
của máy tính cổ điển. 


Ánh sáng bị thuần hóa 203 






Đầu nối điện 


Ống chứa đầy chất lỏng 


Nam châm 


Hình 66. Máy tính lượng tử dựa trên cộng hưởng từ hạt nhân (RMN). Trung tâm của một máy 
tính lượng tử gồm một ống chứa đầy một chất lỏng, như clorofom, chứa hàng tỉ tỉ phân tử. Mỗi 
phân tử hoạt động như một máy tính lượng tử nhỏ. Nhờ từ trường của các nam châm mạnh, 
RMN cho phép phát hiện các thay đổi spin của một hạt nhân nguyên tử, ứng chẳng hạn với 
các trạng thái 0 và 1. 


204 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Ảnh hưởng của môi trường lên máu tính lượng tử 


Yếu tố then chốt của tính toán lượng tử là sự chồng chập các trạng thái 
lượng tử và sự giao thoa kết hợp các trạng thái này trong các thao tác tính 
toán. Nhưng máy tính lượng tử không đứng cô lập: nó nằm trong một môi 
trường và tương tác với môi trường ãy. Sự tương tác này gây ra sự “mất kết 
hợp” trạng thái lượng tử của hệ, dẫn đến những nhầm lẫn trong tính toán. 
Vì vậy phải kéo dài, dài nhất có thể, thời gian kết hợp của máy tính lượng tử, 
một thách thức lớn đối với công nghệ. Cho tới nay, thời gian kết hợp dài nhất 
thu được là đối với các ion bị cầm tù (các ion là các nguyên tử đã mất hoặc có 
thêm một hoặc nhiều electron, và do đó tích điện dương hoặc âm). Thời gian 
này rất ngắn, chỉ khoảng một phần nghìn giây, và càng bị rút ngắn hơn khi số 
các qubit, và do đó là số các ion bị cầm tù, tăng lên. 

Năm 1995, một phát hiện lý thuyết quan trọng đã làm cho vấn đề mất kết 
hợp này bớt khó khăn hơn. Nó đưa ra khả năng sửa chữa các sai sót trong tính 
toán do sự mất kết hợp gây ra và thu được các kết quả tin cậy. Các giao thức 
mới đã xuất hiện, chúng sử dụng các trạng thái vướng víu để sửa chữa thông tin 
được vận tải bởi các trạng thái lượng tử và bị tốn hại do sự mất kết hợp gây ra. 
Các sơ đổ sửa sai này dường như là phao cứu sinh của các máy tính lượng tử. 

Như vậy, vẫn còn một chặng đường rất dài cần phải vượt qua để các máy 
tính lượng tử có thể cạnh tranh, vượt qua và thay thế máy tính kỹ thuật số 
hiện nay. Vẫn còn nhiều rất trở ngại cần phải vượt qua. Trước hết, phải tìm ra 
các phương pháp khắc phục các hiệu ứng phá hủy của sự mất kết hợp và duy 
trì các trạng thái lượng tử chồng chập lâu nhất có thể. Sau đó, phải phát triển 
một cấu trúc tối ưu cho phẩn cứng của máy tính lượng tử. Cuối cùng, cần phải 
phát minh ra các thuật toán lượng tử (như thuật toán của Shor) để sử dụng 
một cách có ý thức sức mạnh tính toán vô biên của các máy tính tương lai này. 
Những nhiệm vụ đó đòi hỏi phải có thời gian. Thực ra, chúng ta cũng không 
cần ngay lập tức các máy tính lượng tử, vì chúng ta còn phải biết sử dụng tính 
song song lượng tử để phục vụ cho các tính toán của chúng ta. Nhờ hơn hai 
thập kỷ với trực giác thiên tài và các nghiên cứu giàu trí tưởng tượng, các vấn 
để còn cần phải giải quyết chỉ là vấn để công nghệ chứ không phải ở tầm lý 
thuyết. Không còn nghi ngờ gì nữa, máy tính lượng tử sẽ làm đảo lộn cuộc 
sống con người trong một tương lai không xa. 

Nhưng máy tính lượng tử không phải là kết quả của riêng con người. Chúng 
cũng tổn tại ở trạng thái tự nhiên. Thật vậy, các “lỗ đen” và toàn vũ trụ cũng 
là các máy tính lượng tử. 


Ánh sáng bị thuần hóa 205 


Lỗ đen giống như máu tính lượng tử 


Vậy một lỗ đen và một máy tính có quan hệ gì với nhau? Điều thoạt nhìn 
có vẻ như là câu hỏi vô nghĩa này, trái lại, lại là một chủ để nghiên cứu hoàn 
toàn nghiêm túc đối với nhà vật lý. Đối với anh ta, mọi hệ vật lý, dù là một tảng 
đá, một hành tinh, một ngôi sao, một thiên hà, hay toàn vũ trụ, đều ghi lại và 
xử lý thông tin, nghĩa là chẳng khác gì một máy tính. Mỗi electron, photon 
hay mọi hạt cơ bản khác đều lưu giữ các dữ liệu dưới dạng các bit, và mỗi khi 
hai trong số các hạt này tương tác với nhau thì sẽ có sự biến đổi các bit này. 
Sự trùng hợp của vật lý và lý thuyết thông tin này là một hệ quả trực tiếp của 
nguyên lý cơ bản của cơ học lượng tử: tự nhiên gián đoạn, không liên tục, điểu 
này có nghĩa là mọi hệ vật lý đều có thể miêu tả được bằng một số hữu hạn 
các bit (hay qubit). Chẳng hạn, spin của mỗi hạt có thể được định hướng lên 
trên hay xuống dưới, ứng với các giá trị 0 hay 1 của một bit. Nó cũng có thể 
thay đổi định hướng, và như vậy mô phỏng một phép tính đơn giản. Hệ gián 
đoạn không chỉ trong không gian, mà còn cả trong thời gian: cần một khoảng 
thời gian tối thiểu để thực hiện sự đổi hướng spin của một hạt. Khoảng thời 
gian này được xác định bằng nguyên lý bất định của Heinsenberg: năng lượng 
cung cấp càng cao thì thời gian càng ngắn. 

Lỗ đen, nhà tù ánh sáng, kết quả của sự co mạnh lại do hấp dẫn của một vật 
nặng, thoạt nhìn có vẻ như là một ngoại lệ. Nó hấp thụ một lượng lớn thông tin, 
đặc trưng cho mọi vật rơi vào trong cái miệng há hốc của nó. Chẳng hạn, nếu 
bạn rơi vào trong một lỗ đen, thì thông tin mà lỗ đen nuốt chửng là trọng lượng, 
kích thước của bạn, quần áo mà bạn mặc, màu mắt của bạn... Cho tới đầu những 
năm 1970, người ta vẫn nghĩ rằng thông tin này sẽ mất đi vĩnh viễn, một khi đã 
vượt qua bán kính không thể quay lui của lỗ đen. Năm 1974, bằng cách áp dụng 
các định luật của cơ học lượng tử, nhà vật lý người Anh Stephen Hawking đã 
chứng tỏ rằng lỗ đen không hoàn toàn “đen”, mà nó cũng bức xạ. Trong phân 
tích ban đầu của Hawking, bức xạ này là hỗn độn và không chứa bất kỳ thông 
tin nào có thể sử dụng được. Nếu bạn rơi vào cái miệng tham lam của lỗ đen và 
bạn bị chuyển hóa thành bức xạ được nó phát ra, thì bức xạ này sẽ không thể 
được sử dụng để tái tạo lại bạn. Điều này đặt ra vấn để, vì các định luật của cơ 
học lượng tử được giả định là bảo toàn thông tin. Vì vậy, nhiều nhà vật lý ho rằng 
bức xạ phát bởi lỗ đen không hoàn toàn là hỗn độn, mà nó có chứa thông tin. 
Năm 2004, Hawking đã trở về quan điểm này, theo đó bức xạ của một lỗ đen là 
một phiên bản cực kỳ tinh luyện của thông tin rơi vào trong nó. Nhưng những 
tranh cãi vẫn chưa khép lại, và cuộc tranh luận vẫn còn rất gay sắt. 


206 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Ta hãy tạm chấp nhận rằng lập luận vừa rồi là đúng; nghĩa là nếu vật chất 
một khi rơi vào cái miệng há hốc của lỗ đen thì không thể quay trở lại được 
nữa, nhưng hàm lượng thông tin của nó thì lại có thể. Để giải thích tại sao lại 
như vậy một lần nữa phải nhờ đến các photon vướng víu. Một cặp photon 
vướng víu được vật chất hóa ngay bên ngoài bán kính không thể quay lui của 
lỗ đen. Photon thứ nhất thoát khỏi các móng vuốt của lỗ đen, trong khi photon 
thứ hai rơi vào miệng nó, bị đớp bởi điểm kỳ dị của lỗ đen, vùng ở tâm của lỗ 
đen có trường hấp dẫn và độ cong của không gian trở nên vô hạn. Sự rơi của 
photon thứ hai vào miệng của lỗ đen giống như một hành động đo. Và bởi vì 
hai photon vướng víu nhau, nên hành động đo photon bên trong lỗ đen tức thì 
được phản ánh ở photon bên ngoài lỗ đen, kết quả là thông tin từ bên trong lỗ 
đen được truyền ra bên ngoài. Thông tin đúng là đã bị nhào nặn ở bên trong 
lỗ đen, điểu này làm cho lỗ đen về đại thể cũng xử sự như một máy tính. 

Làm thế nào mà một lỗ đen có thể hoạt động trên thực tế như một máy 
tính? Chỉ cần mã hóa các dữ liệu dưới dạng vật vật chất và năng lượng và gửi 
chúng vào trong cái mồm há hốc của lỗ đen. Thông qua tương tác với nhau, 
các hạt rơi vào miệng của lỗ đen thực hiện các tính toán trong một thời gian 
nhất định trước khi xích gần đến điểm kỳ dị. Thông tin này được truyền ra 
bên ngoài bởi các cặp photon vướng víu. Điểu xảy ra sau đó đối với vật chất 
khi nó bị nén vào trong điểm kỳ dị chúng ta vẫn chưa biết, vì chúng ta chưa 
có lý thuyết về hấp dẫn lượng tử. 

Hãy lấy ví dụ một lỗ đen có khối lượng 1kg. Bán kính không thể quay lui 
(thay đổi theo khối lượng) của nó là một phần tỉ tỉ tỉ mét (10 mét), tức một 
phần triệu triệu bán kính của một proton. Bằng cách chuyển hóa khối lượng 
của nó thành năng lượng theo công thức nổi tiếng của Einstein, E = mc2, và 
phân phối năng lượng này vào trong các bit, lỗ đen có thể thực hiện 10”! phép 
tính mỗi giây. Còn khả năng lưu giữ dữ liệu của lỗ đen là 10'5 bit. Lỗ đen là 
một bộ xử lý siêu nhanh, vì thời gian phải mất để thay đổi trạng thái của một 
bit và cũng là để thực hiện một lệnh, chỉ là 10° giây, tức là thời gian mà ánh 
sáng phải mất để đi qua lỗ đen. Như vậy, sự truyền thông tin cũng nhanh như 
tính toán. “Máy tính lỗ đen” hành động như một đơn vị duy nhất. Cùng với 
việc nó bức xạ, khối lượng của nó giảm xuống, vì chính nó đã bị chuyển hóa 
thành bức xạ. Sau khi đã phát ra các tia gamma trong một khoảng thời gian 
rất ngắn, cỡ phần nghìn tỉ tỉ giây (10?! giây), lỗ đen biến mất trong một chớp 
bức xạ. Những người sống trên Trái đất khi đó có thể bắt các tia gamma này 
và giải mã các kết quả tính toán của lỗ đen! 


Ánh sáng bị thuần hóa 207 


Để so sánh, một máy tính thông thường chỉ có thể thực hiện 10? phép tính 
mỗi giây, tức kém một lỗ đen 1 kg hàng triệu tỉ tỉ tỉ tỉ lần, và lưu giữ 10? bit, 
tức kém lỗ đen 10.000 lần. Nhưng máy tính thông thường có ưu điểm là nó 
không nổ sau một khoảng thời gian rất ngắn! Người ta có thể ngạc nhiên là lỗ 
đen chỉ có thể lưu giữ tương đối ít thông tin như vậy. Điều đó là do trọng lực 
cực lớn của nó. Khi trọng lực không đáng kể, thì khả năng lưu giữ biến thiên 
tỉ lệ với số các hạt, cũng tức là tỉ lệ với thể tích. Nhưng khi trọng lực lớn, nó 
liên kết các hạt với nhau làm cho, về mặt tập thể, các hạt này ít có khả năng 
lưu giữ thông tin hơn: thay vì tỉ lệ thuận với thể tích, khả năng lưu giữ của lỗ 
đen biến thiên chỉ theo diện tích của nó. 


Vũ trụ như tột máu tính tối hậu 


Không chỉ các lỗ đen nhỏ có thể hành động như các máy tính, mà thực thể 
lớn nhất, toàn vũ trụ, cũng có thể làm điều đó. Vũ trụ đã tổn tại 13,7 tỷ năm 
và phần quan sát được của nó, giới hạn bởi chân trời vũ trụ, trải trong không 
gian hơn chục tỉ năm ánh sáng. Để kết quả của một tính toán tiếp cận được đối 
với chúng ta, nó phải xảy ra trong vũ trụ quan sát được. Trữ lượng vật chất 
và năng lượng của vũ trụ bao gồm vật chất thông thường, vật chất nhìn thấy 
được và không nhìn thấy được của các sao và thiên hà (4%), vật chất tối ngoại 
lai (26%), và năng lượng tối thủ phạm của sự tăng tốc của vũ trụ (70%). Các 
tính toán cho thấy rằng tổng số những phép tính có thể đã diễn ra kể từ khi 
vũ trụ ra đời là cỡ 101. Tổng khả năng lưu giữ thông tin của vật chất và ánh 
sáng thông thường, như các notrino hay photonỷ, là 10” bit. Còn về vật chất tối 
và năng lượng tối, các nhà vật lý còn chưa có bất kỳ ý tưởng nào về bản chất 
của chúng, nên hiển nhiên không thể tính toán được khả năng lưu giữ thông 
tin của chúng. Nhưng cần phải đánh cược rằng trữ lượng thông tin của chúng 
nhỏ hơn trữ lượng thông tin của vật chất sáng. Trong khi vật chất sáng phải 
thực hiện một số không thể tưởng tượng được các phép tính để tạo ra vũ trụ 
phong phú và đa dạng mà chúng ta đang sống, thì vật chất tối và năng lượng 
tối lại có một nhiệm vụ, xét cho cùng, đễ dàng hơn nhiều: đó là cung cấp vật 
chất còn thiếu của vũ trụ hay tăng tỉ lệ giãn nở của vũ trụ, mà trên phương 
diện tính toán, thì điều này đơn giản hơn rất nhiều. 


% 
.s 


° Vật chất và ánh sáng có thể lưu giữ nhiều thông tin nhất khi chúng ở dưới dạng các hạt không 
có khối lượng, như photon, hay rất nhẹ, như nơtrino. 


208 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Vậy vũ trụ thực hiện các tính toàn nào? Nó tự tính toán. Thực tế, nó tính 
toán lịch sử của chính nó sao cho phù hợp với các định luật vật lý: Big Bang, 
giai đoạn lạm phát, bức xạ hóa thạch, các trường điện từ, các hạt cơ bản, các 
sao, các thiên hà, các hành tinh, vi khuẩn, hoa mào gà, động vật hoang dã, con 
người,... Bởi vì vũ trụ biết tính toán nên nó tổn tại. 

Sau khi xem xét con người đã thuần hóa ánh sáng như thế nào, cuối cùng 
chúng ta sẽ tiến hành khám phá ánh sáng đã được não người tri giác và giải 
thích như thế nào, ánh sáng đã góp phần làm phong phú thế giới tỉnh thần và 
nghệ thuật của con người ra sao. 


209 


Chương 7 


ÁNH SÁNG NGHỆ THUẬT, 
ÁNH SÁNG TINH THẦN: 
MẮT VÀ BỘ NÃO 


Anh sáng 0à bộ não 


Hàng ngày chúng ta tắm trong ánh sáng, ánh sáng tự nhiên, như ánh sáng 
Mặt trời, hay ánh sáng nhân tạo, như ánh sáng đèn điện. Ánh sáng này ảnh 
hưởng đến chúng ta theo hai cách: không chỉ trên khía cạnh sinh lý, như chúng 
ta đã thấy, mà còn cả ở khía cạnh tâm lý nữa. Ánh sáng đưa chúng ta vào một 
trạng thái tỉnh thần, gây trong ta một tính khí nhất định. Và sở dĩ như vậy là vì 
mọi ánh sáng mà mắt thu nhận nhất thiết phải thông qua sự sàng lọc của các 
nơron thần kinh, vì mọi tín hiệu ánh sáng chiếu vào võng mạc của chúng ta 
đều được não diễn giải. Nội tâm của chúng ta gắn bó mật thiết với môi trường 
bên ngoài thông qua ánh sáng. Chính tác động của ánh sáng bên ngoài đến nội 
tâm con người là cơ sở cho phương pháp nghệ thuật và kỹ thuật của họa sĩ, 
nhiếp ảnh gia và những người làm điện ảnh. Thông qua sự kết hợp ánh sáng 
và bóng tối, màu sắc và hình dạng, các nghệ sĩ tìm cách tái tạo trên toan hoặc 
phim một không khí tâm lý tác động đến sâu thẳm tâm hồn ta. Do có tính vừa 
vật thể vừa phi vật thể nên ánh sáng cũng đóng vai trò lớn, một cách ẩn dụ, 
trong các truyền thống tâm linh của con người. 

Mắt liên tục truyền các tín hiệu mà nó nhận được từ môi trường lên não, 
và đến lượt mình não phát các tín hiệu ra lệnh cho các bộ phận khác nhau của 


210 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


cơ thể. Các tín hiệu này được vận chuyển bởi các xung điện do các tế bào thần 
kinh cá thể gọi là các noron tạo ra. Tổng công suất của hoạt động điện này là 
rất nhỏ, cỡ hai phần trăm oát: công suất điện của 2500 người cộng lại mới đủ 
để thắp chỉ một bóng đèn 50W! Tuy vậy, dù rất yếu về điện nhưng não có lẽ 
là một trong những sản phẩm phức tạp nhất của vũ trụ. Có khả năng biểu lộ 
yêu thương hay khinh ghét, trắc ẩn hay đố kị, có thể sáng tác bản Cây sáo mmê 
hồn (La Flute enchanfée), viết nên cuốn tiểu thuyết Đi tìm thời gian đã mất, vẽ nên 
bức Guerrica hay thực hiện bộ phim Cï#izen Kane, não người phức tạp tới mức, 
nếu so với nó thì máy tính mạnh nhất trong các siêu máy tính hiện nay cũng 
chỉ là một món đổ chơi không hơn không kém. 


Mọi con đường đều dẫn đến thị siác 


Trong các đại dương nguyên thủy cách đây 3 tỉ năm, các cơ thể đơn bào 
đã phát triển khả năng phản ứng với ánh sáng. Thông qua tiến hóa và chọn 
lọc tự nhiên, một số động vật đơn bào, amíp và trùng đế giày, đã được ban 
tặng trong tế bào duy nhất của chúng một vùng đặc biệt chứa một sắc tố nhạy 
quang có tính thay đổi trạng thái hóa học mỗi khi được chiếu ánh sáng. Sắc 
tố này, có màu vàng hoặc đỏ, thường là một protein phân tử caroten!. Một số 
động vật không xương sống đa bào thậm chí còn tiến xa hơn trên con đường 
thị giác: chúng đã phát triển một thấu kính thô sơ đồng thời với một tập hợp 
các tế bào nhạy sáng. Thấu kính này có chức năng tập trung ánh sáng để các 
tế bào có thể phản ứng với các cường độ ánh sáng yếu nhất và phân biệt một 
cách tinh tế nhất các cường độ ánh sáng khác nhau. 

Các con mắt nguyên thủy đã trao cho động vật không xương sống này một 
khả năng mới: khả năng nhận biết ánh sáng đến từ hướng nào. Chẳng hạn, 
một ánh sáng mạnh hơn bên trái của mắt sẽ đến từ góc trái. Nhờ sự gia tăng 
các tế bào nhạy quang sau thấu kính, mắt có thể phân biệt được các chuyển 
động của một nguồn sáng (hay tối) băng qua tầm nhìn của nó. Trong con mắt 
nguyên thủy này, vẫn chưa có sự hình thành các hình ảnh, nên nó vẫn chưa 
thể cho biết vật đang chuyển động là một con mổi, một kẻ săn mồi hay một đối 
tác tiểm năng. Mặc dù chức năng ban đầu của mắt là tập trung ánh sáng lên 
các tế bào thụ cảm, nhưng sau đó thấu kính đã tiến hóa tới mức có khả năng 


% 
.s 


! Caroten có trong thực vật, đặc biệt là cà rốt. Chính vì thế những ông bố bà mẹ lo lắng cho mắt 
của con mình thường thúc chúng ăn cà rốt và các loại rau. 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 211 


hội tụ ánh sáng và tạo nên một ảnh trên một mặt cong gọi là võng mạc. Các tế 
bào nhạy quang gắn với võng mạc tăng lên đáng kể về số lượng để có thể xử 
lý lượng thông tin gia tăng gắn với một hình ảnh nào đó. Giai đoạn cuối cùng 
trên con đường thị giác liên quan đến sự phát triển của não: các ảnh hình thành 
trên võng mạc được thể hiện bằng các xung thần kinh, và các xung thần kinh 
này được truyền lên một bộ não có khả năng diễn giải chúng”. 

Rất nhiều loài đã vượt qua các giai đoạn khác nhau này trên con đường tiến 
hóa đến thị giác của chúng. Chẳng hạn, loài động vật nhuyễn thể đã phát triển 
một hệ thị giác khá phức tạp. Một số loài ốc, từ động vật thân mềm sống ở biển 
cho đến sò, như sò Saint-Jacques, mực thẻ và bạch tuộc, đã phát triển các con 
mắt thật sự với các võng mạc có độ tinh vi cao, có thể so với mắt người. Loài 
nhện cũng có các con mắt rất giống với mắt của loài ốc tiến hóa nhất. Trong 
chừng mực họ nhện và ốc sên tiến hóa một cách độc lập, nên chắc chắn là chúng 
đã phát triển hệ thống thị giác một cách hoàn toàn độc lập. Tuy nhiên, mặc dù 
đi theo các con đường khác nhau, nhưng chúng vẫn đến cùng một đích, hội 
tụ về cùng một hệ thống thị giác. Trong sinh học người ta gọi đó là hiện tượng 
“hội tụ”: các loài khác nhau đi đến cùng một giải pháp để giải quyết cùng một 
vấn để. Chẳng hạn, hệ thống thị giác đã tiến hóa nhiều lần một cách độc lập: 
người ta phân biệt ít nhất 15 con đường khác nhau mà các loài khác nhau đã 
trải qua để đạt đến cùng một hệ thống thị giác chứa một thấu kính gắn VỚI các 
tế bào nhạy quang. 


MẮ kiểu camera 0à tắt kép 


Tôi nhìn quanh phòng làm việc. Con chó của tôi nằm dài bên cạnh. Một 
con muỗi lượn lờ trong phòng, chờ cơ hội thuận lợi để đậu lên cánh tay trần 
của tôi để hút máu. Hai con vật này đều có thể nhìn thấy tôi: con chó nhìn tôi 
bằng hai con ngươi giãn nở của con mắt kiểu “camera”, và con muỗi bằng cặp 
“mắt kép”. 

Trên thực tế có hai loại mắt. Động vật có xương sống, kể cả chó, mèo, người, 
đều có mắt hoạt động như một máy chụp ảnh, bằng cách phóng chiếu một ảnh 
duy nhất lộn ngược của vật, nhưng không phải lên phim hay một dectetor điện 
tử, như trong trường hợp máy ảnh, mà là lên một màng gọi là võng mạc. Trái 
lại, côn trùng trưởng thành và loài thân giáp (như cua chẳng hạn) lại có loại 


% 
.s 


? Có những loài mắt không đi liền với não: đó trường hợp loài sứa. 


212 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


mắt kép. Các con mắt này được tạo thành từ hàng nghìn, thậm chí hàng chục 
nghìn thấu kính kết nối với nhau cực kỳ nhỏ gọn (H. 67), mỗi thấu kính được 
kết nối với các tế bào cảm quang bằng một loại ống giống như một sợi quang. 
Nhờ hàng nghìn hình ảnh được truyền đồng thời lên não, côn trùng cực kỳ 
nhạy cảm với mọi chuyển động trong tầm nhìn của chúng. Tất cả những ai 
đã từng cố gắng một cách uổng công để đập chết một con ruổi hay một con 
muỗi đều nhận thấy điểu đó. Sự tồn tại của các loại mắt này nhắc chúng ta 
rằng, bất chấp hiện tượng hội tụ, những giải pháp mà các loài khác nhau tìm 
ra cho cùng một vấn đề tiến hóa sinh học không nhất thiết phải là duy nhất, 
mà có thể lớn hơn một. 

Một vấn để đặt ra: liệu trong hai giải pháp mà tiến hóa sinh học đưa ra — các 
con mắt kiểu “camera” hay mắt kép -, giải pháp này có hay hơn giải pháp kia 
không? Đúng là một số động vật giáp xác sống dưới sâu, trong các vùng dưới 
đáy biển nơi ánh sáng khó xuống tới nơi, đặc biệt có khả năng thu nhận các 
lượng ánh sáng rất yếu. Cũng đúng là trong các con mắt kép, phần thu nhận 





Hình 67. Tranh vẽ con mắt kép của ong của Robert Hooke. Các con mắt này được cấu thành 
từ hàng nghìn thấu kính nối với các tế bào cảm quang. So với các mắt kiểu “camera” được cấu 


thành từ chỉ một thấu kính như mắt người, các mắt kép hay mắt “đa diện” có độ phân giải góc 
thấp hơn rất nhiều. Nhưng chúng có một trường nhìn rộng và rất nhạy cảm với mọi chuyển động. 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 213 


ánh sáng có thể tăng lên do diện tích tăng và sự kết hợp các thấu kính riêng 
lẻ được nén chặt nhất có thể. Nhưng có một giới hạn đối với kích thước tối 
thiểu của các thấu kính. Nếu các thấu kính trở nên quá nhỏ thì chúng không 
thể tiếp nhận đủ ánh sáng để cho phép mắt nhìn và hoạt động được. Các mắt 
kép phải trở nên rất lớn về thể tích và cổng kểnh ngay khi có nhiều ánh sáng. 
Chẳng hạn, các tính toán gợi ý rằng nếu chúng ta có các mắt kép và chúng ta 
muốn có một thị giác tương đương với thị giác mà chúng ta hiện có, thì mắt 
kép của chúng ta phải có đường kính từ 1-12 mét (H. 68)! Như vậy phải đánh 
cược rằng nếu những người ngoài Trái đất tổn tại trên các hành tinh xa xôi, thì 
mắt của họ không thể được cấu tạo như mắt côn trùng, mà phải có các con mắt 
kiểu “camera” như bạn và tôi. Dù mắt kiểu “camera” của người và mắt kép của 
côn trùng có những khác biệt rõ ràng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng 
hoạt động khác nhau về căn bản. Chúng cũng có rất nhiều điểm chung. Chẳng 
hạn, quá trình phối hợp giữa thị giác và vận động cho phép chặn một con mổi 
hoặc một đối tác ở côn trùng rất giống với quá trình xảy ra ở người. Thị giác 
hai mắt cho phép nhìn hình ảnh nổi đã tiến hóa một cách độc lập ở rất nhiều 
côn trùng cũng như ở chim và động vật có vú. Ngoài ra, còn có những hội tụ 
trong cấu trúc phân tử của thị giác: các protein thiết yếu cho thị giác, như các 
protein rhodopsine, xuất hiện cả ở người và côn trùng. 


Hình 68. Con người uà các mắt kép. Để 
đạt được một thị giác tương đương với 
các mắt kiểu “camera” (chẳng hạn, với 
cùng độ phân giải góc), thì con người 
phải có các mắt kép đường kính ít nhất 
là một mét. 





214 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Mắt, dụng cụ quang học kỳ diệu 


Mắt người nằm trong số các mắt kiểu “camera” tinh xảo nhất trong thế 
giới động vật. Nó có hình một khối cầu. Ở trẻ sơ sinh, khối cầu này có đường 
kính khoảng 1,3cm. Kích thước này tăng cho tới khi đạt tới 90% kích thước 
trưởng thành (2,5cm) ở tuổi 13, và nặng khoảng 7 gam. Một điều rất lạ là mắt 
của những động vật to nhất trên Trái đất cũng không to hơn nhiều so với 
mắt người. Chẳng hạn, mắt của một con cá voi đài 30 m chỉ to hơn mắt người 
khoảng 3 lần°! Nhưng chắc chắn là kích thước nhỏ này vẫn đủ để mắt cá voi 
đón nhận toàn bộ ánh sáng mà nó cẩn. 

Mắt người là một dụng cụ quang học kỳ diệu (H. 69). Chức năng của nó là 
chiếu các hình ảnh từ bên ngoài lên một màng nhạy cảm với ánh sáng nằm ở 
phía sau: đó là võng mạc. Đến lượt mình, võng mạc diễn giải các vùng tối, sáng 
và cường độ của các màu của hình ảnh thành một ngôn ngữ hiểu được đối với 
não, ngôn ngữ xung điện. Các bộ phận của mắt tham gia vào sự tạo thành hình 
ảnh trên võng mạc, tính từ ngoài vào trong, là: giác mạc, mống mắt, và thủy 
tinh thể. Trái với quan điểm đã được thừa nhận rộng rãi, thủy tinh thể đóng 
vai trò thấu kính lại không phải là bộ phận chịu trách nhiệm hội tụ các tia sáng 
ở bên trong mắt. Vai trò này được đảm nhiệm đến 70% bởi giác mạc, lớp vỏ 
bảo vệ trong suốt của thủy tinh thể: thực vậy, sự hội tụ các tia sáng phụ thuộc 
vào các sự chênh lệch về chiết suất ở mặt phân cách hai môi trường trong suốt. 
Mà sự chênh lệch về chiết suất giữa không khí và giác mạc cao hơn khoảng 
ba lần so với sự chênh lệch về chiết suất giữa thủy tỉnh thể và thủy dịch, chất 
trong suốt và nhớt nằm trong cầu mắt sau thủy tinh thể. Cùng với tuổi tác, 
giác mạc có xu hướng cứng lại và trở nên không còn đều đặn nữa, làm cho sự 
hội tụ ánh sáng trở nên kém hơn, và do đó các hình ảnh nhận được mờ hơn: 
người ta gọi đó là tật loạn thị. Trong một số trường hợp, giác mạc thậm chí có 
thể trở nên không còn trong suốt nữa; trước kia, điểu này tất yếu dẫn đến mù 
lòa. Nhờ các kỹ thuật phẫu thuật hiện đại, chủ yếu là kỹ thuật dùng laser thay 
thế cho dao mổ, người ta có thể cấy ghép giác mạc mới nếu có người cho. Các 
giác mạc nhân tạo bằng chất dẻo cũng đã được sử dụng. 

Nếu võng mạc chịu trách nhiệm chính trong việc hội tụ các tia sáng vào 
trong mắt, thì chính thủy tinh thể và chỉ riêng thủy tinh thể là có nhiệm vụ điều 
khiển sự hội tụ ánh sáng để cho phép nhìn xa hay gần. Nó thực hiện nhiệm vụ 


3 Cá voi là động vật có vú như chúng ta. Chúng đã rời đất liền để sống dưới biển cách đây khoảng 
50 triệu năm. 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 215 


Màng bao ngoài 
của nhãn cầu Màng mạch 











Võng mạc 


Mống mắt 


Giác mạc 


Hố võng mạc 


Con ngươi 


3 d Thần kinh thị giác 
Mống mắt 


Thể tiêm mao Thể nhớt 


Hình 69. Giải phẫu mắt người. Cấu tạo của mắt người gồm hai thấu kính, đó là giác mạc và thủy 
tỉnh thể, hướng ánh sáng đến võng mạc. Võng mạc chứa các tế bào cảm quang mà các sợi của 
chúng tạo thành dây thần kinh thị giác. 


này nhờ các cơ mi, có tác dụng làm biến thiên nhẹ độ cong của nó bằng cách 
tăng hoặc giảm áp lực tác dụng lên thấu kính. Như vậy, thủy tinh thể chịu 
trách nhiệm thực hiện các điểu chỉnh tinh tế làm cho mắt người nhìn rõ các 
vật ở những khoảng cách rất khác nhau. Không có sự điểu tiết này, mắt sẽ chỉ 
có thể nhìn rõ ở một khoảng cách nhất định; toàn bộ những khoảng cách còn 
lại sẽ hoàn toàn không thể phân biệt được. 

Ở đây, một lần nữa, tiến hóa sinh học đã tìm ra các giải pháp khác nhau để 
giải quyết cùng một vân đề: nếu động vật có vú thường thực hiện sự tụ tiêu tỉnh 
tế của chúng bằng cách làm thay đổi độ cong của thủy tinh thể, thì các động 
vật khác lại sử dụng các kỹ thuật khác. Chẳng hạn, chim săn mổi bay rất cao, 
như chim ưng và đại bàng, phải có khả năng định vị con mổi - một con chuột 
hay một con thỏ - ở cách xa hàng nghìn mét và phải giữ được hình ảnh rõ nét 
của con mổi trong suốt quãng đường sà xuống. Để làm được như vậy, những 
loài chim săn mổi này thay đổi không phải độ cong của thủy tinh thể, mà là độ 
cong của chính giác mạc. Còn động vật thân mềm, như bạch tuộc chẳng hạn, 
nó lại ép toàn bộ mắt để có thể kéo thấu kính xích gần lại võng mạc hơn. Còn 


216 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


đối với cá thì chúng lại dịch chuyển thấu kính lên phía trước hoặc sau giống 
như thị kính của kính thiên văn. 

Nằm giữa võng mạc và thủy tinh thể, mống mắt là một màng tròn đóng 
vai trò là cửa điểu sáng ; nó kiểm soát lượng ánh sáng đi vào mắt bằng cách 
co hoặc giãn. Đó cũng là phần tạo nên màu của mắt, làm cho mắt người ở bán 
đảo Scandinaves có màu xanh hay hay mắt người châu Á có màu nâu sẫm. 
Mống mắt phản ứng không chỉ với lượng ánh sáng nhận được, mà còn cả với 
trạng thái hóa học và xúc cảm của cơ thể. Thật vậy, sự sợ hãi hay ngạc nhiên 
có thể làm giãn hoặc co mống mắt. Những người uống thuốc ngủ thường phải 
đeo kính để bảo vệ mống mắt không bị giãn quá mức, làm cho mắt quá nhạy 
cảm với ánh sáng. 

Nằm chính giữa mống mắt là một lỗ dẫn ánh sáng đi vào trong mắt: đó là 
con ngươi. Con ngươi luôn có màu đen, dù màu của mống mắt có là gì chăng 
nữa, vì nó gần như không phản xạ bất kỳ ánh sáng nào. Độ mở của nó lớn hay 
nhỏ tùy theo lượng ánh sáng nhận được. Trong bóng tối, con ngươi có thể mở 
tối đa với đường kính 7mm ở người trẻ, và độ mở tối đa này giảm xuống còn 
4 mm ở người già. Ngay khi nhận được ánh sáng mạnh, con ngươi co lại còn 
khoảng 3,5 mm ở người trẻ. 


Thế giới màu sắc 


Con người không chỉ nhìn thấy các vật, mà còn nhìn thấy cả các màu sắc 
nữa. Các màu này mang lại một chiểu kích bổ sung cho thị giác của chúng ta, 
vì phân biệt hai vật có màu sắc khác nhau dễ dàng hơn là hai vật cùng màu. 
Khả năng này chắc chắn đã giúp tổ tiên xa xôi của chúng ta định vị con mồi dễ 
dàng hơn, và như vậy đã góp phần vào sự sinh tổn của họ. Xét theo quan điểm 
này, thì thị giác của con người khác với thị giác của phần lớn các động vật có 
vú khác, vì các động vật có vú không phân biệt được các màu. Chẳng hạn, khi 
một đấu sĩ vẫy tấm vải đỏ trước một con bò tót, thì hành động này có kết quả 
là kích thích khán giả hơn là con vật! Đấu sĩ vẫn có thể gây ra hiệu ứng khiêu 
khích tương tự nếu anh ta vẫy trước con vật một tấm vải màu xám. Nếu chó, 
mèo, bò, ngựa và các gia súc khác có giác quan rất kém về màu sắc thì người 
anh em gần nhất của chúng ta, tỉnh tỉnh và khi, lại có chung khả năng nhìn một 
thế giới đa sắc như chúng ta. Có lẽ, ở thời kỳ sống trong rừng cách đây hàng 
triệu năm, tổ tiên của chúng ta cần thị giác màu để có thể phân biệt được quả 
trong đám lá rậm rạp và xác định xem chúng có ăn được hay không. Lần sau, 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 217 


khi bạn đi siêu thị và xoay đi xoay lại một loại trái cây để kiểm tra xem nó có 
khuyết tật gì không trước khi mua, bạn hãy nghĩ rằng bạn đang sử dụng giác 
quan về màu sắc giống như tổ tiên xa xôi của mình! 

Các loài vật khác cũng nhạy cảm với những màu sắc mà chúng ta không 
thấy. Chẳng hạn, ong có thể thấy ánh sáng cực tím mà chúng ta không nhìn 
được. Nếu có cặp mắt giống như mắt ong, thì chúng ta sẽ thấy một số loại 
hoa phô các sọc cực tím hướng đến tâm có nhiều phấn, như các mũi tên định 
hướng ở cạnh các đường băng hạ cánh ở sân bay. Sự nhạy cảm của thị giác con 
người phụ thuộc vào các tế bào nhạy quang của võng mạc nằm ở phía sau mắt. 
Võng mạc ghi hình ảnh theo cách của phim hoặc detector điện tử trong các 
máy chụp ảnh. Lớp trong của nó được cấu tạo gồm nhiều tế bào nhạy quang 
thuộc hai loại - hình nón và hình que -, cùng với các tế bào xử lý và dẫn thông 
tin thị giác lên não. Võng mạc, trong một chừng mực nào đó, là một u phình 
của não. Trong bào thai, lúc đầu nó là một bộ phận của não. Chỉ về sau nó mới 
nhô ra phía trước hộp sọ của đứa trẻ và biệt hóa thành bộ phận tiếp nhận ánh 
sáng. Như vậy, mắt không chỉ được kết nối với não, mà còn là một bộ phận 
không thể tách rời của não. Chúng ta thấy thế giới không chỉ bằng mắt, mà cả 
còn bằng não nữa. 


Sự sắn bó mật thiết giữa mắt uà não 


Sự gắn bó mật thiết giữa mắt và não này đã được họa sĩ và nhà phát minh 
Leonard đe Vinci (1452-1519) nhận thấy ngay từ thế kỷ XV. Theo ông, mắt là 
cửa sổ của tâm hổn. Mặc dù thị giác chỉ là một trong năm giác quan cho phép 
con người lĩnh hội thế giới, nhưng ông vẫn cho rằng nó là nữ hoàng của các 
giác quan: chính bằng mắt mà con người có thể ngắm nhìn rõ nhất tác phẩm 
vô hạn của Chúa. Trong các phẫu tích não người và mắt người, ông đã nhận 
thấy cả hai đều được cấu thành từ các mô giống nhau, và mỗi mắt được kết 
nối với não bằng một dây thần kinh thị giác. Dây thần kinh thị giác đi lên não 
ở một vị trí mà Leonard de Vinci xác định là “trung tâm của tâm hổn”, ở đó 
hình ảnh thị giác được diễn giải và chuyển thành tri thức và ý thức. De Vinci 
cũng phát hiện ra rằng hai dây thần kinh thị giác đi từ hai mắt gặp nhau trong 
một cấu trúc ngày nay gọi là “giao thoa thị giác”. Ông đã diễn giải chính xác 
sự hội tụ của hai dây thần kinh thị giác là bằng chứng cho thấy các hình ảnh 
của hai mắt kết hợp với nhau để tạo thành một hình ảnh duy nhất trong trí 
óc. Theo ông, mắt hoạt động như một máy chụp ảnh. Nhưng điều này đặt ra 


218 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


một vấn để nghiêm trọng: các hình ảnh phóng chiếu lên võng mạc chắc chắn 
là bị đảo ngược, trong khi rõ ràng là chúng ta nhìn thế giới đúng theo chiểu 
thuận của nó. De Vinci đã nghĩ một cách sai lầm rằng chính thấu kính thủy 
tinh thể đã tái lập chiểu đúng của các hình ảnh (H. 4). Mặc dù đã ý thức được 
mối quan hệ mật thiết giữa mắt và não, nhưng ông chưa bao giờ nảy ra ý nghĩ 
rằng chính não đã tái lập các hình ảnh theo đúng trật tự và làm cho chúng ta 
nhìn thế giới theo đúng chiều thuận của nó! De Vinci đã đi đúng hướng khi 
xác định rằng dây thần kinh thị giác là đường dẫn thông tin thị giác lên não, 
nhưng ông lại không thể đoán được rằng các hình ảnh của thế giới bên ngoài 
được truyền lên não dưới dạng các thông điệp được mã hóa và nén nhờ khá 
nhiều bộ phận của võng mạc. 

Đặc tính quan trọng nhất của võng mạc là nó được cấu thành từ các nơron 
có rất nhiều điểm tương đồng với các noron của não!. Có ba lớp noron khác 
nhau trong võng mạc (H. 70). Theo thứ tự từ trước ra sau, ánh sáng, trước hết, 
phải đi qua một lớp các tế bào hạch có các sợi trục (axone) tạo thành dây thần 
kinh thị giác, rồi qua lớp tế bào thứ hai gọi là lưỡng cực, và cuối cùng đến lớp 
tế bào cảm quang hình nón và hình que (H. 25 trong tập ảnh màu). Các tế bào 
cảm quang này là các noron rất ngắn có một đoạn bên ngoài hình trụ đối với 
tế bào hình que, và hình nón đối với các tế bào hình nón. Rất lạ là, cấu trúc 
của võng mạc dường lại như tuân theo một logic đảo ngược, ánh sáng đi qua 
nhiều lớp noron và các khớp thần kinh (synap) trước khi đến các tế bào hình 
nón và hình que. Sở dĩ như thế có lẽ là do tiến hóa: các tế bào cảm quang cần 
năng lượng để hoạt động; nhưng năng lượng này được cung cấp bởi máu, mà 
máu lại ngăn không cho ánh sáng đi qua. Giải pháp của tiến hóa là gắn các tế 
bào cảm quang lên màng mạch, một cẫu trúc nằm sau võng mạc có rất nhiều 
mạch máu và nằm ngoài đường đi của ánh sáng. 


Tri giác là một quá trình lượng tử 


Giai đoạn đầu tiên trong quá trình thị giác này diễn ra trong lớp các tế bào 
hình nón và hình que. Người ta đếm được trung bình có 6 triệu tế bào hình nón 
và 120 triệu tế bào hình que trong một mắt người. Các tế bào hình que thống 
trị trong các vùng ngoại vi của võng mạc. Chúng chứa các phân tử rhodopsine 


% 
s 


* Noron là đơn vị chức năng của hệ thần kinh. Nó được cấu thành từ một tế bào và các sợi (sợi 
trục và sợi nhánh). 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 219 


Ánh sáng 
Các dây thần kinh 


. Các tế 
bào hạch 


l 
5D 


Các tế bào hình que 





Các tế bào hình nón 


Hình 70. Cấu trúc của uõng mạc. Võng mạc tuân theo một loại logic đảo ngược. Ánh sáng phải 
đi qua các lớp dây thần kinh, các tế bào hạch và lưỡng cực trước khi đến các tế bào cảm quang 
hình nón và hình que. Dây thần kinh thị giác không được nối trực tiếp với các tế bào cảm quang 
mà là với não, nhờ các tế bào hạch và lưỡng cực vốn được coi là một bộ phận của não. Mắt và 
não như vậy gắn bó mật thiết với nhau. 


nhạy cảm với ánh sáng. Phân tử rodopsine là kết quả tổ hợp của protein øsine 
với phân tử sắc tố gọi là retinal. Chính phân tử này tạo cho rhodopsine một màu 
được gọi bằng một cái tên khác là “màu tía võng mạc”. Bởi vì zetinal gắn liền 
với vitamin A, nên những người thiếu loại vitamin này thường bị rối loạn thị 
giác. Khi một phân tử rhodopsine hấp thụ một photon (năng lượng của pho- 
ton phải bằng hiệu hai mức năng lượng của phân tử này), nó bị vỡ thành các 


220 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


hai thành phần 7efinal và opsine, và sự thay đổi quang hóa này khởi phát một 
chuỗi các sự kiện dẫn đến một xung điện được dây thần kinh thị giác truyền 
lên trung tâm thị giác của não. Quá trình này khiến cho chỉ một photon thôi 
cũng đủ để chúng ta nhìn thấy. Thị giác chủ yếu là một quá trình lượng tử, vì 
phân tử ?hodopsime là một hệ lượng tử với các trạng thái năng lượng rất chuyên 
biệt. Mắt của chúng ta là các máy cảm quang lượng tử có dụng ghi nhận các 
lượng tử năng lượng. 

Rhodopsine được tái sinh từ các thành phần của nó bởi các tế bào thần kinh 
sử dụng nhiệt lượng của cơ thể làm nguồn năng lượng. Quá trình tái sinh này 
đĩ nhiên hiệu quả hơn trong bóng tối, nhưng, ngay cả khi có ánh sáng, thì sự 
tái sinh các phân tử rhodopsine cũng diễn ra đồng thời với sự phá hủy chúng, 
thiết lập một sự cân bằng động làm cho chúng ta liên tục nhìn thấy. Tuy nhiên, 
khi mắt mỏi, theo bản năng, chúng ta thường nhắm mắt lại, nhằm làm cho quá 
trình tái sinh hiệu quả hơn. Giấc ngủ cũng là cỗ máy tái sinh: khi chúng ta ngủ, 
cơ thể tái sinh đủ rhodopsine cho các như cầu của thị giác trong ngày tiếp theo. 
Sự kích thích bởi ánh sáng một lượng lớn các phân tử ?hodopsine trong các tế 
bào hình que sau đó được thể hiện bằng sự kích thích các khớp thần kinh của 
lớp noron kế tiếp trong võng mạc, lớp của các tế bào lưỡng cực. Chỉ một tế bào 
lưỡng cực duy nhất nhận các kích thích của nhiều tế bào hình que, tạo ra các 
kết nối phức tạp giữa lớp tế bào cảm quang với lớp tế bào lưỡng cực. Sự kết 
nối giữa các tế bào lưỡng cực với các hạch thần kinh còn phức tạp hơn nữa. 
Chính nhờ có sự kết nối noron này mà thông tin được chiết xuất từ hình ảnh 
tạo ra trên võng mạc, nó được cô đúc, nén và cuối cùng được truyền lên não. 

Các tế bào hình que có khả năng bắt ánh sáng yếu hơn rất nhiều so với các 
tế bào hình nón; chính vì thế chúng đóng vai trò thiết yếu khi nhìn trong bóng 
tối. Chúng ta ai cũng biết khi chuyển từ một vùng sáng sang một vùng tối, lúc 
đầu chúng ta không phân biệt được thật rõ các vật. Nhưng, sau vài phút, khi 
mắt chúng ta đã thích nghỉ với bóng tối, cảnh vật trong bóng đêm sẽ lại hiện 
ra. Các thí nghiệm đã chứng tỏ rằng nếu ở trong bóng tối nửa giờ; thì mắt của 
chúng ta sẽ có khả năng nhìn thấy các vật được chiếu sáng yêu hơn khoảng 
10.000 lần so với các vật được chiếu sáng bình thường: các tế bào hình que 
gánh vác toàn bộ tránh nhiệm nhìn khi ánh sáng trở nên quá yếu đối với các 
tế bào hình nón. Nhưng, bởi vì các tế bào hình nón không được kích hoạt, nên 
các vật xuất hiện không có màu. Thực tế, trong khi các tế bào hình que chịu 
trách nhiệm nhìn nổi, thì chính nhờ các tế bào hình nón mà chúng ta có thể tri 
giác được màu sắc. 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 221 


Tôi thường nhận thấy khả năng thích nghỉ kỳ diệu với bóng tối của mắt khi 
đi vào đài thiên văn để đón nhận ánh sáng vũ trụ. Trong đêm, khi kính thiên 
văn thu lại ánh sáng của một thiên hà xa xôi, tôi thường đi ra khỏi căn phòng 
điều khiển ấm áp và được thắp điện sáng trưng, ở đó các hình ảnh của bầu trời 
được chiếu lên một màn hình vô tuyến nhờ sự kỳ diệu của điện tử học, để tự 
ban cho mình niềm vưi sướng được ngắm trực tiếp bầu trời. Những phút đầu 
tiên, chìm trong bóng tối sâu thẳm của màn đêm, mắt tôi chỉ phân biệt được 
các ngôi sao sáng nhất. Nhưng, sau khoảng chục phút, mắt đã thích nghỉ với 
bóng tối và các tế bào hình que của mắt đi vào hoạt động, tôi thấy toàn bộ bầu 
trời nhấp nháy vô số các chấm sáng. 


Các tế bào hình nón 0à tàu sắc 


Các tế bào hình nón có nhiều nhất trong vùng trung tâm của võng mạc. 
Chính chúng làm cho chúng ta tri giác được một thế giới đa sắc. Có ba loại tế 
bào hình nón, mỗi loại chứa một sắc tố nhạy cảm với một loại màu cụ thể: loại 
tế bào hình nón hấp thụ ánh sáng màu xanh lam, một loại khác hấp thụ ánh 
sáng màu xanh lục, và một loại khác nữa hấp thụ ánh sáng màu đỏ. Ba loại tế 
bào hình nón này là nguyên nhân tạo ra toàn bộ bảng màu bao quanh chúng 
ta, vì màu xanh lam, đỏ và lục là ba màu cơ bản. Ở động vật có vú, gần như 
chắc chắn chỉ có con người, cùng với người anh em linh trưởng của chúng ta, là 
được tận hưởng thế giới màu sắc. Thế giới của loài mèo và chó chỉ là một màu 
xám đồng nhất, đơn điệu. Nhưng thật là lạ, rất nhiều loài động vật gọi là “cấp 
thấp”, như chim, cá, bò sát và côn trùng (như ong và chuồn chưổn), trái lại, 
lại có một giác quan rất phát triển về màu sắc. Chẳng hạn, gà và chim bổ câu, 
và thậm chí cả gián, cũng tri giác được thế giới màu sắc! Võng mạc của chúng 
thậm chí có bốn loại sắc tố thay vì ba như của chúng ta. Điều này liệu có nghĩa 
là một con gián tri giác một thế giới nhiều màu sắc hơn con người không? Có 
lẽ là không, vì, như chúng ta đã thấy, chúng ta nhìn đồng thời bằng cả mắt và 
não, và các khả năng tỉnh thần của chúng ta phát triển hơn rất nhiều so với 
loài gián! Dù chúng có bốn sắc tố đi nữa, nhưng các sắc tố này lại hoàn toàn 
vô cảm với màu đỏ. Thật vậy, nếu chúng làm tổ ở nhà bạn, và nếu bạn muốn 
phá tổ của chúng, một mẹo hay là bạn hãy dùng bóng đèn đỏ: bạn có thể thấy 
chúng trong khi chúng hoàn toàn không nhìn thấy bạn! 

Các dị thường gen gây ra sự rối loạn chức năng của các tế bào hình nón 
phụ trách một màu cơ bản làm cho một số người bị mù với loại màu này. Một 


222 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


rối loạn năng tương tự có thể là do thiếu một sắc tố hoặc các tế bào hình nón 
không có khả năng truyền thông tin lên não. Nó có thể liên quan đến hoặc là 
chỉ một màu cơ bản (đỏ, lục hoặc lam), hoặc hai, hoặc cả ba màu này. Sự mù 
màu đỏ được gọi là “protanomalie”, mù màu lục gọi là “deuferanomalie”, mù 
màu xanh lam là “frifanomalie” (trong tiếng Hy Lạp ba thuật ngữ này có nghĩa 
là dị thường thị giác thứ nhất, thứ hai và thứ ba). Những người mù màu đỏ 
không thể phân biệt được màu đỏ và màu xanh lục, thường được gọi là “hội 
chứng Dalton”, theo tên của nhà hóa học người Anh John Dalton (1766-1844), 
người đầu tiên mô tả, vào cuối thế kỷ XVIII, hiện tượng không thể nhìn được 
hoặc lẫn lộn giữa các màu ở một số người. Bản thân ông cũng bị bệnh này: ông 
nhận thấy mình không thể phân biệt được các chất hóa học bằng các màu sắc 
của chúng, trong khi các đồng nghiệp của ông dễ dàng làm điều đó. 

Tại sao phải chờ lâu đến thế con người mới nhận biết được bệnh mù màu? 
Có thể là do chúng ta không tiếp cận trực tiếp được các cảm giác về màu sắc 
của người khác. Khi tôi nói với một người bạn về bầu trời xanh lam hay một 
bông hoa mào gà đỏ, làm thế nào tôi có thể biết cảm nhận của anh ta về màu 
xanh hay màu đỏ có chính xác như tôi hay không? Phần lớn những người mù 
một số loại màu sống hoàn toàn bình thường, những người xung quanh không 
hề nhận thấy có một cái gì đó khác thường trong thị giác của họ. 

Chứng mù màu đỏ, hay lẫn lộn giữa màu đỏ và màu xanh lục, là dị tật 
thường xảy ra nhiều nhất. Hơn 10% số người mắc phải chứng này. Ngược lại, 
sự lẫn lộn giữa màu xanh lam và xanh lục hiếm gặp hơn rất nhiều. Các chứng 
loạn sắc thường do di truyển và hay mắc phải ở nam giới. Chẳng hạn, nếu như 
tỉ lệ mắc bệnh mù màu đỏ ở nam là 10% thì tỉ lệ này ở phụ nữ chỉ là 1%. Sở đĩ 
như vậy là vì sự sắp xếp các gen làm cho một người phụ nữ chỉ có thể bị bệnh 
mù màu đỏ khi cả bố và mẹ của người đó cùng mắc, một trường hợp hiếm xảy 
ra, trong khi một người đàn ông có thể bị mù màu đỏ khi bố bình thường còn 
mẹ bị mắc chứng này, trường hợp để xảy ra hơn. 


Thomas Young 0à ba màu cơ bản 


A7 


Một vấn để đặt ra, nếu thị lực bình thường, là “tam sắc tố”, nghĩa là dựa 
trên chỉ ba loại tế bào hình nón, mỗi loại có một sắc tố nhạy cảm với một loại 
màu khác nhau: xanh lam, đỏ và xanh lục. Nếu đúng như vậy, thì tại sao thế 
giới lại không trình hiện trước mắt chúng ta với chỉ ba màu đó thôi? Một người 
có thị lực bình thường có thể phân biệt hàng trăm màu sắc khác nhau. Bằng 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 223 


cách nào chỉ với ba màu cơ bản lại có thể tạo ra vô số các màu sắc mà chúng ta 
tri giác được? Nếu mỗi sắc thái ứng với một tế bào cảm quang nhất định, thì 
phải tổn tại hơn hai trăm, chứ không phải chỉ bal 

Nhà vật lý học người Anh Thomas Young (1773-1829) - cũng chính ông đã 
phát hiện ra rằng thêm ánh sáng vào ánh sáng có thể tạo ra bóng tối - là người 
đầu tiên suy nghĩ về vấn đề này vào năm 1801. Ông đã nhận thấy rằng chúng 
ta nhìn trong một ánh sáng đơn sắc (chỉ một màu) cũng rõ gần như trong một 
ánh sáng trắng chứa tất cả các màu sắc cầu vồng. Điều này có nghĩa là mật độ 
của các tế bào cảm quang không thể giảm nhiều trong trường hợp ánh sáng 
đơn sắc. Mật độ các tế bào cảm quang có thể giảm nhiều nếu như mỗi sắc thái 
màu được tri giác bởi một tế bào cảm quang khác nhau. Vì dường như không 
thể có chuyện mỗi một điểm cảm quang của võng mạc chứa vô số các tế bào 
cảm quang rung động nhịp nhàng với mỗi loại ánh sáng màu, nên Young đã có 
trực giác thiên tài khi cho rằng chỉ có ba màu cơ bản: đỏ, xanh lục và xanh lam 
(hay tím), thay vì bảy màu cơ bản được Newton khẳng định trong cuốn Quang 
học. Young còn đi xa hơn: ông khẳng định rằng không phải các màu này là cơ 
bản, như nhà bác học lỗi lạc Newton nghĩ, mà chính sự tri giác của mắt mới 
là cơ bản. Như vậy, ông là người đầu tiên gắn sự tri giác màu sắc với một quá 
trình sinh lý. Chúng ta hãy nghe nhà vật lý vĩ đại người Scotland James Clerk 
Maxwell (1831-1879) dành những lời cảm phục ông hơn sáu mươi năm sau: 
“Nói màu sắc là một cảm giác gần như một lẽ đương nhiên; tuy nhiên, khi nhận 
ra chân lý cơ bản này, chính Young là người đầu tiên xây dựng một lý thuyết 
chặt chẽ về màu sắc. Theo tôi biết, Thomas Young là người đầu tiên xuất phát 
từ một thực tế đã biết rằng có tổn tại ba màu cơ bản để đi tìm lời giải thích cho 
nó không phải trong bản chất của ánh sáng, mà trong cấu tạo của con người.” 

Để kiểm tra trực giác của mình, Young đã lao vào một loạt các thí nghiệm 
dựa trên một tính chất cơ bản của các màu: chúng có thể trộn vào nhau. Điều 
thoạt nhìn có vẻ là hiển nhiên sẽ không còn hiển nhiên nữa khi chúng ta nhận 
thấy rằng mắt xử sự rất khác với tai. Hai âm thanh khác nhau không thể trộn 
với nhau để cho ra một âm thứ ba trong và khác, trong khi chúng ta có thể 
đễ dàng trộn hai ánh sáng để thu được một ánh sáng thứ ba. Chính tính chất 
không thể hòa trộn của âm thanh làm cho chúng ta có thể đễ dàng nhận ra âm 
thanh của đàn hạc với âm thanh của cây vĩ cầm hay đàn dương cầm khi nghe 
một bản giao hưởng. Bằng cách hòa trộn chỉ ba loại ánh sáng, ánh sáng đỏ, 
xanh lục và xanh lam (hay tím), Young đã chứng tỏ rằng có thể tái tạo tất cả 
các sắc thái của màu, tất cả các sắc điệu bằng cách điều chỉnh cường độ tương 


224 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


đối của chúng. Ông cũng đã tái tạo được màu trắng, nhưng không thể tái tạo 
được màu đen. 

Các ý tưởng tiên phong của Young về sau đã được nhà vật lý và sinh lý học 
người Đức Hermann von Helmholtz (1821-1894) vận dụng và phát triển. Lý 
thuyết ba màu của Young và của Helmholtz ngày nay được phần lớn các nhà 
nghiên cứu chấp nhận để giải thích sự tri giác các màu của chúng ta: có ba loại 
tế bào cảm quang (các tế bào hình nón) nhạy cảm với màu đỏ, màu xanh lục và 
màu xanh lam (hoặc màu tím), và tất cả các màu sắc của thế giới bên ngoài được 
não thu nhận là nhờ sự tổ hợp các tín hiệu của ba loại tế bào cảm quang này. 


Phẩn nhạu cảm nhất của mắt 


Các dây thần kinh chạy ra từ mắt thông qua dây thần kinh thị giác. Ở điểm 
ra này, võng mạc bị ngắt quãng, không còn các tế bào cảm quang nữa và ánh 
sáng khi đập vào vị trí này sẽ không còn được cảm nhận nữa. Người ta gọi đó 
là “điểm mù”. Sự tổn tại của điểm mù là thiết yếu để mắt có thể truyển thông 
tin mà nó nhận lên não thông qua kênh thần kinh thị giác. Không có điểm mù, 
chúng ta cũng không thể nhìn được! Ở cạnh điểm này có một điểm vàng, hay 
còn gọi là hố thị giác, một chỗ hõm nhỏ ở võng mạc, ở đó lớp các tế bào thần 
kinh đẹt nhất và cho ánh sáng đi qua đễ dàng hơn để tới các tế bào cảm quang. 
Có kích thước chỉ cỡ một milimét, hố thị giác không chứa bất kỳ tế bào hình 
que nào, mà chỉ chứa các tế bào hình nón với mật độ rất dầy. Đó là chỗ thị lực 
của chúng ta là tốt nhất. Khi ngắm một người hay một vật, chúng ta cử động 
vô thức mắt sao cho hố thị giác nằm trong đường ngắm tới người hoặc vật 
này, như một người thợ săn chĩa súng vào hướng của con mổi. Nếu vật được 
ngắm quá lớn, chúng ta cử động mắt theo cách “quét” toàn bộ nó bằng hố thị 
giác. Trong khi bạn đọc các dòng này, mắt của bạn cử động sao cho hố thị giác 
đi qua từng chữ và từng từ một cách riêng rẽ. 

Nhưng, để nhìn màu sắc và hình ảnh, các tế bào hình nón phải nhận được 
ánh sáng đủ mạnh. Các tế bào hình nón không hiệu quả lắm trong việc nhìn 
các vật sáng yếu. Để làm được điều đó, cần phải huy động các tế bào hình que. 
Như chúng ta đã biết, các tế bào này nằm không phải trong vùng trung tâm 
của hố thị giác, mà bao quanh nó, trong các vùng lân cận. Chính vì thế, để nhìn 
các vật có độ sáng yếu, tốt hơn hết là không nhìn chúng trực diện, mà “từ khóe 
mắt”, để ánh sáng đến từ vật đi vào các tế bào hình que vốn nhạy cảm hơn đối 
với ánh sáng có cường độ yếu. 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 225 


Cá nhân tôi có thể đảm bảo với bạn rằng kỹ thuật này rất hiệu quả: tôi đã 
thực hiện nó nhiều lần khi bắt đầu nghiên cứu thiên văn, cách đây ba mươi 
năm, khi hình ảnh của các thiên thể còn chưa được phát lên màn hình ti vi và 
khi nhà thiên văn học nhòm trực tiếp vào kính thiên văn để định vị các sao 
hoặc các thiên hà rất mờ. Các tế bào hình que như vậy đóng vai trò thiết yếu 
trong thị giác ngoại vi (nhìn các vật xung quanh) và trong thị giác ban đêm 
của chúng ta. 


Não người là kết quả của một lịch sử dài lâu 


Các tín hiệu ánh sáng được các tế bào cảm quang của võng mạc thu nhận 
có thể giúp chúng ta nhìn như thế nào? Não đã chuyển các thông tin được các 
dây thần kinh truyền lên thành các hình ảnh ra sao? Để trả lời các câu hỏi này, 
chúng ta phải nghiên cứu cấu trúc của não. 

Trước khi chúng ta có thể tiếp xúc với các trí tuệ ngoài Trái đất, thì não 
người vẫn là cấu trúc phức tạp nhất được biết tới trong vũ trụ. Nó chứa vài 
trăm tỉ tế bào thần kinh gọi là noron, mỗi noron có đường kính vài phần triệu 
milimét, bằng số các sao trong một thiên hà, hay số các thiên hà trong vũ trụ 
quan sát được. Não là một cánh rừng rậm dày đặc các nơron kết nối chằng 
chịt với nhau. Nếu tất cả các sợi trục có trong não chúng ta được duỗi thẳng 
ra, thì chúng sẽ dài hàng trăm nghìn kilomét. Mỗi một trong số hàng trăm tỉ 
nơron này lại chứa trung bình từ 1000 đến 10.000 các kết nối, hay còn gọi là 
khớp thần kinh, điều này làm cho mỗi noron có thể đồng thời nhận các tín 
hiệu từ hàng nghìn các noron khác và phát đi một số lượng tín hiệu tương tự. 
Như vậy não của chúng ta chứa hơn 100.000 tỉ khớp thần kinh: tất cả các máy 
tính trên thế giới có kết nối với nhau cũng không có khả năng xử lý thông tin 
bằng não người. 

Não người là kết quả của một lịch sử dài lâu. Nó gồm ba phần liên kết với 
nhau, mỗi phần xuất hiện sớm hơn ở các động vật “cấp thấp” và ứng với một 
giai đoạn chính của quá trình tiên hóa. Phần cổ nhất là não bò sát, có lẽ nó đã 
tiến hóa cách đây khoảng 400 triệu năm. Não bò sát không chỉ chỉ huy nhịp 
thở và nhịp tim, mà nó còn là nguồn gốc của tính hung hăng, của cảm giác chủ 
quyển lãnh thổ của chúng ta và về các thứ bậc xã hội. Bao quanh phần não bò 
sát này là phần dưới vỏ não (/m¡c), mà chúng ta cùng chia sẻ với các động 
vật có vú khác. Nó đã tiến hóa từ khoảng giữa 300 và 200 triệu năm. Phần não 
limbíc này điểu chỉnh thân nhiệt và huyết áp. Nó cũng là nơi của cảm xúc, tình 


226 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


cảm và ham muốn tình dục. Nó chịu trách nhiệm về bản năng bảo tồn thúc đẩy 
chúng ta ăn uống, tự bảo vệ và sinh sản. Cuối cùng, bao bọc tất cả là vỏ não 
chiếm khoảng 85% bộ não và chứa nhiều noron hơn bất kỳ các phần não nào 
khác. Vỏ não có lẽ đã bắt đầu tiến hóa cách đây vài chục triệu năm, nhưng bắt 
đầu tăng tốc cách đây khoảng một triệu năm, với sự xuất hiện của con người. 
Trong số tất cả các loài, chúng ta có vỏ não phát triển nhất. Diện tích của vỏ 
não người là khoảng 2.200 cm? và, để nằm được trong hộp sọ có thể tích chưa 
đầy một lít rưỡi, nó phải được gấp đi gấp lại nhiều lần. Chính trong vỏ não này 
mà những suy nghĩ được sinh ra, các quyết định được đưa ra, các ký ức về quá 
khứ xuất hiện, tương lai được hoạch định, các tình cảm tôn giáo và cảm giác 
siêu nghiệm được hình thành. Cũng chính tại đây có trung tâm thị giác. Đằng 
sau vỏ não là thùy chẩm; các tín hiệu thị giác tới từ võng mạc được xử lý tại 
đây và biến thành hình ảnh. Đó chính là lý do tại sao thùy chẩm còn được gọi 
là “vỏ não thị giác”. Người ta cho rằng não cũng tạo ra tại đây các hình ảnh 
tinh thần xuất hiện trong các giấc mơ của chúng ta. 

Giai đoạn cuối cùng của não người là sự biệt hóa hai bán cầu. Nó xảy ra 
cách đây khoảng từ 4 đến 1 triệu năm. Bán cầu não trái quyết định ngôn ngữ, 
cảm giác toán học và lập luận logic; bán cầu não phải quyết định khả năng 
hình dung không gian các hình dạng cũng như các cảm giác nghệ thuật và thi 
ca. Nhưng, cũng giống như não bò sát, phần dưới vỏ não và vỏ não tạo thành 
một tổng thể liên kết với nhau, hai bán cầu được liên kết với nhau bằng một 
cầu nối gổm khoảng 300 triệu sợi thần kinh, gọi là các “thể chai”, và hoạt động 
một cách phụ thuộc lẫn nhau. 


Tắc nghẽn thông tin 


Vậy các tín hiệu ánh sáng mà võng mạc thu nhận được dẫn từ mắt lên đến 
vỏ não thị giác như thế nào? Mỗi noron có một nhân và hoạt động như một 
máy thu-phát nhỏ xíu. Bộ phận thu bao gồm rất nhiều các nhánh giống như 
nhánh cây gọi là “sợi nhánh”; bộ phận phát là một sợi gọi là sợi trục, tự phân 
chia ở đầu mút thành rất nhiều các nhánh (H. 71). Các nhánh này được nối với 
các sợi nhánh của các noron bên cạnh bởi các vùng tiếp xúc gọi là khớp thần 
kinh. Thông tin luôn đi theo một chiều: từ các sợi nhánh của noron thứ nhất 


% 
s 


5 Để biết thêm chỉ tiết, xem Trịnh Xuân Thuận, Nguôn gốc - Nỗi hoài niệm uê những thuở ban 
đầu, säd 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 227 





Đầu mút của các dây 
thần kinh vận động 





Các sợi cơ 


Hình 71. Một tế bào thần kinh goi là noron. Một nơron có một nhân, một thể bào và một sợi 
trục. Các thông tin nhận được từ các tế bào cảm quang của võng mạc được rất nhiều các sợi 
nhánh truyền đến thể bào. Một số trong các thông tin này sẽ làm cho noron khởi phát một xung 
điện, trong khi một số thông tin khác lại ức chế nó. 


đến sợi trục của nó, rồi tới các sợi nhánh của noron thứ hai, và cứ như vậy tiếp 
tục. Các noron là các nhà máy điện hóa nhỏ cực kỳ tỉnh vi. Ánh sáng nhận được 
bởi các tế bào võng mạc (các tế bào hình nón và hình que) được chuyển hóa 
thành các xung điện. Khi đi đến đầu mút của một sợi trục, xung điện khởi phát 
sự giải phóng một số sản phẩm hóa học vượt qua một khớp thần kinh để rồi 
bị một sợi nhánh của một nơron bên cạnh bắt giữ. Khi các sản phẩm hóa học 
này đạt đến một nổng độ tới hạn, thì noron bên cạnh lại truyền một tín hiệu 
điện dọc theo sợi trục của nó, và quá trình lặp lại ở khớp thần kinh tiếp theo. 

Một vấn đề đặt ra ở giai đoạn tiếp theo, giai đoạn thần kinh thị giác truyển 
thông tin. Đó là sự tắc nghẽn thông tin. Thật vậy, võng mạc của người chứa 


228 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


khoảng 120 triệu tế bào hình que và 6 triệu tế bào hình nón, tức tổng cộng 126 
triệu noron. Vậy mà chỉ tổn tại một triệu sợi trục trong thần kinh thị giác để 
truyền các tín hiệu lên não. Điều này có nghĩa là, trung bình, thông tin đến 
126 tế bào cảm quang trong võng mạc thì chỉ có thể được truyển bởi chỉ một 
sợi trục của một tế bào hạch trong dây thần kinh thị giác. Mỗi một sợi thần 
kinh thị giác nhận các kích thích của rất nhiều tế bào hình nón và hình que, 
giống như một cáp điện thoại nhận nhiều cuộc điện đàm cùng một lúc. Tình 
hình này làm cho một tín hiệu ánh sáng rất yếu nhận được bởi hàng nghìn tế 
bào hình que cũng được tri giác bởi não như một tín hiệu ánh sáng mạnh nhận 
được bởi vài tế bào. Các dây thần kinh thị giác bổ sung các tín hiệu ánh sáng 
phát ra từ vô số các tế bào võng mạc để làm cho thị giác của chúng ta nhạy hơn. 


Soạn 0à nén thông tín 


Mắt giải quyết sự tắc nghẽn thông tin này như thế nào? Bằng cách soạn và 
nén nó lại. Thật vậy, trong một trường thị giác, luôn tổn tại các thông tin thừa. 
Khi bạn ngắm một bức ảnh chụp bầu trời xanh, bạn không cần phải ngắm 
từng góc của bầu trời để nhận ra da trời. Mắt của bạn bị cuốn hút bởi một thay 
đổi, chẳng hạn ở chỗ bầu trời xanh bị ngắt quãng bởi các đỉnh núi đầy tuyết. 
“Thay đổi” ở đây là từ khoá. Để giảm thông tin chứa trong một hình ảnh với 
các thành phần cơ bản hấp dẫn nhất của nó, mắt chỉ đáp ứng lại với các thay 
đổi xen vào không gian và thời gian. Nó bỏ qua tất cả những øì là tĩnh và bất 
động, tất cả những gì mà tính chất của chúng không thay đổi trong không gian 
và thời gian. Một cái gì đó chuyển động, một khung cảnh thay đổi, đó là những 
thứ cuốn hút mắt. Trong một bầu trời không một gợn mây và xanh thắm đến 
vô cùng, không có gì giữ được cái nhìn của bạn. Chỉ khi các đám mây lượn lờ 
trên đó tạo thành các hình ảnh xinh đẹp, hay khi dốc của một ngọn núi xám 
hiện lên ở chân trời, phá vỡ sự nhàm chán của màu xanh da trời trải đến hút 
tầm mắt, thì cái nhìn mới bị cuốn hút. Thiên hướng chỉ phản ứng với những 
thay đổi này ~ một con chim vỗ cánh, một con kiến bò, các tòa nhà hiện lên ở 
chân trời - cho phép võng mạc soạn và nén thông tin, thực hiện cái mà người 
ta gọi là “hội tụ thông tin“. 

Nhưng, để đo một sự thay đổi — chẳng hạn, sự đi qua về mặt không gian từ 
bóng tối sang ánh sáng, hay sự đi chuyển của một người từ chỗ này sang chỗ 


5 Từ “chỉ” ở đây được dùng theo nghĩa tương đối. So với thần kinh thị giác, thần kinh thính giác 
chỉ chứa 30.000 sợi thần kinh. 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 229 


kia -, thì ánh sáng được phát hiện ở một vị trí cần được so sánh với ánh sáng 
được phát hiện ở một vị trí khác hay ở một thời điểm khác. Điểu xảy ra ở một 
chỗ phải được so sánh với cái xảy ra ở chỗ khác cả trong thời gian và không 
gian. Cái cục bộ phải được gắn với cái toàn thể. 

Loại so sánh này đòi hỏi các kết nối cạnh giữa các tế bào thần kinh. Như 
vậy, một tế bào lưỡng cực được kết nối cạnh với rất nhiều tế bào cảm quang. 
Cũng tổn tại rất nhiều kết nối cạnh trong các lớp khớp thần kinh. Để dò được 
sự thay đổi dù rất nhỏ, thì các kết nối thần kinh phải được sắp xếp một cách 
khéo léo, theo một kiểu kiến trúc gọi là “trung tâm-ngoại vi“. Các nơron thuộc 
các lớp khác nhau của võng mạc bao phủ một vùng của trường thị giác của 


An 


chúng ta, hay còn gọi là “trường thu nhận“. Trong cấu hình “trung tâm-ngoại 
vi”, các tế bào cảm quang ở tâm của trường thu nhận của tế bào hạch làm cho 
tế bào này phản ứng trực tiếp với ánh sáng — chúng kích thích nó - trong khi, 
trái lại, các tế bào cảm quang nằm ở ngoại vi của trường thu nhận lại ức chế 
phản ứng của nó. Đối với một trường thu nhận được chiếu sáng một cách 
đồng nhất, hai hiệu ứng trên triệt tiêu nhau, kết quả là tế bào hạch không 
truyền bất kỳ xung thần kinh nào lên dây thần kinh thị giác. Ngược lại, ngay 
khi có thay đổi về độ sáng hay về màu, sự bù trừ sẽ không hoàn toàn, và một 
tín hiệu được phát ra. Chẳng hạn, nếu phần phải của trường thu nhận chìm 
trong bóng tối trong khi phần còn lại được chiếu sáng, thì sự ức chế của vùng 
phải không bù lại được sự kích thích của vùng trung tâm, làm cho tế bào hạch 
bị kích thích mạnh. 

Các chuyển động trong trường thị giác được phát hiện theo cách tương tự 
bởi những thay đổi không phải trong không gian, mà trong thời gian. Bởi vì 
thông tin chỉ được truyển cho dây thần kinh thị giác nếu có thay đổi, nó được 
sắp xếp và do đó được nén một cách đáng kể. Sự nén thông tin này tương tự 
với sự nén đối với một bộ phim vidéo tải trên mạng: toàn bộ thông tin lặp của 
nó đểu bị cắt bỏ. Điều rất lạ là, hệ số nén 126 của võng mạc gần bằng hệ số nén 
của các kỹ thuật nén chuẩn được sử dụng cho Internet, như MP3... 


Hành trình của thông tin từ mắt lên não 


Nhưng sự nén thông tin bởi võng mạc mới chỉ là bước khởi đầu. Thông tin 
được nén sau đó phải được dẫn từ võng mạc lên não để diễn ra nhận thức và 
để chúng ta hiểu mình đang nhìn gì. Các xung thần kinh từ hai võng mạc chạy 
đọc theo hai dây thần kinh thị giác, trái và phải, đầu tiên đi qua một hệ thống 


230 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


kết nối nằm ngay sau hai mắt và được gọi là “giao thoa thị giác” (H. 72). Chức 
năng của nó là hợp nhất các tín hiệu của mắt phải với mắt trái sao cho mỗi bán 
cầu của não nhận không phải thông tin của một mắt, mà thông tin kết hợp của 
cả hai mắt. Như Léonard de Vinci đã nhận xét, “giao thoa thị giác” làm cho 
chúng ta chỉ nhìn thấy một hình ảnh duy nhất thay vì hai. Vì được đặt ở phần 
bắt chéo hình chữ X của hai đường thị giác, nên đường đi của thông tin từ đó 
sẽ đổi hướng cho nhau. Thật vậy, nửa trái của trường thị giác sẽ được xử lý 
bởi bán cầu não phải, và nửa phải bởi bán cầu não trái. 





Dây thần kinh 


Các sợi bắt chéo 
Các sợi không bắt chéo 


Giao thoa thị giác 


Thể gối cạnh 


Vỏ thùy chẩm 


Hình 72. Từ điểm giao thoa thị giác tới não. Giao thoa thị giác hợp nhất các tín hiệu của mắt 
trái với mắt phải để mỗi bán cầu não nhận được thông tin tổ hợp của cả hai mắt. 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 231 


Giai đoạn thứ hai trên con đường tiến tới nhận thức là “thể gối cạnh“. Một 
sự biệt hóa lớn các chức năng của các hạch diễn ra ở giai đoạn này. Các hạch 
này phân bố thành hai nhóm chính: các hạch có chức năng xác định “cái gì” 
chỉ nhạy cảm với các tính chất như hình dạng và màu sắc, trong khi các hạch 
xác định “ở đâu” chỉ phản ứng với chuyển động. Các hạch “cái gì” chiếm phần 
lớn (80%) tổng số, trong khi các hạch “ở đâu” chỉ chiếm 10%, 10% còn lại là 
các hạch có các chức năng chưa rõ. Sự phân bố mất cân đối các nhiệm vụ này 
phản ánh việc xác định bản chất của một vật khó hơn là biết nó nằm ở đâu. 


Sự biệt hóa cực độ của các tế bào 0ô não thị giác 


Sau khi đã trải qua nhiều trạm tiếp sức khác nhau, các tín hiệu điện cuối 
cùng cũng đến vỏ não thị giác, một màng mỏng chất xám dày khoảng 2 mili- 
mét. Các xung thần kinh đã thực hiện hành trình của chúng từ mắt tới vỏ não 
thị giác với vận tốc khoảng 11km/h - một vận tốc rùa bò nếu so với vận tốc của 
máy tính điện tử, nhưng đủ phù hợp với các giác quan của con người. 

Một phần lớn hiểu biết về hoạt động của vỏ não được rút ra từ các nghiên 
cứu não chuột và khi. Các kỹ thuật tạo ảnh của não đã cho thấy cấu trúc vỏ 
não của khi macao và của chúng ta có những điểm rất tương đồng. Nghiên 
cứu các bộ não người bị tổn thương cũng đã cho những đóng góp quan trọng 
vào hiểu biết này. Bằng cách quan sát các thương tổn vật lý gây ra cho não ảnh 
hưởng đến thị giác như thế nào, người ta đã định vị được các vị trí khác nhau 
của vỏ não thị giác chịu trách nhiệm khía cạnh nào của thị giác. 

Vỏ não thị giác bao gồm sáu lớp tế bào có các chức năng cực kỳ chuyên biệt: 
một số chỉ nhạy cảm với màu, một số khác lại nhạy cảm với các gián đoạn đột 
ngột trong trường thị giác, một số khác nữa lại nhạy cảm với góc tạo thành 
từ hai đường gặp nhau. Sự chuyên biệt cực cao các chức năng của các tế bào 
vỏ não này đã được làm sáng tỏ bởi các nhà sinh học David Hubel (1926-) và 
Torsten Wliesel (1924-), giải Nobel y học năm 1961, bằng cách đưa các điện cực 
vào trong não mèo. Mỗi tế bào của vỏ não thị giác của mèo chỉ phản ứng với 
một hình dạng hình học xác định, chẳng hạn một đường thẳng có định hướng 
cụ thể. Một tế bào bên cạnh phản ứng với một đường thẳng khác có một định 
hướng khác vài độ. Như vậy, các hình dạng và các định hướng rất cụ thể chỉ 
được nhận ra bởi các tế bào chuyên biệt. Như thể vỏ não thị giác được tạo 
thành từ hàng triệu triệu những nhà quan sát được chuyên môn hoá đến cực 
độ, được tạo ra để chỉ nhận biết một và chỉ một chỉ tiết, bất kể cảnh tượng được 


232 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


nhìn là như thế nào. Chính sự tổng hợp hàng triệu các tiểu hình ảnh này trong 
vỏ não thị giác làm cho cuối cùng xuất hiện trong ý thức của chúng ta hình 
ảnh về một hoàng hôn tuyệt đẹp hay về các đường cong tuyệt mỹ trên các bức 
tượng của Rodin. Sự chuyên môn hoá cao độ này của các tế bào vỏ não thậm 
chí còn khiến một số nhà nghiên cứu nhận thức thị giác còn đùa rằng phải tổn 
tại một tế bào “bà nội” nằm ở đâu đó trong vỏ não của chúng ta. Tế bào này 
chỉ được kích hoạt trong não nếu “bà nội” của chúng ta xuất hiện trước mắt 
chúng ta! Tuy vậy, sự dí dỏm này cũng chứa một phần sự thật, vì các động vật 
linh trưởng tỏ ra cực kỳ giỏi nhận biết các thành viên trong gia đình chúng. Có 
thể vỏ não của chúng đã được cấu trúc một cách chuyên biệt cho chức năng 
này với mục đích lợi thế rõ ràng về mặt tiến hoá. 


Sự kỳ diệu của ý thức 


Thông tin đến vỏ não thị giác được xử lý và gạn lọc sao cho tất cả các dữ 
liệu về vật được ngắm - màu sắc, kích thước, vị trí, khoảng cách, quan hệ với 
bối cảnh không gian - được lắp ghép với nhau và tổ chức thành một hình ảnh 
nhất quán. Một lần nữa, môi trường đóng một vai trò rất quan trọng. Chẳng 
hạn, cảm giác về các màu sắc là kết quả của việc não so sánh ánh sáng tới từ 
vật được ngắm với màu sắc của các vật xung quanh nó. Mắt tri giác không 
chỉ các màu sắc của vật, mà còn tất cả các sắc thái tỉnh tế cũng như các cấp 
độ của màu, bằng cách so sánh tất cả các vật nằm trong trường thị giác của 
nó với nhau. Nếu các tế bào hình nón của võng mạc phát hiện ra các màu, thì 
chính vỏ não thị giác, bằng cách so sánh chúng với nhau, mới tạo cho chúng 
ta khả năng phân biệt một cách tinh vi các sắc thái hết sức tinh tế của màu. 
Bạn đã bao nhiêu lần muốn chụp một bức ảnh về một cảnh lộng lẫy với đối 
tượng trong bóng tối trước một nến sáng - và bấy nhiêu lần bạn thất vọng 
với kết quả: một bức ảnh cho thấy đối tượng tối thui và không phân biệt rõ 
trên một nền quá sáng! Sở dĩ như vậy là vì không một loại phim chụp ảnh 
nào, không một detector số nào có khả năng làm điểu mà mắt chúng ta làm 
một cách hoàn toàn tự nhiên: rút ra các đặc trưng của một cảnh có các độ 
sáng rất khác nhau. Và sở dĩ mắt chúng ta có thể làm được như vậy chính là 
vì chúng không chỉ nhạy cảm với một cường độ cục bộ (vật trong bóng tối), 
mà còn cả với các cường độ xung quanh (nền sáng). Ở động vật có xương 
sống, khả năng kỳ diệu của thị giác xuất hiện bởi vì điểu mà một tế bào “nhìn 
thấy” và truyền lên não phụ thuộc vào điều mà các tế bào xung quanh nhìn 
thấy. Độ sáng và màu sắc của tất cả những gì chúng ta nhìn thấy phụ thuộc 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 233 


vào toàn bộ môi trường, vì thông tin không phải là một đặc tính cực bộ, mà 
là một đặc tính có tính tổng thể. 

Một khi đã được lắp ghép một cách nhất quán bởi vỏ não thị giác, hình ảnh 
được truyền lên phần đổi hà mã (hppocampe, trong tiếng Hy Lạp, hippos nghĩa 
là “ngựa”, có cấu trúc giống như con hà mã) nằm ở mặt dưới của thùy thái 
dương của não. Bởi vì đổi hà mã là nơi lưu trữ thông tin của bộ nhớ, nên thông 
tin mới phải được so sánh với thông tin đã được lưu trữ, để trả lời các câu hỏi 
như: hình ảnh mới này có ứng một cái gì đó mà tôi từng nhìn thấy không? Nó 
thuộc loại nào? Nó có là một cái gì đó thù địch với tôi và tôi phải trốn chạy nó 
không? Tôi có biết người này không? Tôi có nên cười và nói chuyện với anh 
ta không, hay là tôi phải tránh xa anh ta? Khi tìm được các câu trả lời, toàn 
bộ thông tin được truyển chỉ trong vài phần giây lên vỏ não. Các tế bào xám 
khác được huy động: hãy xét tình huống này, bạn nghĩ gì về nó? tôi phải đưa 
ra hành động gì để đương đầu với nó đây? Cuối cùng, một quyết định được 
đưa ra. Vỏ não truyển các xung thần kinh cần thiết để kích hoạt các chỉ huy 
vận động của các cơ và làm cho cơ thể phản ứng một cách phù hợp với quyết 
định này. Điểu này sẽ được thể hiện bằng một tiếng kêu sợ hãi sau đó là cuống 
cuồng chạy trốn trước một nguy hiểm, hay bằng một nụ cười và một bàn tay 
chìa ra để chào người mình quen cũ. 

Ở mỗi giai đoạn của con đường thị giác tiến đến nhận thức - từ tiếp nhận 
ánh sáng bởi các tế bào cảm quang trong võng mạc của mắt, đến các xung điện 
phát bởi các tế bào võng mạc, sự nén các tín hiệu, sự hòa trộn chúng trong giao 
thoa thị giác và truyển chúng sang thể gối cạnh, cho tới sự phát tán của chúng 
trong vỏ não thị giác -, thông tin ban đầu đã trở nên ngày càng khó nhận dạng 
hơn. Nó đã chịu một quá trình phá vỡ và phân tách thành nhiều bộ phận rời 
rạc trong vô số các nếp nhăn của vỏ não. Ấy vậy mà chính sự phá vỡ hình ảnh 
này cho phép não tái tạo lại hình ảnh và tạo nên điều thần diệu là thị giác. Hình 
ảnh ban đầu bắt nguồn từ thực tại sờ mó được, được chi phối bởi các định luật 
vật lý. Tuy nhiên, điều mà chúng ta tri giác như là thực tại thị giác được mã 
hóa dưới dạng các dao động và các sóng kích thích thần kinh lan truyển trong 
não. Tập hợp các sóng này có thể dẫn đến sự đột sinh diệu kỳ của nhận thức 
như thế nào vẫn là một trong những bí ẩn sâu xa nhất mà khoa học hiện đại 
đang phải đương đầu. 


234 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Sự lưu ảnh của thị siác 


Như chúng ta đã thấy, mắt và não liên tục ở trong tình trạng báo động để 
định vị các thay đổi. Trên đường, một ánh sáng nhấp nháy thu hút chú ý nhiều 
hơn một ánh sáng ổn định. Điều này rất có thể là do các nguyên nhân có lợi cho 
tiến hóa: thay đổi thường có nghĩa là nguy hiểm, nhưng cũng có thể là cơ hội. 

Khi võng mạc bị một chớp ánh sáng rất ngắn kích thích, hoạt động thần 
kinh trong não không dừng lại sau khi nguổn sáng đã tắt. Dù độ kéo dài của 
chớp sáng có ngắn ngủi thế nào chăng nữa, thì các nơron vẫn bị kích thích 
thêm trong vòng từ 15 đến 18 phần trăm giây, và chúng ta tiếp tục nhìn thấy 
nó: đó là hiện tượng “lưu ảnh“ của thị giác. Tất cả chúng ta đều đã thấy các 
hình ảnh lưu lại sau một chớp đèn chụp ảnh hay sau khi vô ý nhìn vào đĩa 
sáng chói của Mặt trời. 

Con người đã khai thác tính chất này để tạo ra một cách biểu hiện nghệ 
thuật mới, một phương tiện mới để kể lại các câu chuyện, một cách tạo ra cách 
nhìn mới bằng vật lý, đó chính là điện ảnh. Mục đích của nghệ thuật thứ bảy 
này là để giải trí, nhưng cũng là để làm chúng ta xúc động, để chúng ta phải 
suy nghĩ, chiêm nghiệm và tư duy. Công thức chủ yếu là tạo ra ảo ảnh động 
từ một chuỗi các hình ảnh tĩnh. Để làm được điểu này, mỗi hình ảnh riêng rẽ 
phải nằm trên võng mạc trong một khoảng thời gian nhất định, và thời gian 
giữa hai hình ảnh liền kể nhau phải đủ ngắn để não có thể kết nối chúng, và 
như vậy tạo ra ảo ảnh về các hình ảnh liên tục. 

Hãy đến vũ trường và quan sát một người đang nhún nhảy dưới ánh sáng 
đèn chớp. Đó là một máy phát ra các chớp sáng đều đặn với một tần số gần 
giống với tần số chuyển động của người nhảy. Do sự tổn lưu của các cảm giác 
ánh sáng, nên chúng ta có cảm giác rằng các chớp này chậm lại rất nhiều bất 
chấp các cử động nhanh như điên của người nhảy. Bạn hãy thử tăng dần tần 
số của các chớp sáng. Với một tần số dưới 5 chớp mỗi giây, bạn chỉ thấy một 
chuỗi hình ảnh ở đó người nhảy trông như bất động, như lơ lửng trong thời 
gian và không gian: khoảng thời gian noron không được kích hoạt quá dài 
nên não không thể gắn kết các hình ảnh kế tiếp lại với nhau được. Hãy tăng 
tấn số của các chớp sáng: người nhảy được chiếu sáng và chìm trong bóng tối 
xen kẽ nhau. Chỉ đến khi đạt đến tần số khoảng 40 chớp mỗi giây thì mắt mới 
không thể nhận ra bóng tối giữa các chớp. Ánh sáng khi đó có vẻ liên tục và 
các chuyển động của người nhảy trở nên bình thường. 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 235 


Sự kỳ diệu của điện ảnh 


Điện ảnh cũng dựa trên nguyên lý ấy: người ta chiếu lên màn ảnh một chuỗi 
các hình ảnh tĩnh với một nhịp điệu đủ nhanh để não có thể gắn kết chúng và 
tạo ra cảm giác về các chuyển động liên tục. Các camera cũ trước kia được dẫn 
động bằng tay và tạo ra các phim câm phóng chiếu với tần số 16 hình ảnh mỗi 
giây. lần số này không đủ và làm cho hình bị giật rất khó chịu. Chỉ cần xem 
Du hành trên Mặt trăng (1902) của Georges Méliès hay các bộ phim đầu tiên 
của Charlot là có thể nhận thấy điều đó, dù rằng khiếm khuyết này không hể 
làm mất đi sự lãng mạn đẩy chất thơ của các bộ phim đầy sáng tạo này. Cùng 
với sự lổng tiếng vào phim ở cuối những năm 1920, công nghiệp điện ảnh đã 
lấy chuẩn là 24 hình trên giây. Trong điện ảnh hiện đại, các bộ phim được chiếu 
với nhịp 48 hình trên giây, vì mỗi hình được chiếu hai lần để làm cho hình ảnh 
trông đỡ bị giật hơn. Ở tần số này, mắt không còn nhận ra được khoảng tối giữa 
các hình ảnh nữa, và tất cả các chuyển động đều trở nên trơn tru. Các hình ảnh 
võng mạc nhận được không chổng chập lên nhau, dù nhịp chiếu có là 24 hay 
48 hình trên giây. Vỏ não thị giác so sánh một hình ảnh với hình ảnh tiếp sau 
và, nếu hai hình ảnh không rất khác nhau, thì nó “kết nối” chúng để tạo ra cảm 
giác về một chuyển động liên tục. 

Nguyên lý này đã được Walt Disney, Hayao Miyazaki và các nhà sáng tạo 
phim hoạt hình khác sử dụng tài tình để mang đến cho chúng ta biết bao niềm 
vui và khiên chúng ta phải thán phục. Những người vẽ tranh hoạt hình tạo ra 
hàng nghìn bức tranh riêng rẽ, tranh sau khác rất ít so với tranh trước. Nếu 
chiếu chúng với tốc độ 48 tranh trên giây, thì người ta sẽ thấy Nàng Bạch tuyết 
múa với bảy chú lùn, hay Người đẹp ngủ trong rừng được hoàng tử đánh thức. 
Các hình ảnh truyền hình cũng dựa trên nguyên lý này: chúng được phát với 
tố độ 60 hình mỗi giây, đủ cao để người xem không nhận ra sự không liên tục 
của các hình ảnh. 

Tẩn số tới hạn mà vượt ra ngoài nó mắt không thể nhận thấy sự giật hình 
ảnh nữa phụ thuộc vào độ sáng của phòng chiếu phim. Chẳng hạn, trong một 
phòng có ánh sáng mờ, tẩn số giới hạn này có thể thấp cỡ 1 hình trên giây, 
nhưng trong một phòng rất sàng, thì tần số này là khá cao, cỡ 60 hình trên 
giây. Nếu như bạn có ý tưởng dại đột chiếu phịm ở một nơi rất sáng, thì với 
tốc độ 24 hình trên giây, hình ảnh sẽ bị giật. Nhưng, trong các điểu kiện bình 
thường của một phòng tối, tần số này lại là cao hơn nhiều so với tần số tới hạn 
và như vậy là hoàn toàn phù hợp. Nói cách khác, trong các điểu kiện này, nếu 


236 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


một ánh sáng được bật lên hoặc tắt đi cứ mỗi 20 mili giây (hoặc ngắn hơn), thì 
chúng ta sẽ không thấy nó nhấp nháy. 

Như vậy điều mà mắt người cảm nhận phụ thuộc phần lớn vào độ chiếu 
sáng. Và sở đĩ như vậy là vì mắt có thể nhìn các cường độ ánh sáng rất đa dạng 
từ nguồn ánh sáng yếu nhất, trong một phòng gần như tối hoàn toàn, đến các 
ánh sáng sáng hơn hàng triệu tỉ (10) lần, một khả năng mà không một xenxơ 
sinh học nào khác có được. 


Cơn mắt liên tục cử động 


Mắt không bao giờ nghỉ. Thật vậy, trong khi bạn đang đọc các dòng chữ 
này, hình ảnh về trang sách chứa đầy các con chữ của cuốn sách mà bạn đang 
cầm trên tay đến và đi với vận tốc lớn trên võng mạc của bạn. Chuyển động 
tới lui náo nhiệt này là do chuyển động liên tục của mắt bạn. Ngay cả khi bạn 
quyết dán cái nhìn của mình vào một vị trí cụ thể của trang sách, thì hình ảnh 
vẫn cứ tiếp tục chuyển động. Hơn nữa, trong khi bạn đọc một dòng, cái nhìn 
của bạn nhảy rất nhanh từ một vị trí này sang một vị trí khác thay vì theo nó 
một cách tuần tự. Các chuyển động vô thức này của mắt khác với các cử động 
mà bạn điểu khiển một cách có ý thức. 

Với một hình ảnh không ngừng chuyển động trên võng mạc, thì việc mà 
chúng ta có thể nhìn được quả là một điểu thần kỳ. Tại sao thế giới lại không 
chạy vùn vụt trước mắt chúng ta? Tại sao chúng ta không cảm thấy chóng 
mặt? Tại sao hình ảnh thế giới lại không bị nhòe? Câu trả lời ở đây cũng tương 
tự với câu trả lời mà chúng ta đã đưa ra cho câu hỏi tại sao chúng ta không 
thấy thế giới bị lộn ngược, vì các hình ảnh của thế giới bên ngoài bị lộn ngược 
trên võng mạc. Sở dĩ chúng ta thấy thế giới theo chiều đúng, và nó trình hiện 
trước mắt ta ổn định, rõ nét và riêng biệt, thì chính là bởi vì não mới là cơ quan 
chịu trách nhiệm cho sự cảm nhận thị giác. Các cơ mắt chịu trách nhiệm về sự 
chuyển động không ngừng của các hình ảnh truyền thông tin liên quan đến 
hành trạng của chúng lên não; não kết hợp các tín hiệu vận động với các cảm 
giác cân bằng và chuyển động được tai trong điểu chỉnh để tạo cho chúng ta 
sự tri giác về một thế giới ổn định và bển vững. 

Các chuyển động náo nhiệt và vô thức này của mắt là cẩn thiết để dò các 
biến thiên về độ sáng vốn là cơ sở cho thị giác. Như chúng ta đã thấy, các mạng 
noron của võng mạc là các máy bắt các thay đổi này. Mọi biến thiên theo không 
gian của độ sáng đều là nguồn kích thích các noron. Ngoài những thay đổi về 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 237 


không gian này, các chuyển động của mắt cũng thông báo cho noron những 
thay đổi theo thời gian. Một hình ảnh hoàn toàn tĩnh trên võng mạc không 
gây ra bất kỳ kích thích nào đối với các tế bào hạch, và như vậy không một tín 
hiệu nào được truyền lên não. 

Để hiểu rõ hiện tượng này, các nhà khoa học đã sử dụng một thiết bị phóng 
chiếu đặc biệt để tạo ra một hình ảnh tĩnh trên võng mạc của một người bất 
chấp các chuyển động vô thức của mắt anh ta. Máy theo đõi các chuyển động 
của mắt của người đó và điều chỉnh sao cho hình ảnh chuyển động theo cùng 
cách với mắt, làm cho hình ảnh trở nên dừng so với võng mạc. Người đó kể 
lại rằng, nếu một hình ảnh là nhìn thấy được lúc đầu, thì nó sẽ biến mất sau từ 
một đến ba giây mặc dù là nó vẫn còn xuất hiện trên võng mạc. Kết luận dứt 
khoát: mắt là một máy dò các thay đổi và không có khả năng tri giác các hình 
ảnh tĩnh. Nó không biết tất cả những gì không thay đổi với thời gian trong 
một hình ảnh, giống như các trường thu nhận “trung tâm-ngoại vi“ của các 
noron võng mạc không biết phần lớn của một hình ảnh được chiếu sáng một 
cách đồng nhất. Đó là một cách khác đối với mắt để nén thông tin và góp phần 
vào hệ số nén 216 cần thiết để truyển các dữ liệu của rất nhiều các tế bào cảm 
quang đến rất ít các sợi trục hạch cấu thành nên dây thần kinh thị giác. 

Như vậy các chuyển động hỗn độn và vô thức của mắt ngăn cản thế giới 
thị giác biến mất khi bạn cố định cái nhìn. Chúng ta chắc sẽ phát điên nếu mỗi 
khi sự chú ý của chúng ta nhằm vào một vật gì đó - ví như các chỉ tiết của một 
bức tranh của Monet, các đường cong tuyệt vời của một phụ nữ, bộ máy tỉnh 
xảo của chiếc đồng hổ đeo tay -, thì nó lại biến mất! Bạn sẽ càng cảm thấy thất 
vọng hơn nữa khi mà, nếu không có các chuyển động này của mắt, bạn càng 
tập trung vào vật, thì vật này lại càng thoát khỏi cái nhìn của bạn. Bạn sẽ chỉ 
thấy các vật mà bạn không thực sự chú ý tới. Còn nhưng thứ quan trọng nhất 
đối với bạn thì bạn lại không nhìn thấy! 

Vậy điểu gì xảy ra đối với mắt bạn trong khi bạn đọc một dòng của trang 
sách này? Trước hết, mắt nhìn cố định vào một vị trí trong thời gian khoảng 
200 mili giây, khoảng thời gian trong đó chúng đao động rất nhanh từ phần 
này đến phần khác theo chu kỳ từ 10 đến 20 mili giây (ứng với một tần số từ 
50 đến 100 Hz), rồi giật đột ngột trong 30 mili giây làm cho chúng chuyển sang 
một vị trí khác, và cứ tiếp tục như vậy. Giả định rằng dòng này chứa mười từ; 
đối với một văn bản tương đối đơn giản, mỗi người đọc bình thường sẽ dừng 
khoảng năm lần nghỉ mỗi dòng, mỗi lần cho hai từ. Đối với một văn bản khó 
hơn (có thể như văn bản mà bạn đang đọc chẳng hạn), mỗi từ cần dừng một 


238 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


lần, và như vậy mỗi dòng phải nghỉ mười lần. Nhìn chung, số lần nghỉ mỗi 
giây không đổi, khoảng năm lần. Một văn bản khó sẽ đòi hỏi nhiều lần nghỉ 
mỗi dòng hơn, và như vậy đọc mất nhiều thời gian hơn. Khoảng thời gian 200 
mili giây cho mỗi một lần dừng là khoảng thời gian cần thiết để não có thể 
thiết lập sự tri giác thị giác dẫn đến sự hiểu. 

Không phải mọi cái nhìn của chúng ta đều bắt nguổn từ quan sát thế giới 
bên ngoài. Chúng ta còn tạo trong đầu các cảnh tưởng tượng; khi ngủ, chúng 
ta cũng thường tạo ra trong giấc mơ các cảnh và những tình huống chưa từng 
diễn ra “thật”, nhưng lại tỏ ra y như thật. Vỏ não thị giác của chúng ta hoá ra 
có khả năng được kích hoạt bởi trí nhớ về những người và cảnh đã qua, và 
kết nối chúng thành một kịch bản ít nhiều chặt chẽ để không chỉ tái tạo lại các 
cảnh diễn ra trong quá khứ, mà còn tạo ra các tình huống chưa từng trải qua 
hoặc các cảnh tượng hư ảo chưa từng nhìn thấy. Một điều kỳ lạ là, khi chúng 
ta mơ và dựng các kịch bản tưởng tượng trong giấc ngủ, mắt của chúng ta vẫn 
cứ cử động. Các nhà thần kinh sinh lý học đã nhận thấy điều đó khi đo hoạt 
độ điện của hàng tỉ noron của não bằng các điện cực gắn trên đầu của những 
người đang ngủ - hoạt độ điện gắn với giấc mơ -, họ đã quan sát thấy mắt cử 
động giật dưới mi mắt đã khép, các cử động này chỉ kéo dài vài giây rồi biến 
mất, rồi lại xuất hiện ngay sau đó. Mắt của chúng ta cử động khi chúng ta mơ, 
tức là ngay cả khi não của chúng ta không cần mắt để hiển thị thế giới. Sự kết 
nối mật thiết giữa mắt và não vẫn tổn tại ngay cả khi chúng ta đang nằm trong 
vòng tay của nữ thần Ngủ! 

Giấc ngủ gắn với mơ và với các chuyển động của mắt được gọi là “giấc ngủ 
nghịch lý”. Nó đã được nhà thần kinh sinh lý học người Pháp Michel Jouvet 
phát hiện năm 1961. Người Anh gọi nó một cách mô tả hơn là “giấc ngủ REM” 
(viết tắt của cụm từ Rapgid Eue Mouement: “chuyển động mắt nhanh”). Trong pha 
nghịch lý, các chuyển động của mắt không chỉ đi liển với hoạt động mạnh của 
não, mà còn cả với một giấc ngủ rất sâu và sự mất trương lực lớn của cơ: người 
ngủ rất khó tỉnh giậy và cơ thể anh ta trở nên mềm nhũn. Giấc ngủ nghịch lý 
có tầm quan trọng sống còn đối với tất cả các động vật có vú và chim: không 
có giấc ngủ nghịch lý, chúng sẽ chết. Ở con người, có bốn hoặc năm chu kỳ giấc 
ngủ, mỗi chu kỳ kéo đài khoảng 90 phút liên tiếp nhau trong đêm. Mỗi chu kỳ 
chứa năm pha khác nhau. Người ngủ trong một “giấc ngủ chậm” ở bốn pha 
đầu, nhưng hoạt động điện của não, của mắt và cơ mắt được khởi phát trong 
pha thứ 5, khoảng từ 20-25 phút. Các chu kỳ của giấc ngủ nghịch lý như vậy 
xảy ra cứ khoảng mỗi 90 phút một lần, và diễn ra bốn hoặc năm lần trong đêm, 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thân 239 


cách nhau bởi các giai đoạn ngủ chậm. Tổng thời gian của giấc ngủ nghịch lý 
khoảng một trăm phút cứ mỗi hai mươi bốn giờ. 


Não không có khả năng xử lý mmợi thông tín thị siác 


Lượng thông tin đi vào trong mắt khi chúng ta nhìn thế giới là bao nhiêu? 
Tổn tại khoảng 200.000 trường tế bào hạch thụ cảm gắn với vùng hố thị giác 
của võng mạc người. Chúng ta đã thấy rằng một thời gian ngừng 200 mili giây 
(hoặc 0,2 giây) là cẩn thiết cho não xử lý thông tin thị giác. Vì mắt có thể phân 
biệt hơn 100 sắc thái xám giữa đen và trắng, điểu này tương ứng với một lượng 
thông tin cỡ 7 bit (27 = 128), nên thông tin được thần kinh thị giác truyển lên vỏ 
não thị giác với lưu lượng 7 triệu (= 7 x 200.000/0,2 giây) bit mỗi giây. 

Lưu lượng này là cực kỳ cao. Để so sánh, toàn bộ văn bản mà bạn đang đọc 
trong cuốn sách này chỉ chứa khoảng 2 triệu bit thông tin, tức nhỏ hơn ba lần 
lượng thông tin được truyền lên não mỗi giây. Liệu điểu này có nghĩa là bạn có 
thể hấp thu toàn bộ thông tin chứa trong cuốn sách này chỉ trong một phần của 
giây? Hiển nhiên là không! Bạn phải mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, để 
đọc, thậm chí phải đọc đi đọc lại. Tỉ lệ bạn hấp thụ thông tin chứa trong cuốn 
sách này thấp hơn rất nhiều tỉ lệ 7 triệu bit mỗi giây thông tin đi lên não qua 
thần kinh thị giác. Điều gì làm cho việc đọc cuốn sách này chậm chạp đến thế? 
Sự chậm này chắc chắn cũng lại là do não: não không chỉ phải xử lý thông tin 
được mắt truyền lên, mà nó còn phải tiêu hóa và hiểu nó. Một số nghiên cứu 
thần kinh sinh lý học về phản ứng với các kích thích thị giác đã chứng tỏ rằng 
khả năng nhận dạng các từ của não người chỉ là 25 bit mỗi giây, tức nhỏ hơn 
280.000 lần lưu lượng thông tin được truyền lên não! Khả năng hiểu này có vẻ 
như không chỉ đúng đối với các từ của một văn bản, mà còn cả với các thành 
phần của một hình ảnh. Ngay cả khi, theo ngạn ngữ, một hình ảnh bằng một 
nghìn từ, thì mỗi một hình ảnh cũng đòi hỏi rất nhiều thời gian nghỉ, điểu này 
rốt cuộc đòi hỏi một khoảng thời gian bằng khoảng thời gian cần thiết để đọc 
một nghìn từ. lổn tại một giới hạn đối với các khả năng nhận thức của con 
người. Vậy điểu gì đã xảy ra đối với 7 megabit thông tin được thần kinh thị 
giác truyền lên não mỗi giây nếu chỉ 25 bit được dùng mỗi giây? Có phải là 
não đã vứt bỏ toàn bộ thông tin này? Dường như không phải thế. Nhưng nếu 
nó giữ thông tin lại, thì thông tin này được lưu trữ ở đâu, và dùng để làm gì? 
Cho tới nay, vẫn chưa ai tìm được câu trả lời. 


240 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Não trái uà não phải hợp tác chặt chẽ uới nhau 


Não cho phép ta lĩnh hội thế giới, nó không chỉ là trung tâm của những khả 
năng phân tích, mà còn là nơi tụ hội những cảm giác thi ca và nghệ thuật của 
chúng ta. Bán cầu não trái chịu trách nhiệm chủ yêu về khả năng ngôn ngữ và 
nhận thức lý tính về các sự vật. Nó cũng liên quan đến lập luận lôgíc và khả 
năng toán học. Ngược lại, bán cầu não phải cung cấp cho chúng ta tri thức 
trực quan, phi ngôn ngữ về các sự vật. Nó chịu trách nhiệm về khả năng hình 
dung không gian của các hình dạng cũng như sự nhạy cảm đối với thơ ca và 
vẻ đẹp của chúng ta. Được kết nối bởi khoảng 300 triệu sợi thần kinh của thể 
chai, hai bán cầu hợp tác với nhau một cách hài hòa để tạo thành một tổng thể. 

Ánh sáng tác động đến cả não trái và não phải. Chúng ta sử dụng não trái 
để nghiên cứu các tính chất vật lý của ánh sáng; nhưng ánh sáng cũng gợi trong 
ta những cảm xúc khác nhau, điều này kéo theo sự tham gia của não phải. Khi 
thức, chúng ta liên tục tắm trong ánh sáng. Bởi vì chúng ta sinh ra, sống và 
chết đi trong một môi trường xen kẽ ánh sáng Mặt trời và ánh sáng nhân tạo, 
nên ánh sáng không chỉ là để tài của những nghiên cứu khoa học và kỹ thuật 
phục vụ con người, mà nó còn ảnh hưởng sâu sắc đến các cảm xúc của chúng 
ta. Sự kết hợp ánh sáng và bóng tối ảnh hưởng đến con người cả về sinh lý lẫn 
tâm lý. Các nghệ sĩ - họa sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà điện ảnh - đã biết tái tạo ánh 
sáng hoặc là bằng cách cố định nó lên toan hoặc bức ảnh, hoặc bằng cách làm 
cho nó sống động trong các bộ phim để gợi trong ta những cảm xúc đa dạng 
nhất. Bằng cách sử dụng ánh sáng để tạo ra một tâm cảnh, các nghệ sĩ đã biết 
đánh thức nội tâm của con người và gợi lên ở đó các vang vọng. 

Sự mô tả thuần túy cơ học, điện từ học và duy vật về ánh sáng và các màu 
sắc của nó, như Newton và những người kế nghiệp ông đã làm, không thể giải 
thích được các xúc cảm cũng như nội tâm này. Đại thi hào và văn hào người 
Đức Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) (H. 73) đầu thế kỷ XIX đã chống 
lại cách mô tả quá cơ giới và qui giản luận này về ánh sáng. Ông muốn trao cho 
ánh sáng một sự mô tả mang tính tổng thể hơn, có tính đến nhiều hơn những 
tình cảm và xúc cảm của con người. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, ông đã tìm 
cách sử dụng cả não trái và não phải để xây dựng một lý thuyết về ánh sáng. 


Goethe uà ánh sáng thẩm mỹ 


Phản ứng chống lại sự thống trị của cơ giới luận và nguyên tử luận mà New- 
ton và các môn đệ của ông tôn thờ đã diễn ra tại Đức trong một bầu không khí 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 241 





Hình 73. Chân dung Johann Wolfgang uon Goethe. Là nhà thơ, nhà soạn kịch và tiểu thuyết gia 
thiên tài người Đức, gương mặt tiêu biểu của trào lưu lãng mạn thế kỷ XVIII, Goethe cũng đã rất 
quan tâm đến ánh sáng và màu sắc. Cuốn Luận uê màu sắc của ông công bố năm 1810 thường 
được coi là một chuyên luận lớn về mỹ học hiện đại. Trong cuốn sách này ông đã khẳng định 
sự vượt trội của màu sắc đối với hình dạng. 


chính trị và trí thức hết sức đặc biệt. Các cuộc chiến của Napoleon và sự tan rã 
chính trị đã làm suy yếu đáng kể quốc gia Đức. Một sự hổi sinh lòng ái quốc 
lớn đã thúc đẩy phát triển một nền văn hóa quốc gia riêng, khác với văn hóa 
của các quốc gia khác. Người ta đã được chứng kiến sự bác bỏ chủ nghĩa duy 
lý, niểm tin vào sự tiến bộ và vào các tư tưởng nguyên tử luận và toán học mới 
vốn là riêng có của cuộc cách mạng khoa học. Người ta đã muốn áp dụng các 
tư tưởng cũ đến từ thời Hy Lạp cổ đại hay của quá khứ Trung Cổ đầy huyền 
thoại của nước Đức cũ. Các phong trào Hy-La mới và lãng mạn này nổi lên 
chống lại các tư tưởng cơ giới và quy giản luận của Newton. Triết gia Friedrich 
Hegel (1770-1831) tuyên bố rằng có ba quả táo đã đóng vai trò có hại trong lịch 


242 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


sử con người: đó là quả táo của Eva, dẫn đến hậu quả là con người bị trục xuất 
ra khỏi thiên đường; quả táo của Paris, là nguyên nhân gây cuộc chiến thành 
Troy; quả táo rơi vào Newton. Mục đích của phong trào lãng mạn này là xây 
dựng một triết học về tự nhiên dựa trên các ẩn dụ và các tương tự nhằm thể 
hiện “sự đại phụ thuộc lẫn nhau của vạn vật”. Một khái niệm trung tâm của 
triết học tự nhiên này là khái niệm về “tính phân cực”, hay nhị nguyên: khái 
niệm về thể xác và tỉnh thần, vi mô và vĩ mô, điện và từ, axit và kiểm. Một khái 
niệm khác: đó là về tăng tiến liên tục của tự nhiên lên các cấp cấp độ cao hơn. 
Theo Goethe, hai khái niệm này là hai động cơ của tự nhiên, và ông đã sử dụng 
các khái niệm này để xây dựng lý thuyết về màu sắc của mình. 

Quan tâm của Goethe đối với ánh sáng và màu sắc bắt đầu từ các chuyến 
du lịch của ông đến Italia, giữa các năm 1786 và 1790, dưới bầu trời Địa Trung 
Hải trong sáng một cách lạ lùng. Nhà thơ người Đức đã kể lại rất nhiều trải 
nghiệm và ấn tượng thị giác của ông trong các chuyến đi này. Ông đặc biệt bị 
cuốn hút bởi hiệu ứng màu sắc của các họa sĩ thuộc trường phái Venise: màu 
đỏ mang lại cảm giác nóng của sự ngột ngạt và rực rỡ, trong khi màu xanh lam 
lại gợi đến một cảm giác mát lạnh của sự yên bình và thư thái. Như vậy tổn tại 
một sự phân chia tự nhiên các màu sắc thành các màu nóng và các màu lạnh. 

Vì thế Goethe đã bắt đầu suy nghĩ về việc sử dụng màu sắc của các họa sĩ. 
Liệu có hay không một cơ sở thẩm mỹ cho việc sử dụng này, hay các màu sắc 
được lựa chọn chỉ đơn giản là để tái tạo lại vẻ bể ngoài của vật? Những lựa 
chọn này liệu có bị chi phối chỉ bởi các sở thích của nghệ sĩ, và đến lượt mình, 
các nghệ sĩ lại bị bởi các phong tục, định kiến và quy ước nghệ thuật? Goethe 
đã rất ngạc nhiên trước những khó khăn mà các nghệ sĩ vấp phải khi diễn đạt 
sự hài hòa của các màu sắc mà họ sử dụng: “lôi nghe nói đến các màu nóng 
và lạnh, các màu tôn nhau lên, và rất nhiều các thứ khác, nhưng tất cả những 
thứ này hòa vào nhau trong một cuộn xoáy kỳ lạ”. Goethe muốn phát hiện ra 
nguyên lý thống nhất của các màu sắc- một nguyên lý, mà ông đã có trực giác 
về nó, sẽ trao cho màu sắc một chiều kích vừa tỉnh thần vừa thẩm mỹ. Việc 
Goethe bước vào thế giới màu sắc đã được thúc đẩy bởi các lý do nghệ thuật 
hơn là khoa học. 


Mầu sắc, những hành động 0à đau đớn của ánh sáng 


Ngoài rất nhiều các hoạt động văn học và thơ ca, đại văn hào người Đức 
còn rất quan tâm đến ánh sáng. Từ 1790 cho đến cuối đời, năm 1832, Goethe đã 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 243 


dành hơn bốn mươi năm nghiên cứu ánh sáng không phải chỉ để tìm ra các bí 
mật của màu sắc, mà còn để xây dựng một phương pháp lĩnh hội thế giới phù 
hợp hơn với tính cách của ông, một cách nhìn gắn kết cùng lúc tính khách quan 
và chủ quan, khoa học và nghệ thuật. Ông đã ghi lại các quan sát và kết luận 
của mình về ánh sáng trong cuốn Zz Farbenlehre (Luận về màu sắc) xuất bản 
năm 1810 (H. 26 trong tập ảnh màu). Tác phẩm này tổng hợp những kết quả 
nghiên cứu không chỉ của các nhà vật lý học và hóa học, mà còn của cả các nghệ 
sĩ và triết gia nữa. Đặt tất cả các ngành của khoa học tự nhiên vào trong mối 
quan hệ với nhau, Goethe hy vọng không chỉ đạt đến một sự “thống nhất đầy 
đủ hơn về tri thức vật lý”, mà còn đi đến một phối cảnh hiệu quả hơn của nghệ 
thuật. Ông ấp ủ tham vọng đưa ra một “lịch sử về trí tuệ con người thu nhỏ”. 

Dài khoảng 1400 trang trong bản gốc do Nhà xuất bản Munich ấn hành, 
Luận uể màu sắc có lẽ là tác phẩm đồ sộ nhất về màu sắc. Chuyên luận này gồm 
ba phần: phần thứ nhất về phương pháp luận; phần thứ hai về luận chiến, 
nó để cập đến những cuộc tranh luận giữa Goethe và những người ủng hộ 
lý thuyết về màu sắc của Newton; phần thứ ba về lịch sử, nó để cập đến quá 
trình phát sinh ra các ý tưởng của ông. Goethe coi Luận øể màu sắc của ông là 
tác phẩm hoàn thiện nhất, đổ sộ hơn cả cuốn Fzwsf, các bài thơ, các vở kịch và 
các tiểu thuyết của ông. Bốn năm trước khi mất, ông tâm sự với người thư ký 
của mình: “Tôi không kiêu hãnh chút nào về các phẩm chất nhà thơ của tôi. Có 
những nhà thơ xuất sắc sống cùng thời tôi, và có nhiều nhà thơ còn xuất sắc 
hơn sống trước tôi và sau tôi. Nhưng tôi tự hào là người duy nhất đã tiếp cận 
được chân lý đối với những øì liên quan đến khoa học phức tạp về màu sắc.” 

Trong chương thứ nhất của phần phương pháp luận, Goethe phát triển một 
chủ để mà ông rất gắn bó: chủ để về “các màu sắc sinh lý”. Ông viết chương 
này không phải bằng cách miêu tả những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, 
mà bằng cách kể lại các giai thoại cá nhân. Ngược với nhà vật lý miêu tả chân 
lý gián tiếp của khoa học, thi sĩ Goethe viện đến chân lý trực tiếp rút ra từ 
những ấn tượng do cảm giác đưa lại. Theo Goethe, quan sát các hiện tượng 
kinh nghiệm là không thể tách rời với một cách nhìn thi ca về thế giới. Chúng 
ta hãy cùng nghe ông: “Một buổi tối trong quán trọ, tôi thấy một cô phục vụ 
có thân hình mập mạp, da trắng muốt, tóc đen, mặc một chiếc áo chẽn màu 
hồng đi vào. Tôi chăm chú nhìn cô gái đang ở cách tôi một đoạn trong bóng tối 
lờ mờ. Ngay khi cô gái đi ra, tôi vẫn còn phân biệt được trên bức tường trắng 
đối diện một khuôn mặt màu đen bao quanh là một vầng sáng, và bộ quần áo 
bó lấy hình bóng cô gái được vạch rõ có màu xanh nước biển rất đẹp”. Thông 


244 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


qua giai thoại này, Goethe muốn chứng tỏ rằng các màu sắc sinh ra từ sự gặp 
gỡ và đối thoại giữa ánh sáng và bóng tối: ông ngổi trong phòng được chiếu 
sáng của nhà trọ và ngắm người phục vụ trong bóng tối lờ mờ, và thấy một 
khuôn mặt tối bao quanh là ánh sáng. Đối với nhà thơ, màu sắc là các “hành 
động và đau đón của ánh sáng“, chúng “hành động” hoặc “đau đớn“. 

Ý tưởng về nguồn gốc của các màu sắc từ các nguyên mẫu cơ bản “ánh 
sáng” và “bóng tối” không phải là mới. Nó đã có từ thời Aristote (384-322 tr. 
CN). Trong cuốn Metereoloeiques, Aristote đã thể hiện quan điểm cho rằng các 
màu sắc sinh ra từ một sự yếu đi của ánh sáng, rằng nó phân bố giữa các cực 
điểm ánh sáng và bóng tối tùy theo nó bị tối đi nhiều hay ít. Khái niệm về sự 
tương phản cơ bản giữa màu sáng và màu sẫm chắc chắn không đóng một vai 
trò nào trong lý thuyết hạt về ánh sáng và màu sắc của Newton. 

Sự đắm chìm của Goethe vào thế giới ánh sáng còn được kích thích bởi 
chính sự quan sát tương tác này giữa ánh sáng và bóng tối. Goethe kể lại các 
tình huống trong tác phẩm Coønwƒfession đes Verƒassers (Sự sám hối của tác giả). 
Năm 1799, từ Italia trở về ông đã mượn các thiết bị quang học của một người 
bạn với hy vọng lặp lại các thí nghiệm của Newton về ánh sáng. Nhưng ông 
không tìm được thời gian để thực hiện chúng và thiết bị này đã bị xếp xó nhiều 
tháng trong một hốc tường, cho tới khi người bạn của ông đòi lại. Đúng vào 
lúc đưa trả, bỗng Goethe lấy một lăng kính và giữ nó trước mặt để cuối cùng 
tận mắt nhìn thấy “hiện tượng nổi tiếng về các màu” từng được Newton phát 
hiện: đó là sự phân tách ánh sáng trắng bởi một lăng kính, một thí nghiệm đã 
được ca tụng bấy lâu. Ông mong đợi được thấy bảy màu cầu vồng được phóng 
chiếu trên bức tường trắng đối diện. Nhưng, thật vô cùng ngạc nhiên, ông chỉ 
thấy qua lăng kính ánh sáng trắng, ngoại trừ chỗ cửa kính tối của cửa sổ. Chỉ 
ở chỗ ánh sáng của trời và bóng tối của khung cửa gặp nhau thì các màu sắc 
mới xuất hiện trong toàn bộ vẻ đẹp lộng lẫy của nó, với màu đỏ và vàng ở một 
phía, màu xanh lam và tím ở một phía khác. Từ đó, Goethe rút ra kết luận rằng 
màu sắc không bắt nguồn chỉ từ sự phân tách ánh sáng, như Newton từng 
nghĩ, mà còn cả từ sự tương tác của ánh sáng với bóng tối. 


Định luật uề sự thau đối cẩn thiết 


Nếu bạn muốn tái tạo hiệu ứng quang học mà Goethe nhận thấy trên cô 
phục vụ của quán trọ, hãy đặt một vật nhỏ có màu sáng trước mặt bạn trên 
một tờ giấy trắng. Nhìn thẳng vào nó trong khoảng ba mgươi giây, rồi bỏ vật 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 245 


này đi. Bạn sẽ thấy hiện lên trước mắt bạn hình ảnh của một vật giống hệt với 
vật mà các bạn vừa bỏ đi, nhưng có một màu sắc khác, màu bổ sung của màu 
sắc ban đầu. Người ta gọi đó là sự “lưu ảnh”, một ảo giác quang học sinh ra 
sau khi bạn nhìn trong một khoảng thời gian ngắn một nguồn ánh sáng mạnh. 
Hiện tượng này, như chúng ta đã thấy, là nguồn gốc của điện ảnh và phim hoạt 
hình. Chính Aristote là người đầu tiên đã mô tả hiện tượng lưu ảnh trong tác 
phẩm của ông về những giấc mơ. Các vật sáng là nguồn gốc của các ảnh lưu 
lại tối; và các vật tối là nguồn gốc của các ảnh lưu lại sáng. Theo Goethe, tính 
đối ngẫu của ánh sáng và bóng tối này được quy định bởi cái mà người ta gọi 
là “định luật về sự thay đổi cần thiết”. Theo ông, định luật này không chỉ áp 
dụng cho thị giác, mà còn cho tất cả các giác quan khác, cũng như cho bản chất 
tỉnh thần của chúng ta. Bởi vì mắt được gắn với một giác quan tỉnh vi là thị 
giác, nên định luật về sự thay đổi cần thiết hiển nhiên là đúng đối với màu sắc. 

Hai màu được gọi là bổ sung cho nhau nếu khi sự trộn với nhau chúng 
cho ra màu trắng. Chẳng hạn, màu xanh lục là màu bổ sung của màu đỏ, màu 
tím là màu bổ sung của màu vàng, màu da cam là màu bổ sung của màu xanh 
lam. Goethe nghĩ rằng mắt, được kích thích bởi một màu sắc nào đó, sẽ tìm 
cách “bổ sung vòng tròn màu” bằng cách đưa ra sự lựa chọn thị giác màu sắc 
bổ sung của nó. Một vật màu đỏ khêu gợi một hình ảnh màu lục, và ngược lại. 
Như vậy, mắt kết hợp các màu bổ sung cho nhau để tạo ra một hình ảnh thống 
nhất về tổng thể theo định luật về sự thay đổi cần thiết. Định luật này càng có 
ý nghĩa hơn khi mà màu bổ sung có thể xuất hiện không chỉ bị trễ theo thời 
gian so với màu gốc, mà còn đồng thời với nó, như trong hiện tượng các bóng 
được tô màu. Để nhận ra điểu đó, bạn hãy chiếu sáng cùng một vật bằng hai 
nguồn sáng khác nhau, một có màu trắng, một có màu đỏ, và hãy xem xét các 
bóng của vật được phóng chiếu lên một màn hình. Chắc hắn bạn mong chờ sẽ 
được thấy bóng của vật được bao quanh bởi màu trắng, một bóng khác bao 
quanh bởi màu đỏ, và một vùng trung gian chứa một hỗn hợp ánh sáng trắng 
và đỏ cho ra một màu đỏ nhạt. Thế nhưng, thật hết sức ngạc nhiên, bạn sẽ chỉ 
thấy màu xanh lục xuất hiện thay vì màu trắng, trong khi không hể có một 
nguồn ánh sáng màu lục nào cả! Mắt đã thay màu trắng bằng màu xanh lục, 
màu bổ sung của màu đỏ. Hãy thay ánh sáng đỏ thành ánh sáng lam, và màu 
trắng khi đó sẽ được thay bằng màu da cam, màu bổ sung của màu xanh lam. 

Ngày nay các hiện tượng sinh lý này của mắt được gọi là“sự thích ứng 
màu”. Chúng là bằng chứng cho thấy rằng thị giác hoạt động và rằng chúng ta 
không chỉ nhìn bằng mắt, mà còn cả bằng não nữa. Thay vì vứt bỏ các ảo giác 


246 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


quang học này vì không có gì quan trong cho sự tìm hiểu ánh sáng, Goethe 
ngược lại đã biến nó thành cơ sở cho lý thuyết của ông: “Các ảo giác quang 
học sẽ đưa chúng ta đến chân lý”, ông nhân mạnh. 


Các màu nớng 0à lạnh 


Goethe phát triển hệ thống về các màu của ông xuất phát từ sự tương phản 
cơ bản giữa sáng và tối. Theo ông, chỉ màu vàng và màu xanh lam là hoàn toàn 
thuần khiết, “không hề gợi gì đến các màu khác”. Màu vàng là “gần ánh sáng 
nhất”, trong khi màu lam là “gần bóng tối nhất”. Sắp xếp giữa hai thái cực 
này là tất cả các màu sắc khác (H. 26 trong tập ảnh màu). Cũng như mỗi một 
tri giác của chúng ta về thế giới bên ngoài đều bị ảnh hưởng bởi thế giới nội 
tâm — các ký ức, những trải nghiệm đã qua, những niềm vui, nỗi buồn -, các 
màu sắc của thế giới bên ngoại cũng tạo ra một hiệu ứng cảm giác ảnh hưởng 
đến thế giới nội tâm của chúng ta. Nói cách khác, các màu sắc không phải là 
khách quan, mà là chủ quan. Nói theo cách của Goethe, chúng như “các bình 
chứa các phẩm chất cảm giác của ý thức”. Từ đó sinh ra khái niệm về màu sắc 
“nóng” và “lạnh”. Màu vàng gợi đến “sáng, sức mạnh, gần gũi và hăm hở ; 
màu xanh lam gợi đến “tối, yếu ớt và xa cách”. Màu vàng là “kỳ diệu và cao 
quý”; nó gợi lên “một không khí hoạt động, sự sống và nỗ lực”. Ngược lại, màu 
xanh lam gợi “một cảm giác bất an, yếu ớt và hoài niệm“. Màu vàng mang đến 
cho chúng ta một cảm giác nóng; còn màu xanh lam cho ta một cảm giác lạnh. 

Dựa rất mạnh vào phối cảnh cảm giác và tỉnh thần của các màu sắc, Goethe 
đã thử xác lập trật tự của chúng trong mỹ học. Ông sắp các màu vào hai nhóm 
“mạnh” và “dịu”. Hiệu ứng mạnh biểu lộ khi các tông vàng, đỏ-vàng và hổng 
thống trị, như trong cảnh hoàng hôn. Hiệu ứng dịu xuất hiện khi màu lam và 
các màu lân cận xuất hiện, chẳng hạn như khi chúng ta ngắm một bầu trời 
xanh ngắt không một gợn mây. Khi “tất cả các màu sắc ở trạng thái cân bằng 
đối với nhau” sẽ nảy sinh sự hài hòa an ủi tâm hồn ta. Quan niệm về ánh sáng 
dựa trên hai màu đối cực là vàng và lam, sinh ra từ sự đối thoại giữa ánh sáng 
và bóng tối, được Goethe gọi là “hiện tượng cốt yếu”. Theo Goethe, ánh sáng 
có một đặc tính chất huyền bí: đó là biểu hiện của thần thánh. 


Goethe uà Netuton: hai cách tiếp cận ánh sáng bổ sung cho nhau 


Cách tiếp cận của Goethe khác căn bản với cách tiếp cận của Newton. Nhà 
thơ không định nghĩa ánh sáng bằng ngôn ngữ cơ giới và quy giản luận. Theo 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 247 


ông, mọi ý định giải thích bản chất nội tại của ánh sáng bằng các lý thuyết trừu 
tượng, bằng những thao tác với nó qua lăng kính hoặc phân tách nó thành các 
hạt, đểu là vô bổ. Để đột phá bản chất riêng của nó, theo ông, tốt hơn hết là 
áp dụng phương pháp kinh nghiệm, nghĩa là quan sát và phân loại tất cả các 
hiệu ứng của ánh sáng trong môi trường tự nhiên. Dựa trên kinh nghiệm viết 
tiểu thuyết của mình, Goethe đã ý thức rất rõ rằng người ta không miêu tả một 
nhân vật bằng các lý thuyết tâm lý, mà bằng cách kể lại anh ta hành động, ăn 
nói, đi đứng, thể hiện tình cảm... như thế nào. Tương tự, nếu chúng ta muốn 
biết bản chất sâu thắm của ánh sáng, cả vật lý lẫn tinh thần, thì chúng ta phải 
quan sát các tác động và hành trạng của nó, “các hành động và những nỗi đau 
đớn của nó”, bằng việc chiêm ngưỡng các màu sắc. Chẳng hạn, điểu đơn giản 
đối với Newton - ví dụ như ánh sáng đỏ tinh khiết, ánh sáng “đơn sắc” có một 
bước sóng xác định - lại là phức tạp đối với Goethe, vì một ánh sáng như thế 
là nhân tạo: cần phải chuẩn bị nó rất công phu bằng cách phân tách ánh sáng 
trắng bằng một lăng kính thành các thành phần màu sắc khác nhau của nó. 
Ngược lại, đối với Goethe, ánh sáng trắng lại rất đơn giản, vì nó có sẵn một 
cách tự nhiên và tức thì mà không cần phải chuẩn bị gì, trong khi theo Newton 
nó lại là phức tạp, vì nó được cấu thành từ tất cả các màu. 

Cũng như Newton và các nhà khoa học khác, Goethe dựa trên quan sát để 
rút ra các kết luận. Nhưng ông nhìn các hiện tượng thị giác và tri giác trong 
tổng thể của chúng, theo cách tổng thể, trong khi Newton và những người kế 
tục ông tiếp cận chúng theo cách quy giản luận. Hai quan điểm này liệu có mâu 
thuẫn và loại trừ nhau? Tôi không nghĩ thế. Quy giản luận là thiết yếu đối với 
sự tiến bộ của khoa học phương Tây. Bởi vì tự nhiên là phức tạp, nên quy nó 
về các phần tử đơn giản hơn của nó sẽ cho phép khoa học phát triển. Phương 
pháp quy giản luận cho phép chúng ta ghép lần lượt các mảnh rời rạc trong 
trò chơi phép hình mà không cần phải biết tổng thể của nó. Và cần phải biết 
ơn Newton vì ông đã có thiên tài trong việc tách riêng ra các mảnh của hiện 
thực, những mảnh chứa nhiều ý nghĩa nhất, để tái tạo lại tổng thể. Goethe đã 
nhầm khi lớn tiếng tuyên bố, trong phần luận chiến của cuốn Luận 0 màu sắc 
của mình, rằng Newton đã nhầm. Tuyên bố này của ông chỉ nhận được sự thờ 
ơ, đối lập, thậm chí chống đối của giới khoa học, và đã kéo những đòn sấm sét 
mà các nhà nghiên cứu đánh vào tác phẩm của ông. Chúng ta hãy nghe tuyên 
bố chắc nịch của nhà vật lý Thomas Young: “Một sự tan vỡ văn hóa sẽ xảy ra 
nếu người ta phải coi trọng một tác phẩm như thế, một tác phẩm mà giá trị 
chứng minh của nó giống giá trị của một cuốn almanach đẩy những mơ mộng, 
trào phúng và châm biếm“”. 


248 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Nhưng Goethe cũng rất có lý khi khẳng định rằng vấn để màu sắc không 
thể đơn giản tóm gọn vào việc phân tách ánh sáng. Ông đã không hể nhầm lẫn 
khi khẳng định rằng các màu sắc phải được tái tạo trong tính nhân văn nhạy 
cảm của nó - một vật có màu sắc không chỉ được tri giác bởi mắt, mà còn cả 
bởi não -, rằng thực tại của ánh sáng vừa là vật chất vừa là phi vật chất, rằng 
nó thuộc thị giác cũng như thuộc lĩnh vực tinh thần. Theo nghĩa này, cuốn sách 
của Goethe không được coi là một chuyên luận vật lý, mà như một chuyên luận 
lớn bàn về mỹ học hiện đại của màu sắc. Khi mong muốn hiểu sâu hơn mối 
quan hệ gắn kết các họa sĩ với màu sắc, muốn hiểu cách mà các họa sĩ sử dụng 
ánh sáng và màu sắc để gợi lên các trạng thái tâm hổn và xúc cảm, Goethe đã là 
một trong những người đầu tiên nhấn mạnh mối liên hệ khăng khít giữa nghệ 
thuật và khoa học. Vì thế, nếu Luận oể màu sắc không được biết hay bị bác bỏ 
bởi cộng đồng khoa học, thì người ta sẽ không hể ngạc nhiên khi nó thu hút 
được sự hưởng ứng của nhiều nghệ sĩ và triết gia. Trong các thập kỷ tiếp sau 
đó, các nhà tư tưởng Ludwig Wittgenstein (1889-1951) và Rudolf Steiner (1861- 
1925) người Áo, và các nghệ sĩ như Wassily Kandinsky (1866-1944) người Nga 
là những người đã bảo vệ mạnh mẽ các quan điểm của Goethe về ánh sáng. 

Các phương pháp tiếp cận của Goethe và Newton đối với ánh sáng bổ sung 
cho nhau. Nếu Goethe đặt con người ở trung tâm của lý thuyết của ông, thì 
Newrton lại loại bỏ hoàn toàn con người khỏi vị trí đó. Đối với Goethe, ánh sáng 
tự nhiên không đủ để nhìn thấy; ánh sáng của tinh thần cũng là cần thiết. Thị 
giác cũng đòi hỏi tưởng tượng và trực giác, vốn là “các giác quan chỉ người mới 
có”. Goethe cho biết: “Mắt được hình thành bởi ánh sáng và vì ánh sáng, theo 
cách sao cho ánh sáng bên trong đột sinh để gặp gỡ ánh sáng bên ngoài”. Mặt 
khác, rõ ràng là phương pháp tiếp cận thuần túy quy giản luận của Newton, 
lý thuyết chia nhỏ hiện thực thành hàng nghìn mảnh, không thể là tiếng nói 
quyết định. Khoa học về sự phức tạp đã chứng tỏ rằng trong tự nhiên tổn tại 
rất nhiều hệ, nếu được xét trong tổng thể của chúng, các hệ này có các tính 
chất “đột sinh” không thể được suy ra từ sự nghiên cứu các thành phần riêng 
rẽ của nó”. Chẳng hạn, chúng ta không thể suy ra sự tổn tại của sự sống chỉ 
từ nghiên cứu các hạt vô sinh. Mặt khác, thí nghiệm Einstein-Podolsky-Rosen 
chứng tỏ rằng hiện thực không phải mang tính cục bộ, mà tổng thể. Hai hạt 
đã tương tác với nhau vẫn sẽ tiếp tục liên lạc với nhau bằng một loại tương tác 
huyển bí. Một hạt “biết” tức thì hạt kia đang làm gì, ngay cả khi chúng nằm 


% 
.s 


7Xem Hỗn độn uà Hài hòa, säd 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 249 


ở hai đầu vũ trụ. Như vậy, một phương pháp tiếp cận tổng thể đối với các sự 
vật, với con người đóng vai trò trung tâm của người quan sát — vai trò cũng đã 
được trao bởi cơ học lượng tử -, là hết sức cần thiết. Nhưng điều đó không có 
nghĩa là phương pháp tiếp cận tổng thể loại trừ phương pháp quy giản luận: 
cả hai đều không thể thiếu, vì chúng bổ sung cho nhau để giúp chúng ta đột 
phá các bí mật của tự nhiên. 


Các mmàu sắc uận tải những 9ý nshĩa bị ẩn giấu 


Như Goethe đã lớn tiếng tuyên bố trong cuốn Luận øể màu sắc, các màu có 
một chiểu kích cảm tính và xúc cảm không thể tách rời khỏi con người, xã hội 
và văn hóa trong đó chúng ta sống. Các màu sắc chuyển tải các mật mã, các ý 
nghĩa ẩn giấu, các cấm kị, các định kiến mà chúng ta phải tuân theo một cách 
vô thức, làm thay đổi tri giác của chúng ta về hiện thực và ảnh hưởng đến cách 
hành xử, ngôn ngữ, tình cảm và trí tưởng tượng của chúng ta. Vì các xã hội và 
văn hóa là khác nhau và vì các xã hội này tiến hóa theo thời gian, nên ý nghĩa 
mà các màu sắc chuyển tải không thể là phổ quát. Chẳng hạn, nếu màu lam là 
màu được ưa thích của người phương Tây - ở nữ cũng như ở nam, bất kể môi 
trường nghề nghiệp, xã hội và đất nước gốc của họ, ở Pháp cũng như ở Mỹ, ở 
New Zealand cũng như ở Sicile -, thì màu đỏ lại là màu được mến chuộng bởi 
người phương Đông, ở Nhật Bản cũng như ở Việt Nam. Mặt khác, ý nghĩa của 
các màu cũng không bất biến: chúng có một lịch sử đẩy biến động bắt nguồn 
từ rất xa xưa và phản ánh lịch sử con người. Chẳng hạn, ở phương Tây, màu 
lam không phải lúc nào cũng được đa số người mến chuộng. Nó vắng bóng 
trong các bức tranh tường đa sắc tuyệt đẹp thời đổ đá cũ, trong các hang động 
Lascaux và Chauvet ở Pháp, Altamira ở Tây Ban Nha, những nơi mà cách đây 
khoảng từ 10.000 đến 30.000 năm, con người lần đầu tiên đã tìm cách biểu hiện 
bằng hình ảnh cảm giác mới mẻ của mình về siêu nghiệm và cái thiêng liêng. 
Trong thời Cổ đại, màu lam không có được địa vị của một màu đích thực, mà 
ngược lại, màu đen, màu trắng và màu đỏ mới đích thị là màu sắc. Bất chấp 
sự hiện diện khắp nơi của nó trong tự nhiên vùng Địa Trung hải - trời và biển 
xanh -, màu lam vẫn không đóng bất kỳ một vai trò nào trong đời sống biểu 
trưng, xã hội và tôn giáo của người La Mã. Đối với họ, đó là màu sắc của người 
German, những kẻ mọi rợ phương Bắc. Từ vựng của các ngôn ngữ latinh phản 
ánh sự loại bỏ màu lam này: không có các từ để miêu tả nó và khi muốn diễn 
đạt nó, các ngôn ngữ này buộc phải đi vay mượn trong các ngôn ngữ Hy Lạp 
(từ bleu (màu lam) gốc là từ blzu của Hy Lạp) và Arập (zøzuz xanh nước biển có 


250 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


gốc là từ zzraq của tiếng Ảrập). Còn về người Hy Lạp, họ chưa bao giờ nhắc 
đến màu lam trong các tác phẩm của mình, tới mức một số triết gia thế kỷ XIX 
thậm chí còn tự hỏi một cách nghiêm túc rằng không biết họ có mắc bệnh về 
mắt hay không mà lại không nhìn thấy màu laml 

Tình hình này kéo dài cho tới tận thế kỷ XII, khi màu lam trở lại ổ ạt nhờ 
hàm nghĩa tôn giáo và tâm linh gắn cho nó. Chúa của những người Cơ đốc giáo 
là ánh sáng, và ánh sáng đó có màu lam! Việc thờ Đức mẹ đồng trinh cũng rất 
phát triển, và bởi vì Đức mẹ ngự trên trời, nên trang phục của Đức mẹ được 
biểu diễn bằng màu lam (H. 27 trong tập ảnh màu). Lần đầu tiên trong lịch sử 
hội họa phương Tây, bầu trời có màu lam, thay vì màu trắng nhạt, đỏ hoặc vàng 
vốn đặc trưng cho nó trước đó. Còn về Đức mẹ đồng trinh, người ta vẽ Đức 
mẹ mặc áo choàng hoặc váy màu lam. Vào năm 1140, khi tu viện 5aint-Denis 
được tái dựng, mở đầu phong cách gôtíc, người ta sử dụng rất nhiều màu, đặc 
biệt là màu lam, để làm tiêu tan bóng tối. Một sản phẩm rất đắt, màu xanh đen 
(về sau được gọi là màu xanh côban), đã được sử dụng để sơn cửa kính. Sau 
đó nó được sử dụng rộng rãi khắp nước Pháp, đặc biệt là ở Chartres nơi vì thế 
nổi tiếng với “màu xanh Chartres”. 


Mầu xanh lam 0à quẩn bò xanh 


Được thần thánh hóa, màu lam đã lập tức tràn ngập không chỉ các cửa kính 
và các tác phẩm nghệ thuật, mà cả trong xã hội. Bởi vì Đức mẹ đồng trinh mặc 
màu lam, nên vua Pháp cũng phải làm tương tự. Bởi vì vua làm như thế, nên 
các quần thần cũng không là ngoại lệ. Sau vài thế hệ, màu lam đã trở thành 
màu ưa thích của giới quý tộc, thúc đẩy các thợ nhuộm đua nhau tạo ra các 
vải màu lam, màu sau còn đẹp hơn màu trước. Sau đó màu lam tiếp tục con 
đường vinh quang của nó. Vào thế kỷ XVỊI, làn sóng đạo đức khởi nguồn Cải 
cách tôn giáo cũng ảnh hưởng đến các màu. Nó thừa nhận một số màu sắc là 
xứng đáng và đạo đức, ngược lại một số màu khác không như thế. Các màu 
đen, xám và lam rất hay được sử dụng cho trang phục của nam giới. Như vậy, 
các màu sắc khô khan này mà các doanh nhân ngày nay vẫn còn mặc chính 
là bắt nguổn từ thời kỳ Cải cách tôn giáo xa xôi này. Tuy nhiên, màu lam vẫn 
tiếp tục đà phát triển thắng lợi của nó. Vào thế kỷ XVIII nó đã trở thành màu 
ưa thích của người châu Âu. Điều này thúc đẩy kỹ thuật tiến xa hơn: trong 
những năm 1720, một dược sĩ ở Berlin đã tình cờ phát hiện ra màu xanh Phổ 
nổi tiếng, màu này sau đó cho phép các thợ nhuộm và các họa sĩ có thể thay 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 251 


đổi một cách hết sức phong phú gam các sắc thái xãm của màu xanh lam. Mặt 
khác, màu chàm, vốn có ưu điểm là giá rẻ (do nô lệ sản xuất), và có khả năng 
tô màu mạnh, đã được nhập một lượng lớn từ Antilles và Trung Mỹ. 

Như vậy màu lam đã tràn ngập tất cả các lĩnh vực. Sự phát triển của nó ở 
Đức được giúp đỡ bởi trào lưu lãng mạn, trào lưu đã nhận thấy ở màu lam 
màu sắc của hoài niệm. Tác phẩm Những đau khổ của chàng Werther của Goethe 
công bố năm 1747 đã tạo được những tiếng vang lớn trong giới trẻ châu Âu. 
Giới trẻ châu Âu đua nhau mặc màu lam, như nhân vật chính của tác phẩm. 
Cảm giác hoài niệm này mà Goethe, người theo trường phái lãng mạn Đức, 
gắn cho màu lam đã vượt qua các đại dương và các thế kỷ. Một biểu hiện của 
sự hưởng ứng đối với màu này là tên gọi một loại âm nhạc bình dân của người 
da đen Mỹ, là nhạc blue. Nhạc này, được đặc trưng bởi một nhịp điệu chậm rãi 
và ám ảnh, gợi nỗi buổn, hoài niệm, nỗi đau khổ vì tình - những cảm giác mà 
người Pháp gắn không phải với màu lam, mà với một màu khác, màu đen, như 
trong thành ngữ “gặm nhấm nỗi buổn” (broyer đu noir). Màu lam đã nhận được 
một sự ủng hộ khác nhờ sự xuất hiện ở Mỹ một loại trang phục mới, sau đó 
lan truyền ra toàn thế giới: đó là quần bò (/ean). Được phát minh năm 1850 tại 
San Francisco bởi một thợ may người Do Thái, Levi-Strauss, quần bò ban đầu 
là một quần dài làm bằng vải màu chàm. Vải được sử dụng để may loại quần 
này ban đầu được nhập từ cảng Gênes. Trong tiếng Mỹ để chỉ “đến từ Gênes” 
người ta dùng từ eenoese, sau đó từ này đã biến thành 7ean. Trang phục này sau 
đó đã mang tên của vải, và trở thành blue jeans. Ngay cả khi vật liệu làm nên 
loại trang phục này sau đó đã thay đổi thì cái tên ấy vẫn được giữ nguyên. Từ 
1860 đến 1865, Levi-Strauss đã nảy ra ý tưởng thay thế vải ban đầu bằng một 
chất liệu nhẹ hơn và mềm hơn gọi là đenim, cũng có màu chàm và được nhập 
từ châu Âu. Nguồn gốc của từ đenim không rõ, nhưng một cách giải thích khả 
đĩ là nó bắt nguồn từ sự viết gọn lại trong cụm từ tiếng Pháp “seree Nimes”, 
chỉ một loại vải được sản xuất ở vùng Nĩmes từ thế kỷ XVI. Ý nghĩa xã hội 
của bÏue jean cũng thay đổi theo thời gian: từ một trang phục dành cho người 
lao động, thợ mỏ và dân chăn bò, nó đã trở thành một trang phục giải trí trong 
những năm 1930 ở Mỹ, và sau đó, trong một thời gian ngắn, vào những năm 
1960, nó là biểu tượng của sự nổi loạn. Giờ đây nó được thanh niên, giới trẻ 
trên toàn thế giới chấp nhận, một phần bởi vì nó gắn với nhịp sống Mỹ, nhưng 
chủ yếu vì nó bển, tiện dụng và dễ mặc. 

Sở dĩ màu lam là màu sắc được người phương Tây ưa thích chính bởi vì, 
như Goethe đã nói, nó gắn với cảm giác yên bình và thư thái. Đó là một màu 


252 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


ưng thuận, không xung đột, không tạo sóng và chiếm được sự tán thành của 
tất cả mọi người, cả cá nhân cũng như tổ chức. Bằng chứng là các tổ chức quốc 
tế như Liên hợp quốc, UNESCO hay Liên minh châu Âu đều lấy biểu tượng 
có màu xanh lam. Về phần mình, tôi thú nhận là có sở thích đặc biệt đối với 
màu lam: đó không chỉ là màu của trời và biển, mà còn là màu của các ngôi sao 
nặng rất nhiều trong các thiên hà lùn xanh mà tôi nghiên cứu. 


Màu đỏ, màu của lửa 0uùà tmáu 


Màu lam là màu nổi tiếng là “lạnh”, vậy còn màu đỏ, màu mà theo Goethe 
là “nóng” thì sao? Nếu màu lam là kín đáo, thì màu đỏ lại áp đặt sự hiện diện 
của nó và muốn làm cho người ta nhìn thấy. Nếu màu lam là ôn hòa và hợp lý 
thì màu đỏ lại xấc xược, kiêu ngạo, đầy bạo lực và giận dữ. Nếu màu lam có 
sự khởi đầu dụt đè, thậm chí không tổn tại, thì màu đỏ lại khẳng định mình 
rất sớm. Thành công gần như tức thì của nó chắc chắn là do con người đã sớm 
làm chủ hóa học về màu đỏ. Cách đây khoảng 30.000 năm, các nghệ sĩ thời đại 
đổ đá cũ đã sử dụng đất son đỏ để tô màu đỏ cho các bức tranh thú vật tuyệt 
đẹp trong các hang động Lascaux và Chauvet (H. 28 trong tập ảnh màu). Các 
chất cung cấp màu đỏ sau đó là cây thiến, một loại cỏ có rễ cung cấp một chất 
tạo màu đỏ, rồi một số kim loại như ôxít sắt hay sulfua thủy ngân. 

Bởi vì màu đỏ là màu của lửa và của máu, nên nó gợi đến tôn giáo (ngọn lửa 
của hỏa ngục, máu của Chúa), và cả chiến tranh nữa. Ở phương Tây màu đỏ 
gắn liển với quyển lực và là một dấu hiệu của sức mạnh ở cả những người vô 
thần cũng như những tín đổ. Trong Đế chế Roma, hoàng đế, các quần thần, một 
số giáo sĩ mặc quần áo toàn màu đỏ. Từ thế kỷ XII đến thế kỷ XIV, giáo hoàng 
và các hổng y đã bắt đầu mặc màu đỏ, một hành động biểu trưng có nghĩa là 
họ sẵn sàng đổ máu vì Chúa. Nhưng đến thời Cải cách tôn giáo, vào thế kỷ 
XVỊ, sự ngạo mạn của màu đỏ không dung hợp với sự chặt chẽ về nguyên tắc 
của những người theo trường phái Cải cách tôn giáo Tin lành. Những người 
này tuyên bố màu đỏ là vô đạo đức, hơn nữa đó là màu của bọn “theo giáo 
hội La Mã”. Màu đỏ bị loại khỏi các trang phục của tất cả những người theo 
đạo Tin Lành. Ngoại trừ các hổng y và những người được phong tước kị sĩ, 
còn thì người ta không mặc màu đỏ nữa kể từ thế kỷ XVI. Sự “cấm” màu đỏ 
này sau đó còn trầm trọng thêm trong nhiều thế kỷ. Trong một thời gian dài, 
gái mại dâm buộc phải mặc quần hoặc áo màu đỏ để người ta có thể phân biệt 
được. Áo choàng của thẩm phán ở Pháp cũng có màu đỏ, găng tay và mũ của 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 253 


đao phủ cũng có màu đỏ. Kể từ thế kỷ XVIHI, giẻ lau hay cờ màu đỏ có nghĩa 
là “nguy hiểm” và “cấm”. Ngày nay, chúng ta phải dừng lại khi có đèn đỏ. Ý 
nghĩa cấm của màu đỏ cũng xuất hiện trong các biển cấm, hoặc trên sân vận 
động, ví như “thẻ đỏ”, chẳng hạn. Biểu tượng của lửa và máu xuất hiện trong 
màu đỏ của xe cứu hóa, trong “đường dây đỏ” (ở ta gọi là đường dây nóng) 
hay Chữ Thập Đỏ. 

Ở châu Á, màu đỏ có hàm nghĩa tích cực, mang lại may mắn và thịnh vượng. 
Chẳng hạn, những chiếc đèn lồng đỏ ở Trung Quốc là biểu tượng của sức khỏe, 
hạnh phúc, thịnh vượng. Trong ngày Tết ở Việt Nam, cha mẹ cho con bao lì xì 
màu đỏ chứa tiển để chúc hạnh phúc, niềm vui và sức khỏe trong năm mới. 
Pháo tạo ra tiếng nổ vui tai trong ngày năm mới cũng có màu đỏ. Ý nghĩa gắn 
với niềm vui và ngày hội, xa hoa và thịnh vượng của màu đỏ cũng bắt gặp ở 
phương Tây: trong lễ Noel, các cửa hàng và rạp hát trang trí màu đỏ, và quần 
áo của ông gia Noel cũng có màu đỏ. 

Bằng một sự đảo ngược kỳ lạ của lịch sử, màu đỏ vốn biểu trưng cho quyển 
lực và quý tộc lại có một ý nghĩa hoàn toàn đối lập, ý nghĩa của màu đỏ cách 
mạng và của giai cấp công nhân. Ngày 17 tháng 7 năm 1791, trong Cách mạng 
Pháp, một đám đông người dân Paris đã tập trung ở Quảng trường Tháng Ba 
để đòi truất ngôi vua Louis XVI. Các cơ quan công quyền dựng cờ đỏ để yêu 
cầu đám đông giải tán. Vệ quốc quân thình lình xả súng vào đám đông, làm 
khoảng năm chục người chết. Cờ đỏ, “màu máu của lũ bạo chúa này”, đã trở 
thành biểu tượng của nhân dân bị áp bức và của cách mạng diễn ra khắp thế 
giới. Các nước cộng sản lần lượt dùng sắc cờ màu đỏ: Liên Xô năm 1918, Cộng 
hòa nhân dân Trung Hoa năm 1949, và Việt Nam năm 19435. 


Một màu chỉ xuất hiện ở đó 0ì nsười ta nhìn nó 


Ngoài màu lam bình yên và màu đỏ rực rỡ, còn có bao nhiêu màu cơ bản 
khác? Như chúng ta đã thấy, đối với nhà vật lý, mỗi màu được xác định bằng 
bước sóng của nó: màu đỏ có bước sóng trung bình là 0,65 micromét, trong 
khi bước sóng của màu lam là 0,42 micromét. Và sở dĩ như vậy là vì ánh sáng 
bị lệch hướng khác nhau khi đi qua một lăng kính tùy theo bước sóng của nó 
mà ánh sáng trắng bị phân tách thành bảy màu cầu vồng: tím, chàm, lam, lục, 
vàng, da cam và đỏ. Đối với nhà thần kinh sinh lý học hiện đại, lý thuyết ba 
màu của Thomas Young và Hermann von Helmholtz theo đó chỉ tổn tại trong 
võng mạc ba loại tế bào cảm quang hình nón, nhạy cảm với màu lam, màu lục 


254 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


và màu đỏ, hiện đang được chấp nhận rộng rãi. Tất cả các màu khác với các sắc 
độ khác nhau của thế giới bên ngoài được tri giác bởi não của chúng ta nhờ sự 
kết hợp các tín hiệu được truyền từ ba loại tế bào cảm quang này. 

Nhưng, trong cuộc sống hàng ngày, các màu không cho ta biết, chúng được 
xác định theo thần kinh sinh lý học hay vật lý học. Sở dĩ chúng ảnh hưởng đến 
tính khí, tình cảm và xúc cảm của chúng ta, là bởi vì tùy theo ánh sáng chiếu 
vào tế bào hình nón nào, nhạy cảm với loại màu sắc nào, hay bởi vì bước sóng 
của nó dài hay ngắn; bởi vì mỗi một màu gắn với một tập hợp các biểu tượng 
và các khế ước gắn liển với xã hội và văn hóa mà chúng ta đang sống. Goethe 
đã nói rất hay điều này: “Một màu không được ai nhìn thì không tổn tại!”. Ông 
tự hỏi: “Một chiếc váy màu đỏ liệu có còn là màu đỏ nữa không, khi mà không 
một ai nhìn nó?“. Câu trả lời đĩ nhiên là không: các màu không tổn tại ngoài 
tri giác, bởi vì chính chúng ta diễn giải chúng bằng não của mình! 

Trong quang học mới mẻ này, ở đó con người đóng vai trò trung tâm, thì 
các màu cơ bản nào sẽ nói cho chúng ta biết? Có sáu màu mà bất kỳ một đứa 
trẻ nào cũng có thể liệt kê cho bạn một cách tự phát: lam và đỏ, mà chúng ta 
đã biết, rồi lục, trắng, đen và vàng. Sáu màu này là cơ bản theo nghĩa chúng 
là duy nhất có thể được xác định một cách trừu tượng mà không cần nhờ đến 
một sự quy chiếu cụ nào thể trong tự nhiên - khác với các “màu nửa vời”, như 
hồng, tím, hạt dẻ hay cam, chúng có tên là tên của loại hoa hoặc quả. Cũng 
như màu lam và màu đỏ, các màu cơ bản khác cũng nặng về biểu trưng và quy 
ước; chúng cũng có một lịch sử đầy biến động từ rất xa xưa. 


Màu lục sinh thái 


Màu lục là một màu không ổn định và không bển về mặt hóa học. Chất tạo 
màu lục có thể dễ dàng thu được từ các dược liệu khác nhau - lá, rễ, hoa và vỏ 
cây -, chúng bám rất yếu vào sợi, làm cho vải màu xanh lục nhanh bị bạc màu. 
Trong hội họa, màu xanh lục bắt nguồn từ thực vật như màu cây tống quán 
sủi hay tỏi tây dễ tan biến trong ánh sáng. Đó là màu biến mất đầu tiên trên 
các bức ảnh cũ. Tính dễ bay hơi hóa học này của màu lục biến nó thành biểu 
tượng của sự không ổn định và bấp bênh: nó biểu thị cho tất cả những gì động 
đậy và hay thay đổi, và, nói rộng ra là tất cả những gì gắn với trò chơi, may 
rủi, số phận. Không hề ngẫu nhiên khi tất cả các bàn trò chơi trong các sòng 
bạc để bạn đặt thẻ hay lá bài lên và các tay hồ lì tung xúc sắc, đều được bọc 
thảm màu xanh lục. Thói quen này đã ra đời ngay từ thế kỷ XVI trong các sòng 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 255 


bạc ở Venise. Trong thế giới thể thao, nơi chuyển động là vua và may rủi luôn 
hiện diện, màu xanh lục cũng thống trị: chỉ cần nhìn màu của các sân tennis, 
hay màu của các bàn bóng bàn là đủ thấy. Màu xanh lục vì được gắn với trò 
chơi và tiển bạc, nên cũng không hể ngẫu nhiên khi đồng đôla, vua của các tờ 
giấy bạc, cũng lại có màu xanh lục. Nhưng may rủi có hai mặt: may hoặc rủi. 
Mầàu xanh lục biểu thị tài sản, nhưng nó cũng có thể là phá sản, tích cực nhưng 
cũng có cả tiêu cực. Người ta cũng thấy mặt tiêu cực và gây lo lắng của màu 
xanh lục trong cách biểu diễn bằng màu xanh nhạt những con quỷ, rắn, rồng 
và các sinh vật xấu khác ở thời Trung Cổ. Trước kỷ nguyên chinh phục không 
gian, người ta đã chứng kiến trong trí tưởng tượng dân gian một ám ảnh về 
“những người xanh lục” đến từ Hỏa tỉnh để chinh phục Trái đất và biến con 
người thành nô lệ. Màu xanh lục cũng được biểu thị như màu bổ sung của 
màu đỏ. Vì màu đỏ là màu của cấm đoán, nên màu xanh lục trở thành màu của 
cho phép. Điều này đặc biệt hiển nhiên trong các biển chỉ dẫn ôtô, tàu hỏa và 
thuyền bè: chúng ta dừng lại trước đèn đỏ, nhưng tiếp tục đi khi có đèn xanh. 

Nhưng màu xanh lục ngày nay lại rất thịnh hành do ý nghĩa sinh thái của 
nó, do mối liên hệ của nó với thiên nhiên. Không một tờ báo nào lại không 
có có bài viết về đảng Xanh, không một chương trình phát thanh hay truyền 
hình nào lại không nhắc đến không gian xanh. Ngay cả các thùng rác, cả ở 
Pháp lẫn ở Mỹ, đều có màu xanh lục, cái màu sắc gợi đến thiên nhiên và sạch 
sẽ. Màu xanh lục (cùng với màu trắng) đã trở thành biểu tượng của vệ sinh, 
của cuộc đấu tranh chống lại rác và rác thải công nghiệp. Theo các thăm dò dư 
luận, màu xanh lục đã trở thành màu được ưa thích thứ hai của những người 
phương Tây sau màu xanh lam. Sở dĩ nó gặp vận là bởi vì công chúng ngày 
càng nhạy cảm với các thảm họa sinh thái — sự nóng lên toàn cầu do hiệu ứng 
nhà kính, nạn tàn phá rừng, sự phá hủy tính đa dạng sinh thái - đang đè nặng 
lên cái bến đỗ vũ trụ của chúng ta và đe dọa sự sống còn của con người và 
các loài sinh vật khác trên hành tỉnh. Tuy nhiên, mối liên hệ của màu xanh lục 
với thiên nhiên mà ngày nay chúng ta thấy hiển nhiên, chỉ đi vào ý thức của 
người phương Tây rất gần đây, từ cuối thế kỷ XVIII. Trong thời kỳ Cổ đại và 
Trung Cổ, và ngay cả trong thời Phục Hưng, tự nhiên chủ yếu được gắn với 
bốn thành phần: nước, lửa, không khí và đất, một quan niệm có nguổn gốc 
mãi từ thời Aristote, và thực vật xanh đã không chiếm một vị trí xứng đáng 
trong trí óc của cộng đồng. Có lẽ chính đạo Hồi là đạo đầu tiên kết nối màu 
xanh lục với ý nghĩa về tự nhiên. Vào thời Mahomet, toàn bộ không gian xanh 
trong một môi trường sa mạc được gắn với thiên đường, và truyển thuyết kể 


256 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


lại rằng bản thân nhà tiên tri này cũng thích đội khăn và cầm cờ xí màu xanh 
lục. Màu xanh lục chỉ thực sự cất cánh ở phương Tây với trào lưu lãng mạn 
trong nghệ thuật. Kể từ cuối thế kỷ XVIII, rồi thế kỷ XIX, chủ nghĩa lãng mạn 
đã để cao cảm giác và óc tưởng tượng hơn lý trí, và chủ trương quay lại với 
thiên nhiên bằng cách đứng lên chống lại cơ khí hóa và công nghiệp hóa. Mặc 
dù đặc biệt ưa thích màu xanh lam, nhưng Goethe, gương mặt tiêu biểu nhất 
của chủ nghĩa lãng mạn, vẫn gán cho màu xanh lục các phẩm chất tạo bình 
yên. Goethe khuyến nghị độc giả sử dụng giấy màu xanh lục để trang trí trong 
nhà, đặc biệt là phòng ngủi 


Mầu trắng tỉnh khiết uà siêu nghiệm 


Trong vô thức tập thể, màu trắng thường gắn không phải với một màu, mà 
với sự không có màu. Cảm giác về sự tương đương giữa màu trắng và không 
màu này có lẽ là đo công nghệ in sử dụng màu trắng là giá đỡ chính. Cảm 
giác về màu trắng gắn với một sự thiếu hay vắng bóng thường bắt gặp trong 
ngôn ngữ hàng ngày: như chúng ta nói một trang trắng khi nó không có chữ, 
chúng ta phàn nàn về một đêm trắng bởi vì chúng ta mất ngủ. Một viên đạn 
trắng không chứa thuốc nổ, một tờ séc trắng là tấm séc không ghi số tiển cụ 
thể và một phong bì trắng là phong bì chưa dán tem. Cảm giác này tất nhiên 
là sai lầm: bằng lăng kính, Newton đã chứng tỏ rằng ánh sáng trắng là tổng 
hợp của tất cả các màu sắc và chắc chắn nó là một màu riêng. 

Bởi vì màu trắng gắn với sự không có tì vết, nên nó phổ biến được coi là 
màu của sự sạch sẽ, tinh khiết và trong trắng. Ở các vùng cao, nơi có các mùa 
khác nhau, tuyết trắng gợi cảm giác về sự tinh khiết không tì vết của màu trắng. 
Ngắm cảnh tuyết rơi phủ đầy các hoa tuyết trắng xoá không chỉ gợi cho chúng 
ta cảm giác về sự tỉnh khiết, mà còn làm cho chúng ta cảm thấy sự yên bình và 
thư thái. Ở phương Tây, váy trắng của cô dâu gợi sự ngây thơ và trinh trắng. 
Một trang phục màu trắng trên làn da thiếu nữ dễ đánh thức dục vọng ở một 
số đàn ông. Nhưng sự kết hợp giữa màu trắng với sự trinh trắng và sự ham 
muốn là không phổ biến. Ở châu Á, cô dâu mặc váy đỏ, màu của may mắn và 
hạnh phúc. Ý nghĩa về hòa bình gắn với màu trắng được chứa đựng trong biểu 
tượng của cờ trắng trong một cuộc chiến: ngay từ thời chiến tranh Một trăm 
năm (giữa Pháp và Anh) vào thế kỷ XIV và XV, người ta đã sử dụng cờ trắng 
để yêu cầu ngừng chiến. Còn về ý nghĩa về sự trong sạch gợi bởi màu trắng, 
chúng ta bắt gặp nó trong màu của các loại vải áp sát cơ thể. Màu trắng trong 
suốt một thời gian dài đã là màu của ga giường, của áo lót và các loại quần 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 257 


áo tắm. Ngoài ý nghĩa biểu trưng này, còn có một lý do thực tiễn để sử dụng 
màu trắng cho vải: trong quá khứ, việc giặt vải bằng nước sôi thường làm phai 
màu, trừ màu trắng, ổn định và bển vững. Ngày nay, ga giường không còn độc 
quyển màu trắng nữa: một số có màu dịu, trong các tông màu phãn, hay kẻ 
sọc, thậm chí cả các màu sống động như đỏ hoặc vàng! Tuy nhiên, màu trắng 
vẫn tiếp tục là biểu tượng của sự sạch sẽ và tinh khiết: chỉ cẩn nhìn vô số quảng 
cáo cho các loại bột giặt, tất cả đều ca ngợi một loại vải trắng hơn cả trắng là 
đủ thấy! Hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên mà các tủ lạnh, bổn tắm, lavabo 
của chúng ta thường có màu trắng. Màu trắng là màu vệ sinh tuyệt vời nhất. 

Nếu màu trắng là màu của tỉnh khiết và trong trắng gắn liển với trẻ thơ, thì 
nó cũng chính là màu của tóc của những người già. Như vậy, màu trắng cũng 
là màu của tuổi già, của sự thông thái và thanh thản. Người ta lại thấy ở đây 
biểu tượng hòa bình gắn với cờ trắng, nhưng đây không phải là một hòa bình 
ở bên ngoài, mà là bên trong. Màu trắng của cái chết và của vải liệm trở về với 
màu trắng của sự trắng trong thời thơ ấu. Biểu tượng này rất rõ ở châu Á và 
một phần ở châu Phi, nơi màu trắng là màu của tang tóc. 

Bởi vì màu trắng là màu của ánh sáng tự nhiên, ánh sáng Mặt trời, ngôi 
sao của chúng ta trong mênh mông vũ trụ, nên nó cũng có một ý nghĩa tâm 
linh và thường được gắn với ý tưởng về sự siêu nghiệm. Ở phương Tây, Chúa 
được cảm nhận là một ánh sáng trắng. Các thiên thần, các thiên sứ của Ngài 
cũng được biểu thị bằng màu trắng. Màu trắng đã trở thành màu thứ hai của 
Đức mẹ đồng trinh, vốn từ lâu gắn với màu lam, kể từ khi giáo lý Đức mẹ vô 
nhiệm được chấp nhận năm 1854. Có lẽ chính do gắn màu trắng VỚi sự siêu 
nghiệm này mà ánh sáng khởi thủy của Big-Bang thường được các họa sĩ biểu 
diễn là một tia sáng màu trắng- một biểu diễn hoàn toàn sai lầm: ánh sáng của 
Big-Bang, như chúng ta đã thấy, được tạo thành từ các photon gamma giầu 
năng lượng tới mức chúng ta không thể nhìn thấy chúng, kể cả là chúng ta đã 
có mặt để nhìn chúng đi nữa! 

Màu trắng của quần áo trong đám tang ở châu Á cũng có một ý nghĩa tôn 
giáo: người châu Á nghĩ rằng xác của người chết sẽ biến thành một thể ánh 
sáng trắng bay lên phía trong trắng và tinh khiết. Nhưng, trong lĩnh vực siêu 
nhiên, màu trắng lại trưng một khuôn mặt khác đáng sợ hơn nhiều: đó là màu 
của ma quỷ, của các hồn ma, của các linh hổn lang thang chưa nhận được công 
lý và mộ phần từ người sống và quay trở về đòi lại. Ngay từ thời Cổ đại La 
Mã, sự hiện hình và bóng ma được biểu diễn bằng màu trắng, và truyền thống 
này kéo dài cho đến ngày nay. 


258 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Màu đen của tang tóc 0à điện ảnh 


Màu đen vừa là vai phụ vừa là đối lập của màu trắng. Trong khi màu trắng 
được gắn với ánh sáng thần thánh, thì màu đen được gắn với bóng tối. Màu 
đen đánh thức trong chúng ta nỗi sợ hãi ngàn xưa từ thời tiển sử, khi bóng 
tối chứa đầy nguy hiểm, các động vật hoang dã núp trong bóng tối lúc nào 
cũng sẵn sàng lao ra tấn công. Như vậy, màu đen gợi đến sự chết chóc. Sự liên 
hệ này thường xuyên xuất hiện trong Kinh thánh: màu đen gắn với xác chết, 
với tang tóc, cũng như với tội lỗi. Màu đen là màu của đất, và do đó cũng là 
màu của thế giới ngầm và của địa ngục. Ở phương Tây, màu đen đã trở thành 
màu của tang tóc. Trong khi người phương Đông thấy xác của người chết biến 
thành thể ánh sáng bay lên phía tinh khiết, thì người phương Tây lại thấy nó 
trở thành tro bụi, và lại trở về với đất. Người La Mã mặc quần áo tang màu 
xám, màu của tro, và người theo đạo Cơ Đốc giữ mãi biểu tượng của màu tối 
gắn với khái niệm tang tóc này. 

Nhưng, theo thời gian, màu đen cũng đã có một ý nghĩa khác, tích cực hơn 
ở phương Tây: nó đã trở thành màu của nhún nhường và khắc khổ. Cuộc cải 
cách tôn giáo nổi lên ở thế kỷ XVI chống lại các màu sống động và ca tụng một 
thứ thẩm mỹ xám tối và trang nghiêm. Những người theo đạo Tin lành mặc đổ 
đen. Màu sắc hèn mọn của phạm nhân đã trở thành mốt. Không chỉ các thầy 
tu, mà cả các giáo sĩ cao cấp cũng mặc đổ đen. Ngày nay, màu đen gắn với sự 
lịch sự và thanh lịch. Màu đen của bộ đồ smoking và các loại quần áo lễ hội 
của chúng ta có một mối liên hệ trực tiếp với màu đen đế vương của thời Phục 
hưng. Mối liên hệ này cũng làm cho màu đen trở thành màu của quyển lực. Nó 
cũng là màu quần áo của thẩm phán và quan tòa. Những chiếc xe Limousin 
của các nguyên thủ quốc gia cũng thường là màu đen. 

Sự đan xen giữa hèn mọn, lịch sự và quyền lực này đã kích thích một nhu 
cầu lớn các loại vải màu đen và đã thúc đẩy mạnh mẽ kỹ thuật sản xuất màu 
đen. Trên thực tế, rất khó tạo ra màu đen bằng hóa học. Hòa trộn tất cả các 
màu sắc cho ra một thứ màu xám hoặc nâu hơn là màu đen. Tuy nhiên, các 
thợ nhuộm ở Italia thế kỷ XVI đã tạo được cả một gam các màu đen, cho cả 
các loại lụa lẫn cho vải len. 

Ngoài tính biểu trưng riêng của mình, màu đen còn gần như luôn gắn với 
màu tương phản của nó, màu trắng. Nếu như màu đen gắn với sự vắng bóng 
của ánh sáng, và như vậy là với lo âu, với sợ hãi và chết chóc, thì màu trắng 
lại gắn với ánh sáng, và do đó là với niểm sướng và sự sống. Màu đen và màu 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 259 


trắng biểu trưng cho sự đan xen của thất vọng và hy vọng, của nỗi buổn và 
niềm vui, vốn là thân phận của con người. Trong thế giới của các màu sắc, cặp 
đen/trắng chiếm một vị trí riêng từ khi Newton phát hiện vào thế kỷ XVII rằng 
phổ cầu vồng của ánh sáng Mặt trời cung cấp một contfinuuzn các màu sắc liên 
tục đi từ tím đến đỏ, lần lượt qua màu chàm, lam, lục, vàng và tím, nhưng 
không chứa màu đen cũng không chứa màu trắng. Hai màu này không còn 
được coi là các màu riêng nữa - điểu mà trên bình diện khoa học hiển nhiên 
là sail 

Sự phát minh ra máy chụp ảnh và sự ra đời những bộ phim câm đen trắng 
đầu tiên vào thế kỷ XIX còn củng cố thêm trong trí trởng tượng của tập thể ý 
nghĩ sai lầm rằng một thế giới đen và trắng là một thế giới không có màu, nói 
cách khác là một thế giới nghiêm ngặt, đơn điệu, mờ nhạt và buổn tẻ. Từ đó 
sinh ra một biểu tượng khác gắn liển với cặp đen/trắng: đó là sự trang nghiêm. 
Là một người sùng đạo Tĩn lành, trùm tư bản công nghiệp ôtô người Mỹ Henry 
Ford không chịu sản xuất ôtô có màu khác màu đen. Các màu khác có lẽ quá 
lòe loẹt và quá thiếu nghiêm túc. Tuy nhiên, ngày nay, luật chơi đang đảo 
ngược lại. Trong thế giới điện ảnh, cặp đen/trắng đã lấy lại sức mạnh của nó 
và đang trở thành mốt. Một số chuyên gia điện ảnh thích phim đen và trắng 
hơn là phim màu để chơi với ánh sáng và bóng tối, và bằng các trò chơi tương 
phản sáng và tối này để gợi mạnh hơn không khí, xúc cảm và tâm cảnh khác 
nhau. Nhờ có cặp đen/trắng này, họ nghĩ, có thể gợi tốt hơn sự huyền bí, tính 
bi kịch và thi ca, nỗi hoài niệm, hay ngược lại, gợi sự nhẹ nhàng duyên đáng, 
hạnh phúc và vui vẻ. 


Màu uừàng không được 1a thích 


Màu vàng nằm cuối cùng trong sáu màu cơ bản của cuộc sống hàng ngày, 
những màu chuyển tải các biểu tượng, các quy ước và các ý nghĩa bị che giẫu, 
ảnh hưởng đến xúc cảm, cách hành xử, ngôn ngữ và óc tưởng tượng của chúng 
ta, và tôn lên sự lộng lẫy và đa dạng của thế giới. Ở châu Á và Nam Mỹ, màu 
vàng rất được ưa thích và chiếm vị trí ưu tiên. Trong các nước châu Á, màu 
vàng thường gắn với ý nghĩa về quyền lực và giàu có. Ở Trung Quốc, đó là màu 
của vua chúa. Nó cũng hàm nghĩa sự thông thái và trí tuệ: chẳng hạn, trang 
phục của các nhà sư có sắc vàng nâu. Ở phương Tây, trong suốt một thời gian 
dài màu vàng nằm trong số các màu không được ưa thích. Tuy nhiên, gần đây 
tình hình này đã bắt đầu thay đổi và màu vàng đã bắt đầu khôi phục lại quyển 


260 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


năng của nó. Sự chối bỏ trước kia đối với màu vàng rất có thể do sự so sánh bất 
lợi cho nó với màu vàng của Mặt trời, nguồn của ánh sáng và sự sống, năng 
lượng và nhiệt lượng, sức mạnh và niềm vui. Màu ánh vàng cũng là màu của 
kim loại quý, đồng nghĩa với sự thịnh vượng và giàu có. Đặt bên cạnh vàng 
kim loại, màu vàng gợi đến những hình hài nhọt nhạt: lờ mờ và buổn, nó gợi 
đến sự già nua, suy tàn, bệnh tật và chết chóc. Người có da vàng khi bị bệnh 
gan. Vàng cũng là màu của lá cây tàn úa mùa thu. 

Trong trí tưởng tượng của công chúng, tính tiêu cực của màu vàng còn bị 
tô đậm thêm theo nhiều thế kỷ. Vì các lý do huyển bí nào đó, ở thời Trung Cổ, 
nó không chỉ gắn với biểu tượng về sự suy tàn, mà còn cả với sự dối trá: màu 
vàng đã trở thành biểu tượng của sự phản nghịch, gian giảo và bất nghĩa. Có lẽ 
bởi vì nó là màu của lưu huỳnh, một chất gợi lên sự nham hiểm quỷ ác. Trong 
trí tưởng tượng ở thời Trung Cổ, màu vàng gắn liền với gã tông đồ Judas, kẻ 
đã giao nộp Chúa cho kẻ thù chỉ vì ba mươi đồng bạc. Các họa sĩ thời Trung 
Cổ gần như ai cũng vẽ Judas mặc áo choàng vàng, mặc dù màu này không hề 
được nhắc tới trong Kinh thánh. Các hiệp sĩ phản nghịch cũng được miêu tả là 
mặc quần áo màu vàng. Màu vàng trở thành màu của phản bội, của những kẻ 
bất lương bị mọi người khinh bỉ và xỉ nhục. Ở thời Trung Cổ, người ta sơn màu 
vàng các ngôi nhà của những kẻ làm tiển giả. Tai tiếng này của màu vàng, gắn 
với sự suy tàn và dối trá, đã tổn tại qua thời gian. Vào thế kỷ XIX, người ta vẫn 
còn vẽ biếm họa các ông chồng bị cắm sừng bằng màu vàng. Một kẻ phá đám 
đình công, phản bội phong trào tổng bãi công cũng được gọi là một “tên vàng”. 

Biểu tượng cho sự suy tàn và dối trá đã dẫn đến một hàm nghĩa xấu còn 
nghiêm trọng hơn, đó là sự loại bỏ, trục xuất, tẩy chay: màu vàng đã trở thành 
màu mà thông qua nó người ta muốn loại bỏ hay kết tội một ai đó. Bằng cách 
thiết lập quy định buộc người Do Thái phải đeo ngôi sao màu vàng trong 
những năm 1940, Đức quốc xã thực ra đã mượn ý nghĩa biểu trưng Trung Cổ 
của màu vàng. Thực tế, ở thời kỳ Trung Cổ, để nhận dạng người Do Thái và 
ngăn chặn các cuộc kết hôn giữa người Thiên Chúa và Do Thái, các hội đồng 
giám mục đã buộc những người này phải mang một dấu hiệu phân biệt màu 
vàng (đôi khi là màu đỏ) trên quần áo. 


Mầu uàng được phục hồi quyên năng 


Dù bị mang tiếng xãu và rơi xuống đến địa ngục, nhưng màu vàng đã bắt 
đầu phục hổi từ từ và được khôi phục địa vị vào cuối thế kỷ XIX, nhờ công 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 261 


đầu của các nghệ sĩ và thế giới thể thao. Trong khi màu vàng gần như đã biến 
mất khỏi các cửa kính của các nhà thờ từ thế kỷ XII, nhường chỗ cho màu xanh 
lam và màu đỏ, và khi các họa sĩ thời Phục Hưng rất ít sử dụng nó trong các 
bức tranh, thì nó đã trở nên nổi bật với các họa sĩ ấn tượng. Chỉ cần ngắm SỰ 
phối hợp các màu vàng trong bức Đêm sao của Vincent Van Gogh (1853-1890), 
hay sắc vàng rực rỡ của cánh đồng lúa mì hay của Mặt trời trong các bức tranh 
phong cảnh của ông (như Hoa mào øà) là đủ thấy rõ điều này. Màu vàng đã ào 
ạt trở lại, các nghệ sĩ đã từ bỏ ánh sáng nhân tạo của xưởng vẽ để khám phá 
ánh sáng tự nhiên của ban ngày. Nhưng cả ánh sáng nhân tạo cũng góp phần 
vào sự phục hổi giá trị cho màu vàng. Như chúng ta đã thấy, sự thắp sáng bằng 
điện cũng đã xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX nhờ thiên tài của Thomas Edison. 
Các bóng đèn điện phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt chỉ tái tạo được một cách 
gần đúng ánh sáng ban ngày. Sự hiện diện của màu vàng trong thế giới hội 
họa còn mạnh mẽ hơn với phong trào dã thú, rồi với nghệ thuật trừu tượng 
đề cao sự hòa tan các hình khối và sự tối thượng của màu sắc. 

Màu vàng trở lại mạnh mẽ trong trí tưởng tượng của công chúng còn nhờ 
thể thao nữa. Người chiến thắng trong cuộc đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp 
được mặc chiếc áo vàng. Màu vàng lần này không phải gắn với biểu tượng về 
sự suy tàn hay phản bội, mà với biểu tượng về sự cố gắng, lòng dũng cảm, sự 
kiên trì, dẻo dai và chiến thắng. Ngôn ngữ phổ thông ngày nay sử dụng thành 
ngữ “áo may ô vàng” để chỉ người vô địch trong mọi cuộc thi đấu thể thao, 
chứ không hẳn chỉ trong môn đua xe đạp. Nguồn gốc của thành ngữ này bắt 
nguồn khá lý thú từ màu vàng nhạt của một tờ báo thể thao tên là Ôió, ông 
tổ của tờ Équipe của Pháp ngày nay, và tờ báo này đã tung ra một chiến dịch 
quảng cáo về cuộc đua Vòng quanh nước Pháp năm 1919. Màu các trang của 
tờ báo này đã trở thành màu của người chiến thắng. Bóng đá, môn thể thao 
được khắp hành tinh yêu thích, cũng đã giúp đỡ rất nhiều cho sự phục hồi giá 
trị của màu vàng. Thực tế, màu vàng và màu xanh lục là các màu rất được các 
đội bóng Nam Mỹ ưa thích. Và vì hiện nay bóng đá thế giới do một vài trong 
số các đội bóng này (như Brazil) thống trị, nên màu vàng đã trở lại đẩy tính 
thuyết phục sau những bước trượt dài xuống địa ngục. 


Chất xám uà cuộc sống màu hổng 


Nếu tổn tại sáu màu cơ bản trong cuộc sống hàng ngày - lam, đỏ, lục, trắng, 
đen và vàng -, những màu đã được xác định một cách độc lập mà không cần 


262 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


sự quy chiếu nào với tự nhiên, thì cũng tổn tại các màu thứ cấp, những màu, 
mà trái lại, đòi hỏi phải có một sự quy chiếu để được xác định, như một bông 
hoa (đối với màu hổng hay màu tím violet) hay một quả (đối với màu hạt đẻ 
hay màu đa cam), chẳng hạn. Các màu thứ cấp này cũng mang nặng những 
ý nghĩa và biểu tượng. Chẳng hạn, màu hồng (7ose) gợi đến sự dịu dàng (như 
thành ngữ “cuộc sống màu hổng”) và nữ tính, thậm chí cả sự màu mè (như 
trong thành ngữ “un rơrnan à Ï“eau de rose để chỉ loại tiểu thuyết màu mè), màu 
hạt dẻ gợi đến sự nghèo khó và hèn mọn (đó là màu quần áo của các thầy tu 
ở phương Tây), nhưng đôi khi cũng là bạo lực và tàn nhẫn, từ khi quân đội 
của Hitler dùng nó làm màu đổng phục cho mình. Màu tím gắn với sự già 
nua của nữ và quần áo mãn tang, trong khi màu da cam biểu thị sức sống, sự 
thoải mái, sức khỏe và niềm vưi. Màu xám chiếm một vị trí riêng trong số các 
màu thứ cấp, vì, trái với các màu khác, nó không quy chiếu đến bất kỳ loài hoa 
hay quả nào. Nó có hai ý nghĩa biểu trưng: đó là màu của nỗi buồn và phiển 
muộn, nhưng nó cũng là màu của trí tuệ, như trong thành ngữ “chất xám”, vì 
các noron cấu thành bể mặt của não có màu xám hồng. 

Ngoài các màu cơ bản và thứ cấp, mắt người nhạy cảm với khoảng hai trăm 
sắc màu khác. Ngôn ngữ phổ thông chỉ sự đa dạng các sắc thái này bằng cách 
kết hợp hai từ chỉ màu với nhau (như trong các từ “đỏ-cam”, hay “xám-hạt 
đẻ”), hoặc thêm một tính từ vào tông của màu (như màu “ghi sáng” hay “ghi 
sẵm”), hoặc quy chiếu đến hoa quả (như các màu “anh đào” hay “phúc bổn 
tử”), thậm chí đến các vật trong cuộc sống hàng ngày (như “màu cát” hay 
“ngà”). Nhưng, khác với các màu cơ bản và màu thứ cấp, các sắc màu này 
không gắn với bất kỳ một biểu trưng nào và chỉ có ý nghĩa thuần túy thẩm mỹ. 


Dối thoại giữa nghệ thuật ouà khoa học 


Các màu nói với chúng ta và tác động đến chỗ sâu thẳm nhất của chúng 
ta. Nhưng không thể có màu sắc mà không có ánh sáng. Chính với ánh sáng, 
cùng các thăng giáng và các sắc thái của nó, mà các màu trở nên rực rỡ thêm 
hay nhạt bớt đi, mà chúng thu hút sự chú ý của chúng ta hay lặng lẽ trôi qua 
mà chẳng ai để ý tới. Các phát hiện khoa học về bản chất của ánh sáng và các 
cơ chế của thị giác đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách nhìn thế giới của các nghệ 
sĩ, các bậc thầy về sử dụng màu sắc và biểu diễn ánh sáng. Hai thế kỷ gần đây 
chúng ta đã được chứng kiến một cuộc đối thoại hiệu quả giữa khoa học và 
nghệ thuật. Các nghệ sĩ của thế kỷ XIX đã bị sự phát hiện ra bản chất sóng của 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 263 


ánh sáng mê hoặc. Ý thức được rằng không chỉ ánh sáng lan truyền như một 
sóng, mà âm thanh cũng lan truyển tương tự, các họa sĩ đã tin rằng họ sống 
trong một thế giới các rung động, mà bằng mọi cách phải tái hiện được trên 
toan nhờ các đường nét và màu sắc. Họ đã tri giác như một nhạc sĩ gắn kết các 
âm thanh để soạn ra một bản giao hưởng. 

Bạn có thể băn khoăn tự hỏi tại sao nhận thức này lại đến muộn như thế, bởi 
vì Young và Fresnel đã chứng minh ánh sáng có bản chất sóng ngay từ cuối thế 
kỷ XVIII kia mà. Nhưng, giữa khoa học và nghệ thuật, luôn tổn tại một hiệu 
ứng trễ: cần phải có một thời gian nhất định thì các khám phá khoa học mới 
đến được với công chúng thông qua các nhà phổ biến kiến thức khoa học tài 
năng và để chúng có thể đi vào ý thức của công chúng. Nhưng đó là một sự 
chậm chễ làm phong phú thêm trên phương diện nghệ thuật, vì khoảng thời 
gian này cho phép người nghệ sĩ hấp thụ thông tin vào tận vô thức của mình 
và diễn giải các yếu tố khoa học một cách trực giác và giàu chất thơ. 

Trong nửa sau thế kỷ XIX, quang sinh lý học đã đạt được những tiến bộ 
quan trọng chủ yếu nhờ những nghiên cứu của nhà vật lý và sinh lý học người 
Đức Hermamn von Helmholtz (1821-1894). Suy nghĩ rằng hành động nhìn diễn 
ra theo hai giai đoạn, rằng thị giác không chỉ xảy ra ở cấp độ mắt, mà còn ở cả 
cấp độ não nữa, đã đi vào ý thức của các nghệ sĩ. Họ đã nhận ra rằng không 
chỉ các tia sáng tạo ra một “ấn tượng” lên võng mạc, mà ấn tượng này còn 
được các dây thần kinh của võng mạc truyền lên não, ở đó nó được chuyển 
hóa thành các “cảm giác”. Sự lĩnh hội hiện thực không còn là khách quan nữa, 
mà trở thành chủ quan. Họa sĩ người Pháp Edgar Degas (1834-1917) đã diễn 
tả quan điểm này: “Trong hội họa, vấn để không phải là tái hiện cái bạn nhìn 
thấy, mà là làm cho người khác thấy cái mà bạn cảm nhận”. 


Sự rung rỉnh của khí quyến uà ánh sáng 


Họa sĩ người Anh Joseph Mallord William Turner (1775-1851) là người đầu 
tiên sử dụng ánh sáng bằng bàn tay bậc thầy để gợi các ấn tượng và cảm giác 
về hiện thực. Sau các chuyến du lịch ở Italia và chủ yếu là sau khi đến Venise, 
thành phố của những chiếc thuyền eønđole, nơi ánh sáng không ngừng đùa 
giỡn với nước tù, trong một tác phẩm hướng nhiều hơn đến ánh sáng, ông đã 
bắt đầu hòa tan các hình khối của hiện thực trong sự rung rinh của khí quyển 
và ánh sáng. Là người báo trước chủ nghĩa ấn tượng Pháp, bằng tài năng bậc 
thầy trong những trò chơi ánh sáng, đặc biệt là trên trời và trên mặt nước, 


264 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


họa sĩ người Anh này quan tâm đến khả năng gợi và gây cảm xúc của hiện 
thực hơn là chính bản thân hiện thực. Trong các bức tranh của ông, các quầng 
ánh sáng chói lóa làm mờ nhạt đi các hình khối, hợp nhất trời, nước và đất 
với nhau. Trong các bức tranh về Venise, mắt phải vất vả mới phân biệt được 
các đường viển của các cung điện và các kênh đào, vì nó bị chói bởi ánh sáng 
rực rỡ. Cách miêu tả hiện thực các công trình nghệ thuật nhường chỗ cho các 
bức tranh bão hòa ánh sáng ở đó chỉ vài ba môtif hiện lên trong sự chói loà 
ánh sáng nhấn chìm các chỉ tiết, đem lại sự thích thú hoặc bất đồng, nhưng 
không bao giờ khiến người xem thờ ơ. Tương tự, trong các bức Phơng ảnh sông 
Thames, Turner đã chơi với ánh sáng và sương mù Luân Đôn để diễn tả tính 
chất phù du của các sắc màu và sự bốc hơi các hình khối trong một ánh sáng 
không ngừng thay đổi trong ngày (H. 29 trong tập ảnh màu). 

Bằng cách chơi như vậy với ánh sáng, họa sĩ đã đẩy nghệ thuật vượt ra 
ngoài chính bản thân tự nhiên. Bằng cách khám phá đến tận cùng các phản 
xạ, sự rực rỡ của ánh sáng, và các hình khối sáng trong tự nhiên, ông đã tạo 
ra các tác phẩm làm con mắt phải bối rối còn hơn cả tự nhiên. Vì mục đích 
của Turner không phải là tái hiện một cách trung thành một phong cảnh hay 
một cảnh tượng, mà là nắm bắt cường độ của thời điểm và tái tạo toàn bộ xúc 
cảm của nghệ sĩ trước phong cảnh tự nhiên và các công trình mà con người đã 
dựng nên. Bằng cách tạo cho tự nhiên một tâm hổn, họa sĩ không chỉ làm cho 
chúng ta thấy được nó, mà còn chứng tỏ cho chúng ta thấy công sức của trí 
tưởng tượng của ông và sự nhảy cảm của ông trước tự nhiên này. Bằng cách 
đó, ông đã hài hòa một cách tuyệt đối với phong trào lãng mạn trong văn hoc 
mà Goethe là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất. 


Hoài niệm uề một thế giới đã mất 


Sự hòa tan các hình khối, sự từ bỏ tính hoàn hảo hình thức của nét vẽ cổ 
điển, các trò chơi ánh sáng được Turner đưa vào hội họa sau đó đã nở rộ trong 
trào lưu ấn tượng Pháp, mà nhân vật tiêu biểu nhất chắc chắn là họa sĩ Claude 
Moret (1840-1926). Vả lại chính một bức tranh của Monet đã là nguồn gốc của 
tên trào lưu nghệ thuật có lẽ là nổi tiếng nhất và phổ biến nhất này của lịch sử 
nghệ thuật. Khoảng ba thập kỷ trước khi kết thúc thế kỷ XIX, Monet là một 
nghệ sĩ trẻ đang đi tìm một phong cách mới có khả năng giải phóng khỏi những 
gò bó của chủ nghĩa cổ điển của Viện Hàn lâm nghệ thuật. Đối với Viện Hàn 
lâm bị khép kín trong các tiêu chí thẩm mỹ cứng nhắc và được xác định hết 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 265 


sức chặt chẽ này, thì lý tưởng về cái đẹp được biểu diễn chỉ bằng các mô hình 
của điêu khắc cổ đại. Để lánh cuộc chiến tranh Pháp-Phổ năm 1870, Monet đã 
chuyển đến Luân Đôn sống trong một năm, và tại đây ông đã khám phá tác 
phẩm của Turner trưng bày tại Nafional Gallery. Trở về Pháp, Monet bắt đầu áp 
dụng các bài học rút ra từ các bức tranh của họa sĩ bậc thầy Turner: các hình 
khối cấu trúc nhường vị trí hàng đầu cho ánh sáng, khám phá các phản xạ và 
sự rực rỡ của ánh sáng trên mặt nước, sự tung toé của ánh sáng nhãn chìm các 
chi tiết. Chuyển đến Havre, nơi ông làm việc cùng với họa sĩ vẽ biển Eugène 
Boudin (1824-1898), và trong hai năm 1872-1873, Monet đã vẽ từ cửa sổ phòng 
mình cảnh hải cảng lúc Mặt trời mọc. Hiện trên bức tranh là cảnh “Mặt trời 
trong hơi nước đọng lại và ở cận cảnh là một vài cột buổm chĩa thẳng lên trời”. 
Ông đã gửi bức tranh cho triển lãm đầu tiên của các nghệ sĩ độc lập, diễn ra 
năm 1874 ở nhà nghệ sĩ nhiếp ảnh Nadar ở Paris. Được tổ chức bởi một nhóm 
khoảng ba chục họa sĩ (trong đó có Eugène Boudin, Paul Cézanne, Edgar De- 
gas, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Auguste Renoir và Alfred 5isley) cùng 
với một số nhà điêu khắc, Triển lãm của những người độc lập này đã được 
mở để chơi lại các triển lãm chính thức đã từ chối tác phẩm của họ. Ban đầu 
Moret đặt tên cho bức tranh của ông là B/ển. Khi người ta giục ông đặt một 
cái tên rõ hơn để đưa vào catalogue của triển lãm, ông đã rất lúng túng. “Nó 
thực sự không thể đổi thành Le Hzøre được, ông trả lời. Thôi thì cứ gọi nó là 
Ấn tượng, mặt trời mọc vậy”. Trong bài báo của mình, một nhà phê bình nghệ 
thuật đã chế diễu bịa ra thuật ngữ “chủ nghĩa ấn tượng” để vùi dập bức tranh. 
Nhưng rổi thuật ngữ này đã được giữ lại: các họa sĩ của trường phái ấn tượng 
đã dùng lại nó trong các cuộc triển lãm sau. 

Các họa sĩ ấn tượng đã biến ánh sáng thành yếu tố cốt yếu và chuyển động 
trong tranh của họ. Còn các đường thì nhoè, các nét thì nhanh. Các hình khối 
trở nên nhạt nhoà và người ta chỉ còn thấy các khuôn mặt không còn đường 
nét rõ ràng, thường mất hết cả bản sắc. Các chủ để thường được lựa chọn 
trong cuộc sống hằng ngày được diễn giải tự do tùy theo cách nhìn cá nhân 
của từng nghệ sĩ, được rút ra từ cuộc sống của chính nghệ sĩ hay của những 
người thân. Monet và Renoir, Degas và Sisley, Pissarro và Morisot là các nghệ 
sĩ khác nhau và thế giới quan của họ chắc chắn là không như nhau: Thiếi nữ 
câm hoa của Renoir cách rất xa với Nữ thợ là của Degas. Nhưng các bức tranh 
ấn tượng đều có tính chất chung là tái hiện một thế giới hạnh phúc bình yên 
và thư thái, một dạng thiên đường mà mỗi người đều có thể tiếp cận được, 
dù đó là cảnh sống trong các thành phố hay làng quê, trong các quán cafe hay 


266 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


trong các phòng khách, trên bờ biển hay bên bờ sông Seine. Chính vì thế, mặc 
dù trường phái ấn tượng đã gây sốc trong thời gian đầu - những người tấn 
công nó đã khẳng định rằng phụ nữ nhìn các bức tranh này có thể bị đẻ non! 
-„ nhưng nó đã trở nên phổ biến nhất trong số tất cả các trào lưu nghệ thuật. 
Hơn một thế kỷ sau, sự thèm muốn đối với hội họa ấn tượng vẫn còn nguyên 
vẹn, các bức tranh được bán với giá cao ngất ngưởng, lên đến hàng chục, thậm 
chí hàng trăm triệu USD, mặc dù các cảnh mà chúng miêu tả gợi đến một thế 
giới hoài niệm của các niềm vui và hạnh phúc đã mất gần như không có liên 
quan gì đến thế giới ngày hôm nay. 


Nắm siữ thời gian trôi qua 


Các đường nhoè, các nét nhanh, và những khuôn mặt nhạt nhoà, tất cả 
những điểu này phản ánh một mong muốn mới: đó là mong muốn nắm giữ 
lại khoảnh khắc. Các nghệ sĩ ấn tượng đưa vào một chiểu thời gian vào trong 
các bức tranh của mình. Họ muốn gợi một khoảnh khắc rất xác định, in dấu 
một độ sáng cụ thể, và bằng cây cọ của mình, họ muốn biểu hiện tất cả các 
ấn tượng gắn với khoảnh khắc này. Tình yêu đối với tính tức thì này đặc 
trưng cho cách nhìn ấn tượng của sự biểu diễn hiện thực. Cần phải giữ lại 
trên toan cái mà Moret gọi là “tính tức thì”, cái hổn của một vật ở một thời 
điểm nhất định. Những thay đổi mà thời gian và ánh sáng vốn cũng thay 
đổi in dấu lên dáng vẻ các vật phải được tính đến. Trong khi hội họa hiện 
thực cũ được thể hiện bằng một biểu diễn đơn giản không thay đổi theo thời 
gian, như các bức tranh tĩnh vật, thì trường phái ấn tượng lại nhấn mạnh 
tính sờ mó được của vật và khung cảnh, và do đó không còn là các tĩnh vật 
nữa, mà biến đổi theo ánh sáng và thời điểm của ngày. Trong cách nhìn này, 
các màu sắc không còn là đặc trưng của một vật nào đó, chúng tiến hóa tùy 
theo độ sáng. Chúng là những dấu hiệu bên ngoài của thời gian trôi. Monet 
hiểu rằng ông chỉ có thể tái tạo cái hổn cốt của một vật bằng cách chứng 
tỏ dáng vẻ của nó thay đổi với thời gian như thế nào. Bản chất của các vật 
không chỉ được phát lộ bởi các chiểu không gian của chúng, mà còn cả bởi 
chiểu thời gian của chúng. Hơn một thập kỷ sau, trực giác nghệ thuật của 
Monet đã được khẳng định bằng khoa học, khi Albert Einstein khám phá 
ra mối liên hệ mật thiết giữa thời gian và không gian qua lý thuyết tương 
đối hẹp của ông năm 1905. Kể từ đó, một nhà vật lý không thể nói về cái này 
mà không nhắc đến cái kia. 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 267 


Trong số các họa sĩ ấn tượng, không một ai tái hiện thiên nhiên giàu xúc cảm 
như Monet. Nếu Renoïr là họa sĩ của các thiếu nữ cầm hoa, thì Monet lại là họa 
sĩ của các khu vườn, cây cối, hoa cỏ, của trời và biển: “Tôi thực sự là người của 
cây cối cách biệt và các không gian rộng mở”. Kể từ năm 1888, để biểu diễn 
thời gian trôi, ông bắt đầu vẽ các loạt tranh biểu diễn cùng một môtif và cảnh, 
nhìn từ cùng vị trí nhưng ở các thời điểm khác nhau trong ngày: “Tôi biết rõ 
rằng, để thực sự vẽ biển, cần phải nhìn nó hàng ngày, hàng giờ và ở cùng một 
vị trí, để biết sự sống ở nơi đó; tôi vẽ lại cùng các motif cho tới bốn, thậm chí 
sáu lần”. Rất có thể Monet lấy cảm hứng từ các loạt tranh vẽ bằng bút chì của 
Nhật Bản, như Một trăm bức tranh uềnúi Phú Sĩ, của Hokusal, rất được giới nghệ 
sĩ đương thời yêu thích. Năm 1891, ông giới thiệu loạt tranh đầu tiên: mười 
lăm bức tranh đống rơm, tập hợp ánh sáng minh họa những biến thái gần như 
vô tận của các hiệu ứng ánh sáng theo thời điểm của ngày và mùa (H.30 trong 
tập ảnh màu). Chúng ta hãy nghe họa sĩ miêu tả trạng thái tinh thần của ông 
trong khi thực hiện loạt tranh Đống rơm: “Tôi trở thành một người chậm chạp 
làm công việc khiến tôi thất vọng; nhưng càng đi, tôi càng nhận thấy cẩn phải 
làm việc nhiều để diễn tả cái mà tôi tìm kiếm, tính tức thì, đặc biệt là vẻ ngoài, 
với cùng một thứ ánh sáng lan tỏa khắp nơi... Tôi suốt ngày cặm cụi, tôi say 
mê với một loạt các hiệu ứng khác nhau của các đống rơm, nhưng ở thời điểm 
đó, Mặt trời lặn nhanh tới mức tôi không thể theo kịp được nó... Tôi không 
có mong ước nào khác là được hòa quyện vào Tự nhiên, và tôi không có khát 
vọng nào khác là làm việc và sống hài hòa với các quy luật của nó, như Goethe 
đã từng khuyên. Tự nhiên là Vĩ đại, Sức mạnh và Bất tử. So với tự nhiên, con 
người chỉ là một nguyên tử nhỏ bé đáng thương”. 

Sau khi tập trung vào các đống rơm với các màu sắc tuyệt diệu, Monet 
tiếp tục các nghiên cứu của mình về ánh sáng bằng cách tập trung sự chú ý 
vào mặt tiền của một nhà thờ kiến trúc kiểu gôtíc. Năm 1892, ông chuyển đến 
sống trong một phòng khách sạn quay ra mặt phía Tây của nhà thờ Rouen. 
Trong suốt một năm, ông đã vẽ khoảng hai chục bức tranh về cùng một mặt 
của nhà thờ này bằng quan sát kỹ lưỡng trò chơi của ánh sáng và bóng tối 
trên các môtif của nhà thờ trong suốt nhiều giờ và nhiều ngày. Ở một số thời 
điểm, ông vẽ cùng lúc 14 bức tranh, chạy từ bức này sang bức kia, để có thể 
nắm bắt được những thay đổi dù là nhỏ nhất của màu sắc và ánh sáng. Mỗi 
ngày ông lại phát hiện một khía cạnh chưa từng thấy mà ông phải thêm vào 
tranh, và nhiệm vụ của ông dường như không bao giờ chạm đến đích. Trong 
một bức thư gửi Alice, vợ ông, Monet đã miêu tả sự day dứt của mình: “Anh 


268 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


phải bỏ thôi, anh không thể tiếp tục được nữa, và một điểu chưa từng bao giờ 
xảy với anh, là anh đã có một đêm đầy ác mộng: nhà thờ đổ xuống đầu anh, 
trông nó lúc thì màu lam lúc thì màu hồng lúc lại màu vàng”. Trong một bức 
thư khác, ông diễn tả sự thất vọng của mình trước khó khăn sáng tạo: “Thời 
gian lưu lại của tôi ở đây sắp hết, điểu này không có nghĩa là tôi sắp kết thúc 
các bức tranh về nhà thờ của tôi. Chao ôi! Tôi chỉ có thể nhắc lại điểu này: rằng 
càng vẽ, thì tôi càng khó tạo ra cái mà tôi cảm nhận; và tôi tự nhủ rằng kẻ nào 
nói đã hoàn thành một bức tranh là một kẻ kiêu ngạo kinh khủng. Kết thúc 
có nghĩa là đầy đủ, hoàn hảo, tôi đã rất cố gắng nhưng không tiến lên được, 
tìm kiếm, mò mẫm, mà không đạt được cái gì lớn lao, nhưng lại sắp mệt mỏi 
vì nó... Tôi sẽ không thể đạt đến cái gì hay ho cả. Đó là sự phết chổng các màu 
sắc lên nhau, chứ không phải là hội họa”. 

Monet không phải là một người mộ đạo. Trong sự ương ngạnh của ông đối 
với việc quan sát kỹ lưỡng các trò chơi của ánh sáng trên mặt trước của nhà 
thờ Rouen, ông đối xử với một nơi tín ngưỡng đáng kính ấy chẳng khác gì với 
một đống rơm khô hay một cây bạch dương, Monet dường như muốn nói với 
chúng ta rằng hành động nhìn và luôn giữ ý thức, luôn chủ quan và thay đổi, 
quan trọng hơn bất kỳ niềm tin nào: “Không phải ánh sáng và bóng tối là đối 
tượng trong tranh của tôi, mà bức tranh được đặt trong bóng tối và ánh sáng”. 


Trái tim tôi ở Giuernụ, mãi mãi 0à mãi mãi 


Năm 1883, Monet chuyển đến sống gần làng Giverny, cách Paris khoảng 
80 kilomet, và đã ở lại đây cho đến khi mất, năm 1926. Trong một bức thư 
gửi nhà buôn tranh Paul Durand-Ruel, năm 1890, ông viết: “Tôi buộc phải 
yêu cầu ông rất nhiều tiền, để mua ngôi nhà hiện tôi đang ở hoặc là phải rời 
Giverny, điểu sẽ làm tôi rất buổn, vì tôi chắc rằng sẽ không bao giờ thấy được 
một nơi ở cũng như một xứ sở đẹp đến vậy”. Monet đã cho cải tạo ở đây một 
khu vườn nước, bất đối xứng, với những đường cong uốn lượn, phỏng theo 
các khu vườn Nhật Bản mà ông biết qua các bức tranh vẽ bằng bút chì của 
Nhật mà ông là một người sưu tập nhiệt tình. Say mê cỏ cây, ông trổng hoa, 
liễu, các khóm tre và những cây hoa súng nổi tiếng, và ông trang trí khu vườn 
bằng một cây cầu Nhật Bản tuyệt vời phủ đầy cây đậu tía. Khu vườn nước 
này —- “hậu cung tự nhiên” của ông, theo lời của một nhà lịch sử nghệ thuật — 
được ông sử dụng làm chủ để để khám phá ánh sáng và màu sắc trong những 
ngày cuối đời. Ông đã lấy từ đó các môtif cho các bức tranh đẹp nhất trong sự 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 269 


nghiệp của ông: “Tôi đang sống trong mê li; Giverny là một xứ sở tuyệt đẹp 
đối với tôi... Trái tim tôi ở Giverny, mãi mãi và mãi mãi...”. 

Sự sắp xếp khu vườn của Moret (bị rơi vào hoang tàn sau khi ông qua đời, 
nhưng ngày nay đã được cải tạo và được rất nhiều đoàn khách du lịch trên toàn 
thế giới (nửa triệu người mỗi năm) tới tham quan) diễn ra trong hai giai đoạn. 
Đầu tiên là “Clos Normand”, phần trước của ngôi nhà, rất giàu màu sắc, phối 
cảnh và cân xứng. Không thích các khu vườn được tổ chức, Monet pha trộn ở 
đây các loại hoa tùy theo màu sắc của chúng. Chỉ đến năm 1893, khi đã bước 
vào tuổi 50, ông mới bắt tay xây dựng phần thứ hai của khu vườn, một khu 
vườn nước nằm ở bên kia đường, được cấp nước bởi một con ngòi nhỏ tên là 
Ru, một nhánh của Epte, phụ lưu của sông Seine. Monet đã cho đào ở đây một 
cái ao: “Có một ngòi nước nhỏ, Epte, chảy từ Gisors, quanh mảnh đất của tôi. 
Tôi đã cho đào một cái rãnh để dẫn đẩy nước vào một cái ao nhỏ trong vườn. 
Tôi thích nước, nhưng tôi cũng thích hoa. Tôi xem một catalogue và đã chọn 
ngẫu nhiên, vậy thôi.” Việc đào ao đã vấp phải sự phản đối của hàng xóm, vì họ 
sợ Moret làm bẩn nước và trồng các loại cây kỳ dị. Monet đã phải viết thư cho 
tỉnh trưởng tỉnh Eure để nói rõ: “Đây chỉ là một trò giải trí và vì niểm vui cho 
mắt, và cũng vì một mục đích tạo các motif vẽ; tôi không trổng gì trong cái ao 
này ngoài vài loại cây như hoa súng, hoa hổng, các giống đuôi diều sống bám 
vào nhau trong tự nhiên dọc theo con suối của chúng ta, và không có chuyện 
làm bẩn nước”. Rất may cho lịch sử nghệ thuật, tỉnh trưởng đã đứng về phía 
các lập luận của Monet và đã ủng hộ ông. 

Chưa hề có một nghệ sĩ nào đã nhào nặn tự nhiên theo cách này trước khi 
vẽ nó, và làm như vậy cũng tức là tạo ra tác phẩm của mình hai lần. “Ngoại 
trừ hội họa và làm vườn, tôi chẳng giỏi việc gì hết”, Monet tâm sự. Trong hơn 
hai mươi năm, ông đã lấy cảm hứng của mình trong vườn nước này. Sau loạt 
tranh về các cây cầu Nhật Bản, ông lại chuyên tâm vào loạt tranh hoa súng: 
“Tôi bỗng phát hiện ra những cảnh kỳ diệu của cái ao. Tôi bèn lấy bảng màu 
ra. Và kể từ lúc đó, tôi không còn hình mẫu nào khác nữa”. Tuy nhiên, ông đã 
trồng những cây hoa súng này mà không hề có một dụng ý nào: “Tôi dành 
thời gian để tìm hiểu những cây hoa súng của tôi... Tôi đã trồng chúng vì niềm 
vui; tôi chăm sóc chúng mà không hể nghĩ rằng mình sẽ vẽ chúng... Một khung 
cảnh không thể thấm đẫm vào bạn chỉ trong một ngày...” Monet tiếp tục cố 
gắng nắm bắt thời khắc và cố định lên toan ánh sáng liên tục chuyển động và 
các màu sắc liên tục thay đổi: “Người ta mang đến cho tôi hết toan này đến 
toan khác. Trong không khí, một màu tái xuất hiện mà hôm qua tôi đã thấy và 


270 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


đã phác trên một trong các bức toan này. Rất nhanh, người ta chuyển cho tôi 
bức tranh này và tôi cố gắng hết sức có thể để cố định vĩnh viễn cái nhìn này. 
Nhưng, nhìn chung, nó biến mất cũng nhanh như nó xuất hiện, để nhường chỗ 
cho một màu sắc khác đã được đặt từ nhiều ngày trước trên một hình nghiên 
cứu khác mà người ta đã đặt tức khắc trước mặt tôi... Và điểu này cứ như thế 
diễn ra suốt ngày...” 


Các kết nối màu sắc không ngắt quãng 


Ngoại trừ những quan tâm liên quan đến thời gian và ánh sáng, Monet cũng 
đã đưa vào trong tranh một đổi mới quan trọng liên quan đến không gian. Bức 
tranh là một mặt phẳng trên đó họa sĩ đặt một sự phối hợp các chất màu. Các 
dấu hiệu thị giác là cần thiết để tạo cho người xem một sự định hướng của 
bức tranh: trên và dưới, phải và trái. Sử dụng các định luật phối cảnh, họa sĩ 
mang đến cho chúng ta khái niệm về gần và xa. Ngay từ năm 1891, tác phẩm 
của Monet đã rời xa chiểu sâu của cảnh vốn đặc trưng cho các bức tranh ấn 
tượng thời kỳ đầu. Các cảnh ba chiều không gian trở thành hai chiều. Hoạ sĩ 
ngày càng loại bỏ chiểu sâu. Ngay trong loạt tranh Bạch đương, Monet đã quy 
giản khung cảnh thành ba đải màu sắc phẳng. Ông còn đi xa hơn nữa trong 
loạt tranh Hoa súng: “Tôi tìm cách để làm một cái gì đó mà tôi chưa bao giờ làm 
được, một tiếng xào xạc mà tranh của tôi còn chưa tạo được”. 

Monet ngày càng tập trung sự chú ý của mình không phải vào các bông 
hoa hay cây hoa súng, mà vào sự phản xạ của nước, để tìm kiếm một thế giới 
bị chất lỏng làm cho biến hình: “Các hiệu ứng biến thiên liên tục, không chỉ từ 
mùa này sang mùa khác, mà còn từ phút này sang phút khác, bởi vì các loài 
hoa nước không tạo ra toàn bộ cảnh; mà thực sự, chúng chỉ là phần đệm... Cái 
cốt yếu của môtif là mặt gương nước mà bể ngoài của nó thay đổi từng phút 
do các khoảng trời được phản chiếu trên đó và mang lại cho nó ánh sáng và 
chuyển động”. Nước choán đầy bức tranh và bầu trời không còn nhìn thấy 
được nữa, ngoại trừ khi được phản chiếu lên mặt nước. Monet miệt mài cố 
định lên toan các cuộc hôn phối phù du nhất của nước và trời: “Các khung 
cảnh nước và những phản chiếu đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Chúng vượt 
ra ngoài khả năng già dặn nhất của tôi, và bất chấp tất cả, tôi muốn thể hiện 
thành công điều mà tôi cảm nhận. Tôi đã phá bỏ một số bức tranh... Rổi lại 
bắt đầu một lần nữa... Và tôi hy vọng một cái gì đó cuối cùng sẽ thoát ra từ rất 
nhiều cố gắng”. 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thân 271 


Đường chân trời cũng không có mặt trong tranh của Monet. Ông rút gọn 
các bức tranh của mình xuống còn hai thành phẩn: nước và hoa súng. Trong 
các bức tranh của ông, sự phân biệt giữa cái trong nước, trên nước, và cái được 
phản chiếu, trở nên ngày càng khó thực hiện, cho tới khi ba thành phần này 
chỉ tạo thành một cøwfimm của các màu sắc. Không còn tiền cảnh và hậu cảnh 
nữa. Thay vì, đó là các kết nối màu, không có ngắt quãng. Trong các bố cục đẩy 
lùi các giới hạn của chủ nghĩa hiện thực để tuyên bố nghệ thuật trừu tượng, 
Moret đã vẽ các hình dạng khó phân biệt tới mức tất cả các dấu hiệu thị giác 
để định hướng đều biến mất. Ông không quan tâm đến hình học của các hình 
khối bằng sự kết hợp các màu. Bởi vì các nét không còn phân định ở các biên 
của vật, nên các màu sắc lan tràn khắp nơi. Bản sắc của các vật trở nên không 
quan trọng bằng màu sắc của chúng. 


Seurat 0à khoa học của nshệ thuật 


Nếu như Moret sử dụng các màu sắc tràn ra mọi phía để thể hiện tính tức 
thì và nắm bắt ánh sáng và các ấn tượng của thời khắc đang trôi qua, thì về 
phần mình họa sĩ người Pháp Georges Seurat (1859-1891) lại tìm cách bắt thời 
gian vào trong tranh, ở đó tính tức thì không còn quan trọng hàng đầu nữa, ở 
đó tất cả được lập kế hoạch một cách cẩn thận, trật tự, nhưng gợi một cảm giác 
về vẻ đẹp và độ sáng cũng hết sức mạnh. Seurat xây dựng tác phẩm của mình 
vào một thời kỳ bản lề của lịch sử nghệ thuật, thời kỳ sau những khởi đầu của 
chủ nghĩa ấn tượng và trước các trào lưu lớn của nghệ thuật hiện đại thế kỷ 
XX. Là con đẻ của chủ nghĩa thực chứng và chủ nghĩa lạc quan khoa học nửa 
sau thế kỷ XIX, ông đã tìm ra con đường của mình rất nhanh. Và thật may mắn 
cho lịch sử nghệ thuật, vì cuộc đời của Seurat rất ngắn ngủi: sức khỏe kém, 
ông đột tử vì bệnh viêm họng ở tuổi ba mươi mốt. Seurat là người phát minh 
ra một phong cách hội họa thuần khiết và cổ điển dựa trên kỹ thuật chấm màu 


À1 ⁄ 


và vì thế được gọi là “trường phái điểm hoạ”. Bị quyển rũ bởi tiến bộ và khoa 
học, ông say mê với các phát minh khoa học mới liên quan đến ánh sáng và 
thị giác. Ông tin rằng thông qua khoa học của nghệ thuật ông sẽ khám phá ra 
các quy luật của thị giác và hóa học của các màu. Nhờ có bảng tuần hoàn các 
nguyên tố hóa học, ông thấy dường như cuối cùng con người đã phát hiện ra 
các cấu thành cơ bản của vật chất và như vậy cũng là của hiện thực. Nếu vật 
chất có thể được phân tích thành các hạt cơ bản, thì tại sao người ta lại không 
thể phân tích thị giác thành các thành phần cơ bản nhất và qua đó xây dựng 
những quy tắc của thị giác? 


272 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Trong quá trình nghiên cứu của mình, Seurat đặc biệt bị ảnh hưởng bởi hai 
tác phẩm. Tác phẩm thứ nhất là Các quy tắc của nehệ thuật đồ họa, của Charles 
Blanc. Charles Blanc từng tuyên bố: “Nghĩa vụ của người nghệ sĩ là nhắc nhở 
chúng ta lý tưởng, nói cách khác là phát hiện cho chúng ta vẻ đẹp cơ bản của 
các sự vật, phát hiện ra hổn cốt tinh khiết của chúng và từ các hình dạng nhạt 
nhoà và tối tăm của chúng trong tự nhiên, rút ra những phẩm chất của chúng“. 
Seurat đã gạn ra ở đó ý tưởng rằng “màu sắc tuân theo các quy tắc, giống như 
âm nhạc”, và rằng “các chấm màu tỉnh khiết, riêng rẽ đặt trực tiếp trên toan, 
tái tạo cho mắt các tông màu sáng hơn và rung rinh hơn so với cách hòa trộn 
trước các màu trên bảng màu rổi mới vẽ“. 

Nhưng Seurat đặc biệt bị quyến rũ bởi các phát hiện về các màu được nhà 
hóa học người Pháp Eugène Chevreul, giám đốc xưởng Gobelins, miêu tả trong 
tác phẩm Quy luật của sự tương phản được kích thích bởi các màu, xuất bản năm 
1839. Theo Chevreul, chính sự hòa trộn ba màu cơ bản lam, đỏ và vàng, sẽ tạo 
ra tất cả các màu khác, và được đặt tên là các “màu đôi”. Chẳng hạn, hòa màu 
vàng với màu đỏ cho ra màu cam; màu lam với màu đỏ cho ra màu tím; màu 
lam với màu vàng cho ra màu lục. Màu cơ bản không hòa trong thành phần 
của một màu đôi là màu “bổ sung” của nó. Chẳng hạn, màu lam là màu bổ 
sung của màu cam; màu vàng - của màu tím; và màu đỏ - của màu lục. Tại sao 
lại gọi là “bổ sung”? Bởi vì hai màu bổ sung được đặt cạnh nhau sẽ tôn nhau 
lên, trong khi nếu đem trộn với nhau chúng sẽ trở nên mờ xin. Chẳng hạn, 
màu đỏ đặt cạnh màu lục sẽ tăng cường lẫn nhau, trong khi trộn chúng với 
nhau sẽ cho ra một màu xám nhạt không có ánh. Như vậy, Chevreul đã chứng 
tỏ rằng hiệu ứng mờ xỉn của một số màu trên thảm Gobelin không phải là do 
chất lượng kém, mà do hiệu ứng chủ quan của sự hòa trộn thị giác: các sợi bên 
cạnh của các màu bổ sung trông mờ xỉn và không có tương phản. Nhà hóa học 
này đã giải thích rằng mắt gắn cho mọi chấm màu một quầng màu bổ sung: 
một chấm màu cam được bao quanh bởi một quầng màu lam, một chấm vàng 
được bao quanh một quãng màu tím. “Sự giao thoa“ của các quầng màu này 
làm cho mỗi màu được tri giác khác nhau tuỳ theo các màu bên cạnh: như vậy 
một màu không tổn tại tự thân, nó chỉ là nó so với các màu xung quanh nó. 
Sự tri giác các màu không phải là kết quả của sự phát hiện bởi mắt màu này 
tiếp sau màu kia, mà là sự tổng hợp của một mạng những tương tác và kết nối 
phức tạp giữa các màu khác nhau. 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 273 


Mắt hòa sắc 


Seurat sử dụng các phát hiện của Chevreul để xây dựng lý thuyết “hội họa 
khoa học” của mình. Theo ông, hội họa là một công cụ nhận thức hiện thực 
ngang hàng với khoa học, tôn giáo hay triết học. Hội họa phải được tư duy 
đồng thời với thực hiện. Seurat có ý định áp dụng lần đầu tiên, với một sự 
chặt chẽ của khoa học, nguyên lý phân chia màu thành các chấm nhỏ hòa trộn 
với nhau về mặt thị giác — cái mà ông gọi là “chấm màu được chia nhỏ”, hay 
các nhà lịch sử khoa học gọi là “lối vẽ dùng chấm màu nguyên chất” - để tạo 
ra một ấn tượng về cái đẹp, về sự hài hòa, bình yên và tĩnh lặng. Các chấm 
màu trên toan được thu gọn kích thước thành các điểm nhỏ, làm cho kỹ thuật 
này có tên khác là “lối vẽ điểm hoạ”. Trong hội họa, nói chung, chính bút vẽ 
hòa trộn các màu. Bằng nghệ thuật điểm hoạ của mình, Seurat yêu cầu mắt 
của người xem phải thực hiện sự hòa trộn này. Khi một bức tranh vẽ theo lối 
điểm hoạ được ngắm từ một khoảng cách nhất định, các chấm màu không thể 
phân biệt được nữa, chúng kết hợp với nhau trong một dạng “đại hợp nhất 
thị giác”. Bởi vì những biến thái của các tông màu không còn thu được bằng 
cách hòa trộn các màu trên bảng màu, rồi sau đó mới quết lên toan như trước 
nữa, nên khía cạnh thị giác mà Seurat thu được, trong mắt của một số người, 
sẽ vừa sáng hơn vừa tỉnh khiết hơn. 

Tạo ra các màu theo cách hòa trộn các sắc tố trên một bảng màu và theo cách 
khác là huy động thị giác để hợp nhất các điểm màu dựa trên hai quá trình vật 
lý khác nhau căn bản: 

Khi các màu được sinh ra từ sự hòa trộn các sắc tố, thì chính quá trình này 
đã rút bớt một phần ánh sáng tham gia: khi ánh sáng rơi trên một sắc tố, thì 
sắc tố này hấp thụ một số tần số (hay năng lượng) của phổ ánh sáng tới, các 
tấn số này phụ thuộc vào cấu tạo nguyên tử và các mức năng lượng của sắc tố 
đó, và nó chỉ truyền trở lại mắt của người ngắm phần ánh sáng không bị hấp 
thụ. Chẳng hạn, hỗn hợp các sắc tố sẽ gửi tới mắt người xem tập hợp những 
tần số không bị hấp thụ. Khi nghệ sĩ hòa trộn trên bảng màu của mình màu 
lam với màu vàng để tạo ra màu lục, thì mắt ta không nhìn thấy hỗn hợp của 
ánh sáng màu lam và vàng, mà nhìn thấy toàn bộ phổ ánh sáng trừ đi các màu 
bị các sắc tố này hấp thụ. Chẳng hạn, nếu bạn hòa trộn các sắc tố đỏ thẫm, 
vàng và màu xanh đậm (can), các màu cơ bản “bị trừ đi”, và bạn sẽ thu được 
một màu gần như đen. 

Ngược lại, khi Seurat đặt cạnh nhau các chấm màu khác nhau và bắt mắt 
và não của chúng ta thực hiện việc hòa trộn các nguồn ánh sáng khác nhau 


274 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


này (mỗi chấm màu có thể được coi là một nguồn sáng khác nhau), thì ở đây 
tham gia cuộc là quá trình cộng chứ không phải là trừ. Chẳng hạn, khi bạn 
hòa trộn (bằng mắt) các chùm sáng màu đỏ, xanh lục và xanh lơ, thì bạn sẽ 
thu được một ánh sáng gần như trắng, vì nó chứa gần như hoàn toàn các tần 
số nhìn thấy được. 

Như chúng ta đã thấy, mắt và não đóng một vai trò quan trọng trong quá 
trình hòa trộn này. Hòa trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng lục sẽ cho ra ánh sáng 
vàng. Nhưng võng mạc của mắt không có một tế bào cảm quang đặc biệt nào 
nhạy cảm với màu vàng. Năm 1801, nhà vật lý học Thomas Young đã gợi ý 
rằng trong mắt chỉ có ba loại tế bào cảm quang, đó là những tế bào nhạy cảm 
với ba màu cơ bản - đỏ, lục và lam (hay tím) -, lý thuyết này về sau đã được 
nhà sinh lý học Hermann von Helmholtz sử dụng và phát triển, và ngày nay 
được chấp nhận rộng rãi. Theo lý thuyết này, chính sự kích thích kết hợp của 
các tế bào cảm quang nhạy với màu đỏ và lục và các tín hiệu thần kinh được 
gửi lên não cho chúng ta cảm giác về màu vàng. Bằng cách viện đến mắt và 
não, vô số các điểm màu khác nhau mà Seurat chấm lên toan đã cho phép ông 
tạo ra một sự hài hòa tinh tế về tỷ lệ giữa màu sắc và tương phản, giữa sự nhạt 
dần và các tông màu, giữa các sắc thái và các đường nét. Theo Seurat, sự hài 
hòa tạo nên hổn cốt hay tâm hồn của nghệ thuật, mà kỹ thuật tạo ra nó chỉ là 
cái vỏ vật lý mà thôi. 


Biến một bức tranh thành một lò phát sáng 


Seurat thực hiện ở tuổi 25 kiệt tác tuyệt vời nhất của đời ông, Một buổi 
chiều chủ nhật trên đảo Bát Lớn — hiện đang được trưng bày tại Viện Nghệ thuật 
Chicago -, là tác phẩm sáng lập thực sự ra trường phái điểm họa và là một ví 
dụ tuyệt vời của “hội họa thị giác” (H. 31 trong tập ảnh màu). Đầu tiên Seurat 
vẽ khoảng bốn mươi nhân vật và động vật đến tận hưởng ngày trời đẹp trên 
hòn đảo nhỏ của sông Seine, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ Paris bình dân, với 
những nhóm khiêu vũ nhỏ, quán rượu nhỏ, các cặp dạo chơi và những đứa 
trẻ chơi đùa. Bằng hai mươi sáu bức tranh chuẩn bị và ba chục “bản nháp”, 
họa sĩ đã đặt chúng vào trong một khung cảnh yên bình của dòng sông, các 
con thuyển, cây cối, bóng râm và ánh sáng. Sau rất nhiều điều chỉnh về bố cục 
và sự cân đối của bức tranh, Seurat đã chuyển cảnh lên một tấm toan lớn kích 
thước 2x3 mét và bắt đầu kiên nhẫn chấm vô số các điểm màu nguyên chất, 
các vết dài và trắc trở làm ông phải mất tới gần hai năm trời (1884-1886). Làm 
chủ hoàn toàn chủ để của mình, Seurat biết trước màu nào và vết nào cần phải 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 275 


vẽ, mà không cần phải lùi lại để đánh giá hiệu ứng chung (phòng vẽ chật hẹp 
không cho phép ông làm điều đó!), mặc dù tranh của ông được vẽ là để nhìn 
từ khoảng cách vài mét. Các màu sắc cục bộ sẫm hòa trộn với các màu bổ sung 
nhạt hơn. Mục đích là tạo ra một bức tranh không chỉ gợi ánh sáng, mà bản 
thân nó phải trở thành một lò ánh sáng. Đi theo chỉ dẫn của Chevreul về sự 
tương phản đồng thời của các màu sắc- “hai vật đặt cạnh nhau nhưng có các 
màu khác nhau không trình hiện dưới các màu sắc lần lượt của chúng, mà có 
một màu tổng hợp ảnh hưởng màu của vật kia“ -, bằng cách phân tách các tông 
màu thành các hợp phần của chúng, nói cách khác là thay thế hỗn hợp các sắc 
tố thành hỗn hợp thị giác, Seurat đã tạo ra được một tác phẩm có vẻ đẹp tinh 
khiết và một độ sáng kỳ diệu, toát ra một ấn tượng trang nghiêm, thư thái và 
yên tĩnh khó tả, ở đó thời gian như ngừng trôi. 

Được giới thiệu ở triển lãm của các hoạ sĩ ấn tượng lần thứ tám năm 1886, 
Một chiều chủ nhật trên đảo Bát Lón đã cuốn hút ghê gớm công chúng. Người ta 
chen chúc nhau trước bức tranh, để ngắm nó thì ít mà để chế nhạo nó và đưa ra 
các lời chỉ trích nó thì nhiều. Bức tranh gây ra rất nhiều khó hiểu và xáo động. 
Người ta nói về “cơn mưa hoa giấy”, các nhân vật khô cứng như “búp bê gỗ”. 
Người ta coi tác giả của bức tranh là “nhà hóa học nhỏ”. Chỉ có nhà phê bình 
nghệ thuật Félix Fénéon là nhận thấy tầm quan trọng của tác phẩm và công 
khai ủng hộ phong cách vẽ mới mà ông gọi là “ấn tượng mới” này. Trong số 
các họa sĩ ấn tượng, chỉ mình Camille Pissarro (1830-1930), người mà về sau 
chấp nhận, trong một thời gian, kỹ thuật điểm họa của Seurat, là ủng hộ ông. 
Bằng cách buộc phải đưa tranh của Seurat vào triển lãm lần thứ tám, Pissarro 
đã gây ra sự rút lui của Renoir, Monet và Sisley, những người không chấp nhận 
ý tưởng về một hội họa dựa trên các nguyên lý khoa học. Theo Renoir, “trong 
hội họa cũng như trong các nghệ thuật khác, không có một quy trình nào, dù 
rất nhỏ, bằng lòng với việc được biến thành công thức”. Sự nhạy cảm của nghệ 
sĩ chống lại sự xâm nhập của khoa học vào nghệ thuật, chống lại mọi âm mưu 
øò cương tự nhiên bằng các lý thuyết: “Người ta nghĩ rằng mình đã biết nhiều 
khi từ các nhà khoa học họ biết được rằng chính sự đối lập giữa màu vàng và 
màu lam gây ra các bóng màu tím, nhưng khi bạn biết điểu đó, bạn lại không 
biết toàn bộ những thứ còn lại. Trong hội họa có một cái gì đó hơn thế, không 
giải thích được, mà nó lại là cốt yếu. Bạn tới trước thiên nhiên với các lý thuyết, 
thiên nhiên sẽ hất đổ tất cả”. 

Bất chấp phản ứng ban đầu tiêu cực này và bất chấp sự ngắn ngủi của cuộc 
đời Seurat, các tìm tòi về hình thức và màu sắc của ông về sau đã ảnh hưởng 


276 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


sâu sắc đến các trào lưu nghệ thuật hiện đại. Seurat đã trở thành thủ lĩnh của 
trào lưu tân ấn tượng mà sau đó có nhiềungười khác tham gia, trong đó đáng 
chú ý là Pissarro, Paul Signac bạn ông (1863-1935) và, trong một thời gian 
ngắn, cả Vincent Van Gogh (1853-1890) nữa. Tác phẩm của Signac hướng đến 
các chấm rộng hơn và đẩy lên cực điểm sự phóng khoáng của các màu sắc mà 
trường phái dã thú và trào lưu biểu hiện Đức lấy cảm hứng sau này. Còn sự 
kiểm soát tuyệt đối mà Seurat thực hiện đối với sự nhạy cảm nghệ sĩ của ông 
để đi đến một sự biểu hiện hoàn toàn được làm chủ, và sự hiểu biết khoa học 
tuyệt vời trong quan niệm của ông sau đó đã khơi nguồn cho các họa sĩ lập 
thể và là nguồn gốc của nghệ thuật trừu tượng. 


Nghệ thuật “ đào sâu một bề mặt ” 


Mối bận tâm của Seurat trong Một chiêu chủ nhật trên đảo Bát Lớn không 
phải chỉ là hòa trộn thị giác các màu. Vấn đề chiều sâu không gian cũng làm 
ông quan tâm. Ông tuyên bố: “Hội họa, đó là nghệ thuật đào sâu một bề mặt”. 
Bằng cách kết hợp các đường đọc và ngang, đường cong của chiếc ô và buổm 
của các con thuyền, các đường chéo của cây sậy, các đường lượn sóng của 
đuôi chó hoặc khi, bằng cách phân bố trong không gian các tương phản giữa 
bóng tối và ánh sáng, bằng cách đặt cạnh nhau các chấm màu, Seurat đã tạo 
ra được những khác biệt sâu sắc của không khí và khép không gian vào trong 
một phối cảnh “phẳng”. 

Vấn đề phối cảnh - hay tái hiện thế nào một không gian ba chiểu trên một 
mặt phẳng hai chiểu bằng cách tính đến khoảng cách và vị trí của các vật so 
với người quan sát - từ lâu đã ám ảnh các nghệ sĩ. Cách đây khoảng 15.000 
năm, các bức tranh tường tuyệt đẹp trong hang động Lascaux, ở Dordogne, 
Pháp, đã chứng tỏ một mối quan tâm đến chiểu sâu. Các con vật được vẽ bị 
cắt một phẩn, các con bò tót xa nhất bị các con gần hơn che khuất một phần. 

Phối cảnh như chúng ta biết ngày nay vắng bóng trong nghệ thuật Ai Cập, 
cách đây khoảng 5000 năm. Các nghệ sĩ cổ Ai Cập sử dụng các đường vuông 
góc, dọc và ngang, để tạo thành một hình ô vuông và thu được các tỉ lệ mong 
muốn. Nghệ thuật Ai cập, được đặc trưng bởi khái niệm trật tự, nó muốn trước 
hết phản ảnh trật tự xã hội, chính trị và tôn giáo. Chẳng hạn, kích thước của các 
nhân vật ở đây được quyết định bởi vị trí xã hội của họ, chứ không phải bởi 
khoảng cách của họ so với người quan sát: những gương mặt lớn nhất không 
nhất thiết là những người ở gần nhất, mà là quan trọng nhất trong tôn tỉ trật 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 277 


tự. Pharaon luôn lẫn át về chiểu cao so với các nhân vật khác. Phụ nữ và những 
người đại diện cho các dân tộc bị chỉnh phục có kích thước nhỏ bé hơn. Thần 
thánh quan trọng nhiều hay ít tùy theo quyển năng của từng vị. Mỗi nhân vật 
(hoặc vật) không được tái hiện bằng một điểm nhìn cụ thể và duy nhất, mà 
bằng cách đặt nó theo giá trị và làm cho nó dễ nhận thấy nhất có thể. Như vậy, 
không có sự thống nhất về điểm nhìn. Bất chấp sự thiếu vắng phối cảnh này, 
nghệ thuật Ai Cập vẫn rất hiện thực, các họa sĩ chứng tỏ một cảm giác hoàn 
hảo về chỉ tiết và một sự hiểu biết sâu sắc về giải phẫu người. Các con vật biểu 
trưng cho các thần thánh cũng rất hay được tái hiện. 

Trong các thế kỷ sau, vào các thời kỳ Hy Lạp và La Mã, kỹ thuật tạo ấn 
tượng về chiều sâu không phát triển được là bao, bất chấp những đóng góp 
của người Hy Lạp (như nhà toán học Euclid thế kỷ II trước CN) cho khoa học 
về quang học. Chiểu sâu tiếp tục được gợi bằng một phương pháp về cơ bản 
vẫn không có gì thay đổi so với phương pháp được áp dụng trong các hang 
động Lascaux: đó là sự giảm biểu kiến về kích thước của các vật do hiệu ứng 
khoảng cách. 

Sự vắng bóng điểm nhìn duy nhất trong nghệ thuật Ai Cập cũng bắt gặp 
trong nghệ thuật phương Đông. Các họa sĩ phương Đông chưa bao giờ phát 
triển phối cảnh tuyến tính vốn được coi là chí thánh trong nghệ thuật phương 
Tây. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ không phát triển một sơ đồ tổ 
chức không gian chặt chẽ. Nhưng, thay vì tách người quan sát chủ quan ra khỏi 
thế giới khách quan, như trong nghệ thuật phương Tây, nghệ thuật phương 
Đông tìm cách lổng người quan sát vào trong khung cảnh được quan sát, hòa 
tan con người vào trong thiên nhiên sao cho chủ thể và khách thể chỉ còn là 
một thể thống nhất. Thay vì thiết lập một điểm nhìn bên ngoài ở đâu đó trước 
tấm toan, trong nghệ thuật phương Đông, điểm trung tâm nằm ở chính trong 
khung cảnh được quan sát. Các bức tranh phong cảnh của Trung Quốc hay 
Nhật Bản không chứa các dấu hiệu chỉ cho chúng ta thấy vị trí của người quan 
sát, vì không cần như vậy (H. 32 trong tập ảnh màu). Nghệ sĩ cũng như người 
ngắm tác phẩm tất cả đều được đưa vào khung cảnh. Việc đưa người quan sát 
vào tự nhiên này cho phép nghệ sĩ không đưa ra một và chỉ một điểm nhìn 
nữa (điểm nhìn của họa sĩ và của người ngắm bất động trước một cảnh tĩnh), 
mà nhiều điểm nhìn cùng một lúc. Chẳng hạn, các bức tranh của Trung Quốc 


% 
.s 


° Kích thước góc của các vật giảm tỉ lệ nghịch với khoảng cách so với người quan sát. Chẳng 
hạn, một vật xa hơn 10 lần trông sẽ nhỏ hơn 10 lần 


278 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


và Nhật Bản thường kết hợp một cái nhìn từ trên cao phong cảnh và các tòa 
nhà với một cái nhìn cạnh các nhân vật. Sự nhân lên các điểm nhìn này cũng 
mang lại một số ưu điểm. Nó cho phép, chẳng hạn, tái hiện các ngọn núi trong 
phần trên của bức tranh mà không làm cho các ngọn núi này đè nặng sự hiện 
diện của nó ở phần dưới. 


Điểm nhìn du nhất uà phối cảnh tuuến tính 


Nếu như các bức tranh Ai Cập và phương Đông thể hiện rất nhiều điểm 
nhìn, thì ngược lại, điểm nhìn duy nhất là cơ sở cho phối cảnh “tuyến tính“ hay 
“trung tâm“ ở phương Tây?. Phối cảnh này xuất hiện vào thời kỳ Phục Hưng. 
Chính kiến trúc sư, kỹ sư và nhà điêu khắc Eilippo Brunelleschi (1377-1446) 
xứ Florence, Italia, là người đầu tiên chứng minh các nguyên tắc phối cảnh 
trong một thí nghiệm thực hiện năm 1415 trên quảng trường San Giovanni ở 
Florence, trước nhà rửa tội cùng tên. Thí nghiệm này đã làm đổi dòng chảy 
của lịch sử nghệ thuật và là nguồn gốc của cuộc cách mạng thực sự trong 
cách diễn tả bằng hình ảnh ở phương Tây. Đứng gần cửa chính của nhà thờ 
Florence, quay lưng lại gian giữa của nhà thờ và đối diện với nhà rửa tội, kiến 
trúc sư Brunelleschi một tay cầm một chiếc gương và tay kia áp vào mắt mình 
một tấm gỗ nhỏ, trên mặt trước của nó có vẽ một bức tranh nhỏ tái tạo một 
cách trung thành nhà rửa tội San Giovanni, theo các luật phối cảnh bằng cách 
sử dụng một đường ngang, một điểm trung tâm và các đường thắng hội tụ. 
Tấm gỗ được khoan một lỗ nhỏ, “không lớn hơn một thấu kính”, cho phép 
Brunelleschi nhìn được ảnh của bức vẽ nhà rửa tội được phản xạ qua gương. 
Brunelleschi đã chứng tỏ được rằng nếu ông đứng ở một vị trí chính xác, ông 
có thể chổng chập chính xác ảnh phản xạ của bức vẽ của ông với nhà rửa tội 
thật, tạo ra một dạng ảo giác hoàn hảo về hiện thực (H. 74). Như vậy, phối cảnh 
tuyến tính cho phép tạo ra, với một độ chính xác khoa học, ảo giác về chiểu 
sâu. Nó cung cấp khả năng biểu diễn thế giới trên một mặt phẳng chính xác 
như mắt nhìn thấy nó. 

Brunelleschi phát hiện ra rằng, để thu được một sự trùng lặp chính xác 
giữa bức vẽ và hiện thực, ông phải đứng ở một và chỉ một vị trí, nơi mà bức 
vẽ nhà rửa tội đã được thực hiện. Như vậy, chỉ một điểm nhìn duy nhất là khả 
dĩ. Phối cảnh “tuyến tính” (được gọi như vậy vì nó dựa trên việc ánh sáng lan 


% 
.s 


°'Từ “perspective” bắt nguồn từ tiếng Latinh øerspicere nghĩa là “nhìn nghiêng”. 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 279 


JJI) 


Ù 


II 


Si 
=llc 
=Íf 


S 





Hình 74. Phối cảnh tuyến tính của Fillippo Brunelleschi. Trong một thí nghiệm nổi tiếng trên 
quảng trường Giovanni ở Florence, Brunelleschi đã chứng tỏ rằng nếu đứng ở một vị trí chính 
xác thì ông có thể chồng chập chính xác ảnh phản xạ của bức vẽ nhà rửa tội San Giovanni được 
thực hiện theo các luật phối cảnh tuyến tính với nhà rửa tội thực. Như vậy, phối cảnh tuyến 
tính cho phép tạo ra một ảo ảnh hoàn hảo về hiện thực. 


truyển theo đường thẳng) hay “xuyên tâm” (có một điểm nhìn duy nhất) hay 
cũng được gọi là “hình học”. Thực tế nó dựa vào sự hình học hóa không gian, 
chấp nhận rằng các đường song song trong thực tế sẽ hội tụ về điểm tụ trên 
bức vẽ, và tổn tại một mối quan hệ khăng khít giữa điểm tụ này với điểm nhìn 
duy nhất và trung tâm của người xem. 

Nhưng Brunelleschi không sa vào toán học và chính một kiến trúc sư khác 
xứ Florence, họa sĩ và nhà nhân văn chủ nghĩa Léon Alberti (1404-1472) đã 
soạn vào năm 1435 chuyên luận đầu tiên về phối cảnh, đặt tên là Della pifura, 
trong đó trình bày các cơ sở hình học và toán học của nó. Alberti giải thích 
rằng phối cảnh rút gọn con người vào con mắt, và con mắt vào một điểm nhìn 
duy nhất. Từ điểm nhìn này dựng một hình chóp thị giác mà mắt là đỉnh và 
mặt phẳng của bức tranh là đáy của nó. Alberti viết: “Bức tranh là một giao 
điện của hình chóp thị giác”. Kiên trúc sư này đã xây dựng cái mà ông gọi là 


280 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


construzione legifima, một phương pháp nhằm xác định và vạch tất cả những 
các giao điểm của các tia nhìn với mặt phẳng của tranh, điểu này cho phép 
dựng được một phối cảnh chính xác của bất kỳ phong cảnh hay của vật nào. 

Phối cảnh tuyến tính là một hệ quả của các tiến bộ đạt được trong sự khám 
phá các định luật quang học chi phối hành trạng của ánh sáng cũng như của 
thế giới quan gán cho con người vị trí trung tâm trong vũ trụ. Vũ trụ địa tâm 
ngự trị vào thế kỷ XV và chỉ được thay thế bởi vũ trụ nhật tâm của Nicolas 
Copernic vào năm 1543. Với sự lên ngôi của phối cảnh, thế giới không còn được 
coi là sự phản ảnh đơn giản của tư duy thần thánh, mà như một thế giới vật lý 
có một không gian thực và nhân văn được điểu chỉnh bằng các định luật duy 
lý của quang học. Phối cảnh mang đến sự ổn định cho trải nghiệm thị giác, nó 
thay thế hỗn độn bằng trật tự và sự kết hợp. Trước đó chưa ai khám phá được 
một công cụ mạnh mẽ như thế cho phép thiết lập trật tự trong trải nghiệm thị 
giác thông qua một ảo giác. Điều này bộc lộ gần như là một ma thuật: hãy áp 
dụng phương pháp phối cảnh trung tâm, và ảo giác về hiện thực sẽ được trình 
hiện trên toan như thể nhờ cú vẩy của chiếc đũa thần. 


Cézamne 0à sự tái tổ chức không gian 


Sự tái hiện các vật trong không gian dựa trên các quy luật phối cảnh tuyển 
tính với điểm nhìn duy nhất phát triển rất chậm trong các thế kỷ sau đó. Phải 
đến thế kỷ XIX thì họa sĩ người Pháp Paul Cézanne (1839-1906) mới tạo ra một 
cuộc cách mạng trong lịch sử phối cảnh ở phương Tây bằng cách đưa vào một 
cách hình dung không gian mới về căn bản. Cézanne bác bỏ quan điểm thông 
thường về một và chỉ một điểm tụ duy nhất (một điểm của hình vẽ phối cảnh, 
nơi hội tụ các đường thắng song song trên thực tế) được quan sát bởi chỉ một 
điểm nhìn trung tâm. Cézanne muốn tính đến việc chúng ta có hai mắt, chứ 
không phải chỉ có một. Mặt khác, ông đã quan sát thấy rằng mắt của chúng ta 
cử động không ngừng, rằng nó không bao giờ nó ở trạng thái nghỉ. Chúng ta 
đã thấy rằng, ngay cả khi quyết định nhìn chằm chằm vào một vật, thì hình 
ảnh của nó cũng nhảy liên tục từ bên này sang bên kia. Đầu của chúng ta cũng 
không bất động so với vật. Ở mỗi lúc, nó chiếm một vị trị hơi khác so với lúc 
trước, điểu này làm cho vẻ ngoài của vật cũng hơi thay đổi. Vì vậy chúng ta 
không thấy các vật theo một và chỉ một phối cảnh duy nhất, mà theo nhiều 
phối cảnh cùng một lúc. Phối cảnh duy nhất chẳng qua chỉ là một dạng trừu 
tượng hóa và lý tưởng hóa. Điều mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt không phải 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 281 


là một và chỉ một hình ảnh cố định trong thời gian, mà là một bức tranh ghép 
các hình ảnh, tổng hợp của nhiều thời điểm khác nhau. Nói cách khác, có một 
sự tương tác liên tục giữa người quan sát và vật được quan sát. Chúng ảnh 
hưởng lẫn nhau. Quan niệm này báo trước một cách kỳ lạ sự xuất hiện của cơ 
học lượng tử vào đầu thế kỷ XX, theo đó “chính quan sát tạo ra thực tại”. Nói 
đến một thực tại khách quan” đối với một hạt dưới nguyên tử, một hiện thực 
tổn tại không phụ thuộc vào việc người ta có quan sát nó hay không, là không 
có ý nghĩa, bởi vì người ta không bao giờ có thể lĩnh hội được nó. Hiện thực 
khách quan trong thế giới nguyên tử và dưới nguyên tử bị thay đổi không gì 
cứu vấn nổi bởi hành động quan sát và biến thành hiện thực “chủ quan” phụ 
thuộc vào người quan sát và dụng cụ quan sát của anh ta. 

Kể từ năm 1880, các bức tranh của Cézanne bắt đầu rời xa phối cảnh duy 
nhất. Chúng không còn thể hiện một phân đoạn cố định của hiện thực như 
được tri giác bởi một họa sĩ-người xem bất động, mà thể hiện nhiều phân đoạn 
hiện thực được quan sát từ hai hoặc ba điểm nhìn khác nhau. Trong các tác 
phẩm bậc thầy về tranh tĩnh vật, các cốc thủy tỉnh hay các mâm bồng được vẽ 
dưới nhiều góc độ khác nhau: một số được biểu diễn theo đường xiên, một số 
từ mặt trước, một số khác lại từ trên nhìn xuống. Chẳng hạn, trong bức tranh 
Tĩnh uật uới chiếc làn (1888-1890) (H. 33 trong tập ảnh màu), “các mâm bổng và 
các chai lọ không còn đứng thẳng nữa, mép bàn không còn kéo đài từ đầu này 
sang đầu kia của khăn trải bàn che đi một phần của nó, những quả táo lơ lửng 
thăng bằng trên cái nắp nghiêng của chiếc hòm... Sự đa dạng điểm nhìn này 
sẽ tiến triển cùng thời gian với rất nhiều “dị giáo” khác: phá vỡ thang, phân 
đoạn hình khối, phân tách hình vẽ và màu sắc, đưa vào các yếu tố trừu tượng 
để chèn một bố cục”. Tuy nhiên, bất chấp sự bác bỏ phối cảnh duy nhất, các 
bức tranh tĩnh vật của Cézanne vẫn có sự gắn kết và hài hòa tuyệt vời, mỗi vật, 
mỗi vết màu đểu nằm đúng chỗ của chúng. Mặc dù có những thay đổi về phối 
cảnh trong cùng một không gian, nhưng “không gì cảm thấy khó khăn hết. 
Trong toàn bộ lịch sử hội họa, không hể có tác phẩm nào đáng ngắm hơn một 
số bức tranh tĩnh vật vẽ trong những năm 1880 của ông, hơn nữa niểm vưi của 
mắt và tinh thần không cấm ta phân tích hình thức hay chủ để”. 


Hình trụ, hình cầu uà hình nón 


Triết gia Maurice Merleau-Ponty đã miêu tả sự cân băng hoàn hảo của các 
bức tranh tĩnh vật của Cézanne như thế này: “Thiên tài của Cézanne là làm 


282 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


cho các biến dạng do phối cảnh, bằng sự bố cục hài hòa của bức tranh, không 
còn nhìn thấy nữa, khi người ta nhìn nó một cách tổng thể, và, như chúng làm 
trong thị giác tự nhiên, góp phần tạo ra cảm giác về một trật tự chớm nở, của 
một vật đang xuất hiện, đang kết tụ dưới mắt chúng ta”. Rõ ràng, như bản 
thân Cézanne từng nói, họa sĩ đã tìm thấy “một công thức đẹp“ để thực hiện 
các bức tranh tĩnh vật. Ở Cézanne liên tục biểu lộ một mối bận tâm tìm kiếm 
các dạng thức nội tại, thiết yếu và lâu bển, và tổ chức chúng một cách logíc 
trong một không gian được tư duy lại. Nhờ một vài yếu tố đơn giản phân bố 
trên một cái bàn - vài quả táo, một con dao, một cái cốc thủy tinh, một cái 
chai -, Cézanne đã tạo ra một vở kịch thực sự. Sự kiếm tìm các hình dạng thiết 
yếu này của thế giới vật lý - quả táo hay ngọn núi Sainte-Victoire - đã biến 
Cézanne trở thành người báo trước sự ra đời của trường phái lập thể. Bằng 
chứng là công thức nổi tiếng của ông: “Hãy vẽ thiên nhiên bằng các hình trụ, 
hình cầu, hình nón!”. 

Cézanne tiếp tục thử nghiệm với không gian và màu sắc. Ông từ bỏ vĩnh 
viễn phối cảnh truyển thống và các hình nổi bằng các bóng: “Sự mô tả các vật 
và sắp xếp các mặt phẳng thoát ra ngoài mọi quy tắc và xây dựng một thế giới 
gắn kết, ở đó mỗi vết màu được quyết định bởi vị trí của nó trong tổng thể”. 
Họa sĩ nhấn mạnh đến vị trí hàng đầu của các hình dạng và màu sắc, và đến 
sự tương tác liên tục của chúng: “Hình vẽ và màu sắc không hề tách rời nhau; 
phết màu cũng đã là vẽ rồi; màu sắc càng hài hòa, thì hình vẽ càng chính xác. 
Khi màu sắc đạt tới độ phong phú, thì hình dạng cũng đặt tới độ viên mãn. 
Các tương phản và tỷ lệ về tông màu, đó chính là bí quyết của hình và khối”. 
Ông nói rõ hơn: “Từ tỷ lệ chính xác của các tông màu sẽ sinh ra hình khối. Khi 
chúng đặt cạnh nhau một cách hài hòa và tất cả đều cùng hiện diện ở đó, thì 
bức tranh sẽ một mình hiện lên“. Trong các bức tranh phong cảnh như bức 
núi Sainte-Victoire nổi tiếng và cảnh đổng quê vùng Aixois, chính sự bố trí và 
xếp cạnh nhau các màu sắc đã tạo ra ấn tượng về chiểu sâu, các màu lạnh tạo 
cảm giác về những cái ở phía xa, các màu nóng tạo cảm giác về các vật ở gần. 
Và rồi dần dần với sự tiến triển, nghệ thuật của ông trở nên ngày càng trừu 
tượng hơn. Các đường nét ngày càng mờ nhạt, các hình khối chỉ có ý nghĩa 
khơi gợi. Theo Cézanne, hội họa không phải là nghệ thuật bắt chước một vật 
bằng các đường rét: “vẽ theo tự nhiên, không phải là sao chép cái khách quan, 
mà là thể hiện các cảm giác về nó”. Tất cả chỉ còn là tương phản về màu sắc: 
“Không có đường nét, không có hình khối. Các tương phản này, không phải 
là do màu đen và màu trắng tạo nên, mà là cảm giác được tô màu”. Và chính 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 283 


sự chói loá của màu sắc gây ra cảm giác về ánh sáng. Cézanne viết năm 1905: 
“Các cảm giác màu tạo ra ánh sáng là nguyên nhân của những trừu tượng hóa 
không cho phép tôi phủ lên tấm toan của mình, cũng không cho phép tôi theo 
đuổi sự vạch giới hạn của các vật”. 

Cho tới cuối đời, Cézanne vẫn có một mong muốn cháy bỏng diễn tả các 
cảm giác mạnh bên trong mà ông biểu lộ trước thế giới bên ngoài, diễn tả một 
cách hài hòa “sự phong phú tuyệt vời về màu sắc tạo sinh khí cho tự nhiên”: 
“Vì nếu cảm giác mạnh về tự nhiên - mà chắc chắn, tôi đã trải qua cảm giác 
ấy - là cơ sở cần thiết cho mọi quan niệm về nghệ thuật, mà tầm vóc và vẻ 
đẹp của tác phẩm trong tương lai của chúng ta dựa vào, thì việc hiểu biết các 
phương tiện diễn đạt cảm xúc của chúng ta cũng không kém phần thiết yếu 
và chỉ có được sau một trải nghiệm lâu dài”. 


Donatello giita các họa sĩ dã thú 


Dù sao thì các bức tranh của Cézanne vẫn mang tính tượng hình. Nhưng, 
bằng cách dành ưu tiên hàng đầu cho màu sắc, bằng cách tạo cho màu sắc 
một vị trí mới cả với vai trò là vật chất được cây cọ phết lên toan và với vai 
trò là sự rung động, khi đặt nó ngang bằng với hình dạng để gợi chiểu sâu, 
nhịp điệu, chuyển động, các tác phẩm của Cézanne về các quả táo và dãy núi 
Sainte-Victoire đã báo trước các trào lưu nghệ thuật lớn thế kỷ XX. Ông đúng 
là người báo trước sự xuất hiện của trào lưu đã thú và trào lưu nghệ thuật 
trừu tượng. Trào lưu đã thú sau đó dành vị trí hàng đầu cho màu sắc, trong 
khi trào lưu trừu tượng vứt bỏ lối biểu diễn tượng hình để ưu tiên tuyệt đối 
cho các hình khối và màu sắc. 

Trào lưu đã thú ra đời năm 1905 nhân Triển lãm mùa Thu, trên đại lộ 
Champs-Élysées, Paris. Sự kiện đã gây một xìcăngđan. Tên gọi của trào lưu 
này bắt nguổn từ một nhận xét gay gắt của một nhà phê bình về các bức tranh 
của người đứng đầu phong trào là Henri Matisse (1869-1954), và các đồng 
nghiệp của ông - trong đó có Maurice de Vlaminck (1876-1958), André Derain 
(1880-1954) và Georges Braque (1882-1963) -, được trưng bày cạnh các tác phẩm 
điêu khắc theo phong cách Italia: “Ở giữa phòng, một bức tượng trẻ con nửa 
người và một bức tượng bán thân bằng đá của Albert Marque, được dựng với 
một khoa học tinh tế. Sự trong trắng của các bức tượng nửa người này gây 
ngạc nhiên giữa tràn ngập các tông màu nguyên chất: đúng là Donatello giữa 
bầy dã thú!”. 


284 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Phong cách đã thú được đặc trưng bởi sự giải phóng màu sắc Như ở Seurat 
và các họa sĩ tân ấn tượng, một số bức tranh dã thú đặt các màu nguyên chất 
cạnh nhau thay vì hòa trộn chúng, nhằm để cho mắt và não của người xem 
làm công việc tái tạo lại. Bức Xa xỉ, yên lặng uà khoái lạc (1904-1905) của Matisse 
là một ví dụ điển hình. Matisse nói: “Trong hội họa, các màu sắc chỉ có quyển 
năng và sức thuyết phục của chúng khi được sử dụng ở trạng thái nguyên 
chất”. Và ông nói thêm: “Trào lưu dã thú xuất hiện từ một thực tế là chúng ta 
đã từ bỏ các màu bắt chước, và với các màu nguyên chất chúng ta thu được 
các phản ứng mạnh hơn”. Theo Matisse, màu sắc phải đi trước hình vẽ: “Thay 
vì vẽ đường viển và sắp xếp màu sắc vào đó - cái này làm thay đổi cái kia -, 
tôi vẽ trực tiếp trong và với màu. Sự đơn giản hóa này đảm bảo cho sự thống 
nhất của hình vẽ và màu sắc, để cả hai hòa vào làm một. Màu sắc có thể làm 
được tất cả“. Ngoài sự nguyên chất của các màu, đôi khi sáng và không hài 
hòa, phong cách dã thú còn khác biệt ở sự đơn giản hóa các hình dạng, ở sự 
làm đẹt không gian, một vẻ ngoài ứng tác nhanh, ở cảm giác thô mộc về một 
kết cấu hung tợn và khiêu khích. 

Nếu trường phái đã thú cầu viện màu sắc nguyên chất ở mức cao nhất của 
nó, thì nghệ thuật trừu tượng lại sử dụng màu sắc để giải phóng hoàn toàn hội 
họa ra khỏi cách biểu diễn hình tượng. 


Không bắt chước các hình dạng tự nhiên nữa 


Như chúng ta đã thấy, từ năm 1810, trong cuốn Luận øể màu sắc, Goethe 
đã khẳng định mạnh mẽ vị trí vượt trội của màu sắc so với hình dạng. Theo 
Goethe, sự tri giác các hình dạng không xuất hiện trước sự tri giác các màu, 
mà ngược lại xuất hiện sau. Các màu xuất hiện trước hết trong sự tương phản 
giữa sáng và tối, và cuối cùng mới xuất hiện hình dạng. Nhận định này đã 
lật độ một trong những nguyên tắc nền tảng của hội họa, theo đó màu sắc chỉ 
là bổ trợ cho hình vẽ. Như vậy, có thể nói rằng hội họa trừu tượng, ở đó các 
hình dạng mờ nhạt để nhường lại ưu thế cho màu sắc, đã có xuất phát điểm 
từ cuốn Luận 0ề màu sắc của Goethe. Nhà thơ người Đức còn đi xa hơn nữa: 
ông cũng đã khẳng định sự cần thiết phải tính đến chiểu kích tinh thần của 
ánh sáng và màu sắc. Một vật có màu sắc không chỉ được tri giác bởi mắt, mà 
còn bởi tinh thần; thực tại của ánh sáng không chỉ là vật chất, mà còn phi vật 
chất; các màu không chỉ thuộc thế giới bên ngoài, mà còn ảnh hưởng đến thế 
giới bên trong của chúng ta. 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 285 


Một hoa sĩ sau đó đã bị ảnh hưởng rất sâu sắc các tư tưởng của Goethe. 
Bằng cách đòi hỏi sự vượt trội của cái nhìn tỉnh thần so với tri giác khách 
quan của hiện thực trong hội họa, bằng cách khẳng định ưu thế của bên 
trong so với bên ngoài, đồng thời với họa sĩ người Nga Kazimir Malevitch 
(1878-1935) và người Hà Lan Piet Mondrian (1872-1944), ông đã làm cho 
nghệ thuật vượt qua thêm một bước, một bước thiết yếu để cho hội hoạ trừu 
tượng ra đời. 

Sinh ở Moscow trong một gia đình khá giả và trí thức, ban đầu Kandinsky 
học luật và kinh tế, sau đó ông từ bỏ sự nghiệp học hành của mình để chuyên 
chú vào hội họa. Khâm phục sâu sắc nghệ thuật giân dân của đất nước mình 
(một số tác phẩm đầu tay của ông được vẽ theo phong cách dã thú có chủ để 
là các cảnh dân gian Nga), Kandinsky đã kể lại trong cuốn Nhìn ouề quá khứ cú 
sốc tình cảm của ông khi được gửi đến sống trong các ngôi nhà truyền thống 
của nông thôn Nga trong một chuyến điển đã dân tộc học, ông có cảm giác 
như “đi vào trong hội họa” khi ngắm các hình ảnh dân gian màu sắc sống 
động và nguyên sơ trang trí trên tường của một ngôi nhà gỗ. Cũng có cả những 
loé sáng của trường phái ấn tượng, mà nhờ đó Kandinsky khám phá ra rằng 
các vật có thể chỉ đóng một vai phụ. Nhân một triển lãm, Kandinsky đã cảm 
thấy bị đảo lộn trước bức Đốns rơm của Monet, ông viết, “các vật không còn 
là các thành phần thiết yếu của hội họa nữa”. Ông thể hiện cảm xúc của mình 
như thế này: “Tôi đã sống qua một sự kiện sẽ ghi dấu cả đời tôi và sẽ làm đảo 
lộn tôi đến tận nơi sâu thắm nhất. Đó là triển lãm của các họa sĩ ấn tượng ở 
Matxcova — mà trườc hết là bức Đống rơm của Monet {...}. Bất chợt, lần đầu 
tiên, tôi nhìn một bức tranh... Tôi bối rối cảm thấy rằng, các vật đã làm hỏng 
bức tranh. Tất cả những điều đó làm cho tôi rất bối rối và không thể rút ra các 
kết luận cơ bản về trải nghiệm này. Nhưng điều hoàn toàn rõ ràng trong tôi, 
đó là sức mạnh không thể nghi ngờ của bảng màu vốn cho tới lúc này vẫn còn 
ẩn giấu đối với tôi và đi ra ngoài mọi các giấc mơ của tôi”. Đó là một cú hích 
thúc đẩy ông chuyển đến Munich năm 1896 để theo học hội họa ở Viện Mỹ 
thuật và dẫn thân vào con đường nghệ thuật. 

Sau đó ông phát hiện ra nghệ thuật trừu tượng. Một buổi tối, đi vào xưởng 
vẽ của mình, ông phát hiện ra “một bức tranh đẹp không tả nổi, được bao bọc 
trong một thứ ánh sáng nội tại”, với “các hình dạng và các màu sắc mà hàm ý 
của chúng ông vẫn chưa hiểu được”. Và rổi ông chợt nhận ra rằng đó là một 
trong những bức tranh của chính ông, nhưng đã vô tình bị đặt lộn ngược! Khi 


đó Kandinsky ý thức được rằng các “vật” làm hại hội họa và cần phải giải thoát 


286 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


khỏi sự trung thành với hiện thực thị giác để giao tiếp một cách trực tiếp với 
“cái được cảm nhận”, với xúc cảm bên trong. Chỉ cần tính đến các hình khối 
và màu sắc. Theo Kandinsky, “hình khối là biểu hiện bên ngoài của nội dung 
bên trong”, và không một hình khối nào, về mặt tiên nghiệm mà nói, lại là tốt 
hơn một hình khối khác. Nghệ thuật phải được giải phóng khỏi cách biểu diễn 
các vật, khỏi sự lệ thuộc vào tự nhiên. Nghệ thuật phải trở nên sáng tạo bằng 
cách thoát ra khỏi sự bắt chước các hình dạng tự nhiên. Hoạ sĩ người Nga này 
đã vẽ bức tranh màu nước đầu tiên, trừu tượng và vô để, vào năm 1910; và nó 
thường được coi là tác phẩm đầu tiên của nghệ thuật trừu tượng. 


Nhu cẩu nội tại 


Năm sau, năm 1911, Kandinsky đã trao gửi trạng thái tư duy của mình vào 
tiểu luận nổi tiếng Về cái tính thần trons nghệ thuật 0à trong hội họa nói riêng, một 
chuyên luận mang tính lý thuyết đầu tiên về nghệ thuật trừu tượng. Nó được 
coi là một trong những tác phẩm sáng lập của nghệ thuật hiện đại. Kandinsky 
không chỉ là tác giả của một tác phẩm đánh dấu lịch sử nghệ thuật, mà còn 
giải thích lý thuyết của mình về nghệ thuật trừu tượng với một sự chính xác 
và rõ ràng đáng khâm phục. Trong Vềcái tính thần trons nshệ thuật 0à trong hội 
họa nói riêng, Kandinsky đã tự vấn về các mối quan hệ giữa tinh thần và biểu 
hiện nghệ thuật, đồng thời khẳng định sự cần thiết phải giải phóng khỏi tự 
nhiên. Là người theo thuyết thần trí, theo đó đạo lý thần thánh hiện diện khắp 
nơi trong vũ trụ và trong con người, Kandinsky coi trừu tượng hóa là cách 
thể hiện trên toan một hiện thực thứ hai được câu thành từ các dạng thức tỉnh 
thần ít nhiều gắn với các hình dạng tự nhiên: “Thế giới được choán đẩy các 
cộng hưởng. Nó tạo thành một vũ trụ các sinh linh tác dụng một hành động 
tinh thần. Vật chất chết là một tỉnh thần sống“. Theo Kandinsky, vai trò của 
nghệ thuật là gợi các “nhịp cơ bản” của vũ trụ bằng các hình dạng bắt nguồn 
từ thế giới bên trong, thế giới của tinh thần. Sự quy chiếu không phải là thế 
giới thực - những quả táo, hoa súng hay cơ thể trần -, mà là thế giới bên trong 
con người, nơi ngự trị tỉnh chất của sáng tạo. Nghệ sĩ phải lưu giữ bằng mọi 
giá trên toan sự tươi mát và sức mạnh của các hình ảnh nổi lên từ vô thức, mà 
không cần phải tìm cách làm sáng tỏ ý nghĩa đầy đủ của nó. Theo Kandinsky, 
nghệ thuật phải là sự biểu hiện trực tiếp của thế giới bên trong, và cho phép 
truyền đạt một thực tại khác với thực tại vật chất. Sứ mạng đích thực của nghệ 
thuật là ở đẳng cấp tinh thần. 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 287 


Hội họa có thể giải phóng khỏi các hình dạng và, bằng cách thể hiện chỉ 
qua các nét, các vết, các màu, nó tác động đến tâm hồn chúng ta chẳng khác gì 
thể hiện bằng các hình tượng (H. 34 trong tập ảnh màu). Mỗi màu sắc có một 
sự cộng hưởng riêng bên trong với tâm hổn con người, gây ra một xúc cảm và 
một rung động đặc biệt của tinh thần và có thể được sử dụng một cách độc lập 
với hiện thực thị giác. Một màu sắc có thể gợi cảm giác nóng hoặc lạnh, sáng 
hoặc tối. Chẳng hạn, màu vàng gợi cảm giác nóng, gắn với đất và ẩn chứa một 
hàm nghĩa dữ dội và khiêu khích. Ngược lại, màu lam gợi cảm giác lạnh, gắn 
với bầu trời và ẩn chứa một hàm nghĩa tĩnh lặng và yên bình. Màu đen gợi 
hư không và tuyệt vọng, trong khi màu trắng gợi một tương lai rộng mở cho 
tất cả các khả năng. Theo Kandinsky, “màu đen như một giàn thiêu đã tắt, bất 
động và vô cảm như một xác chết, mà trên đó mọi thứ trượt qua và chẳng có 
gì chạm vào, trong khi màu trắng “ngân lên như sự lặng im, một hư vô trước 
mọi bắt đầu”. Theo Kandinsky, hai lĩnh vực nghệ thuật và thế giới tự nhiên 
được chi phối bởi các định luật khác nhau và độc lập với nhau; chỉ nghệ thuật 
trừu tượng có khả năng thực hiện thành công sự tổng hợp các thế giới bên 
trong và bên ngoài, và dẫn đến sự hiểu biết quy luật lớn của vũ trụ. Bằng hội 
họa “tinh khiết”, Kandinsky muốn đạt đến cái tuyệt đối. 

Đối với ông, tổn tại một “nhu cầu bên trong” tạo thành nguyên tắc của nghệ 
thuật trừu tượng và tạo nên một nền móng cho sự hài hòa của các màu sắc và 
hình dạng. Theo cách vừa thần bí vừa bí ẩn, tác phẩm nghệ thuật sinh ra từ 
nhu cầu bên trong của nghệ sĩ, để sau đó có được cuộc sống riêng, được làm 
cho sinh động nhờ hơi thở tinh thần. Bởi vì nghệ thuật trừu tượng không còn 
dựa trên sự bắt chước tự nhiên, nên chính nguyên tắc về nhu cầu bên trong 
đã cho phép nó không bị khuất phục trước nghệ thuật vị nghệ thuật, trước 
các hình dạng được cách điệu hóa một cách đơn giản, trước sự trang trí thuần 
túy hay thực nghiệm vô căn cứ. Nói cách khác, nó cho phép ngăn chặn “sự 
bóp nghẹt mọi âm vang bên trong, {...} sự tiêu hao sức lực của nghệ sĩ”. Nhu 
cầu bên trong trao cho nghệ sĩ một tự do vô hạn trong sáng tạo, nhưng sự tự 
do này sẽ bị sử dụng sai nếu nó không dựa trên một nhu cầu như thế. Trừu 
tượng hóa vì vậy không thể là một mục đích tự thân, mà phải thường xuyên 
nhằm tạo ra một sự hài hòa chạm được đến tâm hổn con người: “Tất cả những 
øì xuất phát từ nhu cầu bên trong của tâm hồn đều là đẹp. Và tất cả những gì 
đẹp ở bên trong cũng đều là đẹp”. Khi làm rung động tâm hổn người xem, 
bằng nghệ thuật của mình, Kandinsky muốn nhờ cậy không phải vào sự nhạy 
cảm của mình, mà là vào nơi sâu thẳm nhất của con người ông. “Ai chưa từng 


288 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


đạt đến sự cộng hưởng bên trong của hình dạng (hữu hình và đặc biệt là trừu 
tượng) sẽ luôn coi một bố cục như thế là hoàn toàn tuỳ tiện”, ông bày tỏ. Theo 
ông, “hội họa là một nghệ thuật, và nghệ thuật trong tổng thể của nó không 
phải là sáng tạo ra một cách vô ích các vật mất hút trong hư vô, mà là một sức 
mạnh có mục đích và phận sự phục vụ sự tiến hóa và tinh lọc tâm hổn con 
người {...} Khi tôn giáo, khoa học và đạo đức bị lung lay, và khi những điểm 
tựa bên ngoài của chúng có nguy cơ sụp đổ, thì con người quay cái nhìn đầy 
những ngẫu nhiên bên ngoài và hướng nó vào chính mình; khi đó, chức năng 
của hội họa trở thành biểu diễn thế giới bên trong của cá nhân, nói cách khác 
là thế giới tinh thần của anh ta“. 


Thời gian 0à âm nhạc 


Nếu không gian ám ảnh Kandinsky và nếu như ông không ngừng chất 
đẩy nó bằng các hình dạng và màu sắc, thì đối với ông nghệ thuật trừu tượng 
cũng là một phương tiện để đưa chiểu thời gian vào những bức tranh của 
ông. Kandinsky rất quan tâm tới khái niệm thời gian. Trong cưỡn Về cái tính 
thân trong nshệ thuật, ông đã phân tích cách sử dụng sáng-tối của Rembrandt 
như một khát vọng sâu xa nhằm cố định thời gian trên toan. Trong một tác 
phẩm khác nằm trong số các tác phẩm lý thuyết chính của ông, Điểm oà đường 
trên mặt phẳng, ông dường như phân biệt hai trường hợp: “sự vĩnh cửu thần 
thánh”, nằm ngoài thời gian, và thời gian con người, tạo thành từ một chuỗi 
các khoảnh khắc. Đối với con người, chỉ hiện tại mới có một hiện thực sờ mó 
được. Quá khứ đã qua và mất hút trong ký ức của chúng ta. Tương lai, còn 
chưa đến, chỉ tổn tại trong các giấc mơ và hy vọng của chúng ta. Vĩnh cửu 
thần thánh, ở đó không có gì nối tiếp nhau và ở đó tất cả đều hiện diện, có thể 
được biểu diễn một cách tượng trưng trong một bức tranh bằng một điểm, vì 
sự bất động của điểm, sự không thể chuyển động của nó trên mặt phẳng hoặc 
ngoài mặt phẳng đã đặt nó ra ngoài thời gian. Ngược lại, chính các đường biểu 
diễn thời gian của con người bao gồm một vô số các khoảng thời gian nối tiếp 
nhau. Bởi vì đường được vạch bởi chuyển động của một điểm, nên thời gian 
con người này không thể tách rời khỏi chuyển động. Tính đối ngẫu của thời 
gian và phi-thời gian, của chuyển động và bất động, phản ánh tính đối ngẫu 
của vật chất và tinh thần. 

Khái niệm về thời gian chuyển động này cũng bắt gặp trong ngôn ngữ phổ 
thông. Chúng ta vẫn thường nói: “Thời gian qua, thời gian trôi”. Trong đầu 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 289 


óc mỗi người, chúng ta hình dung thời gian như nước của con sông, như làn 
sóng của một dòng sông lớn. Đứng trên bờ của hiện tại, chúng ta ngắm dòng 
thời gian trôi, rời xa dần các làn sóng của quá khứ và đón nhận các làn sóng 
của tương lai. Chính sự hình dung chuyển động của thời gian trong không 
gian này đã mang lại cho chúng ta cảm giác về quá khứ, hiện tại và tương lai. 
Tuy nhiên, quan niệm này về sự trôi của thời gian tâm lý, về chuyển động của 
nó so với ý thức đứng yên của chúng ta, khó phù hợp với vật lý hiện đại. Nếu 
thời gian có một chuyển động, thì vận tốc của nó là bao nhiêu? Câu hỏi rõ 
ràng là phi lý! Mặt khác, quan niệm theo đó chỉ riêng hiện tại là thực và sờ mó 
được không phù hợp với thuyết tương đối của Einstein vốn bác bỏ thời gian 
cứng nhắc và phổ quát. Quá khứ và tương lai cũng phải hiện thực như hiện 
tại, bởi vì Einstein dạy chúng ta rằng, tuỳ thuộc vào chuyển động tương đối, 
mà quá khứ của người này có thể là hiện tại của người khác hoặc là tương lai 
của một người thứ ba!°. Theo Einstein, thời gian không còn được đánh dẫu 
bởi một chuỗi các sự kiện. Tất cả các khoảnh khắc đã qua, hiện tại và tương lai 
đều như nhau, và không có khoảnh khắc nào được ưu tiên hơn khoảnh khắc 
nào. Như Einstein từng viết: “Đối với chúng tôi, những nhà vật lý học xác tín, 
sự phân biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo giác, thậm chí là 
một ảo giác rất dai dẳng”. Bởi vì các khái niệm về quá khứ, hiện tại và tương 
lai đã bị xoá bỏ, nên thời gian không cần phải chuyển động. Thời gian vật lý 
không trôi. Nói theo cách của Kandinsky, nó đơn giản nằm đó, bất động, như 
một đường thẳng trải đến vô tận theo cả hai phía. 

Do chiều thời gian của nó, âm nhạc, thứ nghệ thuật phù du tuyệt vời, cũng 
có một ảnh hưởng lớn đến Kandinsky nói riêng và nghệ thuật trừu tượng nói 
chung. Ông là một đệ tử của quan niệm “tác phẩm nghệ thuật trọn vẹn” của 
nhạc sĩ người Đức Richard Wagner (1813-1883). Cũng giống như nghệ thuật 
trừu tượng, âm nhạc không tìm cách tái hiện thế giới bên ngoài, mà tìm cách 
thể hiện một cách trực tiếp những tình cảm được trải nghiệm bởi tâm hổn con 
người - điểu mà Kandinsky gọi, như chúng ta đã thấy, là “nhu cầu bên trong“. 
Hội họa của Kandinsky, tất cả đều rung động và cộng hưởng, giống như một 
bản giao hưởng. Theo lời tiên tri của Goethe “hội họa phải tìm được cái liên 
tục giọng trầm của mình”, Kandinsky đã đặt màu sắc và hình dạng phục vụ 
cho bố cục của bức tranh như một nhạc sĩ đặt âm thanh phục vụ cho bố cục 
của bản nhạc. Kandinsky từng viết: “Hãy nghĩ đến phần âm nhạc mà từ nay 


% 
s 


10 Xem thêm Giai điệu bí ẩn và Hỗn độn uà Hài hòa, sảd 


290 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


màu sắc sẽ lấy trong hội họa hiện đại. Màu sắc, vốn rung động giống như âm 
nhạc, cũng có khả năng đạt đến cái rộng hơn, và do đó, cũng mơ hổ hơn trong 
tự nhiên: đó chính là sức mạnh bên trong của nó”. Tác động xúc cảm của màu 
sắc như vậy cũng giống với tác động của âm nhạc. Theo Kandinsky, sự phân 
bố các tông màu, cách ông làm cho tranh của mình chuyển động, giống với 
một bố cục âm nhạc. Mặt khác, ông cũng thường sử dụng các thuật ngữ âm 
nhạc để chỉ các tác phẩm của mình: các “Phóng tác” là những sáng tạo tự phát 
nhất của ông ở đó các hình ảnh nổi lên từ vô thức, còn các “Sáng tác” lại được 
phản ánh trong những tác phẩm dụng công nhất, ở đó những hình ảnh nổi lên 
từ vô thức được chăm chút hơn, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ tươi mát 
và sức mạnh của chúng. 


Tâm linh trong ánh sáng 


Nếu Kandinsky sử dụng màu sắc - vốn bắt nguồn, như chúng ta đã thấy, từ 
sự rút một phần của ánh sáng tới bởi các sắc tố khác nhau - để diễn tả nhu cầu 
bên trong của mình và trao cho nghệ thuật chiểu kích tinh thần của nó, thì ánh 
sáng cũng gắn liền với tri thức và với sự xóa đi ngu dốt trong hầu hết tất cả các 
nến văn minh cổ xưa. Dù là ở phương Tây hay ở phương Đông, ngôn ngữ phổ 
thông đều nói đến “sự soi sáng bên trong“ (hay “thiên khải”) hay “ánh sáng 
của minh triết“ để mô tả sự tiếp cận tri thức. Tương tự, các thành ngữ “ban 
phát ánh sáng”, “soi sáng”, “rõ như ban ngày”, đều nhắc đến sự lĩnh hội một 
tri thức. Nhưng ánh sáng đặc biệt có một hàm nghĩa mạnh về tâm linh. Bởi vì 
nó là “dạng cao quý nhất của thế giới vật chất”, bởi vì nó có một bản chất vừa 
vật thể vừa gần như phi vật thể (nó chỉ thể hiện khi gặp một vật nào đó), nên 
nó luôn là một nguồn từ vựng ẩn dụ phong phú để gắn kết chúng ta với cái 
thiêng liêng, với siêu nghiệm và với thần thánh. Chẳng hạn gốc của từ “Chúa 
(hay Thượng đế)” (Dieu) trong ngữ hệ Ấn-Âu, mang các hàm nghĩa sáng, ban 
ngày và bầu trời sáng. Người Hy Lạp gắn thế giới của các thần thánh và con 
người với thế giới của ánh sáng, và thế giới của người chết với vương quốc 
của bóng tối. Mặc dù loại trừ mọi thờ cúng đối với một thành phần tự nhiên 
nhưng Hồi giáo vẫn nói đến nhà tiên tri Mahomet như “ánh sáng đến từ thánh 
Allah”. Còn thánh Allah thì được mô tả trong kinh Coran bằng các câu thơ sau: 

Allah là Ánh sáng của các tầng trời oà đất! 
Ánh sáng của Ngài có thểuí như một cái chụp 


Mà bên trơng là một nsọn đèn. 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 291 


Neọn đèn nằm trong một lồng kính 
Lông kính như một sôi sao lấp lánh. 
(...} Ánh sáng trên ánh sáng! 


Allah hướng dẫn đến Ánh sáng của Ngài người nào mà Ngài muốn. 


Trong phương Tây Thiên Chúa giáo thời Trung Cổ, ánh sáng khởi thủy 
được diễn tả như bắt nguồn từ Chúa, chính Chúa ban tặng ánh sáng cho con 
người. Đó là nguồn của mọi ánh sáng tự nhiên. Chủ để ánh sáng hiện diện 
khắp nới trong toàn bộ Kinh thánh. Trong Sáng thế ký bắt đầu bằng sự sáng 
tạo thần thánh ra ánh sáng, sự phân chia ngày và đêm, sự sáng tạo ra Mặt trời, 
Mặt trăng và các sao: 


Thiên Chúa phán: “Phải có ánh sáng.“ Liền có ánh sáng. 

Thiên Chúa thất ánh sáng tốt lành, bèn phân rẽ ánh sáng 0à bóng tối. 
Thiên Chúa sợi ánh sáng là “ngày”, bóng tối là “đêm “ {...) 
Thiên Chúa lại phán răng: “Phải có các 0ì sáng trên uòm trời 
Để phân Tế ngàu uới đêm; 

Để làm dấu chỉ xác định các nsàu đại lễ, này oà năm; 

Đó là những uẩns sáng trên uòm trời để chiến soi mặt đất... “ 
Thiên Chúa làm ra hai uẫng sáng lớn; 

Vấng sáng lớn hơn để điều khiển nsùy 

Vâng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm; 

Người cũng làm ra các sôi sao 

Thiên Chúa đặt các ung sáng trên uòm trời để chiếu sơi mặt đất 
Để điều khiển nsàu uà đêm 

Và để phân rẽ ánh sáng uà bóng tối. 

Khi Ngày Tận thế đến, chính Jérusalem trên trời soi sáng Trái đất bằng sự 
lộng lẫy của nó: “Giữa hai vũ trụ quan đó, sự gợi đến ánh sáng nhan nhản 
ở khắp nơi và luôn đi cùng với các giai đoạn chính của Thần khải, cũng như 
chứng kiến một số cột mốc này: bụi cây rậm rạp mà MoÊse ngắm, cột ánh sáng 
dẫn đường ban đêm cho người Do Thái vượt qua sa mạc, ngọn đèn của Giáo 
đường mà con cháu của Aaron luôn giữ gìn, cỗ xe lửa mang đi nhà tiên tri 
Élie đi; nhưng ánh sáng tập trung nhiều trong Tân ước với Chúa Jesus, “Ánh 
sáng của thế giới”, người chứng tỏ cho một số tông đổ của mình trong sự vinh 
quang chói loà của sự Biến thân“. 


292 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


Ánh sáng của tri thức oà tuuệt đối 

Trong truyển thống Cơ đốc giáo, “Chúa là ánh sáng”. Công thức này không 
thể hiện sự thần thánh hóa ánh sáng tự nhiên do Chúa sinh ra. Nó không hể 
muốn cất giấu tính thần thánh trong một trong các biểu hiện vật lý của nó. Để 
phân biệt nó với “ánh sáng được sáng tạo ra”, thánh Augustin (354-430) đã 
gọi nó là “ánh sáng không được sáng tạo ra”, là ánh sáng “lý tính”, chứ không 
“cảm tính”. Thánh Bonaventure (1221-1274), “một nhà siêu hình học về ánh 
sáng”, đã sử dụng các thuật ngữ /x (nguồn sáng) để nói về ánh sáng thần 
thánh, và „men (ánh sáng tỏa tia) để chỉ ánh sáng tự nhiên. Ánh sáng thần 
thánh phân biệt với ánh sáng tự nhiên bằng cường độ của nó. Nó mạnh đến 
mức cái nhìn của con người không chịu nổi. Nó không tổn tại tự thân. Theo 
thánh Bonaventure, “ánh sáng tỏa tia“ phát ra từ “nguổn sáng” làm sáng (theo 
nghĩa tâm linh) những sinh linh mà nó chạm tới: sự tổn tại của các sinh linh 
chính là phản ảnh sự phát sáng của của Thiên Chúa. Quan niệm này về ánh 
sáng bắt nguồn từ một điểm trung tâm và được phản xạ trên bể mặt của các 
sinh linh và vạn vật đã là nguồn cảm hứng cho các nghiên cứu quang học và 
các hiện tượng vật lý gắn với sự tán xạ của ánh sáng tự nhiên của Aristote và 
những người kế tục ông. Ánh sáng thần thánh khi chạm vào các sinh linh sẽ là 
nguồn của tri thức, bởi vì nó chiếu sáng ý thức của chúng và cho phép chúng 
vươn lên đến cái tuyệt đối: “Ta là ánh sáng của thế giới; ai đi theo Ta sẽ không 
phải đi trong bóng tối, mà sẽ có ánh sáng suốt đời”!!, 

Từ nhân vật thần thánh, ở thời Trung Cổ, ẩn dụ ánh sáng cũng được áp 
dụng cho tất cả những gì bao quanh nó: Thiên đình cũng như các sinh vật khác 
sống trên trời. Thiên kinh luôn được mô tả như một nơi tràn trể ánh sáng từ 
Chúa phát ra. Trong cuốn Thần Khúc (Diơine Comédie), Dante (1265-1321) đã 
ngợi ca thiên đường bằng các từ như thế này: “Ôi sự lộng lẫy của ánh sáng 
sống bất diệt” Các chủ nhân của Thiên đình, Đức Mẹ đồng trinh Maria, các 
thiên thần và các thánh, được chiếu bởi ánh sáng thần thánh. Còn các thiên 
thần thượng đẳng, họ mang căn cước của các sinh linh ánh sáng ngay trong 
chính cái tên (séraphin) của họ, bởi vì nó có nghĩa là “bốc cháy”. Ánh sáng thần 
thánh có thể tràn xuống Trái đất dưới dạng các thiên cảm hay phép màu. Trong 
Kinh thánh nhan nhản những ví dụ về chuyện đó: chính ánh sáng thần thánh 
quật ngã thánh Paul trên đường Damas và làm cho ngài bị mù ba ngày; chính 
ánh sáng này đã tràn ngập nhà tù giam thánh Pierre trong khi ngài được Thiên 


% 
.s 


1! Phúc âm theo thánh Jean, VII, 12. 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 293 


thần phóng thích. Khi các chủ nhân của Vương quốc ánh sáng, như Đức Mẹ 
đồng trinh Maria, hiện ra trước các tín đổ của mình, họ luôn được bao quanh 
bởi một ánh sáng chói lòa. Ẩn dụ ánh sáng cũng áp dụng cho tất cả các tín đồ. 
Khi Chúa nói: “Các ngươi là ánh sáng của thế giới”, thì người không chỉ nói 
đến các tông đồ của mình, mà với tất cả các tín đổ để khích lệ họ đi theo sự 
nghiệp ánh sáng của Người. 

Khi đi theo sự nghiệp của Chúa, những người được ân sủng, thông qua 
sự tổn tại của họ trên Trái đất, có thể sẽ được tới Vương quốc của ánh sáng và 
được hưởng hạnh phúc vĩnh hằng lớn lao. Một hệ quả tất yếu của khái niệm 
Thiên đường rực rỡ ánh sáng của Chúa và là nơi sinh sống của những người 
được ân sủng chìm ngập trong ánh sáng chói lòa của Chúa là khái niệm ngược 
với nó: đó là thế giới địa ngục nơi hoàn toàn không có ánh sáng của Chúa và là 
nơi ngự trị bóng tối của cái Ác. Cai quản vương quốc bóng tối này là Lucifer, 
người đứng đầu các thiên thần nổi loạn, đã phạm các hành động xấu trong 
bóng tối của đêm, đối lập với các tác phẩm tốt lành của Chúa được thực hiện 
trong ánh sáng của ban ngày. Trong thế giới của bóng tối này, các hình phạt 
của địa ngục thường đi liền với nhục hình bằng lửa. Có lẽ hơi nghịch lý là thế 
giới địa ngục chìm trong bóng tối này lại gắn với lửa, máy phát ra ánh sáng; 
nhưng lửa của địa ngục không giống như lửa của ánh sáng: đó là “ngọn lửa 
trừng phạt có một bản chất đặc biệt, lửa này, vì là bất diệt, nên cháy mà không 
phát sáng và cũng không thiêu hủy, nó chỉ làm cứng và tối đen các tâm hổn 
như đất sét đen”. 

Ánh sáng hiệp thông 

Để các tín đổ thoát khỏi vương quốc bóng tối và lên được thiên đàng chói 
sáng, để họ không bị lạc lối cũng như không rời xa ánh sáng minh triết, Nhà 
thờ Thiên Chúa đốc giáo đã phát triển cả một nghi lễ dựa trên ánh sáng. Để 
tượng trưng cho đức tin rằng Chúa là ánh sáng và ánh sáng của Đãng Sáng 
tạo được truyền cho mỗi sinh linh của Ngài, một biểu trưng của ánh sáng, 
được thể hiện bằng nến hoặc các đèn đuốc khác, đã được dựng lên. Nến được 
giữ bởi tín đồ - hay bởi các người thân cận trong trường hợp lễ đặt tên thánh 
cho một trẻ sơ sinh - đi liển với sự hội nhập của nó với ánh sáng của Chúa. 
Tương tự, nó cũng xuất hiện khi một người gia nhập vào một hội đoàn tôn 
giáo. Theo thời gian, các tín đồ cũng đã tích hợp dấu hiệu ánh sáng này vào 
trong rất nhiều hành động sùng đạo. Họ đã biến nó thành phương tiện truyền 
tải ưa thích trong sự đối thoại với Thiên Chúa. Chẳng hạn, trong một buổi cầu 
nguyện trước một bàn thờ hay một bức tượng, hay trong phục vụ nghi lễ, các 


294 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


ngọn nến được dâng lên, chúng đóng một vai trò thay thế và cho phép kéo dài 
cầu nguyện, ngay cả khi tín đổ không còn hiện hữu về mặt vật lý nữa (H. 75a). 
Các ngọn nến và đèn đuốc thờ cũng đóng vai trò quan trọng trong các đám 
rước và hành hương. Ánh sáng như biểu tượng của sự hiệp thông (không phải 





Hình 75. Biểu tượng âm linh của ánh sáng. (a) Các ngọn nến được thắp ở Lyon, trong nhà thờ 
Notre-Dame-de-Fourvière, hiến dâng Maria. Theo Thiên Chúa giáo, ánh sáng biểu trưng cho 
sự hiệp thông với Chúa (“Chúa là ánh sáng”), Chúa Jésus và Đức Mẹ đồng trinh Maria. Những 
ngọn nến và đèn đuốc thờ đóng vai trò thay thế cho phép kéo dài cầu nguyện, ngay cả khi tín 
đồ không còn xuất hiện về mặt vật lý nữa. (b) Các ngọn nến trong ngôi chùa Phật giáo. Trong 
Phật giáo, ánh sáng biểu trưng cho sự hiệp thông với tuệ quang của Đức Phật (“ánh sáng” ở đây 


43) 


nghĩa là “tiếp cận chân lý tuyệt đối”). 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 295 


với Chúa, mà với Đức Phật, chẳng hạn) cũng xuất hiện trong các truyền thống 
tâm linh phương Đông như Phật giáo, chẳng hạn (H. 75b). 

Ngày nay, ý nghĩa của ánh sáng hiệp thông cũng bắt gặp trong một bối cảnh 
hoàn toàn khác, hoàn toàn không có ý nghĩa tôn giáo ban đầu, mà liên quan 
tới một sự kiện vô thần có chiều kích trần gian: cứ mỗi bốn năm, ngọn lửa 
Olympic lại được truyền tay từ Hy Lạp, quê hương của phong trào Olympic, 
cho tới nước đăng cai, và ngọn lửa này thắp từ khi khai mạc và được duy trì 
trong suốt thế vận hội, biểu trưng cho ý chí thống nhất của thế hệ vận động 
viên trẻ trên toàn thế giới. Trong một bối cảnh hoàn toàn khác, ở nhiều nước, 
như Pháp chẳng hạn, các vị quan chức cấp cao của Nhà nước đến viếng đài 
tưởng niệm các chiến sĩ vô danh và, thông qua đài tưởng niệm này tỏ lòng 
biết ơn đối với tất cả những người đã ngã xuống vì tổ quốc bằng cách thắp 
sáng mãi ngọn lửa vĩnh cửu tượng trưng cho sự hiệp thông của đất nước với 
những người lính của mình. 

Gôtíc, nghệ thuật của ánh sáng 

Chính mối quan tâm mà tư tưởng Trung Cổ dành cho ánh sáng thần thánh 
là nguồn gốc của sự thăng hoa của nghệ thuật gôtíc. Kể từ năm 1000, phương 
Tây được bao phủ bởi “chiếc áo choàng trắng các nhà thờ” theo phong cách La 
Mã. Nghệ thuật La Mã có nét đặc trưng là sử dụng các vòm bán nguyệt bằng 
đá tác dụng một áp lực đáng kể lên các bức tường. Do đó, tường phải dây và 
được đỡ bởi các cột ốp to bên ngoài. Để không làm yếu tường, số lượng và 
kích thước của các cửa số rất hạn chế. Điều này làm cho các nhà thờ kiểu La 
Mã là các tòa nhà thấp lùn và tối. Vào khoảng giữa thế kỷ XII, mong muốn có 
nhiều ánh sáng bên trong nhà thờ hơn đã cho ra đời nghệ thuật gôtíc. Suger, 
được phong làm tu viện trưởng Saint-Denis năm 1122, đã quyết định vào năm 
1137 xây dựng lại tu viện dòng Bơnoa theo một kiến trúc mở hơn cho ánh 
sáng đi vào, để các linh hổn “thông qua các ánh sáng thực, đi đến ánh sáng 
thực ở đó Chúa là cái cửa thực”. Năm 1144, lễ lạc thánh điện thờ của tu viện 
này với sự hiện điện của vua Louis XII đã khởi đầu sự lên ngôi của một kiến 
trúc mới. Thay vì vòm bán nguyệt, Suger lần đầu tiên sử dụng tất cả các kỹ 
thuật của kiến trúc gôtíc. Ông đổi mới bằng cách sử dụng kỹ thuật vòm trên 
chỗ bắt chéo của các gân cung, lái các sức đẩy của vòm lên các cột chứ không 
phải lên tường. Các bức tường hình cung làm giá đỡ lại tựa trên các tường ốp 
!? Những người xây dựng nhà thờ gôtíc thời đó chỉ có những hiểu biết kinh nghiệm về sự phân 


bố các lực. Các khái niệm vật lý mà kiến trúc gôtíc dựa vào chỉ được biết kể từ thế kỷ XVII với lý 
thuyết hấp dẫn và các lực của Newton. 


296 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


dùng làm bệ đỡ bên ngoài cột!ˆ. Giữa các cột, các bức tường không còn phải 
đỡ vòm nữa nên có thể trổ các cửa sổ rộng hình vòm nhọn để cho ánh sáng ùa 
vào. Công trình gôtíc tựa như được phóng ra từ lòng đất để vươn lên cao, tới 
gần ánh sáng của Chúa. Tu viện trưởng Suger nói: “Quả là một kiệt tác tràn 
ngập một ánh sáng mới”. 

Thực vậy, nghệ thuật gôtíc trước hết là một nghệ thuật của ánh sáng. Sự 
chinh phục ánh sáng thể hiện qua việc mở rộng dần các cửa sổ. Các bức tường 
ngày càng nhường chỗ cho các cửa sổ ngày càng rộng hơn. Vào thời hoàng kim 
của phong cách gôtíc, tức khoảng giữa thế kỷ XII, diện tích cửa lớn hơn diện 
tích phần tường đặc, và ánh sáng tràn ngập công trình, làm nổi bật rất nhiều 
các bức tượng, các cửa kính hình hoa hổng và các vật trang trí khác. 

Nhưng chinh phục ánh sáng cũng chính là sử dụng ngày càng thường 
xuyên hơn loại kính phẳng, trắng hoặc màu, và phát triển các kính ghép màu 
trong nhà thờ. Được cắt bằng sắt nung nóng, các tấm kính đa sắc này được 
ghép vào một lưới chì. Phơi trước ánh sáng ban ngày, các tấm kính màu xếp 
cạnh nhau này tạo thành một bức tranh ghép ánh sáng tuyệt đẹp. Các thợ kính 
giỏi thời Trung Cổ sử dụng khả năng hấp thụ và khúc xạ các tia sáng của kính 
để làm xuất hiện thứ ánh sáng bất ngờ và mãn nhãn bằng một gam các màu 
ngày càng tinh tế. Theo sử gia người Pháp Georges Duby (1919-1996), để dựng 
các kính ghép màu của nhà thờ Saint-Denis, Suger “đã tìm kiếm rất kỹ lưỡng 
các thợ làm kính ghép, các thợ nấu thủy tinh dùng các chất rất quý như saphia 
với số lượng rất lớn, tán nhỏ và nấu chảy cùng với thủy tinh để tạo cho nó màu 
xanh nước biển, khiến cho ngắm nó quả là một thú vui”. (H. 35 trong tập ảnh 
màu). Với 160 lỗ cửa kính, 2600 mét vuông kính tái hiện khoảng 5000 nhân vật, 
nhà thờ Chartres (H. 76), được xây dựng năm 1194, có một trong những bộ cửa 
kính ghép đẹp nhất thế giới. Rất giàu màu sắc, nhưng chủ đạo là màu xanh 
lam (“màu lam Chartres“” nổi tiếng) với các màu đỏ ở thế kỷ XII, rồi các màu 
lục và vàng ở thế kỷ XIH, các cửa kính ghép của nhà thờ Chartres tán xạ một 
thứ ánh sáng màu sắc tuyệt vời mang đến sự dịu dàng, yên bình và thư thái. 

Chinh phục ánh sáng bằng cửa kính ghép màu còn có một ý nghĩa siêu hình. 
Chúng nhắc nhở rằng “Chúa là ánh sáng” và có chức năng biến ánh sáng tự 
nhiên (Izmen) thành ánh sáng thần thánh (lux), nghĩa là đưa sự hiện diện thần 
thánh vào trong nhà thờ và xua đi bóng tối gắn liền với Quỷ dữ. Mối quan tâm 
siêu hình này được Georges Duby mô tả rất rõ: “{nghệ thuật cửa kính ghép 
màu dẫn tới} những bông hổng lớn tỏa sáng giữa thế kỷ XIII trên các cánh 
ngang mới của nhà thờ. Chúng vừa mang ý nghĩa về các chu kỳ của vũ trụ, 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 297 


\M)UẬI 11111117 





Hình 76. Nhà thờ Chartres. Gôtíc trước hết là một nghệ thuật của ánh sáng. Các mũi tên của 
nhà thờ gôtíc vươn lên trời như để đón nhận ánh sáng thần thánh. Cuộc chinh phục ánh sáng 
cũng được thực hiện bởi các ô cửa ngày càng rộng và bởi sự phát triển của kính ghép màu. Nhà 
thờ này có một trong những bộ cửa kính ghép màu đẹp nhất thế giới. © AKG-Images. 


298 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


của thời gian được thâu tóm trong bất tử, và bí mật của Chúa, Chúa ánh sáng, 
Jesus Mặt trời”. Trong khi nghệ thuật điêu khắc La Mã thường có chủ đề vể 
Ngày phán xử cuối cùng và số phận của những kẻ bất hạnh bị đày xuống địa 
ngục để tạo ấn tượng cho các tín đổ và để giữ cho họ không bị lạc lối, thì kiến 
trúc gôtíc muốn thể hiện ý tưởng về một Chúa ánh sáng độ lượng hơn và gần 
gũi con người hơn, một tôn giáo ôn hòa và khoan dung hơn. 

Ra đời ở ïle-de-France vào nửa sau thế kỷ XII, kiến trúc gôtíc sau đó đã lan 
rộng như một ngọn lửa cháy rừng không thể chặn nổi, ban đầu là ở Pháp, phía 
Bắc vùng Loire (các công trình chính ở Bourges, Chartres, Laon, Noyon, Paris 
và Sens), rồi ra khắp châu Âu. Ngày nay, các nhà thờ gôtíc vẫn còn sừng sững 
ở Salisbury (Anh quốc) cũng như ở Assise (Italia), Uppsala (Thụy Điển), Praha 
(Cộng hòa Séc). Kỷ nguyên của kiến trúc ánh sáng chỉ kết thúc vào giữa thế kỷ 
XVỊ, khi thời kỳ Phục Hưng tiếp sức. 

Sự soi sáng cơ bản của tinh thần 

Ngược lại với các tôn giáo đơn thần, Phật giáo không chấp nhận khái niệm 
về một Chúa sáng thế. Theo Phật giáo, thế giới các hiện tượng không được sinh 
ra, theo nghĩa chuyển từ không tổn tại sang tổn tại; thế giới tổn tại chỉ theo một 
“chân lý tương đối” ứng với trải nghiệm kinh nghiệm của chúng ta và nhằm 
gán cho các vật một hiện thực khách quan, như thể chúng tổn tại tự thân và có 
một bản thể nội tại. Theo Phật giáo, “chân lý tuyệt đối” ứng với một thế giới 
không có một thực tại tối hậu, theo nghĩa các hiện tượng không phải là một tập 
hợp các thực thể độc lập tổn tại một cách tự thân. Nhà triết học Phật giáo lớn 
người Ấn Độ của thế kỷ II Nagajuna đã nói: “Các hiện tượng rút ra bản chất 
của chúng từ sự phụ thuộc lẫn nhau và tự bản thân chúng không là gì cả”. Đó 
là quy luật lớn về sự phụ thuộc lẫn nhau, tư tưởng nền tảng của Phật giáo: sự 
phát triển của các hiện tượng không tuỳ tiện cũng không bị quyết định bởi một 
đòi hỏi thần thánh nào, mà tuân theo các quy luật nhân quả trong lòng sự phụ 
thuộc lẫn nhau phổ quát và trong mối quan hệ nhân quả qua lại. 

Sự phụ thuộc lẫn nhau là tất yếu cho sự thể hiện của các hiện tượng. “Cái 
này xuất hiện bởi vì có cái kia”, hay nói một cách khác, không øì tổn tại tự 
thân cả, “cái này, khi đã được sinh ra, sẽ tạo ra cái kia”, điểu này có nghĩa là 
không gì lại có thể là nguyên nhân của chính nó. Không có sự phụ thuộc lẫn 
nhau của vạn vật, thì thế giới không thể vận hành được. Một hiện tượng dù có 
như thế nào chăng nữa thì cũng chỉ có thể xuất hiện nếu được liên hệ và kết 
nối với các hiện tượng khác. Tất cả đều có quan hệ với nhau, không øì tổn tại 
vì nó và bởi chính nó. Một thực thể tổn tại độc lập với tất cả các thực thể khác 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 299 


sẽ là bất biến và tự lập: nó không thể tác động nên bất cứ thứ gì, và không gì 
có thể tác động lên nó. Như vậy, Phật giáo nhìn nhận thế giới như một luổng 
khổng lổ các sự kiện gắn kết với nhau và tất cả đều tham gia vào nhau. Cách 
thức mà chúng ta tri giác luồng các sự kiện đó làm kết tỉnh một số khía cạnh 
của tính tổng thể này một cách thuần túy ảo tưởng và làm cho ta tin rằng trước 
mắt chúng ta là các thực thể tự lập hoàn toàn tách rời với chúng ta. Phật giáo 
khuyên nên đi theo con đường Trung Đạo: Phật giáo không nói rằng sự vật 
không tổn tại, bởi vì chúng ta đã có kinh nghiệm về nó. Như vậy, Phật giáo 
tránh quan điểm hư vô, một quan điểm thường bị gán cho nó một cách sai 
lầm. Nhưng Phật giáo cũng khẳng định rằng sự tổn tại này không phải là tự 
lập, mà hoàn toàn phụ thuộc lẫn nhau, và do đó tránh được quan điểm hiện 
thực duy vật. Quan niệm về sự phụ thuộc lẫn nhau bác bỏ cả khái niệm các hạt 
cơ bản tự lập vốn là nền tảng của thế giới vật chất, lẫn khái niệm về một thực 
thể sáng tạo toàn năng và vĩnh hằng không có nguyên nhân nào khác ngoài 
chính nó. Như vậy, khái niệm về một “Chúa ánh sáng” đã tạo ra vũ trụ từ hư 
vô là vắng bóng trong Phật giáo. Mà không có Sáng thế, thì vũ trụ sẽ không 
thể được tạo ra. Như vậy nó phải không có bắt đầu cũng không có kết thúc. 
Vũ trụ khoa học tương thích với quan điểm Phật giáo ở chỗ nó là một vũ trụ 
tuần hoàn, lần lượt trải qua một cách đau đớn một chuỗi vô tận các Vụ nổ lớn 
(Big-Bang) và Vụ co lớn (Big-Crunch). 

Nhưng nếu như khái niệm về một Chúa ánh sáng không tổn tại trong Phật 
giáo, thì ẩn dụ ánh sáng cũng vẫn hiện diện trong đó để chỉ sự nhận thức chân 
lý tuyệt đối (hay tối hậu) và sự tiêu tan của vô minh. “Nhận thức” trong Phật 
giáo không phải chỉ sự lĩnh hội một khối lượng kiến thức và thông tin, mà là 
chỉ sự thấu hiểu bản chất đích thực của sự vật. Thông thường, chúng ta gán 
cho vật sự tổn tại tự lập và nội tại, nhưng chúng ta không phân định bản chất 
phụ thuộc lẫn nhau của chúng. Chúng ta nghĩ rằng cái “tôi” hay “bản ngã” tri 
giác các thực thể này cũng hoàn toàn cụ thể và thực. Nghĩ như vậy là chúng 
ta đã lạc đường, chúng ta đã có một ý niệm sai lầm về hiện thực tối hậu vốn là 
“trống rỗng” (hay vắng bóng sự tổn tại tự thân của các hiện tượng, dù chúng 
là hữu sinh hay vô sinh). Sự sai lầm này, mà Phật giáo gọi là “si“ hay samsara, 
sinh ra các cảm giác chấp trước hay căm ghét vốn thường là nguyên nhân của 
đau khổ. Chỉ bằng cách lĩnh hội “tri thức”, nghĩa là một sự thấu hiểu đúng 
đắn về bản chất của các sự vật và các sinh linh thì chúng ta mới có thể loại trừ 
dần sự mù quáng tinh thần và các đau khổ bắt nguồn từ đó, và tìm được sự 
thư thái trong tâm hồn. Phật giáo gọi ý thức này là “sự soi sáng cơ bản của 


300 NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 


tinh thần”. Nó tương ứng với một nhận thức thuần khiết, không vận hành theo 
kiểu nhị nguyên chủ thể - khách thể và cũng không hề biết tới tư duy suy lý 
lôg¡c. Kiểu nhận thức đó cũng được gọi là “sự soi sáng tự nhiên“ hay là “sự 
hiện diện tỉnh thức”. 

Những đứa con của ánh sáng 

Chúng ta là những đứa con của ánh sáng. Chúng ta sinh ra, sống và chết 
trong một bổn ánh sáng tự nhiên hoặc nhân tạo. Nhịp xuất hiện của ánh sáng 
và sự biến mất của nó ảnh hưởng đến chúng ta cả về sinh lý lẫn tâm lý. Ánh 
sáng Mặt trời là nguồn sống của chúng ta. Ánh sáng của lửa là cơ sở của nền 
văn minh chúng ta. Sức mạnh và vẻ đẹp của ánh sáng là nền tảng sự tổn tại 
của chúng ta. Ánh sáng giúp chúng ta “nhìn thấy”. Nó làm cho các vật và các 
hình dạng trình hiện trước mắt chúng ta. Không có ánh sáng, thế giới sẽ bị 
“tiêu hủy“, nó không tổn tại nữa; con người sẽ bị tách khỏi vũ trụ vì không 
thể tri giác thế giới bao quanh mình nữa. Con người sẽ như bị tê liệt, vì không 
một hành động nào có thể khả đĩ trong một vũ trụ tối tăm. Đối lập với vũ trụ 
chìm trong bóng tối này là một vũ trụ nhìn thấy được nhờ ánh sáng, nguồn 
vô tận của khả năng hiểu được và sáng tạo. Nếu bóng tối gắn liển với cái chết, 
thì ánh sáng gắn liển với sự sống. 

Nhưng ánh sáng không chỉ giúp chúng ta nhìn thấy, mà nó còn giúp chúng 
ta tư duy. Thông tin đến với chúng ta từ thế giới bên ngoài được mắt truyển lên 
não. Thị giác, nữ hoàng của các giác quan, cung cấp cho chúng ta lượng thông 
tin nhiều gấp mười lần thính giác, vì các sóng ánh sáng vận tải nhiều “bit 
thông tin hơn các sóng âm thanh. Như vậy, ánh sáng gắn liển với tinh thần. 
Các nhà vật lý đã suy ngẫm về bản chất của nó. Họ đã ngạc nhiên khi phát hiện 
ra lưỡng tính của ánh sáng, nó vừa là sóng vừa là hạt. Họ đã vén bức màn bí 
mật về bầu trời xanh và cầu vồng. Bởi vì sự lan truyền của ánh sáng là không 
tức thì, và nhìn xa nghĩa là nhìn sớm, nên ánh sáng kết nối con người với toàn 
bộ vũ trụ. Các nhà thiên văn có thể sử dụng ánh sáng để tái dựng lịch sử các 
nguồn gốc của chúng ta, một bản sử thi tuyệt vời trải trên khoảng thời gian 14 
tỉ năm. Các nhà vật lý thiên văn đã có thể thuật lại cho chúng ta bức bích hoạ 
hoành tráng của vũ trụ từ thời điểm ánh sáng khởi thủy, trong Big-Bang, cho 
tới tương lai xa xôi, ở đó vũ trụ sẽ chìm trong một đêm đen dài vô tận. Các 
nhà sinh học và hóa học đã chứng tỏ cho chúng ta biết cây xanh chuyển hóa 
ánh sáng Mặt trời thành vật chất sống thông qua sự kỳ diệu của quang hợp 
như thế nào, và bằng cách nào năng lượng của Ngôi sao của sự sống đó có thể 
được thu hồi để thỏa mãn các nhu cầu năng lượng của chúng ta. Các nhà phát 


Ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tỉnh thần 301 


minh, các kỹ sư và các chuyên gia kỹ thuật đã biết thuần hóa ánh sáng để ban 
tặng cho chúng ta ánh sáng nhân tạo. Từ sự chiếu sáng bằng đuốc, nến và đèn 
dầu, họ đã chuyển sang bóng đèn điện và các biển hiệu đèn neon. Bằng cách 
khuếch đại ánh sáng, họ đã cho ra đời laser. Laser đã tràn ngập các phòng thí 
nghiệm, nhà máy, bệnh viện, siêu thị và ngay trong phòng khách nhà chúng 
ta. Nhờ có laser và các mạng cáp quang dọc ngang khắp thế giới, ánh sáng đã 
cho phép kết nối con người với nhau và biến hành tinh thành một ngôi làng 
toàn cầu thông qua một mạng thông tin khổng lổ được gọi là Internet. Các 
nhà vật lý còn muốn sử dụng các tính chất lượng tử kỳ lạ của ánh sáng để chế 
tạo máy vi tính có khả năng tính toán nhanh hơn rất nhiều bất kỳ máy vi tính 
cổ điển nào. Họ muốn dùng ánh sáng để vô hiệu hoá bọn tin tặc và “viễn tải” 
thông tin từ nơi này sang nơi khác. 

Nhưng không nên quên rằng ánh sáng còn hơn cả vật chất: nó còn thuộc 
phạm vi tâm linh nữa. Bằng cách nghiên cứu tỉ mỉ những phản chiếu, ánh chói, 
các hình dạng sáng của môi trường và các công trình mà con người đã dựng 
nên, Turner, Monet và Cézanne đã bạn tặng cho tự nhiên một tâm hổn. Bằng 
cách tự giải phóng khỏi các hình khối để dành ưu thế cho màu sắc, Kandinsky 
viện đến nhu cầu bên trong của người nghệ sĩ để sử dụng nghệ thuật vào các 
mục đích tổng hợp thế giới bên trong và bên ngoài và dẫn đến quy luật vĩ đại 
của vũ trụ. Mối quan tâm tỉnh thần này đối với ánh sáng, các truyền thống tôn 
giáo trên toàn thế giới đã đẩy nó lên đến cực điểm: Cơ đốc giáo nói đến một 
“Chúa ánh sáng”, trong khi Phật giáo gắn nó với sự tiêu tan của ngu sỉ, nguồn 
gốc của mọi đau khổ, với “sự soi sáng tinh thần”. Con người được định nghĩa 
bằng biểu tượng mà nó được làm từ ánh sáng. Dù ở tầm khoa học, kỹ thuật, 
nghệ thuật hay tinh thần, thì chính phương pháp tiếp cận ánh sáng này cho 
phép chúng ta là con người. 


MỤC LỤC 
LỜI TỰA 


CHƯƠNG 5 
ÁNH SÁNG CỦA SỰ SỐNG: 
MẶT TRỜI, NĂNG LƯỢNG, 
BẦU TRỜI XANH VÀ CẤU VỔNG 
15 


CHƯƠNG 6 
ÁNH SÁNG BỊ THUẦN HOÁ: 
TỪ NGỌN LỬA PROMÉTHÉE ĐẾN 
CÁC BIỂN HIỆU NEON, TỪ LASER 
VÀ CÁP QUANG ĐẾN VIỄN TẢI 
VÀ MÁY TÍNH LƯỢNG TỬ 
125 
CHƯƠNG 7 
ÁNH SÁNG NGHỆ THUẬT, 
ÁNH SÁNG TINH THẦN: 
MẮT VÀ BỘ NÃO 
209 


NHỮNG CON ĐƯỜNG CỬA ÁNH SÁNG 
VẬT LÝ VÀ SIÊU HÌNH HỌC CỦA ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI 


TRỊNH XUÂN THUẬN 
PHẠM VĂN THIỀU và NGÔ VŨ dịch 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
TS. QUÁCH THU NGUYỆT 
Biên tập: 

HẢI VÂN 

Bìa: 

BÙI NAM 

Sửa bản in: 

THANH VIỆT 

Kĩ thuật vi tính: 

THANH HÀ 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 

161B Lý Chính Thắng - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh 
ĐT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973 
Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn 
Website: http://www.nxbtre.com.vn 


CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TẠI HÀ NỘI 

20 ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa - Hà Nội 
ĐT & Fax: (04) 7734544 

E-mail: vanphongnxbtre®@ hn.vnn.vn 


Viện Hàn lâm Pháp đã quyết định trao Giải thưởng lớn 
Moron của năm 2007 cho nhà vật lý thiên văn người Mỹ 
gốc Việt Trịnh Xuân Thuận vì cuốn sách phổ biến khoa 
học mới nhất của ông Những con đường của ánh sáng: 
vật lý và siêu hình học của ánh sáng và bóng tối được 
NXB Fayard (Pháp) cho ra mắt vào tháng 3 năm 2007. 


Giải thưởng lớn Moron được coi là tương đương với giải 
thưởng Pulitzer hay Giải thưởng sách quốc gia của Mỹ. 





Trong nhiều năm, giải thưởng này đã được trao cho các tác 
TRỊNH XUÂNTHUẬN giả xuất sắc của nước Pháp, kế cả các chính khách và các 


học giả. 


Trong cuốn sách dày 750 trang này, Trịnh Xuân Thuận đã thảo luận về ánh 
sáng, và liên quan tới nó là bóng tối, trên nhiều phương diện, bao gồm tầm 
quan trọng của nó đối với sự sống, đối với khoa học, sự diễn giải ánh sáng của 
bộ não, nghệ thuật của các họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng, việc sử dụng ánh 
sáng trong kiến trúc và các khía cạnh tâm linh của ánh sáng... Cuốn sách này 
cũng là bản sử thi về cuộc hành trình của con người đi vào vương quốc ánh 
sáng và giải mã những bí mật của nó. 

Giải thưởng lớn Moron thường được trao cho các tác phẩm triết học hơn là 
khoa học. Tuy nhiên, Trịnh Xuân Thuận luôn viết về khoa học trên quan điểm 
triết học, như ông đã làm trong Những con đường của ánh sáng. 


Sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, từ nhỏ đã được học trong các trường Pháp, nên 
Trịnh Xuân Thuận luôn viết sách bằng tiếng Pháp. Ông đã cho xuất bản 8 cuốn 
sách, trong đó có nhiều cuốn là best-seller và được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế 
giới. Đặc biệt, cuốn Cái vô hạn trong lòng bàn tay - Một cuộc đối thoại giữa 
Vật lý và Phật giáo,- đã được đón tiếp rất nồng nhiệt ở Pháp, Mỹ và Việt Nam. 


Lĩnh vực nghiên cứu hiện nay của Trịnh Xuân Thuận là tìm hiểu sự hình thành 
của các thiên hà. 

Lễ trao giải thưởng lớn Moron cho Trịnh Xuân Thuận đã được tổ chức trọng 
thể vào tháng 11 năm 2007 với giải thưởng trị giá 5000 euro. 


PRESS BUREAU - ĐH VIRGINIA 


Les Voies de la lumière của Trịnh Xuân Thuận 
Copyright © LIBRAIRIE ARTHÈME FAYARD 2007 


